KINH TI-KHEO NA-TIEN 
Càn Long Đại Tạng Kinh Quyền 108, 
trang 706-753 
Thiện Nhựt phỏng dịch và tìm hiểu 
Nguồn 
WWM.fliuyIenth0dSẴ€T'.0Frg 


Mục Lục 
Nội-dung tập sách nây gồm có: 
[.- Tại sao tôi lại phỏng-dịch "Kinh Na- 
Tiên”? 
2.- Xuât-xứ của quyên "Na-Tiên Tì-Kheo 
Kinh". 
3.- Nội-dung được bỗ-cục có phân hơi 
"lỏng-lẻo". 
4.- Viên ngọc quí thứ nhút trong bộ Luận 
"Na- Tiên Tì-Kheo Kinh” 
5.- Viên ngọc quí thứ hai trong bộ Luận 
"Na- Tiên Tì-Kheo Kinh”. 


6.- Nhân nhìn thấy "hòn ngọc ấn" trong 
lời đáp của Tì-kheo Na-Tiên về vẫn-đề 
Tái-sanh. 
7.- Lời nói ngàn vàng của Ngài Xá-lợi- 
phất. 
$.- Bộ Luận "Na- Tiên Tì-Kheo Kinh” giúp 
ta ôn lại Giáo-lý với nụ cười hàm-tiêu! 
A.- Bản Phỏng-dịch 
Quyền Thượng 
001.- Đức Phật vào rừng tòng. 
002.- Tượng-vương vào rừng tòng øặp 
Đức Phật. 
003.- Tượng-vương đến chùa nghe Kinh 
004.- Tiên-kiếp của tì-kheo Na-Tiên và 
vua Di-Lan 
005.- Na-Tiên xuất-gia câu Đạo với Lâu- 
Hán. 
006.- Na-Tiên đến chùa Hoà-Thiên- Tự. 


007.- Na-Tiên bị Sư Ca-Duy-Viết trục- 
xuất, liền đi vào rừng ân-tu và đắc quả-vị 
A-la-hán. 

006.- Na-Tiên đi hành-đạo trong dân- 
ø1an. 

009.- Vua Di-Lan ca1-trị nước Xá-KIệt. 
010.- Vua D1-Lan hỏi bí tu-sĩ Dã-Hoà- 
La. 

011.- Vua Di-Lan thỉnh Na- Tiên. 

012.- Vua Di-Lan vừa gặp Na- Tiên. 
013.- A1 là Na- Tiên? Xe là gì? Người là 
øì? 

014.- Thái-độ đứng-đăn khi thảo-luận. 
015.- Câu hỏi rất khó: chắng nghe hỏi, 
mà đã có đáp rôi chăng? 

01ó6.- Thỉnh Na- Tiên, mời thêm bao- 
nhiêu sa-môn 

017.- Dọc đường, Na- Tiên khai-ngộ cho 
Triêm. 


018.- Bàn về điêu tinh-yêu: tại sao làm 
sa-môn? 

019.- Tại sao phải sanh trở lại? Trí-huệ 
ø1úp được gì? 

020.- Thiện là gì? Thành-tín là gì? 
021.- Năm điêu ác là những øì? 

022.- Tinh-tân là làm sao? 

023.- Hiêu-thuận ở đây là tuân theo 37 
Phẩm trợ Đạo. 

024.- Thế nảo là bốn sự dừng-ý (= tứ 
niệm-xử)? 

025.- Thế nào là bốn sự đoạn-ý? 

026.- Thế nào là bốn niệm thân-túc? 
027.- Năm căn là những gì? 

028.- Năm lực gôm có những øì? 

029.- Thế nào là bảy giác-ý? 

030.- Tám loại đạo-hạnh (Bát chánh-đạo) 
là những gì? 

031.- Lây Bát-Chánh-Đạo làm căn-bản 
tu-hành. 


032.- Tinh-tân là gì? 
033.- Niệm điều thiện là phải làm sao? 
034.- Thê nảo gọi là nhứt-tâm? 

035.- Trí-huệ là như thế nào? 
036.- Các loại Kinh đều dạy điều thiện 
đề nhắm vào việc tận-diệt các điều ác . 
037.- Người tái-sanh lại thì dùng thần cũ, 
hay là có thần mới? 
038.- Người hết tái-sanh có biết mình 
chắng sanh lại ở đời sau hay không? 
039.- Khả-năng của Trí-huệ ra sao? 
040.- Năm điêu thiện là những gì? 
041.- Vì sao bực đắc-đạo còn sông lại 
phải chịu khô? 

Quyền Trung 
042.- Ba loại cảm-thọ: vui, khô, chắng 
vui chăng khô. 
043.- Khi chết rôi, ai sanh trở lại? 
044.- Vua hỏi, Na- Tiên có sanh trở lại 
nữa không? 


045.- Danh- Thân nghĩa là gì? 

046.- Thời-g1an. 

047.- Thời-gian củng với Danh- Thần 
triển-chuyên. 

048.- "Người có gốc" nghĩa là gì? 

049.- Cái "gốc sanh-tử" là gì? 

050.- Thế-gian chẳng hề có việc tự-nhiên 
mà sanh ra 

051.- "Cái gì" là "Người”? 

052.- Mắt và tâm cùng thấy. 

053.- Giác-quan và tâm phôi-hiệp nhau . 
054.- VuI-sướng nghĩa là gì? 

055.- Giác-tr1 là øì? 

056.- Sở-niệm là gì? 

057.- Thế nào nội-động? 

058.- Các tâm-niệm phôi-hiệp nhau rồi 
chắng tách ra riêng từ món được. 

059.- VỊ của muỗi . 

060.- Năm giác-quan . 


061.- Tại sao có sự bất-bình-đắng giữa 
loài người? 
062.- Phải làm điều lành từ trước . 
063.- "Lộc riêng” phải chăng là "Nghiệp- 
lực”? 
064.- Bỗn đại (bốn nguyên-tỗ) nương 
vào nhau . 
065.- Niễt-bàn là vượt qua chăng trở lại. 
066.- Dắc đạo Niễt-bàn . 
067.- Dâu chưa đắc Niễt-bàn, cũng có 
thể biết Niết-bàn là vui-sướng . 
0ó8.- Chắng từng thây Phật, đâu có 
nghĩa là chăng hê có Đức Phật. 

Quyền Hạ 
069.- Chăng ai thăng nôi Đức Phật. 
070.- Khi tái-sanh, con người thọ thân 
mỚI. 
071.- Thần mới mang theo nghiệp của 
thần cũ. 


072.- Chỗ đã làm thiện-ác trước, nay ở 
vào đâu? 

073.- Người phải tái-sanh, tự biết điều 
đó. 

074.- Có Niết-bàn chăng? 

075.- Sa-môn giũ-gìn thân, chớ chăng 
mền-thương thân. 

076.- Thân-tướng trang-nghiêm của Đức 
Phật. 

077.- Đức Phật đâu phải là đệ-tử cuả 
Đại-Phạm-thiên. 

078.- Đức Phật tự biết lấy Kinh-kệ và 
Giới-luật. 

079.- Khóc cha mẹ chết và khóc khi 
nghe Kinh Phật. 

080.- Bực đắc đạo và kẻ chưa đặc đạo, 
khác nhau. 

061.- Trí-nhớ của con người. 

082.- Mười sáu cách để nhớ lại việc cũ. 


9 


083.- Đức Phật biết tất cả, sao chắng dạy 
hết một lân? 

084.- Lỡ làm ác, biết niệm Phật, chết 
khỏi sa địa-ngục 

085.- Sa-môn học đạo vì muốn thoát mọi 
khô về sau. 

056.- Bực La-hán bay lên Trời nhanh 
như duỗi cánh tay 

087.- Chết cùng lúc thì đến nơi tái-sanh 
cùng một lúc. 

088.- Dùng bảy việc đề học biết Đạo. 
089.- Lỡ làm điêu ác, biết hồi-cãi, tội 
giảm đi dân. 

090.- Người trí, kẻ ngu cùng làm ác aI 
nặng tội hơn? 

091.- Sức thân-túc. 

092.- Có thể ngưng hơi thở ra vào 
chăng? 

093.- Biển và nước biển. 

094.- Tư-duy đến các sự-việc cao-thâm. 


095.-Tinh-thân, Trí-huệ và Tự-nhiên. 
096.- Phân-tách kỹ thân-tâm ra, đó là vô- 
ngã chăng? 
097.- Luận-bàn Giáo-Pháp, Vương và 
Na-Tiên đều vui. 

B.- Phân Tìm hiệu Nghĩa Chữ 


ZøO'09ZZ'wmw0ØOEg>m»> 


<< x¡ < C H 2 


C.- Phân Tìm hiểu Nghĩa Ý 
098.- Xuât-xứ của quyên Tì-kheo Na- 
Tiên. 
099.- Bỗ-cục quyền Tì-kheo Na-Tiên . 
100.- Tóm-lược về Tiên kiếp của Na- 
Tiên và DIi-Lan . 
101.- Na-Tiên đặc quả A-la-hán . 
102.- Sa-môn Dã-Hoà-La bị vua DI-Lan 
hỏi bí. 
103.- Vua Di-Lan thử-thách Tì-kheo Na- 
Tiên. 
104.- Thái-độ trong khi bàn-luận CIáo- 
pháp. 


105.- Dọc đường, Triêm-DI-Lợi được 
Na- Liên khaI-ngộ . 
106.- Sắp-xếp lại các loại câu hỏi về 
Ciáo-Pháp . 

IL- Vắn-đê: Đi tu làm Sa-môn 
I07.- Tại sao đi tu làm sa-môn? 
108.- Có mấy hạng sa-môn? 

II- Vân-đê: Tái-sanh Luân-hôi 
109.- Vân-đê tái-sanh được nêu lên nhiều 
lần trong quyền Tì-kheo Na-Tiên . 
110.- Thắc-mắc lớn: Chết rôi, đi về đâu? 
LII1.- Có “hiện-tượng” tải-sanh hay 
không? 
112.- Cái gì mất, cái gì còn, khi chết đi? 
[13.- Tại sao phải tái-sanh lại? A1 phải 
tái-sanh lại, còn ai chắng phải tái-sanh 
nữa? 
114.- Người hết tái-sanh lại có tụ-biết 
điêu đó chăng? 


13 


115.- Vua hỏi Na-Tiên có biết mình còn 
phải tái-sanh nữa không? 

[16.- Khi tái-sanh, dùng thân cũ hay có 
thần mới? 

117.- Chỗ đã làm thiện, ác nay đi về đâu 
và thân mới có mang theo nghiệp cũ 
không? 

118.- Thế nào là Danh-Săc triên-chuyên 
qua Thời-g1an, tòng theo các nguyên- 
nhân dây chuyên? 

119.- Đối-chiêu lập-luận của Na-Tiên 
với Lý Mười-haI Nhân-Duyên trong 
g1áo- lý. 

120.- Cái "sốc sanh-tử" của chúng-sanh 
là gì? 

121.- Hai người chết cùng lúc, có tái- 
sanh cùng một lúc, ở hai nơi xa gần khác 
nhau không? 

122.- Chẳng hề có việc tự-nhiên mà sanh 
ra. 


14 


123.- Vắn-đề tái-sanh Luân-hôi: tin hay 
chắng tin? 

III- Vẫn-đề: Phân-biệt các điều thiện, ác . 
124.- Năm điều thiện và năm điều ác là 
những gì? 

125.- Kinh Thập-Thiện kề mười điều 
thiện cụ-thê hơn. 
126.- Phải làm điều thiện từ trước. 

127.- Trót gây điêu ác, nay phải làm gì? 
IV.- Vân-đề: Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo. 
128.- Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo øôm 

có những gì? 

129.- Tứ niệm-xứ: bỗôn lãnh-vực đề giữ 
chánh-niệm. 

131.- Phải chăng Bốn niệm thân-túc là 

Tứ Như-ý-túc? 

132.- Năm căn và năm lực là những gì? 
133.- Bảy Giác-Ý hay là Bảy CGIác-chi? 
134.- Bát Chánh-Đạo là những gì? 


15 


135.- Lây tám loại đạo-hạnh (Bát Chánh- 
Đạo) làm căn-bản tu-hành. 

V.- Vân-đề: Trí - Huệ. 

136.- Vẫn-đề Trí-Huệ được đặt ra ở đây 
như thế nào? 

137.- Thê nào là Trí-Huệ? 

138.- Trí-huệ với Bản-năng, và với 
Nghiệp-lực . 

139.- Trí nhớ và các cách nhớ lại của con 
nĐười. 

VI.- Vân-đê: Các loại cảm-thọ . 

140.- Ba loại cảm-thọ: lạc-thọ, khổ-thọ 
và xả-thọ . 

VII- Vân-đê: Đắc Đạo và cõi Niễt-bàn. 
141.- Vẫn-đề đắc Đạo trong quyền "Tì- 
kheo Na- Tiên” 

142.- Làm cách nào đề học biết Đạo? 
143.- Bực đặc Đạo khác kẻ chưa đắc Đạo 
ở điểm nào? 


144.- Bực đặc Đạo có những khả-năng 
nào? 
145.- Bực đắc Đạo suy-tư đến các điều 
cao-thâm. 
146.- Niễt-bàn là øì? 
147.- Sông đến bao giờ mới "nhập Niết- 
bàn”? 
VIII.- Vân-đê: Phật 
148.- 32 tướng trang-nghiêm trên thân 
Phật. 
149.- Khả-năng siêu-việt của Đức Phật. 
IX.- Vắn-đề: Con người và thuyết Vô-ngã 
150.- Thế-gian chẳng có "người". 
151.- Từ nhãn-thức đến ý-thức . 
152.- Giác-quan và tâm phôi-hiệp sanh 
ra sướng-khô . 
153.- Các tâm-sở đã phối-hiệp rôi chắng 
tách ra được . 
154.- VaI-trò của các ø1ác-quan . 
155.- Sự bất-bình-đăng nơi loài người . 


156.- "Lộc riêng” hay là chính đó là 
Nghiệp-lực? 
157.- Nên có thái-độ nào đối với thân- 
tâm nây? 
158.- Thân-tâm nây, khi phân-tách kỹ ra, 
là vô-ngã. 
X.- Vân-đê: Các câu hỏi linh-tinh về kiến- 
thức tông-quát 
159.- Muối, nước biên và biến . 
1óU.- Tứ-đại là gì? 
Ió1.- Khóc. 
162.- Tâm-trạng của Vua Di-Lan và Tì- 
kheo Na-Tiên sau cuộc đàm-luận về đạo- 
pháp . 
D- Bản Phiên-âm NA-TIÊN TÌ-KHEO 
KINH 
Quyền Thượng 
Quyền Trung 
Quyền Hạ 
HÉT 


Nội-dung tập sách nây gồm có: 


A.- Bản Phỏng-dịch từ chánh-văn trong 
Đại- Tạng, còn thiếu tên tác- giả chữ Phạn 
và dịch-g1ả chữ Hán; 
B.- Phân Tìm hiểu Nghĩa Chữ: tù-ngữ 
Phật-học được tra Từ-điền và ø1ải-thích 
gọn, theo thứ-tự A, B, C; 
C.- Phần Tìm hiểu Nghĩa Ý: các câu vấn- 
đáp xếp lại thành 10 vân-đê: 9 về giáo-lý, 
1 về linh-tinh. 
D.- Bản Phiên-ầm Hán- Việt 
Thân-kính tặng Quí-VỊ Đạo-hữu Tổ-đình 
Từù-Quang và Thiên-viện Linh-Sơn, 
để nhớ các buôi trưa nói chuyện Đạo vào 
địp cuối tuân, 
Thiện-Nhựt 
Huỳnh-Hữu-Hông 


19 


Vài cảm-nghĩ về Kinh Tì-kheo Na-Tiên 
Bài Tham-luận thuyết-trình tại Tổ-đình 
Tửừ-Quang, Montreal, Canada 
Khoá Nghiên-Tu An-Cư 
Tháng Bảy 2005 


1.- Tại sao tôi lại phónø-dịch ''Kinh Na- 
Tiên''? 
Quyền "Na-Tiên Tì-kheo Kinh” là một bộ 
Luận ghi băng tiếng Pali, rất nổi danh, 
được phiên-dịch ra nhiêu thứ tiếng: tiêng 
Hàn, tiếng Việt, tiếng Miễn, tiếng Thái, 
tiếng Tích-lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, v.v. 
Tại Việt-Nam, đã có các bản dịch của các 
Cư-sĩ Đoàn-Trung-Còn, Cao-Hữu-Điính, 
và của Hòa-Thượng Giới-Nghiêm, rất 
phố-biến. Tại sao Thiện Nhựt còn "đèo- 
bông" mang ra dịch nữa? 


20 


1.- Thiện Nhựt học Kinh kệ Phật xuât-xứ 
từ Hán- Tạng, nên chỉ biết đọc và tìm hiểu 
các bản Kinh kệ được dịch ra tiếng Việt 
của các bực đại-sư Việt-Nam. Chắng phải 
các Kinh sách chữ Anh, chữ Pháp quá 
khó-khăn, nhưng khi tìm hiểu về chúng, 
Thiện Nhựt cảm thây chúng “hơi xa lạ" 
đối với người Việt có sức học trung-bình, 
tu theo đường-lỗi của ông-bà để lại. Như 
trong Hán-tạng dùng hai chữ Hi và Lạc để 
chỉ hai thiên-chi của Sơ-Thiên, các sách 
Anh-ngữ đã dịch ra là Joy, Happlness, 
Bliss... ; trong khi đó tiếng Việt thuân- -túy 
của ta li có hai chữ Mừng và Vui, rât dễ 
hiểu mà mô-tả rất rõ-ràng tâm-trạng của 
thiên-giả khi sắp bước vào định-tâm: 
Mừng thì thần còn đang xúc-động, tâm 
còn vọng-động. Vui thì khi nỗi mừng đã 
lắng-dịu, tâm-ý lâng-lâng, nhẹ-nhàng. Sao 
ta lại bỏ quên chắng dùng những tiếng 


21 


Việt thông-thường ấy để diễn-đạt hai 
thiên-chỉ đó, một cách øiản-dỊ và rất 
chính-xác? Chính vì lẽ đó mà Thiện Nhựt 
đã mạo-muội đem bản văn Hán-tạng 
phỏng-dịch ra tiếng Việt thông-thường 
ngày nay, trước để cho mình tìm hiểu và 
học-hỏi băng tiếng Việt, sau cũng có thể 
giúp được phân nào lợi-ích cho các bạn 
đạo củng tu. 


2.- Mỗi cuối tuân vào chùa lạy Phật nghe 
kinh, nhìn lên các tủ kiêng sắp hàng-hàng 
lớp-lớp các bộ Kinh chữ Hán trong Đại- 
Tạng, Thiện Nhựt chẳng khỏi bùI-ngùi 
nghĩ đên thân-phận dốt-nát của mình còn 
chưa dám mở một quyền nào ra đọc, vì lẽ 
vôn-liễng chữ Hán của mình quá ít-oi, 
hiểu được mặt chữ đã là khó, nói chi đến 
nghĩa-lý cao-siêu, huyên-diệu được "gói- 
chém kỹ" trong các dòng chữ mà con mắt 


9/2 


thịt mình nhìn thấy quá ư bí-hiêm! Các bộ 
Kinh được Việt-dịch cũng chắng dễ chi 
mà hiểu cho tận-tường, vì lẽ còn nhan- 
nhản các danh-từ Phạn-ngữ được phiên- 
âm ra Hán-văn, có lẽ còn khó nghe hơn 
chữ Pali chánh gốc. Hoạ-hoăn lắm mới 
thây nơi vài quyền, sau phân dịch-thuật và 
cước-chú, có năm ba trang hiếểm-hoi ở 
phía sau, giải-thích văn-tắt ý-nghĩa cao- 
sâu lời chư Phật và Bô-tát mở lôi cho con 
đường tu-tập. Người học Phật, với thành- 
tâm mong được giác-ngộ và giải-thoát, 
khó mà tìm thấy một quyên Kinh với đây- 
đủ lời giải-thích băng ngôn-từ thông- 
thường, cùng sự phân-tách rõ-ràng các 
điểm chánh-yêu cân lưu-tâm, để vững 
lòng bước ởI, từ bước một, trên con đường 
học-hỏi giáo-lý nhà Phật. Nói tóm lại, còn 
chưa thây có nhiều kinh-sách được soạn 
dưới hình-thức giáo-khoa-thư, để cho một 


ĐÁ, 


người bập-bẹ mới biết học Phật như Thiện 
Nhựt có thê dùng làm quyên sách gôi đâu 
ø1ường mà học Kinh học Kệ. 


Nhân tìm thây trong Hán-Tạng bản cổ- 
văn dịch từ chữ Phạn, bộ Luận Milinda 
panha, nhan đề là "Na-Tiên Tì-Kheo 
Kinh", thiếu tên dịch-giả, được sao-lục lại 
từ thời Đông-Tần bên Tàu (khoảng thê-kỷ 
thứ 5), Thiện Nhựt mới mạo-muội đem ra 
"nhỏng-dịch" thành tiêng Việt thông- 
thường ngày nay. Mục-đích chỉ là để có 
một bản Việt-văn mà học ôn lại giáo-lý, vì 
nội-dung bộ Luận nây nêu ra gân trăm câu 
thăc-mắc, nghi-ngờ, của vua Milinda (Di- 
Lan) cùng với lời giải-thích khá rõ-ràng 
và đây-đủ của Tì-kheo Nagasena (Na- 
Tiên) về Giáo-pháp của Đức Phật. Trong 
khi phỏng-dịch, Thiện Nhựt nhận thây vài 
từ-ngữ chuyên-môn về Phật-học trong bản 


24 


dịch Hán-văn hết còn thích-hợp với các 
thuật ngữ ngày nay, như Ba-mươi-bảy 
Phẩm Kinh thay vì nói Ba-mươi-bảy 
Phẩm Trợ-Đạo, như Hiễu-thuận thay vì 
Ciới-hạnh, như Danh-Thân thay vì Danh- 
Sắc, như Lộc riêng thay vì Nghiệp-lực, 
v.v. nên Thiện Nhựt muốn đê-nghị thay- 
thế băng các danh-từ đang hiện-hành, 
nhưng chắng dám tự-tiện sửa lại trong 
phân phỏng-dịch theo Hán-văn, mà chỉ 
xin ghi lại ở sau, nơi phần Tìm hiểu Nghĩa 
Chữ. Và nhân đó, có chép lại hơn hai 
mươi trang lời giải-thích vắn-tắt các chữ 
khó, sắp-xếp theo thứ-tự A, B, C, để các 
bạn trẻ nào muốn dùng đến tập sách nhỏ 
ây, khỏi phải mất công tra thêm Tù-điền. 

Lại nữa, các câu hỏi thăc-mắc của vua Di- 
Lan thường là tùy-hứng, nghe giảng đến 
đâu thì hỏi đến đấy, chăng theo một đê- 


25 


mục nhứt-định nào, lại thêm được nhắc 
tới nhắc lui nhiều lần ở lắm chỗ khác 
nhau, nên Thiện Nhựt, khi tìm hiểu về ý- 
nghĩa giáo-lý trong quyền Luận nây, thây 
nên sắp xếp lại các câu hỏi đó ra mười 
vân-đê, chín thuộc về giáo-lý và một về 
các câu hỏi linh-tnh có liên-quan đến 
kiến-thức tông-quát. Khi sắp-xếp các câu 
hỏi của vua DI-Lan lại, đúng theo thứ-tự 
các vân-đề giáo-lý, Thiện Nhựt có ghi lại 
trong phân Tìm hiểu Nghĩa Y của mình, 
các điểm bât-đông ý-kiên với vị Tì-kheo 
lỗi-lạc, đó chăng phải là dám khoe mình 
có "biết chút đỉnh" về giáo-lý, mà chính là 
đề gợi lên cơ-hội cho các bạn trẻ, đem đặt 
lại vân-đề với các vị Thây dạy Đạo của 
mình, hầu có được lời giải-đáp thích-đáng 
(và nhớ làm ơn cho Thiện Nhựt biết với, 
để học hỏi thêm). 


2.- Xuất-xứ của quyền '"Na-Tiên Tì- 
Kheo Kinh"'. 


Bộ Luận Milinda panha được ghi lại băng 
tiếng Phạn, tác-giả là ai, hiện còn chưa 
được các học-g1ả về Phật-học trên thế- 
giới xác-định rõ. Bắc-Tông cho răng Bồ- 
tát Long-Thọ (Nagaruna) đã sáng-tác 
quyên nây, vì Ngài muôn mượn tên của 
Na-Tiên (Nagasena) để đôi-đáp về Giáo- 
pháp với vua Ménandre mà Ngài ám-chỉ 
là Di-Lan (bản dịch của đại-cư-sĩ Đoàn- 
Trung-Còn gọi là DIi-Lan-Đàả). Còn Hòa- 
thượng GIớIi Nghiêm, nguyên Tăng- 
Thống Giáo-hội Phật-giáo Nguyên-thủy 
Việtnam, ghi tên tác-giả là Ngài 
Pitakaculàbhaya, gốc người Trung-Ấn. 

Quyền Milinda panha được gọi là Kinh, vì 
được kết-tập trong hệ Pali nơi Tiều-Bộ- 
Kinh (Khuddaka Nikaya). Bản dịch Hẳn- 


Ai 


văn "Na-Tiên Tì-Kheo Kinh” được ghi 
trong Hán-lạng, Càn-Long Đại-Tang 
Kinh, quyền số 108, các trang từ 706 đến 
753. Đúng ra đó là một bộ Luận được một 
vị đạI-sư trước-tác, sở dĩ được tôn-vinh là 
Kinh, có lẽ vì nội-dung cao-sâu tựa như 
lời của chư Phật hay Bô-tát. 


Các bạn thanh-niên nghiên-cứu về Phật- 
học có thể đòi hỏi thêm về tiêu-sử của tác- 
giả, cùng lý-do nào đã khiến tác-giả sáng- 
tác nên bộ Luận nây. Đòi hỏi nây tất 
chính-đáng khi ta cần nghiên-cứu kỹ- 
lưỡng một vân-để triế-học hay văn- 
chương. Nhưng Thiện Nhựt chăng thây có 
mảy-may thắc-mắc chi về các chi-tiết 
quan-trọng đó. Tại sao? Vì khi học Kinh- 
kệ, Thiện Nhựt chỉ cần biết đó là một bản 
Kinh được ghi trong Đại- Tạng, điều quan- 
trọng là tìm hiểu ý-nghĩa về lời dạy tu-tập, 


28 


còn việc nghiên-cứu đúng theo các 
phương-pháp khoa-học của nhà khảo-cố, 
thì xin kính-cấn chờ sự chứng-minh 
chính-xác với đây-đủ băng-cớ của các bực 
đại-trí-thức. Lại nữa, mình đọc Kinh Phật 
chỉ cân hiểu và biết ứng-dụng lời dạy tu- 
tập vê đường tu của mình, hơn là thắc- 
mắc về danh-xưng, tiểu-sử, v.v..., thí-dụ 
như trong Tâm-Kinh Bát-Nhã có nói đến 
Bôồ-tát Quán-Tự-Tại, được các vị đại-sư 
giải-thích đó là tên khác của Bô-tát Quán- 
Thế-Âm, mình cân chi thăc-mắc là đúng 
hay sai; còn chỗ đáng thắc-mắc là mình 
có theo Kinh đó để tu-tập tánh Không 
chưa, và nay đã tới mức nào rôi. Do đó, 
Thiện Nhựt đề-nghị nên xem bộ Luận 
"Na-Tiên Tì-Kheo Kinh" do một bực cổ- 
đức nào đó đã sáng-tác vào một thời xa- 
xưa, vậy thôi! 


SÁo, 


3.- Nội-dung được bỗ-cục có phân hơi 
'!'lỏng-léo'"". 
Bộ "Na-liên Tì-Kheo Kinh” trong Hán- 
Tạng được chia ra làm ba quyên: Thượng, 
Trung, Hạ, nhưng xét theo ý-nghĩa, lời 
văn, thì chăng thấy có sự phân-biệt rõ- 
ràng giữa ba quyên đó, vì lẽ các cầu hỏi ở 
quyên Thượng lại được nhắc lại ở quyên 
Trung và quyên Hạ; cũng như ở hai quyên 
sau, vẫn thấy còn bàn lại các vân-đề đã 
được thảo-luận ở quyền trước. Sở đĩ có sự 
trùng-điệp đó là vì các câu hỏi của vua 
Di-Lan phân lớn là tùy-hứng, nhân nghe 
giảng một đoạn rôi liên nêu lên thăc-mắc, 
khiến cho mạch kinh-văn... hơi "lỏng-lẻo”". 


Về Nội-dung, bộ Luận "Na-Tiên Tì-Kheo” 
có thê tạm chia ra làm ba phân: 


30 


I.- Tiên-kiếp của Tì-kheo Na-Tiên và của 
vua DI-Lan; 

2.- Các câu vân-đáp giữa nhà Vua và vị 
Tì-kheo lỗi-lạc; 

3.- Tâm-trạng của Vua DI-Lan và Tì-kheo 
Na- Tiên sau cuộc đàm-luận lý-thú về 
s1áo-lý. 

Riêng phần vân-đáp, trong Hán-tạng có 
chi vào khoảng một trăm câu hỏi; nơi 
Tạng Pali, sô câu hỏi thay đôi lên xuống 
tùy vào nơi xuât-bản, khoảng hơn hai 
trăm sáu mươi câu. Điêu nây cho thây bản 
nguyên-tác băng chữ Phạn có thể bị thêm 
bớt, thay đối, tùy theo thời-gian và nơi 
chỗn đã xuất-bản bộ Luận. 


Để tiện việc nghiên-cứu, Thiện Nhựt đã 
sắp-xếp lại, trong Phân Tìm hiểu Nghĩa Y 
của mình, thành mười vân-để: chín về 
giáo-lý, và một về các kiến-thức tổng-quát 


3l 


linh-tinh. Vì tuân theo thứ-tự trong bản 
nguyên-tác khi các câu hỏi được vua DI- 
Lan lần-lượt nêu lên, nên chín vẫn-đề 
ø1áo-lý được ghi chép lại như sau: 


[.- Tại sao đi tu làm Sa-môn? 

2.- Sự tái-sanh, nghiệp-lực và thuyết 
Luân-hôi; 

3.- Sự phân-biệt các điều thiện và ác; 
4.- 37 Phẩm trợ-Đạo: 

5.- Trí-huệ; 

6.- Các loại cảm-thọ; 

7.- Sự đặc Đạo và cõi Niết-bàn; 

8.- Đức Phật; 

9.- Con "người" và thuyết vô-ngã. 


Lẽ ra, nếu nhìn chung toàn-bộ tư-tưởng 
diễn-đạt trong bộ Luận "Na-Tiên Tì-Kheo 
Kinh", ta sẽ thây ý-tưởng cốt-cán là: Tại 
sao đi tu làm Sa-môn? Đó là vì muốn 
được giác-ngộ và giải-thoát. Giác-ngộ về 


32 


điêu øì? Giác-ngộ về lẽ sông-chết và thân- 
phận của con người. Giải-thoát khỏi điêu 
øì? Giải-thoát khỏi cảnh Khô trong vòng 
Luân-hôi để được an-nhiên, tự-tại trong 
cõi Niết-bàn. 

Đề khai-triển ý-tưởng cốt-cán nói trên, 
tácøli bộ Luận lần-luợt đề-cập đến 
nghiệp-lực đã dẫn-dặt chúng-sanh theo 
sáu nẻo của vòng Luân-hôi; rôi chỉ cho ta 
thây lỗi phá vở vòng lãn-quần sanh-tử đó, 
băng cách (a) biết phân-biệt điều thiện, 
điều ác; (b)tuân theo 37 Phẩm Trợ-Đạo: 
(c) phát-triên Trí-huệ để tiêu-diệt đến tận 
sốc-rễ các trỏ-ngại là phiên-não-chướng 
và sở-frI-chướng. Để tận-diệt hết các trở- 
ngại lớn-lao đó, tác-giả đã phần-tách tỉ-mi 
sự phát-khởi của các cảm-thọ nơi thân- 
tân thường đưa đến các phiển-não- 
chướng, và vạch rõ sự cô-chấp vào các tà- 


SK) 


kiến, đã đưa tới các sở-tri-chướng, nhứt là 
nøã-kiến, một tà-kiễn trằm-trọng hơn cả. 
Để đối-trị lại với ngã-kiến, tác-giả đã 
nhiêu lần chứng-minh rắng trong năm uấn 
kết: tụ lại thành thân-tâm nây chăng có 
"cái chỉ" thường-hăng, chắng thây ra được 
"con người” nào đứng làm chủ cả: đó là 
thuyết vô-ngã trong Phật-học. Và sau 
cùng, hễ theo đúng con đường tu-tập ây, 
hành-giả sẽ đắc Đạo, chứng được Niết- 
bàn vô-sanh và an-tInh, theo như gương 
của Đức Phật đã đi trước. 


4.- Viên nøọc quí thứ nhút trong bộ 
Luận '"Na- Tiên Tì-Kheo Kinh"' 


ĐI sâu vào nội-dung của bộ Luận "Na- 
Tiên Tì-Kheo Kinh" ta tìm thây khá nhiêu 
VIÊn ngọc qul, chắng trách nào bộ Luận đã 
được tôn-vinh là "Kinh" và được sự hâm- 
mộ của các hàng trí-thức trên khắp thế- 


34 


giới từ xưa đến nay. Viên ngọc đâu-tiên là 
"Vua Di-Lan thử-thách Tì-kheo Na- Tiên 
hai lần”, như vây: 


Lân thứ nhứt: 


Ngay tại buổi sơ-kiến, sau các lời thăm 
hỏi xã-ølao, vua DIi-Lan thử-thách Tì- 
kheo Na- Tiên, băng một câu hỏi khó: 


- Na-Tiên! Ai là Na-Tiên? Đâu là Na-Tiên 
chăng? 

- Đâu chăng phải là Na-Tiên. 

- Mắt, tai, mũi, miệng là Na-Tiên chăng? 

- Mắt, tai, mũi, miệng chắng phải là Na- 
Tiên. 

- Vậy chớ chỗ nào là Na-Tiên? 

Na- Tiên hỏi lại Vương: 

- Xe kia, chỗ nào là xe? Trục xe có phải là 
xe chăng? 


- Trục xe chắng phải là xe. 

- Vành bánh xe có phải là xe chăng? 

- Vành bánh xe chăng phải là xe. 

- Vậy thì cải gì là xe? 

Vương im lặng chắng trả lời được. 
Na-Tiên liên nói: 

- Kinh Phật có nói đên, hiệp-tụ các bộ- 
phận (...) đó lại, là nguyên-nhân đê có 
được chiệc xe. Con người cũng lại như 
vậy, hê hiệp-tụ đâu mặt, ta1, mũi, miệng... 
chung lại thì thành con người. 

Vương khen: Lành thay! Lành thay! 

Lân thứ hai: 

Vương nói: 

- Ta có điều muôn hỏi. 

- Xin ĐạI-Vương cứ hỏi. 


- Ta đã hỏi xong. 

- Tôi cũng đã đáp xong. 

- Đáp những gì đầu? 

- ĐạI-Vương hỏi tôi những gì đầu? 


Vương nói: 


- la chăng có chỗ hỏi, Na-liên cũng 
chăng có chô đáp... 


Giờ đây ta thử hỏi: Đâu là chỗ thủ-thách? 
Đâu là viên ngọc quf? 

Trước nhứt là câu hỏi: "AI là Na-Tiên?" 
Nghĩa sâu-kín của câu hỏi đó là: Vậy chớ 
cái øì mới thật là Na-Tiên? Bản-chất của 
con người là gì? Nơi thân-tâm con người, 
có cái øÌ là cải Ta, là bản-ngã không? 
Hoặc nói theo những người còn mê-tín, 
trong thân-tâm nây, có cái linh-hôn tôn-tại 
mãi qua thời-g1an chăng? 


3 


Các câu trả lời của Na-Tiên, cùng lời kết- 
luận trích-dẫn trong Kinh Phật đều qui- 
hướng về một vân-đê căn-bản của Giáo-lý 
nhà Phật: lý vô-ngã, trong thân-tâm con 
người chắng hê có cái Ta, chăng hê có cái 
bản-nøã. Tuy Na-Tiên chăng nói rõ ra, 
nhưng ta biết thân-tâm con người chỉ là sự 
tập-hợp của năm uấẫn: săc-uân là phân vật- 
chât, øọI là thần, và bỗn uân kia, thọ, 
tưởng, hành, thức-uân thuộc về phân tinh- 
thân, tức là tâm. Chắng hề thây trong 
thân-tâm nây, đâu là ông chủ gọi là Ta, 
đâu là linh-hôn, gọi là phân hồn của Ta 
cả, chỉ có các uẫn tập-hợp lại mà thôi. Đó 
là lý-lẽ rất vững-chắc chứng-minh Chơn- 
lý vô-ngã trong Phật-học. 

Na-Tiên đã vượt qua dễ-dàng chỗ Vua 
thử-thách băng cách hỏi ngược lại: "Xe là 
øì? Cái øi trong xe là xe?" Nhà Vua đã 


38 


chắng trả lời được, như thế Na-Tiên đã 
thăng. Rất tiếc là nhà Vua chắng hỏi thêm 
các chi-tiết về lý vô-ngã nữa, để chúng ta 
được địp học-hỏi về cách-thức Na-Tiên 
giải-đáp các môi nghi-ngờ còn sót lại về 
Chơn-lý quan-trọng nây. Chơn-lý vô-ngã 
là chơn-lý khó hiệu, khó chứng nhứt trong 
ba Chơn-lý: Vô-thường, Khô, Vô-ngã. 


Nhưng nhà Vua lại đưa thêm một câu hỏi 
rất khó, nêu những ai mà lớ-quớ, chẳng 
nhanh-trí như Na-Tiên, thì liên lọt vào 
cạm-bẫy ngay. Hỏi mà chắng nêu ra câu 
hỏi là hỏi làm sao? Đáp mà chăng nói ra 
lời, là đáp cách nào? Vua và Na-Tiên 
đang so gươm trí-huệ với nhau đây! 


Nhà Vua muốn hỏi Na-Tiên mà chắng nêu 
câu hỏi ra, tức là nhà Vua muôn hỏi gì 
đây? Hai đăng đang bàn-luận về giáo- 
pháp, thế thì câu nhà Vua muốn hỏi là câu 


39 


hỏi thuộc về Pháp (Dharma, Giáo-Pháp) 
chớ øì. Tại sao Vua chăng nói ra đó là câu 
hỏi về Pháp? Bởi lý-lẽ rất cao-siêu là 
Pháp vốn Không, tức là Pháp vốn rỗng- 
rang, chăng chứa đựng gì, chăng dính- 
mặc g1, chắng có hình-tướng øì, thì làm 
sao diễn-tả ra băng lời nói được. Nếu có 
nói ra câu hỏi về Pháp, tức là mặc-nhiên 
phủ-nhận tánh-chât rỗng-rang của Pháp 
ôi, đâu nêu lên được chỗ Pháp-không 
trong giáo-lý, lại còn khoác thêm cho 
Pháp một hình-tướng ngôn-từ nữa. 


Na-Tiên quả là nhanh-trí, biết ngay chỗ 
ân-ý của nhà Vua, nên mới đáp là "đã đáp 
xong", mà chăng nêu rõ là đáp những øi. 
Nêu Na-Tiên vô-tÌnh hỏi lại nhà Vua, Vua 
vừa nói "đã hỏi rồi" là hỏi những gì đầu? 
thì Na-Tiên liên rơi ngay vào cạm- -bãy của 
Vua, chờ đợi một câu hỏi về Pháp băng 


40 


ngôn-từ. Pháp vôn là Không sao diễn ra 
băng hình-tướng của lời nói để hỏi thành 
câu hỏi, hoá ra còn chưa hiểu được điểm 
giáo-lý rất quan-trọng của nhà Phật hay 
sao? 

Trở lại câu hỏi đâu-tiên: "Ai là Na-Tiên?", 
ý-nghĩa sâu-xa của câu hỏi nây là vẫn-để 
Ngã-không trong Cñáo- lý Nam- Tông. Câu 
hỏi thử-thách thứ nhì của nhà Vua: "Ta có 
điêu muốn hỏi" có liên-quan đến vắn-đề 
Pháp-không trong Giáo-lý Băc-Tông. Cả 
hai lần thử-thách khó-khăn nây đều được 
Na-Tiên vượt qua một cách xuât-sắc: 
dùng gậy ông mà đập lưng ông. Nhưng 
còn rất xuất-săc hơn nữa là tác-giả bộ 
Luận "Na-Tiên Tì-Kheo Kinh" nây, đã 
trình-bày hai vân-đê cực-kỳ tế-nhị dưới 
hình-thức vân-đáp hết sức đơn-giản, dễ 
hiểu và đây hứng-thú! 


41 


Đó là viên ngọc quí thứ nhứt được tìm 
thây và nay xin đem dâng-hiễn lên quí VỊ. 
Còn nhiêu viên ngọc quí khác nữa, Thiện 
Nhựt e-ngại sức học của mình chưa tới 
mức để tìm thây ra hết. 


5.- Viên ngọc quí thứ hai trong bộ Luận 
TNa-Tiên Tì-Kheo Kinh''. 


Viên ngọc nây liên-quan đến Thái-độ 
đứng-đắn trong khi bàn-luận về Giáo- 
Pháp. Xin chép lại đoạn văn quan-trọng 
sau đây trong bộ Luận "Na-Tiên Tì-Kheo 
Kinh" nói đến thái-độ đứng-đẫn ây: 
Vương hỏi Na- Tiên: 


- Sư có thể cùng Ta bàn-luận về các Kinh 
khó chăng? 

- Nêu Vua dùng trí-huệ để hỏi tôi, thì có 
thể cùng nhau bản-luận. Nếu Vua dùng ý 
lời vương-giả kiêu-quí, thì chắng thê cùng 


42 


Vua bàn-luận được. 

- Trí-huệ có bao nhiêu loại? 

- Bực trí-giả, khi đàm-luận, hết sức vặn 
hỏi cùng nhau, g1ải rõ cùng nhau, lời nói 
cao, lời nói thấp, lời nói chánh-trực, lời 
nói bât-chánh; có thăng, có thua tự mình 
biết lây phải trái, đó là trí-huệ tôi-thượng, 
chắng cân chút giận-hờn. Bực trí-giả là 
như thê đó. 

- Lời nói vương-g1ả có bao nhiêu loại? 

- Lời nói vương-g1ả tự phóng theo cảm- 
nghĩ của mình, hễ có chỗ trái lệ chăng 
như ý Vua, tức thời Vua bắt tội nặng, phạt 
giết đi. Như thế đó là lời nói bực vương- 
giả. 

Vương liên nói rằng: 


- Nguyện dùng lời nói của bực trí-giả, 
chăng dùng lời nói của vương-g1ả, chăng 
ø1ữỮ ý-nphĩ vương-giả trong lời mình nói, 


43 


chỉ nên nói theo như lời đệ-tử của chư Sa- 
môn, như lời các vị ưu-bà-tắc. Nên theo 
lời của chư Sa-môn mà khiến cho lòng 
mình chắng mang sọ-hãi, chánh-tâm cũng 
được khaI-noộ. 

Na-Tiên liên thốt lên răng: 

- Thật lành thay! 

Sự phân-biệt của Na- Tiên g1ữa lời nói của 
bực trí-øiả và lời nói của bực vương-giả, 
đưa đến thái-độ đứng-đắn cho những ai 
tham-dự một cuộc tranh-luận về Giáo- 
Pháp. Lời nói ngay-thăng, chơn-chánh, 
hướng về Chơn-lý, có thua, có thăng, tự 
mình mình biết lấy phải-trái, dẫu thât-bại 
cũng chắng chút giận-hòn, trái-ngược hắn 
với thái-độ của kẻ bướng-bỉnh, ngoan- có, 
biết TÕ mười-mươi đôi-phương hữu-lý mà 
vẫn cô cượng-câu, phải chăng đó là vì tự- 


44 


ái còn quá sâu-đậm, cái Ngã còn to-tướng 
như... cái bô! Lời nói kiêu-quí, phóng 
theo cảm-nghĩ của riêng mình, gặp chỗ 
chắng vừa ý thì hung-hăng chông-đối, để 
bảo-vệ các thành-kiến cỗ-chấp, đó là thái- 
độ của kẻ tự-cao trong một phút "bỗc- 
đồng" đã dạikhờ bỏ qua mất cơ-hội 
hưởng lợi-lạc được đến gân với Chơn-lý 
mà đối-phương đã mang tới cho mình. 


Đức khiêm-cung của vua Di-Lan được 
biêu-lộ ra rât rõ-ràng trong lời nói sau 
đây, thật đáng cho ta khâm-phục: 

- Nguyện dùng lời nói của bực trí-g1ả, (...) 
chăng giữ ý-nphĩ vương-giả trong lời 
mình nói... 

Viên ngọc quí thứ hai của bộ Luận chính 
là năm ngay tại đây. 


45 


Khi suy-gẫm về đoạn văn "quí-giá" trên 
đây thuật lời đôi-đáp giữa Na-Tiên và vua 
Di-Lan, Thiện Nhựt có thêm vài cảm-ngh1 
thô-thiển của mình, về thái-độ chơn-chánh 
tại các buồi nói chuyện Đạo: 


l.- Kíinh-sách Phật-học thường nhặc đến 
lời Đức Phật dạy là phải tránh các cuộc 
hí-luận. Thê nào là hí-luận? Hí là vui-đùa. 
Luận là bàn-cãi. Thường thấy, tiếp theo 
các buổi trà dư tửu hậu, nhiêu người tự 
nhận là "bực trí-thức hiểu Đạo" ngôi 
nhâm-nhi tách trà, bàn-luận nhau với lời- 
lẽ dao to búa lớn mà ý-nghĩa lại rỗng- 
tuếch, phê-bình vị đại-sư nây, khen ngợi 
vị thiên-giả kia, từ Đông sang Tây, hết 
kim đến cổ, đó là ... bàn luận chơi cho 
vui, vậy thôi, chớ nào phải đi tìm Chơn- 
Lý để rút lẫy kinh-nghiệm tu-tập. Thế cho 


46 


nên, Đức Phật mới gọi là hí-luận và dạy ta 
cân phải tránh. 


2.- Kinh-sách Phật-học phân-biệt hai loại 
Chơn-Lÿ: (1) sự-thật ở thế-gian, có thể 
đúng nơi nây, vào lúc nây, mà cũng có thể 
chắng hợp với chỗ kia, vào một thời khác, 
cho nên gọi đó là tục-đề, nghĩa là sự-thật 
tương-đỗi trong đời sông thế-tục; (2) sự- 
thật đúng muôn đời và khắp mọi nơi, đưa 
con người tu-hành đến nơi giác-ngộ và 
giải-thoát, vì thế cho nên mới gọi là chơn- 
để, nghĩa là Chơn-Lý tuyệt-đỗi của lãnh- 
vực xuât-thê-gian. Bởi thê người hiểu-biết 
bao giờ cũng nghĩ là mình chưa hề nắm 
vững được Chơn-đề, nên phải giữ thái-độ 
khiêm-hoà, chăng dám liêu-lĩnh bảo răng 
điều mình nói đây là sự-thật duy-nhứt và 
tôi-thượng. Trái lại, tâm-trạng kẻ ấy nên 
mở rộng ra đón nhận tạm-thời lời-lẽ của 


47 


nIĐØƯỜI đôi-thoại, hẹn với lòng mình sẽ 
truy-cứu thêm chô đúng cùng saIl, hâu rút 
lây kinh-nghiệm tu-tập cho bản-thân. 


3.- Thái-độ thích-nghi khi luận-bàn về 
Giáo-lý là phải hết sức thành-khẩn trong 
tư-tưởng và lỜiI nói: 

a.- Về phía người thưa hỏi, ở vị-thế của 
người đi học Đạo, cần phải giữ lễ-độ với 
người mà mình thưa-thỉnh. Thái-độ đứng- 
đăn là nêu ra các câu hỏi cho rõ-ràng, 
chú-trọng đến chỗ mình còn nghi-ngờ 
chưa được giải rõ. Và khi nghe lời giảng- 
giải, phải lắng lòng, chú-tâm, chăng vội 
chấp-nhận mà cũng chăng bài-bác ngay, 
nếu có chỗ chưa kịp hiểu, thì xin được 
minh-chứng thêm băng các thí-dụ cụ-thể 
trong đời sông hăng ngày. 


48 


b.- Về phân người được hỏi, chăng bao 
giờ để khởi lên trong lòng mình một chút 
ý-nghĩ tự-hào cỏn-con nào răng mình biết 
Đạo hơn người kia, nếu chắng đáng làm 
Thây thì cũng là người đi trước. Và khi 
ø1ảng-g1á1, phải tùy theo căn-cơ của người 
nghe mà dùng lời-lẽ giản-dị, rõ-ràng, dễ 
hiểu, kèm theo các thí-dụ thực-tê. 


4.- Trong một cuộc thảo-luận về các vẫn- 
đề đạo-giáo, có hai điều mà kẻ hỏi và 
người đáp, cần nên tránh, thì mới xứng- 
danh là một cuộc thảo-luận đứng-đắn và 
hữu-ích: 

a.- Về phía người hỏi, chớ bao giờ có ân-ý 
muốn dôn kẻ đối-thoại vào ... ngõ bí. Trên 
điạ-hạt tâm-linh, có nhiêu vân-đề mà 
chính Đức Phật đã gọi là bât-khả tư-nphì, 
nghĩa là chăng thê nghĩ bàn rôt-ráo được 
với lời-lẽ của thê-gian. Đừng đòi hỏi có 


49 


cho được những bằng-cớ thật cụ-thể, tai 
nghe mắt thây, có thực-nghiệm của khoa- 
học chứng-minh rôi mới chấp-nhận. Điều 
mình chăng tin được, trong khung-cảnh 
thời-øian và không-gian hiện-tại, chưa 
chắc hẳn là chắng thể nào có được, biết 
đâu đó lại là một sự-thật tại một cảnh-g1ới 
khác, vào một thời khác. Thê cho nên, 
thái-độ khoa-học chơn-chánh là phải tỏ ra 
dè-dặt, chớ vội bác-bỏ hoàn-toàn mà chưa 
xét kỹ lại khả-năng thông-hiểu của trí-óc 
con người (và trí-óc của mình nữa). 


b.- Về phía người đóng vai-trò hướng- 
dẫn, tưởng cũng chăng nên đưa ra "tôi- 
hậu-thơ": "Tôi nói như thê, có tin thì tu 
theo, còn chăng tin, thì cứ giữ lẫy quan- 
niệm của mình vậy!" Người thưa hỏi 
thành-tâm muôn được giải chỗ còn hoàải- 


50 


nghi, nghe câu nói đó rât chán-nản, và 
đạo-tầm vì thê mà lùI-sụt. 


Lại nữa, cũng đừng nên dùng luôn câu nói 
quá dễ-dàng nây: "Tôi nói thê, đạo-hữu cứ 
đọc đổi, tụng đi, thi-hành theo đi, rôi sẽ có 
ngày hiểu rõ được ý-nghĩa sâu-xa mà đạo- 
hữu muôn hỏi." Người hỏi đang chờ đợi 
một vài câu khuyên thực-tiễn, đôi lời 
øiảng-øiải gọn-gàng về ý-nghĩa trong 
đoạn Kinh, câu kệ hiện còn thắc-mắặc âm- 
ức trong bụng, làm sao mà tiễp-tục đọc- 
tụng thêm được nữa, nếu chỗ hồ-nghi còn 
chưa được giải-toả. Tưởng chẳng có chỉ là 
đáng hỗ-thẹn khi chính mình nhận thấy 
mình còn chưa đủ lời-lẽ để phân-tách điều 
đang được hỏi, sao lại chẳng thành-thật 
nhìn-nhận sự thiêu-sót của mình và mời 
người hỏi tìm đến một bực cao-minh nào 
khác? 


5 


5.- Và trong mọi trường-hợp, chớ chăng 
cứ là chỉ trong các địp thảo-luận mà thôi, 
luôn luôn nên giữ thải độ cởi mở, đón 
nhận mọi lý-lẽ, -- tin hay chắng chịu tin, 
đó là quyên tự-do tư-tưởng riêng bên 
trong của mình -- hãy lắng nghe để cho 
người đối-thoại có đủ cơ-hội trình-bày 
lập-trường. Thái-độ đáng trách nhứt là cố- 
chấp, ôm giữ khư-khư các ý-kiến, các 
cảm-nghĩ cá-nhơn, và cả các thành-kiến. 


6.- Nhân nhìn thấy "hòn ngọc ấn" 
trong lời đáp của Tì-kheo Na-Tiên về 
vân-đề Táï-sanh. 


Vắn- đề Tái-sanh trong vòng Luân-hôi 
được cứu-xét rất dài-dòng trong bộ Luận 
"Na-Tiên Tì-Kheo Kinh", nhắc đi nhắc lại, 
dưới nhiều khiá-canh, rải-rác khắp ba 
quyền Thượng, Trung, Hạ. Có điều khá 
ngạc-nhiên là chắng thấy tác-giả bộ Luận 


52 


bàn đến điểm mấu-chốt thường gây mối 
thăc-mắc lớn trong hàng các thanh-niên 
nam-nữ trẻ tuổi được hấp-thụ nên văn- 
minh khoa-học vật-chất ngày nay: việc 
tái-sanh có thật hay chăng có thật? Phải 
chăng, tác-plả bộ Luận đã xem việc tái- 
sanh là một hiện-tượng thiên-nhiên diĩ- 
nhiên, như mưa bão, sâm sét của vũ-trụ, 
như cây-côi gìa cỗi có trái, có hột, khi tàn- 
tạ thi mọc lên cây khác sởn-sơ bên cạnh, 
rôi châp-nhận và tin-tưởng đúng theo 
thuyết Luân-hồi trong Giáo-lý: chúng- 
sanh khi hết mạng sống nây sẽ tái-sanh lại 
ở cõi đời sau? Có lẽ vì lý-do đó, tác-g1iả 
bộ Luận khi nói đến việc tái-sanh, bàn 
ngay đến các khía-canh như: Tại sao phải 
tá-sanh? AI phải táI-sanh lại? AI được 
giải-thoát khỏi tái-sanh? Khi tái-sanh, có 
phải do thân-tâm cũ mà mang lây thân- 


se) 


tâm mới không?..., mà chăng hề xét việc 
tái-sanh thật có hay không. 


Ta hãy tạm gát lại câu hỏi mẫu-chốt: tái- 
sanh có phải là một hiện-tượng thật-sự 
chắc-chắn xảy ra không?, và hãy đọc qua 
lời chất-vẫn của vua Di-Lan với Tì-kheo 
Na-Tiên: "Na-Tiên có còn phải tái-sanh 
nữa không?" với hi-vọng tìm thấy ra "hòn 
ngọc ấn": 


(1) Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Có người chết rồi chắng phải sanh lại 
nữa chăng? 

- Có người phải sanh lại, mà cũng có 
người chăng phải sanh trở lại 

- Ai còn phải sanh lại và ai chăng còn 
sanh lại? 

- Người quyến-luyễn niêm ân-ái nhiêu, 
lăm sự ham-muốn, thì sanh lại đời sau: 


54 


người đã dứt sạch sự ân-áI, bỏ hêt mọi 
ham-muôn thì đời sau chăng phải sanh trở 
lại.... 


(2) Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Có người chăng sanh lại ở đời sau 
không, và có tự biết được việc chắng sanh 
lại ây chăng? 

- Dĩ nhiên, có người như thê, tự biết mình 
chắng còn tái-sanh. 

- Làm sao biết được? 

- Người â ây tự biết mình chăng còn quyên- 
luyên â ân-ái, chăng còn ham-muốn, chăng 
có điêu ác, nhờ đó biết mình chắng còn 
phải sanh lại nữa. Thí-dụ như người nông- 
phu trồng lúa, được nhiêu thóc, trữ lại để 
về sau, sang năm anh chắng trông lúa nữa, 
chỉ lây lúa dự-trữ ra ăn. Người nông-phu 
ây có mong được lúa gạo mới chăng? 

- Người nông-phu ấy chăng mong được 


ni 


lúa mới. 

- Tại sao biết người ấy chắng được lúa 
mới? 

- Người nông-phu â ây chăng cây cây, 
chắng trông lúa, thì có chờ mong được chi 
nữa. 

- Người đã đắc-đạo cũng lại như thê, tự 
biết răng đã dứt bỏ ân-ái, sướng-khố, 
chắng còn tham-tâm, do đó biết đời sau 
chắng sanh lại. 


(3) Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Na- liên nay có sanh trở lại đời sau 
không? 

- Lời Đại- Vương hỏi tôi đây, trước tôi đã 
đáp rôi. Nêu như tôi còn có sự lưu-luyến 
về ân-ái, thì đời sau sẽ sanh trở lại; còn 
nếu dứt được sự ân-ái, thì chẳng sanh lại 
nữa. ... 


56 


Ba đoạn văn ngăn (1), (2) và (3) vừa được 
trích dẫn trên đây, năm cách xa nhau đến 
cả chục trang, nơi hai quyên Thượng và 
Trung của bộ Luận. Đọc lại cả bộ Luận 
nhiêu lần, Thiện Nhựt mới tìm thây được 
một điểm vừa khéo, vừa quí, và gọi đó là 
một "viên ngọc ân" Chăng biết trí thô- 
thiển của Thiện Nhựt có nhìn lầm chăng? 


Đoạn (1) nói về: tại sao có người còn tái- 
sanh, có người chăng phải tái-sanh nữa? 
Đoạn (2) bảo răng: người đã đắc Đạo tự 
mình biết rõ chăng sanh lại vào đời sau. 
Đoạn (3) ghi lời đáp của Na-Tiên về câu 
Vua hỏi: Na-Tiên nay có sanh trở lại đời 
sau không? Mỗi đoạn rời-rạc đó chăng 
cho ta thây được ẩn-ý của vua Di-Lan khi 
đặt ra câu hỏi: Na-Tiên nay có tái-sanh 
nữa không? Nhưng nếu đọc kỹ lại cả ba 
đoạn ta thấy nối bật lên "ẩn-ý" của nhà 


37 


Vua khi đưa ra một câu hỏi như thê. Ản-ý 
øì? Nhà Vua muỗn vị Tì-kheo xác-nhận 
cho rõ-ràng băng lời nói, răng Na-Tiên đã 
đắc Đạo chưa, để biết chắc được mình 
chắng còn phải tái sanh nữa? Nhưng nhà 
Vua chỉ nhẹ-nhàng hỏi: Na-Tiên nay còn 
tá-sanhh nữa không?, tuy nhẹ-nhàng 
nhưng thắng-thắn, và đang chờ-đợi ở vị 
tu-hành một câu trả lời dứt khoát: Có (đặc 
Đạo) hay là Không. 


Tì-kheo Na-Tiên quả là người tinh-tê khi 
đáp: Lời Đại-Vương hỏi tôi đây, trước tôi 
đã đáp rôi. Nêu như tôi còn lưu-luyễn ân- 
ái, thì đời sau sẽ sanh trở lại; còn nêu dứt 
được sự ân-áI, thì tôi chẳng sanh lại nữa... 
Lời đáp có vẻ "phân hai" chẳng nói "Có" 
mà cũng chắng bảo "Không". Thế thì 
"khéo" ở chỗ nào đâu, khi nói ... lửng-lơ 
như thế? Thưa, rất khéo, và khéo ở tại chữ 


58 


"Nếu". Mình tu đắc Đạo tự mình mình 
biết, có ai chứng cho mình là mình đã đắc 
Đạo? Minh đã dứt được sự ân-áI, tự mình 
mình biết, có ai chứng cho mình việc dứt 
bỏ sự ân-ái đó? Mình quả-quyết nói ra 
mình đặc Đạo và mình đã chứng được vô- 
sanh, lây chi làm bằng-cớ? Và nhứt là nói 
ra mình đã đắc Đạo, đó phải chăng đã là 
một sự khoe-khoang, mà lại còn e kẻ khác 
nghĩ lâm mình nói ra để được Vua trọng- 
vọng rồi cúng-dường "hậu-hỉ" cho mình. 
Cho nên với chữ "Nếu", Na-Tiên đã vừa 
tránh được sự khoe-khang, lại vừa khỏi 
phải che-dấu sự-thật. 


Thể thì, còn "quí" ở chỗ nào? Tì-kheo Na- 
Tiên, trước khi ra hành đạo, đã tu chứng 
đạo-quả A-la-hán rôi, tại sao chắng tỎ ra 
cho vua biết, hoặc thi-triển các thần-thông 
đã đắc được để cho vua tin? Đó là hạnh 


59 


khiêm-nhường, với tâm thanh-tịnh hoàn- 
toàn, trong lòng chăng hề khởi lên tự- 
kiêu, tự-mãn, phô-trương cùng người sự 
chứng-đắc của mình. So với thời mạt- 
pháp ngày nay, có biết bao kẻ mạo-danh 
tu-hành rêu-rao chăng ngượng môm đã 
đắc được đạo nây, quả nọ, đã vỗ ngực 
xưng là bực vô-thượng-sư, là đẳng Phật- 
sông, còn cho bọn đô-đệ mê-tín ngông- 
cuông dùng các phương-tiện quảng-cáo 
râm-rộ những trò buôn thân bán thánh 
theo đường lỗi thương-mạtI, khiến các bực 
chơn-tu sùng Đạo phải đau lòng. 


Câu mong sao thái-độ khiêm-nhường kín- 
đáo của Tì-kheo Na-Tiên được các hàng 
Phật-tử lấy đó làm gương để khiến cho 
mối Đạo giữ tròn được sự trong-sáng. 


60 


Bây giờ, xin trở lại vân-đê mâu-chốt: Tái- 
sanh là một hiện-tượng có thật hay 
chăng có thật? 


Gọi là "hiện-tượng” một sự-việc thật-sự 
có thật, xảy ra trong một khung-cảnh 
không-gian và thời-plan. Việc táI-sanh, 
nếu thật-sự xảy ra, phải trải qua ba giai- 
đoạn: (1) lúc chết, (2) sự thay-đổi từ 
trạng-thái của đời sống cũ sang trạng-thái 
đời sông mới, (3) lúc sanh ra. Trong ba 
øliai-đoạn đó, ta chỉ biết được có hai: lúc 
chết và lúc sanh, còn sự thay đối, nếu có, 
từ trạng-thái cũ sang trạng-thái mới, phải 
xảy ra tại một cảnh-giới khác, trong 
khung-cảnh thời-g1an và không-gian khác 
với cõi trần-thê nây. Chính vì lẽ nây, mà 
khoa-học hiện-đại vẫn còn chưa có câu trả 
lời dứt-khoát: việc táI-sanh có thật hay 
chắng có thật? Như thế, dựa theo lập-luận 


61 


duy-lý, việc tái-sanh nêu thật sự có thật 
hoặc chăng có thật, đêu phải có nguyên- 
nhân của nó. 


Thể øian chắng hề có một sự-việc nào tự- 
nhiên tự nó mà sanh ra: phải có nguyên- 
nhân rồi mới sanh ra hậu-quả. Xét cho 
cùng, kỳ-lý, vân-đề tái- sanh có thật hay 
chắng có thật chỉ là một vẫn-đê tin- -tưởng 
mà thôi: hoặc tin là có, hoặc tin là chắng 
có. Nhưng muốn vững tin, phải có những 
lý-do chăc-chăn làm căn-bản cho niêm tin 
đó: đã đành khi tin thì tin bằng một niềm 
tin; mà khi chắng tin, chắng chịu tin, thì 
thái-độ nây cũng vẫn là một niềm tin, một 
niêm tin chăc-chăn cho răng, chăng hề có 
việc tái-sanh. Những aI theo khoa-học 
vật-chất đòi hỏi các bằng-cớ cụ-thể, mắt 
CÓ thấy, tai có nghe mới chịu tin, thì ta thử 
hỏi, họ đưa ra những lý-lẽ nào vững-chắc 


62 


để quả-quyết răng việc tái-sanh chắng có 
thật, ngoài việc cứ một mực thăng tay bài- 
bác việc tái-sanh mà chăng chứng-minh 
được sự hữu-lý của việc họ chông-đôi đó 
với các băng-cớ. 

Vệ phía những người đang vững tin ở lời 
Phật dạy, ta thây rõ niềm tin của họ dựa 
trên những lý-lẽ chăng phải là thiếu căn- 
bản: 

I.- Lời tuyên-bỗ minh-bạch của Đức Phật 
tại Bô-đề đạo-tràng khi Ngài đắc ngôi-vị 
Phật: với thiên-nhãn-minh, Ngài nhìn thấy 
các chúng-sanh chết nơi đây, sanh lại nơi 
kia. Đó còn chưa phải là việc táI-sanh có 
thật, đang xảy ra, tại cảnh-gl1ới nây mà 
chính mắt Ngài đã nhìn thây được với 
khả-năng siêu-phàm của thiên-nhãn-minh 
sao? 


63 


2.- Lý Mười hai Nhân-Duyên trong Cáo- 
Pháp của Đức Phật giải-thích rõ-ràng 
nguyên-nhân của việc tảI-sanh, ngay tại 
các Nhân-duyên đâu, thuộc giai-đoạn quá- 
khứ: (I)Vô-minh duyên Hành, (2) Hành 
duyên Thức, (3) Thức duyên Danh-Sắc. 


Vô-minh là gì và do đầu mà có? Võ-minh 
tức là sự ngu- -tối, mê-mờ. Lúc cả- thể sắp 
lia cuộc sông, lòng luyên- tiệc sanh Ta SỢ- 
hãi, mong muốn cuộc sông được tiễp-tục 
mãi, đó là vô-minh, ham sống trong cõi 
Luân-hồi để gánh mãi cảnh Khổ triền- 
miễn, đó chắng phải là sự dại-khởờ nặng- 
nê hay sao? 

Vô-minh duyên Hành nghĩa là gì? Câu 
nây có nghĩa: hễ vô-minh khởi lên, thì 
Hành được phát-động. 


64 


Hành là gì? Đây là danh-từ Hán-Việt 
dùng để dịch chữ Phạn Sankhảra, với ba 
ý-nghĩa chánh: (1) điều-kiện gây ra sự 
biến-đồi; (2) sự-vật bị điêu-kiện-hoá, tức 
là các sự-vật bị các điều-kiện xung quanh 
làm biến-đối; (3) chính sự biến-đổi do các 
điêu-kiện gây ra. Như thể, chữ Hành ở 
đây trỏ các pháp hữu-vI, tức là các sự-vật 
phải chịu thay đổi vì các điều-kiện của 
hoàn-cảnh xung quanh. Các pháp hữu-vI 
đó, trong việc tái-sanh, là những pháp 
nào? (pháp= dharma/dhamma = sự-sự, 
vật-vật). Đó là ảnh-hưởng của nghiệp- 
thức do các hành-động cô-ý của thân, của 
miệng, và nhứt là của ý, đã gây ra, còn 
tiêm-tàng và được tàng-trữ trong tạng- 
thức, tức là trong Thức A-lại-da (Alaya). 


65 


Do đó mà ta có: Hành duyên Thức, nghĩa 
là hê Hành khởi lên thì Thức được phát- 
động. 


Thức là gi? Thức đây là nghiệp-thức vừa 
nói ở trên, tức là các ảnh-hưởng của 
những hành-vi cô-ý, tạo nên nghiệp-quả, 
dẫn-dắt chúng-sanh đi theo sáu nẻo của 
Luân-hôi. Do đó mà có: Thức duyên 
Danh-Sắc, nghĩa là hễ nghiệp-thức 
chuyên-động thì Danh-Săc phát-sanh ra. 
Khi Danh-Sắc sanh ra thì việc tái-sanh 
được thành-tựu, vào thời-ky hiện-tạI. 


Danh-Sắc là gì? Chữ Danh-Săc là một 
danh-từ Hán-Việt dịch chữ Phạn Nàma- 
Rùpa, nghĩa là: tinh-thân và vật-chất. Như 
thế, nghĩa là gì? Khi nghiệp-thức chuyền- 
động, thì phân tinh-thân, Danh. của cá-thê 
đi vào thaI-nhI, do tinh cha huyết mẹ kết 
thành, tức là phân vật-chât, Sắc, của cá- 


6ó 


thể. Vì cả hai phần tinh-thân và vật-chất 
còn phôi-thal, chưa được hoàn-bị, nên 
mới gọi là Danh-Sắc, vì thai-nhi chưa 
tượng-hình đây-đủ các bộ-phận sinh-lý, 
cũng như các khả-năng tâm-lý của nó 
chưa được phát-triên sung-mãn. 


Nói tóm lại, ba nhân-duyên đầu-tiên của 
Lý Nhân-Duyên đã nêu ra, rất rõ-ràng và 
rất đầy-đủ, nguyên-nhân của việc tái-sanh, 
mà hậu-quả là khiến cho chúng-sanh cứ 
trôi lăn triển-miên trong cõi Luân-hôi 
đau-khổ. 


Thiện Nhựt sở dĩ "dài dòng văn-tự” như 
thế, đó là vì muỗn nêu ra cho các bạn trẻ 
thây rõ-ràng niêm tin có tái-sanh đã được 
đặt trên hai căn-bản vững chặc: (1) lời 
tuyên-bố của Đức Phật đã nhìn thây sự 
tái-sanh; (2) ba nguyên-nhân dây chuyên: 
Vô-minh. Hành, Thức đã đưa đến hậu-quả 


67 


tât-yêu là việc tái-sanh ra Danh-Sắc. Các 
bạn trẻ còn hơi khó tánh có thể đòi-hỏi có 
được thiên-nhãn-minh để nhìn thây tận 
mặt mình, thì Thiện Nhựt xin thưa, phải 
tu-tập cho đên mức giác-ngộ và giải-thoát 
hoàn-toàn như Đức Phật mới có khả-năng 
siêu-phàm đó. Hoặc các bạn ây muốn đem 
ra "thực-nghiệm” các nguyên-nhân: Vô- 
minh, Hành, Thức, để xem chúng có 
mang đến hậu-quả là có việc tái-sanh xảy 
ra hiện-tiên hay không, theo như kiễu các 
nhà khoa-học đã kiểm-chứng trong các 
phòng thí-nghiệm, thì Thiện Nhựt xin 
thưa, các nguyên-nhân được kế trong Lý 
Mười hai Nhân-Duyên đêu là các pháp 
hữu-vi, vô-hình-tướng, làm sao mà lẫy 
đem ra được, để "thí-nghiệm” như các 
hóa-chât? 


68 


Thiện Nhựt tự xem mình là một Phật-tử, 
øọI Đức Phật là đâng Từù-Phụ, thi có lẽ 
nào mình chăng chịu tin lời của đâng Cha 
lành, khi Ngài bảo, chính Ngài đã nhìn 
thây các chúng-sanh chết nơi đây, sanh lại 
nơi kia. 
Làm con mà chắng chịu tin lời Cha, thì 
còn tin a1 đây? 
% 
7.- Lời nói ngàn vàng của Ngài Xá-lợi- 
phât. 

Cuối quyền Thượng, bộ Luận "Na-Tiên 
Tì-Kheo Kinh” có một đoạn văn phi lại 
một câu đáng sơn son thêp vàng: 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 

- Như người đắc đạo, chắng phải sanh lại 
ở đời sau, có còn phải chịu cảnh khô nữa 


không? 

- Hoặc còn phải chịu khổ nữa, hoặc chắng 
còn phải khô nữa. 

- Thế nảo là còn phải chịu khô, là chăng 
phải chịu khô nữa? 

- Thân còn chịu khổ, tâm-ý hết chịu khổ. 
Sở dĩ thân còn phải chịu khô là vì trong 
hiện-tại thân đó còn là nguôn-gốc Của SỰ 
khô; tâm-ý sở dĩ hết khô là vì đã dứt bỏ 
tât cả các điêu ác, chăng còn ham-muốn 
chi, cho nên chăng phải chịu khô nữa. 

- Nếu như người đắc Đạo chắng thể lìa 
thân khô nây, thì đó là chưa đắc được 
Niết-bàn chăng? Người đắc Đạo chăng 
còn ân-ái, mà thân còn khô, dầu tâm-Ý đã 
an-ôn, thì sự đắc Đạo để làm ơ]? Nếu như 
người đắc Đạo đã thành-công, thì vì cớ gì 
mà còn lưu lại ở đây? 

- Thí-dụ như trên cây, trái còn chưa chín 
thì chắng vội hái, nên đợi cho chín muôi. 


Đại-Vương có biết lời nói của Đại- Đức 
Xá-lợi- phất chăng? Ngài Xá-lợi- phất lúc 
còn sông có nói: “Tôi chắng câu chết, tôi 
cũng chăng câu sông, tôi chỉ chờ đúng 
thời ra đi thì ra đi." 


Vua khen ngợi: "Lành thay! Lành thay!" 
Tóm-tắt: 


Vua Di-Lan có hai thắc-mắc: (I) người 
đang sống, đặc Đạo có còn phải chịu khổ 
nữa không? (2) đã đặc Đạo rôi mà thân 
vẫn còn khổ, sao chắng lia thân đi; nêu 
giữ thân sông thêm, hoá ra đăc Đạo chẳng 
vô-ích lắm hay sao? 


Về thăc-mắc thứ nhứt, Na-Tiên giải-đáp: 
người đã đặc Đạo còn sông thì thần còn 
khô mà tâm đã dứt các phiên-não nên hệt 
khô. 


71 
C1ải-toả môi thăc-mặc thứ hai vê việc 
"tìm cái chết cho hết khô", Na- Tiên đưa ra 
một thí-dụ rât hay: "trái cây chưa chín, 
chưa vội hái, nên đợi lúc trái đã chín 
muôi”. Và Na-liên nhặc lại lời nói vô 
cùng quí-báu của Ngài Xá-lợi-phât: 
"ôi chăng câu chết, tôi cũng chăng câu 
sông, tôi chỉ chờ đúng thời ra đi thì ra đi." 


Nhận-xét: 


I.- Người đặc Đạo đang sống thì thân vẫn 
còn cảm-xúc nên phải chịu cảnh khổ của 
øìa và bịnh; nhưng vê phân tinh-thân, 
tâm-ý đã thoát khỏi các phiền-não, 
chướng-ngại, nên được an-nhiên, tự-tạI. 
Đây là dịp khiến ta nên suy-gẫm đến hai 
chữ đau-khố trong tiêng Việt thuân-túy 
của ta. Đau khác. Khổ khác. Đau thì thân 
đau; còn Khô thì tâm khô ; như khi có cái 


2, 


răng đau, miệng thì nhức-nhôi, sao ta lại 
còn chông thêm nỗi Khổ lên cho tâm, để 
khiến cho lòng phải buôn-bực, bứt-rứt? 
Đau răng còn chưa đủ hay sao mà lại sanh 
thêm bực-tức, cau-có để gây thêm Khô 
cho lòng mình và cho cả các người ở 
chung quanh? 


2.- Thử phân-tách và tìm hiểu chỗ quí-báu 
trong lời nói của Ngài Xá-lợi-phât: 


- "Tôi chăng câu chết..." Tại sao¿ Vì tâm 
thân hiện nay còn đây chỉ là tâm thần dư- 
y; sở đĩ còn sông là để trả nốt dư-nghiệp 
còn sót lại. Hơn nữa, câu chết là thái-độ 
trôn-tránh nợ đời; khi nghiệp-lực vẫn còn 
mà câu lấy cái chết, thì theo vòng Luân- 
hôi phải tái-sanh lại để rôi phải chịu Khổ 
dài-dài. Lại nữa, mạng-sông con người là 
điêu vô cùng quí-giá, nhờ nó mà ta mới có 


ME) 


đủ cơ-duyên biết đến, và tu-tập theo, con 
đường øg1ảI-thoát vĩnh-viên. 


b.- "Tôi cũng chắng câu sống..." Tại sao? 
Khi sanh ra, nào phải tự tôi cầu cho tôi 
được sanh ra đâu, vòng Luân-hôi cứ xoay- 
chuyên mãi theo nghiệp-lực cũ mà tái- 
sanh. Trong cuộc sông hiện-tại còn lại 
đây, mọi sự ham-muôn đêu châm dứt nơi 
tâm tôi, còn có điêu chi nữa khiến tôi cô 
đòi ham sông để hưởng? Tâm tôi an-nhiên 
xem cả hai sự sông, chết đêu ngang nhau; 
sông Øởi, thác về, nào có chỉ mà ngại, mà 
câu chớ? 

c.- "ôi chỉ chờ đúng thời ra đi, thì ra đi." 
Lúc nào mới đúng thời ra đi? Đó là lúc đã 
dứt sạch nghiệp, do một cái chết tự- 

nhiên và thanh-thản mang đến. Tôi ra đi, 
chắng chút luyễn-tiễc, cũng chăng chút 


74 


háo-hức, an-nhiên mà ra đi vào cõi văng- 
lặng. 


d.- Đây là lời nói của một bực đắc Đạo, đã 
øiác-ngộ hoàn-toàn về lẽ sông chết trong 
vòng Luân-hôi và con đường giải-thoát vê 
nơi an-lạc vĩnh-cửu. Tưởng nên việt lên 
thành đôi câu liên, sơn son thêp vàng, đê 
øhi lầy đó làm điêu tâm-niệm: 

* Tôi chăng câu chết; tôi cũng chăng câu 
sông 

* Tôi chỉ chờ đúng thời ra đi, thì ra đi. 

§.- Bộ Luận "'Na- Tiên Tì-Kheo Kinh" 
siúp ta ôn lại Giáo-lý với nụ cười hàm- 
tiêu! 

Kinh-sách giảng Giáo-Lý phân nhiêu quá 
cao-siêu và khó ... nuôt cho trôi! Nhưng 
bộ Luận "Na-Tiên Tì-Kheo Kinh" nây, 


Xộ 


ngoài những đoạn văn giải-thích các điểm 
thăc-mắc một cách tỉ-mỉ và sâu- sắc ra, 
còn có những câu hỏi, những lời đáp hóm- 
hỉnh, dí-dỏm và cũng đượm đôi chút miỉa- 
mai. XIn trích ra một đoạn: 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Sa-môn có mến-thương thân-thể của 
mình không? 

- Sa-môn chăng tự thương-mến thân 
mình. 

- Sa môn đã chắng mến-thương thân 
mình, cở sao khi nghỉ-ngơi lại muốn nắm 
nơi êm-ả, khi ăn-uống lại muốn vật ngon 
của đẹp, tự săn-sóc mình như thê? 


Na- Tiên hỏi lại Vương: 


- ĐạI-Vương có từng ra ngoài trận chiên- 
đâu chăng? 
- Dĩ nhiên, Ta đã từng ra trận chiên-đâu. 


- Tại trận chiến-đâu, ĐạI-Vương có từng 
bị đao, kiếm chém, hay tên bắn trúng 
chăng? 

- Ta nhiêu lân bị trúng đao, kiểm. 

- Khi bị đao, kiểm, tên (...) gây thương- 
tích, ĐạI- Vương làm gì? 

- Ta dùng thuốc (...) dùng bông gòn băng 
bó lại. 

- Đại-Vương vì mền-thương vết thương 
mà dùng thuốc (...) dùng bông băng-bó lại 
vết thương chăng? 

- Ta đâu có mền-thương vết thương. 

- Chắng mên-thương vết thương sao lại 
dùng thuốc, dùng bông băng lại? 

- Ta chỉ mong muốn vết thương mau lành, 
chớ dâu có mên-thương øì nó. 

- Sa-môn cũng lại như vậy, chắng mến- 
thương thân mình; tuy ăn-uông, tâm 
chắng vui-khoái, chăng muốn làm đẹp, 
chắng muôn làm tốt, chắng muôn da thịt 


sắc hồng-hào, mà chỉ muốn cho thân-thể 
khoẻ-mạnh đề có thê phụng-hành giới- 
luật, Kinh-kệ của Phật. Kinh Phật có 
giảng: "Thân người có chín lỗ hồng, tựa 
như vết đâm của mâu-thương, từ nơi chín 
lỗ đó chảy ra chât dơ hôi-thúi." 


Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


Còn rất nhiêu đoạn khác nữa, cả thảy hơn 
chín mươi câu vẫn-đáp giữa vị Vương-gia 
thông-tuệ và vị Tì-kheo lỗi-lạc; rải-rác 
khắp bộ Luận ẩn-chứa nhiều đoá hoa 
thơm, còn đang chờ được thưởng-thức. 
Tưởng chăng cân dài-dòng tán-dương 
thêm nữa một bộ Luận đã từng được sự 
ngợi-khen nông-nhiệt của các học-giả từ 
Đông sang Tây, tự cô chí kim. 


78 


Montreal, 12-04-2005 
Thiện Nhựt 
Kính trình. 


A.- Bản Phóng-dịch 
(Dựa theo Bản văn đời Đông-Tân, thiểu 
tên dịch-g1ả Hán-văn, nơI bộ Càn-Long 
Đại-Tạng Kinh, Quyên sô 106, các trang 
706- 753) 
Quyền Thượng 

Xin Lưu-ý: 
(Các tiêu-mục có đánh sô, 1n chữ đậm. và 
các chữ nghiêng trong ngoặc đêu do 
Thiện Nhựt thêm vào, chánh-văn trong 
Đại- Tạng chăng có.) 

001.- Đức Phật vào rững tòng. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại nước 
Xá-Vệ, nơi vườn Kỳ-thọ Câp-cô-độc, các 


Nó, 


vị tì-kheo tăng, mI, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ, chư Thiên, Vua, đại-thân, trưởng-g1ả, 
nhơn-dân và chín mươi sáu hàng đạo-giả, 
hơn vạn người, cùng đến trước Phật để 
nghe giảng Kinh. Đức Phật nhận thấy 
răng đông đảo dân chúng hôm nay tâm- 
thân thật chăng an, nên Ngài có ý-định 
muỗn rời xa, nên đi đến một nơi nhàn- 
tịnh, để ngồi niệm Đạo. Đức Phật liên rời 
dân chúng, đi vào núi, tới một khu rừng 
tòng, trên cây có các vị thọ-thân. Nơi gốc 
cây, Đức Phật ngôi niệm Đạo thanh-tịnh. 
x 
002.- Tượng-vương vào rững tòng gặp 
Đức Phật. 

Cách khu rừng tòng chăng xa, có một bây 
voi hơn năm trăm con, trong đó Tượng- 
vương là voI chúa, hiền-lành, biết rõ điều 


S0 


lành việc ác, tựa như loài người vậy. Bây 
voIl bao quanh Tượng-vương, đực có, cái 
có, ngà dải có, ngả vừa có, ngà ngăn có. 
Tượng Vương khát, muôn đi uống nước; 
nhưng đàn voi nhỏ đã chạy đi trước, nhảy 
xuống uống nước; uống xong lại ở dưới 
nước nô-đùa khiển cho nước trở nên đục 
nøgâu. Tượng-vương chăng có nước trong 
để giải khát. Tượng-vương lại đói, muôn 
đi ăn cỏ; đàn voi nhỏ lại chạy trước ăn hết 
cỏ non, lại dẫm đạp lên, khiến Tượng- 
vương chăng có cỏ tốt để đỡ dạ. Tượng- 
vương thâm nghĩ, bây voi con đã khuấy 
đục nước, dày xéo cỏ tươi, khiến ta chắng 
có nước trong uống, chăng có cỏ sạch ăn; 
vậy ta hãy xa rời chúng đi đến một nơi 
nào an-tInh, sung-sướng hơn. Tượng- 
VƯơng liên rời đàn voi, đi vào núi, đến 
khu rừng tòng. Thây Đức Phật đang ngôi 
dưới gốc tòng, Tượng-vương lòng rất vui 


S1 


mừng, liên đến vập đầu trước chơn Phật, 
làm lễ, rồi đứng sang bên cạnh. Đức Phật 
tự nghĩ, ta lià dân chúng đến nơi nây: 
Tượng-vương cũng lià đản voi đến gốc 
cây nây, cả hai việc đều đồng một ý- 
nghiã. Đức Phật liên vì Tượng-vương nói 
Kinh: "Phật là bực tôn-kính nhứt trong 
hàng người; Tượng-vương cũng là bực 
tôn-kính nhứt trong hàng voI. Đức Phật 
nói, tâm ta với tâm của Tượng-vương hợp 
nhau, ta vả Tượng-vương cùng vui bên 
sốc cây nây." Tượng- vương nghe Kinh 
xong, tâm-tư liên mở sáng, hiểu rõ ý Phật, 
liên đi nhiễu quanh chỗ Đức Phật ngôi, 
lây vòi hút nước tưới đất, dùng mũi quét 
đất, dùng chơn đạp đất cho băng phăng. 
Tượng-vương sớm chiều hâu-hạ như thế. 
Mãi lâu về sau, Đức Phật nhập Niết-Bàn, 
Tượng-vương chắng biết Phật đi về đâu, 
nên rảo quanh khắp chôn, mãi câu tìm gặp 


S2 


Phật chăng được, khóc lóc áo-não, bỏ cả 
ăn uông. 


+ 


003.- Tượng-vương đến chùa nghe Ninh 


Vào thời đó, trong nước có ngôi chủa Phật 
tên là Ca-La-Hoàn ở trên núi, là nơi tu- 
hành của năm trăm vị sa-môn, đều đắc 
đạo-quả A-la-hán cả; thường cứ vào sáu 
ngày trai trong tháng, tụng Kinh cho dến 
sáng. Tượng-vương cũng ở trên núi, bên 
cạnh chùa, biết vào ngày trai có tụng 
Kinh, nên vào chùa nghe Kinh. Các vị sa- 
môn biết Tượng-vương thích nghe Kinh, 
nên khi Tượng-vương đến thì tụng. 
Tượng-Vương nghe Kinh, hiểu được 
thông suôt, chăng hê buôn ngủ, chăng hê 
năm, chăng hê giao-động. Cứ như thê mà 


83 


Tượng-vương luôn nghe Kinh và thừa sự 
chư Phật. 


+ 


004.- Tiên-kiếp của tì-kheo Na-Tiên và 
vua Di-Lan 


Mãi lâu về sau, Tượng-vương thọ-mạng 
hết, chết đi và được tái sanh làm người, 
con trai một nhà theo đạo Bà-la-môn, 
chắng còn được nghe Kinh Phật, chăng 
gặp được sa-môn, nên mới rời nhà lên 
non, học đạo. Trên núi, được gân ĐŨI VỚI 
một vị đạo-nhơn theo đạo Bà-la-môn, cả 
hai cùng làm bạn trí-thức với nhau. Một 
người tự nghĩ, ta nhìn thây nơi thế-gian 
đây ưu-sâu, già bịnh khổ, chết đi lại phải 
sa vào địa-ngục, nøạ-qui, súc-sanh; cho 
nên ta nguyện cạo râu tóc, mặc ảo cả-sa, 
làm sa-môn, câu đạo vô-vi cứu đời. Còn 


Š4 


người kia thì lại tự nghĩ, ta muốn câu làm 
vua một nước, tự-tại, khiến thiên-hạ cùng 
thuộc về ta, nehe lịnh ta. Hai người cùng 
nguyện-câu như thê. Về sau, cả hai người 
đều hết thọ-mạng, được tái sanh làm 
người. Một người, kiếp trước có lời 
nguyện làm quốc-vương, sanh ra làm 
Thái-tử ở một nước bên ven biển; cha mẹ 
đặt tên là Di-Lan. Còn một người, kiếp 
trước có lời nguyện câu đạo vô-vi cứu 
đời, thì sanh ra tại nước Thiên-Trúc (Ản- 
độ), ở huyện Kê-Tân, được cha mẹ đặt tên 
là Đà-Liệp. 

Vì có lời nguyên tiên-kiếp, nên khi sanh 
ra Đà-Liệp có áo cả-sa quân khắp thân- 
thê: cùng lúc đó, một con Tượng-vương 
cũng ra đời trong nhà đó; nên cha mẹ lấy 
tên Na của Tượng-vương mà đặt tên cho 
con, và gọi là Na- Tiên. 


S5 


% 


005.- Na- Tiên xuất-gia cầu Đạo với Lâu- 
Hán. 


Na-Tiên lớn lên, đến năm mười lăm, mười 
sáu tuôi, theo người cậu là Lâu-Hán. Lâu- 
Hán làm sa-môn có tài tuyệt-diệu, thê- 
gian chăng ai bằng, mắt nhìn thật xa, tai 
nehe thật thính, biết rõ việc đời trước và 
đời sau của mình, di chuyền thì bay cao, 
vượt qua các hang động chăng bị ngăn- 
ngại, tự-tại biến-hóa chăng điều chi chăng 
làm được, trên trời dưới đât muôn loài 
động-vật bò sát hay bay cao, hễ động-tâm 
là hay biết đến cả. Na-Tiên đên nơi cậu Ở, 
kế rõ tâm-nguyện mình câu Phật-đạo, 
muôn xuống tóc cạo râu, mặc áo cả-sa 
làm sa-môn, xIn cậu cho làm đệ-tử. Lâu- 
Hán biết đời trước Na-Tiên siêng làm việc 
thiện, có lời thê nguyên thâm-trọng, nên 


Só 


thương mà cho làm sa-di. Na-Iiên được 
thọ Thập-Giới, hăng ngày tụng Kinh giữ 
giới, tu đắc cõi Tứ-Thiên, nên biết rành tất 
cả Kinh-kệ, nhưng còn chưa được thọ giới 
ĐạI-sa-môn. 


+ 


006.- Na- Tiên đến chùa Hoà- Thiên- Tự. 


Vào thời đó, trong nước có ngôi chùa trên 
núi tên là Hoà-Thiền-Tự, có năm trăm vị 
samôn đêu chứng đạo-quả A-la-hán, 
trong số đó có vị A-la-hán bực nhứt tên là 
Át-Bi-Viết (Pali: Assagutta) biết rõ các 
việc trên trời, dưới đất, quá-khứ, vị-lai và 
hiện-tại. Na- Tiên vừa hai mươi tuôi, nhân 
thọ giới ĐạI-sa-môn mới đến chùa Hoà- 
Thiên-Tự, là nơi trụ-trì của Ngài Át-Bi- 
Viết. Bấy giờ, vào ngày Răm có lễ thuyết 
ø1ớI Đại-sa-môn, các vị Thượng-toạ, Đại- 


S7 


sa-môn đêu đi vào giảng-đường. Na-Tiên 
cũng nhập vảo trong sô đó. Chư sa-môn 
vừa ngôi xuống xong, Ngài Át-Bi-Viết 
nhìn chư sa-môn thấy tất cả tâm đều 
chứng đạo A-la-hán, chỉ riêng một mình 
Na-Tiên còn chưa chứng-đắc quả-vị ây. 
Ngài Át-Bi-Viết liên nói Kinh: "Thí-dụ 
như vào gTa gạo, hột hột đều trong trăng, 
nêu lộn hột gạo đen, thì đó là lựa ra còn 
chưa kỹ. Nay chúng ta ngôi đây tất cả đều 
thanh bạch, chỉ trừ Na-Tiên là hột gạo 
đen, vì chưa đắc đạo A-la-hán." Nghe 
Ngài Át-Bi-Việt thuyết kinh như thê, Na- 
Tiên lòng sâu-bi, liên đứng dậy, cúi xuống 
làm lễ năm trăm vị sa-môn, rôi bước ra 
ngoài. Na- Tiên tự nghĩ, ta chắng xứng 
ngôi tại tòa nây vì chưa đắc độ-thoát; tất 
cả các vị sa-môn đều đã được độ-thoát, đó 
cũng như giữa bây sư-tử có chôn cáo lộn 


S8 


vào. Kê từ nay, ta còn chưa đặc đạo thì 
chăng trở vào đầy nữa. 


Ngài Át-Bi-Viết biết được ý-nghĩ của Na- 
Tiên, liên gọi Na-Tiên lại trước mặt, lây 
tay xoa đầu Na-Tiên và nói: "Đừng sâu-bi, 
chắng bao lâu nữa con sẽ đắc quả A-la- 
hán. ' (...) 


+ 


007.- Na-Tiên bị Sư Ca-Duy- Viết trục- 
xuất, liên đi vdo rững ân-fu và đặc quả- 
vị 4-Ìa-hán. 


Na-Tiên còn có một vị sư-phụ khác nữa, 
tên là Ca-Duy-Viết, tuổi trên tám mươi. 
Trong huyện có một vị ưu-bà-tặc rât hiên- 
lành, mỗi ngày thường cúng-dường thực- 
phẩm cho các đệ-tử của Ngài Ca-Duy- 
Viết. Na-Tiên đến nơi thây ở, vì thầy mà 


69 


cảm lấy bình bát và đi khẩt-thực mang 
cơm về cho thây. 


Sư-phụ ra lịnh cho Na-Tiên phải ngậm 
một ngụm nước mặn trong miệng khi đi 
đến nhà vị ưu-bà-tắc để nhận cơm. Vị ưu- 
ba-tăc nhìn thấy Na-Tiên tuổi còn trẻ mà 
đi đứng đoan-tranøg, nỗi bật lên giữa các vị 
tì-kheo, nên biết đó là người có trí-huệ 
thông-minh, thông-đạt Kinh-kệ, có biện- 
tài thuyết-pháp. Khi thấy Na-Tiên bước 
vào nhà, vị ưu-bà-tặc liên đứng dậy làm 
lễ, xoa tay và thưa răng: "Hăng ngày tôi 
thường dưng cúng thực-phâm cho chư sa- 
môn; các Ngài đến thường vì tôi thuyết 
giảng Kinh-kệ; nguyện xin Ngài thương 
tôi mà nói Kinh để giải sự ngu-si của tôi." 
Na-Tiên liên tự nghĩ: "Ta nay vâng lịnh 
của Sư-phụ phải ngậm nước mặn trong 
miệng, chẳng được nói năng. Nếu nay ta 


90 


nhỗ nước ra thì phạm giới của Thây, biết 
làm sao đây? Na-Tiên lại nghĩ: VỊ ưu- 
bà-tặc nây chắc cũng tải cao có chí, nếu ta 
vì ông ấy nói Kinh, tưởng ông ta sẽ đắc 
đạo cũng nên..." Na-Tiên liên nhỗ nước 
ra đến ngôi xuông và thuyết Kinh: 
"Người hay bô-thí, làm lành, phụng-hành 
Kinh-kệ và giới-luật, thì đời nầy được an- 
ồn. đời sau sẽ sanh lên cõi Trời, hoặc vào 
hàng Người cao-quí, tríhuệ sáng-suốt, 
chắng phải sa vào địa-ngục, ngạ-quiỉ, súc- 
sanh. Còn người chăng phụng-hành Kinh 
và Giới thì đời nây khôổ-sở, đời sau bị đọa 
vào ba đường ác, chăng biết bao giờ ra 
khỏi." Vị ưu-bà-tắc nghe Kinh, lòng tất 
vui mừng. Na-Tiên thấy biết tâm vị ấy 
hoan-hỉ, liền tiễp-tục nói Kinh thâm-diệu: 
"Vạn vật ở thế-gian đêu chẳng thường- 
còn, tronsy quá-khứ đều khố-sở. Con 
IĐØƯỜI Ở thế-gian cũng lại như vậy; họ đều 


9] 


nói, thân nây của ta hứa-hẹn nhiều điều 
chắng được tự-tại. Cõối Nê-hoàn (= cối 
Niết-bàn) thì vui-sướng vô cùng, ở đây 
chắng sanh, chắng già, chăng bịnh, chăng 
chết, chắng sâu, mọi sự khố-sở đều tiêu- 
diệt...' Na-Tiên nói Kinh xong, vị ưu-bà- 
tắc liền chứng được đạo-quả Tu-đà-huờn; 
Na-Tiên cũng tự chứng-đắc quả-vị ấy. Vị 
ưu-bà-tắc lòng rất hoan-hỉ, liên đem thực- 
phẩm ngon tốt ra dưng cúng. Na-Tiên bảo 
vị ây, trước nên sớt đây bát của Sư-phụ để 
mang. vê. Na- Tiên ăn xong, súc miệng, 
thu xếp câm bát đầy cơm mang về cho 
Sư-phụ. 


Sư-phụ thây cơm ngon trong bát, liên nói: 
"Nêu hôm nay mang vệ bát đây cơm hết 
sức ngon-tốt như vây, đó là đã vi-phạm 
lời ước của chúng tăng, vậy phải trục-xuất 
ngươi ra khỏi đây." Na-Tiên buôn tủi, 


HC 


chắng vui. Sư nói với hội-chúng, và các 
tì-kheo đang củng ngôi đó: "Na- Tiên vĩ- 
phạm điều ước của chúng ta, cần phải 
trục-xuât, chắng được ở trong hội-chúng 

ữa." Ngài Át-Bi-Viết nói thí-dụ rằng: 
"Như một người dùng một mũi tên mà bắn 
trúng được hai mục-tiêu, thì như thế 
chắng nên trục-xuất vậy. Na-Tiên thuyết 
Kinh mà tự chứng-đắc đạo, lại đồng thời 
khiến cho vị ưu-bà-tắc cũng chứng quả, 
thì chăng nên trục xuất." Sự Ca-Duy-Viết 
nói: "Ngay cả dùng một mũi tên mà bắn 
trúng đến trăm mục-tiêu đi nữa cũng vi- 
phạm điêu ước của chúng tăng, chăng thể 
cho lưu ở lại được. Các người khác tật 
chắng đủ khả năng như Na-Tiên mà đắc 
đạo. Nên chận đứng việc nây về sau; nêu 
chắng trục xuất Na-Tiên, các người khác 
sau nây sẽ băt chước theo." Toàn thể 
chúng tì-kheo ngôi im, mặc-nhiên tùy 


Đ5 


theo lời Sư dạy trục-xuất Na-Tiên. Na- 
Tiên liên cúi đầu sát chơn Sư-phụ, làm lê 
chúng tăng. 


LỄ xong, Na- Tiên liên đi ngay vào rừng 
sâu núi thâm, ngôi dưới gÔC cây, ngày 
đêm tinh-tấn niệm Đạo chăng ngừng. 
Chẳng bao lâu, Na-Tiên đắc đạo A-la-hán, 
có thê bay cao, nhìn thấy thật xa, tai nghe 
thật rõ, tỏ tường ý-nghĩ tư-tưởng trong 
lòng kẻ khác, thông-đạt việc đời trước, 
đời sau. Đắc đạo A-la-hán xong, Na-Tiên 
liên trở lại chùa Hoà-Thiên-Tự, khâu đầu 
câu sám-hối với chư tì-kheo tăng: các 
Ngài nghe nhận lễ. Lễ xong, Na-Tiên liên 
ra đi. 


94 


006.- Na- Tiên đi hành-dạo trong dân- 
gian. 


Na-Tiên chuyển hướng đi vào các quận 
huyện, qua các nẻo đường phố, ngỏ hẻm, 
vì người mà thuyết Kinh, giảng Giới, dạy 
người làm lành, trong số có người đắc các 
đạo-quả Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, ngay cả trong hàng sa-môn chứng 
được đạo-quả A-la-hán nữa. 


lrời Tứ-Thiên-Vương, Trời Đao-LợI, 
Trời Đế-Thích, Đại-Phạm Thiên-Vương 
đều đến trước mặt Na-Tiên, cúi đầu sát 
chơn làm lễ, ngôi bên cạnh nghe thuyết 
pháp, lời văn vang đến bốn cõi Trời. 

Tất cả Trời, Người, dân, qui, thân, rông... 
chắng ai trông thây Na-Tiên mà chăng tỏ 
lòng hoan-hi, được hưởng nhiều phước- 
đức. 


95 


Na-Tiên mới di-chuyền sang Thiên-Trúc 
nơi nước Xá-Kiệt, dừng trụ lại ở chùa 
Tiêt-Đê-Ca- lự. 


+ 


009.- Vua Di-Lan cai-tfrị nước Xá- Kiệt. 
Bây giờ ở Xá-Kiệt-quốc có vị Thái-tử tên 
là Di-Lan, trong tiền-kiếp vốn là bạn trí- 
thức cũ với Na-Tiên, sau sanh tại hải- 
biên. Thái-tử Di-Lan lúc còn trẻ hiểu-học, 
siêng đọc Kinh-kệ ngoại-đạo, biết rành 
các Kinh cao-thâm và khó hiểu, cùng với 
các tu-sĩ ngoại-đạo tranh-luận, chắng ai 
thắng. nổi. Khi phụ-vương băng-hà, thái-tử 
lên nối ngôi, tức-vị là Quốc-Vương Di- 
Lan. 


Một hôm, Vua hỏi các đại-thân hâu bên 
cạnh: “Trong nước có đạo-gia hay nhơn- 
dân nào đủ sức cùng Ta bàn-luận vê các 


9ó 


Kinh khó chăng?" Các quan hâu-cận tâu: 
"Bầm có, có người học đạo Phật được dần 
øọI là vị Sa-môn. VỊ ây trí-huệ thông-đạt 
rộng-sâu, có thê củng ĐạI-vương bàn-luận 
về các Kinh cao khó." 


Thuở ây tại miền Bắc Đại-Tần, có nước 
Xá-Kiệt yên-ôn, nhơn dân hiên-lành. 
Đường xá trong thành rộng-rãi, mỗi cửa 
thành đều có chạm trô, (...) phố xá trưng 
bày la-liệt, đường quan-đạo có ngựa vol, 
xe cộ dập dìu, nam thanh nữ tú ra vào. 
Đạo nhơn, thây thợ, dân lành đêu rất cao- 
minh; nhơn dân áo quân. loè-lẹt năm màu, 
phụ nữ trang-sức mảu trắng, tay đeo vòng 
châu ngọc. Đắt-đai cao ráo có nhiêu trân- 
bảo. Bốn phương khách mua bán đều 
dùng tiên vàng (...) Nhà nhà nuôi súc-vật, 
chợ chợ bày bán canh ngon, đói tức dùng 


Ð7 


cơm sôt, khát uông rượu bô-đào, vuI- 
sướng chăng thê tả. 


Quốc-vương nước nây hiệu là Di-Lan, 
dùng Chánh-Pháp trị nước. Vua DIi-Lan 
tài cao, trí sáng, thấu-hiều Kinh-đạo, rành 
việc quá-khứ, vỊ-lai và hiện-tại, các mưu- 
lược chiến-đâu chăng chi chẳng lảu- 
thông. 


+ 


()I0.- Vua Di-Lan hỏi bí tu-sĩ Dã-Hoà- 
La. 


Lúc bây giờ, Vương ra thành đi du-ngoạn, 
các binh-chủng dàn ra hộ-tông bên ngoài. 
lâm Vương cao-ngao tự nghĩ, Ta làm 
Vua, có đủ khả năng đối-đáp chín mươi 
sáu loại kinh, nói giải ra chỗ người hỏi 
đến tận vô cùng, thích-hợp với lòng người 


98 
vui hiệu lời ta nói. Vương liên nói với các 
quan hâu-cận: 

- Vân còn sớm quả đê trở vào thành, 
chăng có việc gì làm. Các khanh có biết vị 
đạo-nhơn hay sa-môn nào có thê cùng Ta 
bàn-luận về các Kinh khó chăng? 

Viên quan hầu-cận tên là Triêm-DI-Lợi- 
Vọng-Quân tâu răng: 

- Bâm có, có sa-môn tên là Dã-Hoà-La 
biết thật rõ-ràng vê Kinh-đạo, có thê cùng 
ĐạI-Vương thảo-luận vê các kinh khó. 
Vương bảo Triêm-DI-Lợi đi thính vị sa- 
môn ây. Triêm tâu: 

- Thật lành thay! Nhà vua muôn tương- 
kiên thì nên đi đên đó. Kẻ hạ-thần khỏi đi 
mỜI. 


09 


Triêm-DI-Lợi tâu lại lân nữa như thê. 
Vương liên ngôi xe, có năm trăm ky-sĩ 
cùng đi theo đên chùa. 


Vương hội-kiên với Dã-Hoà-La, trước hỏi 
thăm sức khoẻ, kê đên an-toa; năm trăm 
ky-binh cũng ngôi xuông. Vương liên hỏi 
Dã-Hoà-La: 

- Vì lý-do nào mà Khanh đã rời bỏ vợ 
con, xuông tóc, cạo râu, mặc ảo cà-sa, làm 
sa-môn vậy? Khanh câu Đạo nào thê? 
Dã-Hoà-La tâu: 

- Chúng tôi học hạnh trung-chánh của đạo 
Phật, đời nây được phước, đời sau cũng 
được phước, vì lẽ đó, tôi xuông tóc, cạo 
rầu, mặc ảo cả-sa làm sa-môÔn. 


Vương lại hỏi: 


100 


- Kẻ áo trăng còn ở nhà, có vợ con, mà 
theo đúng hạnh trung-chánh, đời nay có 
được phước chăng? Đời sau, cũng được 
phước ây chăng? 


Dã-Hoà-La đáp: 


- Người áo trắng còn tại nhà, có vợ con 
mà theo đúng hạnh trung-chánh, đời nây 
được phước, và đời sau cũng được phước 
ây nữa. 


Vương liên nói: 


- Nếu kẻ áo trắng có vợ con tại nhà, theo 
đúng hạnh trung-chánh, đời nây được 
phước mà đời sau cũng lại được phước đó 
nữa, thì cớ sao Khanh lại bỏ vợ con, 
xuống tóc, cạo râu, làm sa-môn chớ? 


101 
Dã-Hoà-La ngôi im-lặng, chăng đáp được 
lời Vua. Các vị quan hầu-cận thây thê liên 
nói: 
- VỊ sa-môn cao-minh nây bị bôi rồi nặng, 
chăng trả lời nôi. 
Họ liên quơ tay lên, nói to: 
- Đại-Vương đặc thắng! Đại-Vương đắc 
thăng! 
Dã-Hoà-La im lặng chịu thua. 


+ 


()II.- Vua Di-Lan thính Na- Tiên. 


Vương quay nhìn lại các vị ưu-bà- tặc, 
thấy các vị nây sương mặt chắng có chút 
hỗ-thẹn nảo. Vương tự nghĩ, các ưu-bà- 
tắc mặt chẳng hồ-thẹn, chắc còn có một vị 
sa-môn nào rành-rẽ Kinh-kệ hơn, có thể 


102 


cùng Ta bàn-luận đây. Vương liên hỏi 
Triêm-D1-Lợi: 


- Còn vị sa-môn cao-minh nào khác có thê 
cùng Ta bàn-luận về các Kinh khó chăng? 


Thời bấy giờ, có vị Thây của các sa-môn, 
tên là Na- Tiên, thường củng các sa-môn 
ra vào, vì các sa-môn mà thuyết- -giảng 
Kinh-kệ. Na-Tiên hiểu rõ điều tinh-yêu 
của tất cả các Kinh, có thể giảng-giải 
Mười hai thể-loại Kinh, phân-biệt rõ-ràng 
từng chương, từng đoạn, từng câu, thông- 
đạt rõ đạo Nê-Hoàn (=Niết-bản), chắng a1 
hỏi cho đến cùng nổi, chăng ai đặc thắng 
nỗi, có thê phá mọi sự nghi-ngờ, có thê 
làm sáng tỏ lời suy-tư của người khác, trí 
như sông biến, từng khắc-phục chín mươi 
sáu loại ngoại-đạo, vì bỗn chúng đệ-tử 
của Phật mà giảng dạy Kinh-kệ, được các 
bực trí-øiả ngưỡng-mộ, thường mang 


103 


Kinh-kệ ra dạy dỗ người. Na-Tiên nay 
đên nước Xá-Kiệt, có đông-đảo đệ-tử theo 
hâu, phục nê Na- Tiên cao-minh như Sư-tử 
đõng-mãnh. 

Triêm-DI-Lợi tâu vua: 

- Có vị sa-môn tên là Na-Tiên, trí-huệ 
thâm-diệu, biệt rõ điêu tinh-yêu của các 
Kinh, giải rõ mọi nghi-ngờ, chăng điêu 
chi chăng thông, có thê cùng Đại-Vương 
bàn-luận vê Kinh khó. 

Vua hỏi lại Triêm-DI-Lợi: 

- Khanh nghĩ kỹ, vị ấy có thể cùng Ta 
bàn-luận Kinh khó chăng? 

Triêm-Di-Lợi liên đáp: 

- Dĩ-nhiên, Na-Tiên có thể cùng Đại- 
Vương nói Kinh khó, Na-Tiên từng bàn- 
luận Kinh-kệ với Đại-Phạm Thiên-Vương 


104 


trên tâng Trời thứ bảy, sao lại chăng đủ 
sức bàn-luận với người? 


Vương liên ra lịnh Triêm-Di-Lợi đi thỉnh 
Na- Tiên đên. 


+ 


0I2.- Vua Di-Lan vừa gặp Na- Tiên. 


Triêm-DI-Lợi liên đi đên chỗ Na-Tiên ở 
và thưa răng: 


- Bạch Ngài, Đại- Vương muốn cùng Ngài 
tương-kiên. 


Na-Tiên liền cùng chư đệ-tử đi đến nơi 
Vua ngự. Vương tuy chưa từng gặp mặt 
Na-Tiên lần nào, nhưng đưa mắt nhìn ra 
xa thấy Na-Tiên mặc áo nối bật trong 
hàng các người đang đi, liên thâm biết đó 
là Na-Tiên. Vương tự nghĩ, Ta thường 
thây rất nhiêu người đi vào tòa đại-điện 


105 
nây, Ta cũng chưa hê lo-lăng như hôm 
nay gặp Na-liên. Hôm nay, nhứt-định 
Na-Tiên thăng Ta, Ta chắc chăng vuI, vì 
tâm Ta đang bât-an, bàng-hoàng. 
Triêm-DI-Lợi tâu Vua: 

- Na-Tiên đã đến, còn đứng bên ngoài. 
Vua hỏi Triêm: 

- Na-Tiên đứng tại chỗ nào đâu? 
Triêm-Di-Lợi liên chỉ cho Vương thây. 
Vương rât vui mừng vì chính đúng là 
người mà Ngài đã thâm nhận ra trước đó. 
Vương nhìn thầy Na- Tiên mặc áo đi giữa 
các người đang vào chăng khác chi cả. 
Na-Tiên liên đến, trước hỏi thăm tỉin-tức 
sức khoẻ; Vương rât hoan-hỉ, ngôi trước 
mặt Na- Tiên cùng trò chuyện. 


Vương nói: 


106 
- Kinh Phật nói, người an-ôn là điều lợi 
lớn, người biệt đủ là điều giàu nhứt, người 
được sự tín-cân là điêu sâu-dây nhứt. Đạo 
Niêt-bàn là điêu khoái-lạc nhút. 

% 
0I3.- Ai là Na- Tiên? Xe là gi? Người là 
ơi? 

Hướng về Na-Tiên, Vương hỏi: 
- Khanh tên ch1? 
Na- Tiên đáp: 
- Cha mẹ tôi đặt tên cho là Na- Tiên, có 
lúc gọi là Thủ-Na-Tiên, có khi kêu là 
Duy-Ca- Tiên; vì thê người đời biệt đên tôi 
dưới danh-tự đó. 
Vương hỏi Na- Tiên: 


- AI là Na- Tiên? 


Vương lại hỏi tiếp: 

- Đâu là Na-Tiên chăng? 

- Đâu chăng phải là Na-Tiên. 

- Mắt, tai, mũi, miệng là Na-Tiên chăng? 

- Mặt, tai, mũi, miệng chắng phải là Na- 
Tiên. 

- Cổ, ót, vai, cánh tay, chơn, bàn tay là 
Na- Tiên chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 

- (...), bàn chơn là Na- Tiên chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 

- Nhan-săc là Na-Tiên chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 


- Khô, vui là Na-Tiên chăng? 


- Chăng phải là Na-Tiên. 

- Thiện, ác là Na- Tiên chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 

- Thân-thể là Na-Tiên chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 

- Gan, phôi, tim, lá-lách, gân, ruột, dạ-dày 
là Na- Tiên chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 

- Hiệp năm việc: nhan-sắc, khổ vui, thiện 
ác, thân, tâm lại có phải là Na-Tiên 
chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 

- Thanh-âm, tiếng vang, hơi thở, có phải 
là Na- Tiên chăng? 

- Chăng phải là Na-Tiên. 


- Vậy chớ chỗ nào là Na-Tiên hử? 
Na- Tiên hỏi Vương: 


- Xe kia, chỗ nào là xe? Trục xe có phải là 
xe chăng? 


- Trục xe chắng phải là xe. 

- Vành bánh xe có phải là xe chăng? 
- Vành bánh xe chăng phải là xe. 

- Căm bảnh xe có phải là xe chăng? 

- Căm bánh xe chắng phải là xe. 

- Ngàm vành xe có phải là xe chăng? 
- Ngàm vành xe chăng phải là xe. 

- Cảng xe có phải là xe chăng? 

- Càng xe chăng phải là xe. 


- Ách xe có phải là xe chăng? 


- Ách xe chắng phải là xe. 

- Đòn xe có phải là xe chăng? 
- Đòn xe chăng phải là xe. 

- Gọng xe có phải là xe chăng? 
- Gọng xe chắng phải là xe. 

- MuIl xe có phải là xe chăng? 
- Mui xe chắng phải là xe. 


- Hiệp tất cả các bộ-phận băng cây đó lại 
thành một, có phải là xe chăng? 


- Hiệp các bộ-phân đó lại cũng chăng phải 
là xe. 


- Nếu chắng hiệp các bộ-phận đó lại, có 
phải là xe chăng? 


- Chắng hiệp chúng lại thì chắng thành xe. 


- Thanh-âm là xe chăng? 


- Thanh-âm chắng phải là xe. 

- Vậy thì cải gì là xe? 

Vương ¡im lặng, chắng trả lời được. Na- 
Tiên liên nói: 

- Kinh Phật có nói đến, hiệp-tụ các bộ- 
phận băng cây đó lại, là nguyên-nhân đê 
có được chiêc xe. Con người cũng lại như 
vậy, hê hiệp-tụ đầu, mặt, tal, mũi, miệng, 
cô, ótf, vai, cánh tay, xương, thịt, bàn tay, 
chơn, gan, phôi, mật, lá-lách, thận, ruột, 
dạ-dày, nhan-sắc, thanh-âm, hơi thở, khô 
vui, thiện ác, chung lại thì thành con 
người.” 

Vương nói: "Lành thay! Lành thay!" 


% 


014.- Thái-độ đứng-đăn khi thảo-luận. 


Vương lại hỏi Na-Tiên: "Sư có thể cùng 
Ta bàn-luận về các Kinh khó chăng?” 


Na-Tiên đáp: "Nếu Vua dùng trí-huệ để 
hỏi tôi, thì có thê cùng nhau bàn-luận. 
Nêu Vua dùng ý lời vương-g1ả kiêu-quí, 
thì chăng thê cùng Vua bản-luận được." 
Vương hỏi tiếp: 

- Trí-huệ, có bao nhiêu loại? 


- Bực trí-øiả, khi đàm-luận, hết sức vặn 
hỏi cùng nhau, giải rõ cùng nhau, lời nói 
cao, lời nói thập, lời nói chánh-trực, lời 
nói bất-chánh; có thắng có thua tự mình 
biết lấy phải trái, đó là trí-huệ tôi-thượng, 
chắng cân chút giận-hờn; bực trí-giả là 
như thê đó. 


- Lời nói vương-g1ả, có bao nhiêu loại? 


113 


- Lời nói vương-g1ả tự phóng theo cảm- 
nghĩ của mình; hễ có chỗ trái lệ chăng 
như ý Vua, tức thời Vua bắt tội nặng, phạt 
giết đi; như thê đó là lời nói bực vương- 
giả. 

Vương liên nói rằng: 


- Nguyện dụng lời nói của bực trí-giả, 
chắng dùng lời nói của Vương-giả; chăng 
ø1ữỮ ÿ-nghĩ Vương-g1ả trong lời mình nói, 
chỉ nên nói theo như lời đệ-tử của chư sa- 
môn, như lời các vị ưu-bà-tắc, nên theo 
lời của chư sa-môn mà khiến cho lòng 
mình chắng mang sợ-hãi, chánh-tâm cùng 
được khaI-noộ. 


Na-Tiên liên thốt lên răng: "Thật lành 
thay!" 


015.- Câu hói rất khó: chẳng nghe hỏi, 
ma đã có đáp rồi chăng? 
Vương nói: "Ta có điêu muốn hỏi." 
Na- Tiên đáp: "ĐạI-Vương cứ hỏi!" 
Vương nói: "Ta đã hỏi rôi." 
Na-Tiên liên nói: "Tôi cũng đáp xong." 
Vương vặn hỏi: "Đáp những gì đầu?” 
Na- Tiên hỏi lại: "Vương đã hỏi tôi những 
øì đầu?” 


Vương nói: "Fa chăng có chô hỏi, Na- 
Tiên cũng chăng có chô đáp." 


Vương tự nghĩ, vị sa-môn nây trí-huệ thật 
cao-minh, Ta vừa mới muôn hỏi cho thật 
nhiêu, nhưng (...) ngày cũng gân tối rôi, 
hay là nên để sáng mai lại thỉnh người đến 
cung-điện mới tiện cùng nhau tham-vẫn 


115 


thêm. Vương lên bảo Triêm-Di- Lợt- 
Vọng- -Quân nói với Na-Tiên: "Ngày gân 
tối rồi, Vương cân phải hôi- -cung. Ngày 
mai, Vương muốn thỉnh Ngài đến hoảng- 
cung." Na-Tiên đáp: "Lành lắm thay!" 


Vương lên ngựa trở về hoàng-cung. Ngôi 
trên lưng ngựa, Vương vẫn tiêp-tục nghĩ 
đến "Na-Tiên! Na-Tiên!", nghĩ mãi cho 
đến sáng hôm sau. 


+ 


()\ló.- Thính 'Nda- Tiên, mời thêm bqao- 
HhiÊU Sq-mŨn 


Sáng hôm sau, Triêm-DI-Lợi và các quan 
hầu-cận tâu Vua: "ĐạI-Vương thâm-định 
nên mời Na-Tiên đến chăng?" Vương đáp: 
"Nên mời đến chớ!" Triêm liên thưa: "Khi 
mời Na-Tiên, nên mời bao nhiêu vị sa- 
môn cùng đến?" Vương bảo: "Hãy cứ để 


116 


tùy ỳ Na-Tiên muốn cho bao nhiêu vị sa- 
môn cùng đến cũng được." VỊ chủ kho 
vua, tên là Khan, bước ra tâu răng: "Nên 
bảo Na-Tiên cùng đến với mười vị sa- 
môn nữa, cũng được." Vương lại phản: 
"Nên nghe theo lời Na-Tiên, muốn đến 
cùng với bao nhiêu vị sa-môn cũng được." 
Khan lại cỗ tâu nữa: "Nên bảo Na-Tiên 
cùng đến với mười vị sa-môn, cũng 
được." Vương nghe Khan ấn-định nhơn- 
sô như thê, liền nổi giận quở: "Nhà-ngươi 
quá keo-kiệt; tên nhà-ngươi là Khan, tức 
nghĩa là keo-kiệt, đồ-vật của vua mà 
người còn bỏn-sẻn như thê, huỗng øì là 
của riêng ngươi thì ngươi còn rít-róng đến 
bực nào? Ngươi chăng biết nghịch ý Ta là 
đáng bị phạt tội nặng sao?" Vương lại ôn- 
tôn bảo: "Thôi ta thương mà tha tội cho, 
hãy cút đi. Ta làm Vua mà chăng đủ sức 
để cung-cấp thực-phẩm cho chúng sa-môn 


117 


hay sao?" Khan bẻn lẻn hồ thẹn, chẳng 
dám nói nữa. 
Triêm-Di-Lợi liên đi đến ngay trú-sở của 
Na- Tiên, trước làm lê rôi bạch răng: "Đại- 
Vương thỉnh Ngài đên hoàng-cung." Na- 
Tiên nói: "Nhà-vua định tôi đên với bao 
nhiêu vị sa-môn đông-hành?" Triêm thưa: 
"Vua bảo, tự-ý Ngài muôn đên với bao 
nhiêu vị sa-môn cũng được." 
Na-Tiên liền bảo tắm mươi vị sa-môn ở 
Dã-Hoà-La-lự cùng mình ra đi với 
Triêm-D1-Lợi. 
% 

0I7.- Dọc đường, Na- Tiên khaiI-ngộ cho 

Triêm. 
Trên đường đi, khi sắp vào cửa thành, 
Triêm-D1-Lợi nhớ lại ngày hôm qua, Na- 


118 
Tiên có nói với Vua, "chăng có chị là Na- 
Tiên", liên thưa-thỉnh vị samôn vê ý- 
nghĩa cầu đó. Na- Tiên hỏi Triêm: “Theo ý 
của Khanh, thì cái øì là Na- Tiên?” 
Triêm-D1-Lợi đáp: 
- Theo tôi, thì mạng sông trong hơi thở ra 
vào chính là Na- Tiên. 
Na- Tiên hỏi lại Triêm: 
- Hơi thở của người khi ra mà chăng hoàn 
vào lại, thì người ây còn sông chăng? 
- Khi hơi thở ra mà chăng trở vào lại, tức 
là chêt mât. 
- Như người thôi kèn lá lau, như người 
thôi ông bê lò rèn, có hơi ra mà có hơi trở 
vào chăng? 


- Chăng có hơi trở vảo. 


119 


- Như người dùng tù-và thôi quét dưới 
đât, hơi thôi ra mà có vào lại chăng? 


- Chăng có hơi trở vảo. 


- Cùng với hơi thôi có ra mà chăng có trở 
vào, sao con người chăng chêt theo? 


Triêm-DI-Lợi bạch với Sư: 


- Tôi chăng thê hiệu nôi khoảng giữa hơi 
thở ra và vào, nguyện Sư vi chúng tôi mà 
ØIả1 TỐ Ta. 

Na- Tiên giải-thích: 


- Hơi thở ra vào là một phân-việc ở trong 
thân-thể; như trong tâm có ý-niệm, thì 
lưỡi nói ra lời, đó là phân-việc của lưỡi; 
như trong lòng có điêu nghi, tâm liên nghĩ 
đến, đó là phân- -việc của tâm; mỗi mỗi có 
cơ-phận và phân-việc cả, nhìn lại thì là 


120 


không, (là rỗng-rang). Vậy thì, chăng có 
øì là Na- Tiên cả. 
Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân, lòng được 


rộng mở, hiểu ra rõ-ràng, liên xin thọ giới 
ưu-bà-tắc. 


+ 


0I6.- Bàn về điêu tinh-yêu: tại sao làm 
sa-môn ? 


Na-Tiên đi vào hoàng-cung, đến nơi Vua 
đang ngôi trên điện cao. Vương liên đứng 
lên làm lễ Na-Tiên và mời ngôi. Tám 
mươi vỊ sa-môn tùy tủng cũng an-toa. 
Vương liên dâng-hiễn thực-phâm thật tốt, 
thật ngon. Chính tay Vua sớt thức ăn cho 
Na-Tiên trước nhứt. Khi chư vị sa-môn 
dùng cơm xong và rửa tay rôi, Vương liên 
cho đem ban-tặng mỗi vị sa-môn một bộ 
áo cà-sa và một đôi giây da, và dâng-hiễn 


121 


cho chư Tăng ở Dã-Hoà-La- Tự của Na- 
Tiên mỗi vị ba bộ áo và một đôi giây da. 
Vương liên nói với Na-Tiên, xin lưu lại 
mười vị sa-môn, các vị còn lại có thể ra 
vê. Na-Tiên liên giữ lại mười người, còn 
các người khác cho trở về chùa. 

Vương ra lịnh cho các quí-nhơn và kỹ-nữ 
ở hậu-cung phải ra thượng-điện, ngôi sau 
màn mà nghe Vương và Na- Tiên bàn-luận 
vê Kinh khó. Khi các quí-nhơn và kỹ-nữ 
đã ngôi sau màn nơi thượng- điện xong, 
Vương liên đến gần bên cạnh Na-Tiên, 
ngôi xuống trước mặt, và nói: 


- Nên thuyết-giảng điều chi đây? 


- Vương muốn nghe điêu tinh-yếu, thì nên 
nói điêu tinh-yếu. 


122 


- Đạo của chư Khanh có điêu tinh-yêu nào 
tôi quan-trọng? Chư Khanh vì lý-do nào 
mà làm sa-môn? 


- Chúng tôi vì muôn dứt bỏ sự khô-nhọc ở 
thê-gian trong đời nây và cả ở đời sau, 
nên mới làm sa-môn. Chúng tôi lây điêu 
đó làm điêu thiện tôi-yêu. 

- Có phải tât cả chư sa-môn đêu vì muôn 
dứt bỏ sự khô-nhọc ở thê-gian trong đời 
nây, đời sau mà làm sa-môn chăng? 

- Chăng phải tât cả đêu vì muôn dứt bỏ sự 
khô-nhọc ở thê-g1an trong đời nây và đời 
sau mới làm sa-môn. Sa-môn có bôn 
hạng. 

- Thê nào là bôn hạng sa-môn? 


- (1) Có hạng vi nợ-nân mà làm sa-môn; 
(2) Có hạng vì sợ huyện-quan mà làm sa- 


123 


môn;(3) Có hạng vì nghèo-khó mà làm sa- 
môn; (4) Có hạng thật-tình muôn dứt bỏ 
sự khô-nhọc đời nây, đời sau nên mới làm 
sa-môn. Còn tôi, vốn vì cầu Đạo, mới làm 
sa-mồn. 


- Nay phải chăng vi câu Đạo mà Khanh 
làm sa-môn? 


- Tôi lúc tuổi còn trẻ cầu làm sa-môn, 
được gặp các vị thông Kinh hiểu Đạo và 
các đệ-tử chư sa-môn đều là bực cao- 
minh, nên theo học Kinh-kệ và Cñới-luật 
đã nhập-tâm, vì thê nay muôn dứt bỏ sự 
khô-nhọc đời nây và đời sau, nên mới làm 
sa-môn. 


Vương nói: Lành thay!" 


+ 


124 


0I9.- Tại sao phải sanh trở lại? Trií-huệ 
giúp được gi? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Có người chết rồi chắng phải sanh lại 
nữa hay chăng? 


- Có người phải sanh lại, mà cũng có 
người chăng phải sanh trở lại. 


- AI còn phải sanh lại và ai chăng còn 
sanh lại? 


- Ngưòi quyên-luyễn niêm ân-ái nhiêu, 
lắm sự ham-muôn thì sanh lại ở đời sau; 
người đã dứt sạch sự ân-ái, bỏ hết mọi 
ham-muốn thì đời sau chăng phải sanh trở 
lại. 

- Còn người một lòng niệm Chánh-Pháp, 
có trí-huệ và siêng làm điều thiện, cũng 
chắng sanh lại đời sau, phải không? 


125 


- Người lẫy nhứt-tâm niệm Chánh-Pháp, 
niệm thiện, niệm trí- huệ và các điêu lành 
khác, nhờ đó đời sau chăng phải sanh trở 
lại. 


- Người một lòng niệm Chánh-Pháp, niệm 
thiện và trí-huệ, hai điêu đó cùng một ý- 
nghĩa như nhau chăng? 


- Hai điêu đó ý-nghĩa khác nhau, chẳng 
đồng. 


- Trâu, ngựa, thú-vật nuôi trong nhà, có trí 
hay chăng có trí? 


- Trâu ngựa, thú-vật nhà đêu có trí cả, 
nhưng tâm chăng đông. 


Vương từng thấy việc gặt luá chăng? Tay 
trái câm bó lúa, tay phải cắt đứt các cọng 
luá. Trí-huệ con người cắt đứt được sự 
tham-á1, cũng như ta gặt lúa, cắt lúa vậy. 


126 


Vương khen: "Lành thay!" 


% 
020.- Thiện là gì? Thành-tín là gi? 
Vương hỏi Na- Tiên: 
- Các điều thiện là những gì? 


- Thành-tín, hiêu-thuận, tính-tân, niệm 
thiện, nhứt-tâm, trí-huệ, đó là các điêu 
thiện. 


- Thành-tín là những gì? 


- Thành-tín tức là chắng còn chỗ nào để 
nehI-ngờ: tin có Phật, tin có Kinh, Pháp 
của Phật, tin có Tì-kheo Tăng, tin có A-la- 
hán; tin có đời nây, tin có đời sau; tin có 
sự hiểu-thuận với cha-mẹ; tin làm lành 
gặp lành, làm ác gặp ác. In được như thế 
thì về sau, tâm liên thanh-tịnh dứt xa được 
năm điêu ác. 


127 


% 
02I.- Năm điêu ác là những ơi? 
- Thê nào là năm điêu ác? 


- Năm điêu ác là: (1) tham dâm, (2) giận 
hờn, (3) mê ngủ, (4) vui đùa, (Š) nghĩ- 
ngờ. Người chắng lià xa năm điều ác đó 
thì tâm-ýÝ chắng an-định; rời bỏ được 
chúng thì tâm liên thanh-tịnh. 


Thí dụ như Vua Già-Ca- Việt cùng người 
ngựa qua sông, khiến cho nước trở nên 
đục ngâu. Vượt qua sông rôi, Vua khát, 
muốn có nước uống. Nhà Vua có viên 
ngọc thanh-thủy-châu, đem ngâm vào 
nước, nước liên lóng trong, Vua được 
nước tinh-khiết để uông. Lòng người ác ví 
như nước đục. Các vị đệ-tử Phật đắc đạo 
độ-thoát sanh-tử thì tâm thanh-tịnh như 
viên ngọc thanh-thủy-châu. Người bỏ 


128 


được các điều ác, lòng thành-tín và thanh- 
tịnh tựa như vâng trăng sáng. 


Vương ngợi khen:"Lành thay! Lành thay!" 


+ 


022.- Tỉnh-tần là làm sao? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Người thành-tín tinh-tân thì như thế 
nào? 


- Các vị đệ-tử Phật tự thây trong hàng 
đồng-tu có người dứt bỏ được ác-tâm, có 
người đặc quả Tu-đà-huờn, có người đắc 
quả Tư-đả-hàm, có người đặc quả A-na- 
hàm, có người đặc quả A-la-hán, nguyên- 
nhân là biết bắt chước nhau mà hành- 
động, nên cũng đều đắc độ-thoát cả. 


Cũng tựa như trên núi cao có trận mưa 
rào, nước chảy tràn xuông sông ngập laI- 


129 


láng. Các người dân gân đây chắng biết 
được nước sâu cạn thế nào, nên chắng 
đám lội qua sông. Chợt có người từ xa lại, 
nhìn làn nước biết rộng hẹp, cạn sâu ra 
sao, tự lượng sức mình, nên vượt qua 
được. Dân gân đó thấy thê mới bắt chước 
theo mà lội qua. Đệ-tử Phật cũng thê, thây 
người ổi trước tâm thanh-tịnh chứng đặc 
bốn quả-vỊ, nên đều noi theo thiện-tâm đó 
mà tinh-tân tiến lên. Kinh Phật có nói, 
người có lòng thành-tín có thể tự đặc độ- 
thoát, người kêm chế được năm sự tham- 
dục, thì tự biết thân nây là khổ lại còn 
øiúp cho người đời nên theo trí-huệ mà 
thành-toàn nên đạo-đức. 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


130 


023.- Hiếu-thuận ở đây là tuân theo 37 
Phẩm trợ Đạo. 

Vương lại hỏi: 
- Thê nào là hiễu-thuận? 
- Hiểu-thuận tức là tất cả các điêu thiện. 
Ba mươi bảy phầm kinh (= Ba mươi bảy 
Phâm Trợ Đạo) đêu đặt căn-bản nơi sự 
hiêu-thuận. 
- Ba mươi bảy phẩm kinh đó là những øì? 
- Đó là: (1) bốn sự dừng-ÿ; (2) bốn sự 
đoạn-ý; (3) bôn thân-túc, (4) năm căn;(Š) 
năm lực; (6) bảy giác-Ý; (7) tâm loại đạo- 
hạnh. 


131 


024.- Thể nào là bốn sự dừng-ý (= tứ 
niệm- xứ) 2 


- Bốn sự dừng-ý là những øì? 


- Đức Phật dạy: "Một là quản thân, thì 
thân dừng lại; hai là quán sự đau-đớn thì 
sự đau-đớn ngừng lại; ba là quán tâm-ý, 
thì ý dừng lại; bốn là quán pháp (tức là 
các sự-vật) thì pháp dừng lại. Đó là bốn 
phép quán dừng-ý lại." 

% 

025.- Thế nào là bốn sự đoạn-ý? 

- Bốn sự đoạn ý là những gì? 
- Đức Phật dạy: "Khi đã phân-biệt được 
bốn sự dừng-ý rôi thì chăng nhớ nghĩ đến 
nữa, đó là bỗn sự đoạn-Ý. Khi đã đắc được 
bốn sự đoạn-Ý rôi, thì liên đắc được bốn 
niệm thân-túc. 


132 


+ 
026.- Thế nào là bôn niệm thân-túc? 
- Bốn niệm thân-túc là những gì? 


- Thứ nhứt là mắt có thể nhìn thấy thấu- 
triệt. Hai là tai có thể nghe rõ được thâu- 
triệt. Ba là có khả-năng biết rõ tâm-trạng 
của kẻ khác. Bỗn là thân-thê có khả-năng 
bay cao. Đó là bốn niệm thân-túc. 


+ 


027.- Năm căn là những ơì? 
- Năm căn là những gì? 


- Thứ nhứt là mắt thây sắc đẹp, sắc xấu, ý 
chắng dính mặc. Thứ hai là tai nghe tiêng 
tốt, lời măng, ý chăng dính mắc. Ba là 
mũi ngửi mùi thơm hay thúi, ý chắng dính 
mặc. Bốn là miệng được vị ngon, hay 
đăng cay, ý chăng dính mặc. Năm là thân 


133 


đụng chạm vào chỗ trơn láng, ý chăng 
tham-muôn, đụng vào vật thô cứng, ý 
chăng oán-ghét. Đó là năm căn. 


+ 
028.- Năm lực gôm có những øì? 
- Thê nào là năm lực? 


- Một là kềm chê mắt, hai là kêm-chê tai, 
ba là kêm-chế mũi, bốn là kêm-chế 
miệng, năm là kềm-chế thân, để cho Ỹ 
khỏi bị sa-đoa; đó là năm lực. 


+ 
029.- Thể nào là báảy giác-ý? 
- Bảy giác-ý là những gì? 


- Một là ý giác-ý; hai là phân-biệt giác-ý; 
ba là tíinh-tân giác-Ýý; bôn là khả giác-ý, 


năm là ý giác-Ý; sáu là định giác-ý; bảy là 
hộ giác-ý: đó là bảy giác-ý. 
* 


030.- Tám loại đạo-hụnh (Bát cháúnh- 
đạo) là những ơi? 


- Thế nảo là tám loại đạo-hạnh? 


- Một là trực-kiên; hai là trực-niệm; ba là 
trực-ngữ; bỗn là trực-mạng: năm là trực- 
nghiệp; sảu là trực phương-tiện; bảy là 
trực-Ý; tám là trực-định: đó là tám loại 
đạo-hạnh. 


+ 
031.- Lấy Bát-Chánh-Đạo làm căn-bản 
tu-hành. 
Ba mươi bảy phẩm-kinh đó đều do hiểu- 


thuận làm cán-bản. Người thường nặng nợ 
mà tiễn tới xa được có chỗ thành-tựu đều 


135 


do đất mà nên; ở thế-øian, lúa-má, cây- 
côi, rau cỏ ngâng lên trời đêu do đất sanh. 
Na- Tiên nói: 

- Thí dụ như vị kiến-trúc-sư xây cất 
thành-thị lớn, phải lượng-định nên móng 
trước, sau mới khởi công; thí dụ như 
người diễn trò muôn trình-diễn, trước phải 
dọn đât cho băng-phắng rôi mới diễn trò. 
Chư đệ-tử Phật cầu Đạo trước phải tuân- 
hành Giới, Kinh, niệm điều thiện, nhân vì 
biết sự khô-nhọc ở thế-gian nên mới dứt 
bỏ mọi sự ham-muốn, mà một lòng niệm 
tám loại đạo-hạnh. 


- Làm cách nào đê dứt bỏ mọi ham- 
muôn? 

- Một lòng niệm Đạo, tức mọi ham-muôn 
tự tiêu-diệt. 


136 


Vương khen: "Lành thay! Lành thay!" 


% 


032.- Tỉnh-tân là gì? 
Vương lại hỏi: 
- Tinh-tân là như thê nào? 


- Giữ điêu lành, giúp cho điêu lành thêm 
lớn, đó là tinh-tẫn. Thí-dụ như trong nước 
quốc-vương có nơi bị công- -kích, Vương 
dàn binh ra chông- -cự, binh yếu chăng cự 
được, Vương liên cho thêm binh tiếp- 
viện, nên đắc thắng. Người có các điêu ác 
cũng như binh yếu, nếu người biết giữ 
lòng lành tiêu-diệt ác-tâm, cũng như 
Vương cho viện-binh thêm để chiến- 
thăng. Lòng giữ năm điêu thiện, tiêu diệt 
năm điêu bất-thiện của ác-tâm, cũng như 
chiến đâu đắc thắng vậy. Tinh-tân trợ 


137 


gIúp cho điêu lành cũng lại như thế. Tinh- 
tân trợ- ĐIÚP ngưới tiên đến con đường 
lành, hầu đặc độ-thoát, chắng hoàn trở lại. 


Vương ngợi khen: "Lành thay! Lành 
thay!" 


% 
033.- Niệm điều thiện là phải làm sao? 
Vương lại hỏi: 


- Tâm đương niệm các điêu thiện là như 
thê nào? 


- Thí dụ như người có nhiêu bông hoa 
khác nhau, dùng giây kết chung lại thành 
tràng, gió thôi chắng rời-rụng ra. 


Lại ví như vị quan chủ kho vua biệt rõ 
kho vua đang còn có bao nhiêu vàng bạc, 
châu ngọc, lưu-ly, trần-bảo. 


138 


Người học Đạo muỗn đắc Đạo thì tâm-ý 
niệm ba mươi bảy phẩm-kinh cũng như 
đó chính là niệm đạo cứu đời vậy. Người 
có đạo-tâm, nhân vì hiểu rành việc thiện- 
ác, nên biết điêu gì nên làm, điều gì chăng 
nên làm, phân-biệt trắng đen, tự mình 
suy-tư từ nay trở về sau, bỏ điêu ác, theo 
điều lành. 


Lại thí dụ như Đại-Vương có người giữ 
cửa biết ai là người được Vua kính-nề, ai 
là người chăng được Vua kính-nễ, ai là 
người đem lợi lại cho Vua, a1 là người gây 
bất-lợi cho Vua. Vị quan ây biết ai được 
Vua kính, ai đem lợi lại cho Vua, thì liền 
cho vảo; còn những người nào chăng 
được Vua kính, hoặc gây bẩt-lợi cho vua, 
thì chăng cho vào. Người giữ-gìn tâm-ý 
cũng lại như thê, các điêu thiện thì cho 


139 
vào, các điêu ác thì ngăn lại. Giữ-gìn ý, 
kêm chế tâm là như thê đó. 
Na-Tiên lại nói Kinh: "Người đang tự giữ- 
gìn thân-tâm kiên-cô khỏi sáu điều ái-dục 
(=ham- muốn), kiên-trì tâm-Ý, là tự mình 
đang lo cứu-độ cho đời." 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


+ 
034.- Thể nào gọi là nhứt-tâm? 
Vương lại hỏi: 
- Nhứt-tâm có nghĩa ra sao? 


- Trong mọi điều thiện, nhứt-tâm là vào 
bực cao nhứt. Người hay giữ được nhứt- 
tâm thì mọi điều thiện đều đi theo đó. Ví 
như lâu-đài, bệ ngọc cần có chỗ HƯƠng- 
tựa để dựng lên, các người làm lành cũng 


140 


đều dựa vào sự nhứt-tâm. Thí-dụ như các 
tướng-quân đem bôn đạo binh ra chiến- 
đâu, binh cỡi voi, binh cỡi ngựa, bình 
ngôi xe, và bộ-binh, dàn ra đi chung 
quanh Vua trước và sau. Các Kinh CIới 
của Phật và các điêu lành cũng đêu qui về 
nhứt tâm, giông như các binh-chủng đi 
theo bên Vua. 


Na-Tiên liên nói Kinh: "Trong các điều 
thiện nhứt-tâm làm căn-bản; các người 
học Đạo trước nhứt nên qui về nhứt-tâm; 
thân người, sống chết, quá-khứ, cũng như 
nước chảy bên dưới, trước sau nương theo 
nhau. chắng có thời trụ lại." 


Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


141 
035.- Trí-huệ là như thê nào? 
Vương lại hỏi: 
- Trí-huệ là như thê nào? 
- Lôi đã có nói trước rồi, trí-huệ có khả- 
năng cắt đứt các nghi-ngờ, làm sáng tỏ 
các việc thiện (...) Ví như câm đèn đi vào 
nhà tôi, ánh lửa vừa vào nhà thì phả tan 
màn u-tôi mà sảng rực lên. Người có trí- 
huệ sáng-tỏ cũng như ảnh lửa. Lại ví như 
người cầm dao bén chặt cây, người có trí- 
huệ hay diệt dứt các điêu ác, cũng như 
con dao bén. Nơi thê-g1an, con người lây 
trí-huệ làm điêu quan-trọng bực nhứt; 
người có trí-huệ mới đủ khả-năng vượt 
thoát được nôi khô sanh-tử. 


Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


142 


036.- Các loại Kinh đêu dạy điêu thiện 
đê nhăm vào việc tận-diệt các điều dc. 


Vương lại hỏi: 


- Phải chăng các loại Kinh trước sau có 
dạy nhiêu điều khác nhau, nhưng cũng 
đêu chung một hướng là nhăm diệt tât cả 
điêu ác? 

- Dĩ nhiên, Kinh Phật dạy nhiêu loại thiện 
nhưng cũng chỉ hướng về nhằm diệt mọi 
điêu ác. Ví như Vương phát bốn đạo binh 
ra đi chiến-đâu, ý lúc khởi hành là để 
công-kích địch-quân, diệt tất cả mọi điều 
ác vậy. 

Vương ngợi khen: “Lành thay! Lành thay! 
Na- Tiên nói Kinh thật vô-cùng thích-thú!" 


+ 


143 
037.- Người tái-sanh lại thì dùng thân 

cũ, hay ld có thân mới? 
Vương lại hỏi: 
- Người chết rôi đi theo hướng các ngỏ 
thiện và ác, có phải lây thân-tâm cũ sanh 
ra lại, hay là dùng thân-tâm mới? 
- Cũng chắng phải lây thân-tâm cũ sanh ra 
lại, mà cũng chăng phải lià bỏ thân-tâm 
cũ. 
Na-Tiên nhân đó liên hỏi Vua: 
- Thân của Vương, thân lúc nhỏ còn bú, 
đên thân lúc lớn lên, có tiêp-tục thân cũ 
chăng? 


- Thân lúc còn nhỏ thì khác. 


- Con người lúc còn trong bụng mẹ (...) 
thân khi mới tượng hình đên lúc thịt 
xương cứng-cáp, thân từ lúc sơ-sanh đên 


144 


khi tuổi lớn, đều khác nhau cả. Ví như có 
người học sách, kẻ ngôi bên cạnh có thay 
thê mà nhận lây công học sách đó không? 


- Chăng thể nhận thay được. 


- Ví như người phạm tội, có thể lẫy người 
vồ-tội chịu tội thay thê cho mình hay 
không? 


- Chăng thể được. 

Na-Tiên dùng tỉnh-thân tộpháp hỏi 
Vương, ý Vương chăng hiệu. Vương liên 
hỏi Na- Tiên: 

- VÍ như có người hỏi Na-Tiên như vậy, 
Na- Tiên đáp lại như thê nào? 


- Thân tôi lúc bé cho đên khi lớn vẫn tiếp- 
tục thân cũ; thần cũ của hai thời-kỳ cả lúc 
bé và khi lớn lên, cũng đều hàm-chứa một 
thân được mạng sông nuôi-dưỡng. Ví như 


145 


người thắp đèn, đèn có thể cháy tỏ cho 
đên sáng hay không? 


- Đèn đủ dâu thì cháy đến sáng. 


- Ảnh đèn lúc đầu hôm, đến nửa đêm, chí 
đên sáng, có phải là ánh đèn lúc vừa mới 
thăp sáng lên không? 

- Chăng phải là ánh đèn cũ. 


- Ngọn đẻn lúc đâu hôm đến nửa đêm có 
thấp đèn mới khác không, đên gân sáng 
có đôt ngọn đèn khác không? 


- Nửa đêm chăng thắp đèn khác, chỉ ánh 
đèn cũ tiêp-tục cháy đên sáng. 


- Tinh- thân COn người cứ triển- chuyên (= 
phát-triển và biến- chuyên) tiếp nỗi nhau 
như thê mãi, cũng giống như vậy; một cái 
đi thi một cái tới. Con người tòng theo 
tinh-thần từ lúc sanh ra cho tới già, đến 


146 


khi chết tinh-thân lại một lần nữa hướng 
về nẻo sanh, rồi triển-chuyền liên-tục mãi. 
Đó chắng phải là tinh-thần cũ, mà cũng 
chắng phải là lià xa tinh-thân cũ. Ví như 
sữa, lây sữa làm thành kem, kem làm 
thành bơ, rôi bơ làm thành phó-mát; nêu 
có người nói, cứ lây phó-mát, bơ, kem để 
làm ra sữa lại, lời nói đó có dùng được 
chăng? 


- Lời nói của kẻ đó chăng thể dùng được. 


- (...) Từ sữa có kem, từ kem có bơ, từ bơ 
có phó-mát. Tinh-thân con người cũng lại 
như thê; tòng theo tinh-thần mà sanh ra; 
tòng theo sanh mà lớn lên đến trưởng- 
thành, tòng theo trưởng-thành mà già, rôi 
chết; sau khi chết, tinh-thần lại muốn sanh 
trở lại. Một thân chết muốn có lại một 
thân, giỗng như hai tim đèn nối nhau cùng 
cháy tiếp-tục." 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 
% 

038.- Người hết tái-sanh có biết mình 

chăng sanh lại ở đời sau hay không? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Có người chăng sanh lại ở đời sau 
không, và có tự biệt được việc chăng sanh 
lại ây chăng? 
- Dĩ nhiên, có người như thế, tự biết mình 
chăng còn tái sanh. 
- Làm sao biết được? 


- Người â ây tự biết mình chăng còn quyên- 
luyên â ân-ái, chăng còn ham-muốn, chăng 
có điêu ác; nhờ đó biết mình chăng còn 
phải sanh lại nữa. 


148 


Thí dụ như người nông-phu. trồng lúa, 
được nhiêu thóc, trữ lại để về sau, sang 
năm anh chăng trồng nữa, chỉ lây lúa dự 
trữ ra ăn. Người nông-phu ây có mong 
được lúa gạo mới chăng? 


- Người nông-phu ấy chắng mong được 
lúa mới. 

- Tại sao biết người ấy lại chăng được lúa 
mới? 

- Người nông-phu ây chăng cây cấy, 
chăng trông lúa, thì có chờ mong được chi 
nữa. 


- Người đã đắc đạo cũng lại như thế, tự 
biết răng đã dứt bỏ ân-ái, sướng-khô, 
chắng còn tham-tâm, do đó biết rõ đời sau 
chắng sanh lại. 


039.- Khảá-năng của Tri-huỆ ra sao2 
Vương lại hỏi: 


- Bực đã đắc đạo chắng sanh lại ở đời sau, 
đời nây có được trí-huệ khác hơn với 
người thường chăng? 


- Dĩ nhiên, có trí-huệ khác hơn người. 

- Có được sáng-suôt chăng? 

- Dĩ nhiên, có được sáng-suốt. 

- Trí-huệ với sáng-suốt giống nhau hay 
khác nhau? 

- Trí-huệ và sáng-suốt giống băng nhau. 


- Người có trí-huệ và sáng-suôt có biệt hêt 
muôn sự-vật chăng, hay có chỗ còn chưa 
hiêu-biệt kịp? 


- Trí con người có chô hiêu-biêt kịp, có 
chô chăng kịp. 


150 


- Những gi là kịp hiểu, những øì là còn 
chưa hiệu kịp? 


- Người thường biết rõ điều chưa học, 
điêu chưa kịp hiểu; và cũng biết điều đã 
học và điêu đã hiểu kịp. Còn bực trí-giả 
thây rõ con người củng vạn vật đêu phải 
qua đi, qui vê Không, chắng được sự tự- 
tại; vì lòng ham muôn vui-sướng mà đã 
Ø1€O trông nguôn-gốc của Khô; đã biết 
như thê và tòng theo đó mà tiên đến Khô- 
Huệ ( =Trí hiểu rõ sự Khổ), biết rõ-ràng 
sự vô-thường, sự thành-bại; cho nên trí- 
huệ khác với người thường. 

- Người có trí-huệ rôi thì ngu-si ở vào 
đâu? 

- Người có trí-huệ thì ngu-s1 tự tiêu-diệt 
hết. Ví như người câm đèn vào trong nhà 
tối, phòng sáng lên, tức mản tối đen bị 


151 


tiêu-diệt. Trí-huệ cũng lại như vậy, người 
có trí thì ngu-s1 tât tiêu-diệt. 


- Thê còn trí-huệ của trí-g1ả nay lại ở đâu? 


- Người dùng trí để làm công-việc, làm 
xonø, trí-huệ liên tiêu-diệt, nhưng sự-việc 
mà trí-huệ đã làm thi còn đó. Ví như ban 
đêm viết thơ bên đèn, viết xong tắt đèn, 
nhưng bức thơ còn đó. 


Bực trí-giả cũng lại như thê, làm xong 
việc đã làm, trí-huệ liên tiêu-diệt, nhưng 
việc làm thành-tựu vân tiêp-tục còn tại đó. 


- Bảo rằng, trí-huệ làm xong việc đã 
thành, liền tự tiêu-diệt, nghĩa đó như thế 
nào? 

- VÍ như người kia phòng-bị lửa chảy 
chứa sẵn năm thùng nước, khi có nạn 
cháy nhà, liên đem năm bình nước đồ 


152 


nước ra chữa lửa; lửa tắt rồi, người cứu- 
hỏa kia còn muôn đem năm bình kia vê 
nhà nữa thôi? 

- Người cứu-hỏa dập tắt lửa rôi chăng còn 
muôn gø1ữ năm bình (nước) làm chi nữa. 

- Tâm người đắc-đạo giữ năm điêu thiện 


để diệt xong các điều xâu-ác, cũng tựa 
như năm bình nước cứu-hỏa dập tắt lửa. 


+ 
040.- Năm điều thiện là những ơì? 
Vua liền hỏi Na-Tiên: 
- Năm điêu thiện là những gì? 


- Thứ nhứt là tin-tưởng có điêu thiện, điều 
ác. Thứ hai là chắng hủy-phạm giới-luật 
và Kinh-kệ. Thứ ba là tinh-tân. Thứ tư là 
có trí-huệ niệm điều thiện. Thứ năm là 
một lòng niệm Đạo. Đó là năm điều thiện. 


153 


Người thường hay phụng-hành năm điều 
thiện đó đắc trí-huệ, liên biết thân người 
và vạn-vật đêu vô-thường, biết khô chẳng 
được tự-tại, biết tánh Không rÔng- rang 
chắng có gì. Ví như ông thây thuốc dùng 
năm vị thuộc đem đến nhà người bịnh, 
cho bịnh-nhơn uông thuốc, bịnh được bớt, 
rôi khỏi, thì ông thầy có còn dùng năm vị 
thuốc cũ mà cho người ây uống nữa 
không? 


- Hêt bịnh rôi còn cho uông thuôc cũ làm 
øl nữa? 


- Năm vị thuốc cũng như trí giữ năm điều 
thiện; ông thây thuốc cũng như người câu 
Đạo; căn bịnh cũng như các điều ác; nøu- 
si như là bịnh-nhơn; người đắc-đạo cứu 
đời như bịnh đã lành. Trí đã thành-tựu nơi 
người, đưa người đến chỗ cứu đời. Người 
đắc-đạo rôi, trí cũng tự diệt. Lại ví như 


154 


viên kiện-tướng mang năm mũi tên tiến 
lên hướng về địch-quân băn xong đắc 
thăng: vị ấy có mong năm mũi tên quay 
lại để mang về không? 


- Đầu có mong tên quay về lại làm chi. 


- Năm mũi tên cũng như năm điêu thiện 
của trí-huệ đó. Người tòng theo trí đó mà 
đặc đạo, giống như vị kiện-tướng đắc- 
thăng quân địch. Các điêu ác như các nẻo 
ác-đạo (trong cảnh Luân-hôi). Người giữ 
năm điêu thiện để diệt-trừ các điêu ác; khi 
các điêu ác diệt, trí lành phát-sanh, người 
tòng theo trí lành đó mà đắc đạo cứu đời, 
trở nên thường-tạI, bẩt-diệt. 


Vương khen ngợi: "Lành thay!" 


+ 


155 


0⁄4{I.- Vì sao bực đắc-đạo. còn sống lại 
phải chịu khô? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 

- Như người đắc đạo, chăng phải sanh lại 
ở đời sau, có còn phải chịu cảnh khô nữa 
không? 

- Hoặc còn phải chịu khổ, hoặc chẳng còn 
phải khô nữa. 

- Thế nào là còn phải chịu khô, là chăng 
phải chịu khô nữa? 


- Thân còn chịu khổ, tâm-ý hết chịu khổ. 
Sở dĩ thân còn phải chịu khổ là vì trong 
hiện-tại thân đó còn là nguôn-gốc Của Sự 
khổ; tâm-ý sở dĩ hết khô là vì đã dứt bỏ 
tật cả các điều ác, chắng còn ham-muôỗn 
chi, cho nên chăng phải chịu khô nữa. 


156 


- Nếu như người đắc đạo chăng thể lià 
thân khổ nây, thì đó là chưa đắc được đạo 
Nê-Hoản (=Niết-bàn) chăng? Người đặc 
đạo chắng còn ân-ái, mà thân còn khổ, 
dẫu tâm-ý đã an-ôn, thì sự đặc đạo để làm 
øì Nếu như người đắc đạo đã thành- 
công, thì vì cớ øi mà còn lưu lại ở đây? 

- Thí dụ như trên cây, trải còn chưa chín 
thì chắng vội hái, nên đợi cho chín muôi. 
Đại- Vương có biết lời nói của Đại-đức 
Xá-lê-viết (Pali: Sariputta = Xá-lợi-phất) 
chăng? Xá-lê-viết lúc còn sông có nói: 
"Tôi chắng câu chết, tôi cũng chăng câu 
sông, tôi chỉ chờ đúng thời ra đi thì ra đi." 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


Kinh Tì-kheo Na-Tiên 
Hêt Quyên Thượng 


lŠ7 


A.- Bán Phỏng-dịch 


Quyền Trung 


042.- Ba loại cảm-thọ: vui, khổ, chẳng 
vui chăng khô. 


Vương hỏi Na-tiên: 


- Con người cảm thây vui, thì thiện hay là 
bât-thiện? Con người cảm thây khô, thì 
thiện hay bât-thiện? Đức Phật hả chăng có 
nói, có vui hoặc có khô. Nêu như khiên 
cho có mà làm ra chăng có, thì khô hay 
không? 

Na- Tiên hỏi lại Vương: 

- Như thanh sắt nung đỏ, có NgưỜi tay 
câm lấy thì bị phỏng chăng; lại cầm một 


hòn băng trong tay, băng đó có làm phỏng 
tay người chăng? 


158 
- Dĩ nhiên, cả hai tay đêu bị phỏng. 
- Như thê, trong hai tay đêu nóng cả 
chăng? 
- Chắng nóng cả hai. 
- Hoặc cả hai đều lạnh hết chăng? 
- Chăng lạnh cả hai. 
Na-Tiên bảo: "Cả hai tay đều nóng cả. Tôi 
muôn hỏi kỹ ĐạI-Vương, hai lần trước, 
sau, cả hai đêu nóng, thì nên nói cả hai 
đêu nóng: cả hai đêu lạnh thi nên nói cả 
hai đều lạnh, cớ sao Vương lại bảo chung, 
một nóng, một lạnh mà cùng làm cho tay 
người bị phỏng? 
Vương nói: "Trí-óc Ta còn thiển-cận quá, 


chắng đủ sức để hiểu kịp việc khó nây. 
Nguyện Na- Tiên vì Ta mà giải-thích cho. 


Na- Tiên nói: 


159 


- Kinh Phật có nói đến việc đó: thường có 
sáu việc khiên con người mừng bên trong: 
có sáu việc khiến con người râu bên 
trong; lại cũng có sáu viỆc khiên con 
người chăng mừng cũng chắng râu; và 
bên ngoài lại cũng có sáu việc khiến con 
người buôn râu. 


- Sáu việc khiến vui trong lòng . 


- Thê nào là sáu việc khiên con người vui 
bên trong? 


- Một là mắt có chỗ thây, rồi lại có chỗ 
mong-câu, cho nên khiến cho CON người 
vui trong lòng. Hai là tai nghe tiếng tốt lại 
có chỗ mong câu, cho nên khiến con 
người vui trong lòng. Ba là mũi ngửi mùi 
thơm lại có chỗ mong-câu, cho nên khiến 
con người vui trong lòng. Bốn là lưỡi 
được món ngon lại có chỗ mong-câu, cho 


160 


nên khiến con người vui trong lòng. Năm 
là thân đụng chạm đến chỗ trơn láng lại 
có chỗ mong-câu, cho nên khiến con 
người vui trong lòng. Sáu là tâm được 
cảm-thọ vui lại có chỗ monø-câu, cho nên 
khiến con người vui trong lòng. Như thể, 
đó là sáu việc khiến cho con người vui 
trong lòng. 


b.- Sáu việc bên ngoài khiên vui. 


- Thê nào là sáu việc bên ngoài khiên con 
người được vu1? 


- Một là mặt thây sắc đẹp, nhớ lại điêu đó 
chắng thê thường được, nên phải dứt bỏ 
đi, tự suy-nghĩ hiểu-biết đó là vô-thường, 
cho nên khiến con người vui vê bên 
ngoài. Hai là tai nghe tiếng tốt, nhớ lại 
điêu đó chắng thể thường được, nên phải 
dứt bỏ đi, cho nên khiến con người vui về 


I1 


bên ngoài. Ba là mũi ngửi mùi thơm, nhớ 
lại điều đó chắng thể thường được, nên 
phải dứt bỏ đi, cho nên khiến con người 
vui về bên ngoài. Bốn là miệng được món 
ngon, nhớ lại điều đó chắng thể thường 
được, nên phải dứt bỏ đi, cho nên khiến 
con người vui vê bên ngoài. Năm là thân 
đụng chạm chỗ trơn láng, nhớ lại điều đó 
chắng thê thường được, nên phải dứt bỏ 
đi, cho nên khiến con người vui về bên 
ngoài. Sáu là tâm nhớ nghĩ đến điêu 
thương-muôn, suy-nghĩ đến điêu đó là vô- 
thường, nên dứt bỏ cả, sau khi nhớ nghĩ 
như vậy liên khởi lên vui. Đó là sáu sự- 
việc khiến cho con người vui về bên 
ngOàiI. 

c.- Sáu việc bên trong khiến buôn. 


- Thê nào là sáu sự-việc bên trong khiên 
cho lòng người râu? 


162 


- Một là mặt phải nhìn vào chỗ chăng 
muốn thây, khiến cho bên trong buôn. Hai 
là tai phải nghe điêu chăng muốn được 
nghe, khiển buôn lòng. Ba là mũi chăng 
ưa chỗ thúi mà phải ngửi mùi hôi, khiến 
cho bụng buôn-bã. Bốn là miệng chăng 
muốn nêm món đó mà phải nếm khiến 
cho bụng chăng vui. Năm là thân chăng 
muốn đụng đến vật đó mà phải chạm lấy 
khiến lòng râu-rĩ. Sáu là tâm chắng được 
điêu vui mà phải nghĩ đến khiến cho dạ 
sâu. Đó là sáu sự-việc khiến cho bên trong 
lòng người buôn-râu. 


d.- Sáu việc bên ngoài khiên chăng vui. 
- Thê nào là sáu sự-việc khiên cho người 
chăng mừng? 

- Một là mặt thây sắc xâu-ác khiên lòng 
chăng vui. Hai là tai nghe tiêng ác-độc 


163 


khiến lòng chắng vui. Ba là mũi ngửi mùi 
hôi-thúi khiến lòng chăng vui. Bốn là lưỡi 
nếễm vị cay đăng khiến lòng chăng vui. 
Năm là thân mặc đô thô cứng khiến lòng 
chắng vui. Sáu là tâm có điều oán ghét 
khiến lòng chăng vui. Đó là sáu sự-việc 
bên ngoài khiên lòng người chăng vui 
mừng. 


e- Sáu việc khiên chăng vui chăng 
buôn. 

- Thê nào là sáu việc khiên lòng người 
chăng buôn, mà cũng chăng vu1? 

- Một là mắt nhìn thây điêu chăng buôn 
lại chăng vuI. Hai là tai nghe tiêng chăng 
buôn cũng chăng vuI. Ba là mũi ngửi mùi 
chăng buôn cũng chăng vui. Bốn là miệng 


nếm vị chăng buôn cũng chắng vui. Năm 
là thân có chỗ đụng-chạm chắng buôn 


164 


cũng chắng vui. Sáu là tâm nghĩ đến việc 
chắng buôn mà chắng vui. Đó là sáu sự- 
việc bên trong khiến cho lòng người 
chắng buôn mà cũng chắng vui. 


f.- Sáu việc bên ngoài khiến cho buôn 
lòng. 


- Thê nào là sáu việc bên ngoài khiên cho 
người buôn? 


- Một là khi mặt thấy cái chết, lòng tự 
nghĩ là thân người cùng vạn-vật đêu vô- 
thường, kẻ ây tự nghĩ, mình đã có được ý- 
niệm đó mà sao còn chưa đắc đạo, đó là 
nguyên-nhân bên ngoài gây ra sâu. Hai là 
khi tai nghe tiếng tốt, lòng chăng mừng: 
kẻ ấy tự nghĩ, mình đã có được ý-niệm đó 
cớ sao còn chưa đắc-đạo, đó là nguyên- 
nhân bên ngoài gây ra sâu. Ba là mũi 
chắng vui buôn với mùi thơm mùi thúi; kẻ 


165 


ây tự nghĩ, mình đã có ý-niệm đó cớ sao 
còn chưa đắc-đạo, đó là nguyên-nhân bên 
ngoài gây ra sâu. Bốn là miệng chắng nêm 
đăng ngọt; kẻ ấy tự nghĩ, mình đã có ý- 
niệm đó cớ sao còn chưa đăc-đạo, đó là 
nguyên-nhân bên ngoài gây ra sâu. Năm 
là thân chăng ham-thích chỗ trơn-láng 
cũng chắng bất-mãn với chỗ thô- -cứng; kẻ 
ầy tự nghĩ, mình đã có được ý-niệm ây cớ 
sao còn chưa đắc- đạo, đó là nguyên-nhân 
bên ngoài gây ra sâu. Sáu là tâm chẳng 
vui với sự ham-muôn; kẻ ấy tự nghĩ, mình 
đã có ÿ-niệm đó cớ sao còn chưa đắc-đạo, 
đó là nguyên-nhân bên ngoài gây ra sâu. 
Đầy là sáu sự-việc bên ngoài khiến lòng 
người trở nên sâu. 

Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


043.- Khi chết rồi, ai sanh trở lại? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Con người chêt rôi, khi sanh lại ở đời 
sau là aI vậy? 


- Danh (= tâm-thân) và Thân (= thân-thể ) 
sanh lại ở đời sau. 


- Danh cũ và Thân cũ của người ây sanh 
lại chăng? 


- Chăng phải như vậy. Chăng phải Danh 
cũ, cũng chăng phải Thân cũ đã giữ lấy 
thân-tâm nây ở đời nay làm điêu thiện ác 
cho đến đời sau, mà sanh ra lại đâu. 

- Như khiến dùng thân-tâm nây làm điều 
thiện, điêu ác ở đời nây rồi đời sau chắng 
sanh lại, thì cứ hết sức làm điêu thiện, 
điêu ác cũng được thoát hết, chắng phải 
chịu khô lại nữa hay sao? 


167 


- Nơi đời nây làm điều thiện, thì đời sau 
chắng sanh lại nữa, liên được ø1ả1-thoát. 
Còn người chắng ngừng làm điêu thiện, 
điều ác thì phải sanh lại về sau, cho nên 
chắng được øgiải-thoát. Thí-dụ như có 
người ăn trộm trái dưa; người chủ bị mất 
trộm bắt kẻ ấy đem lại trình với Vương: 
"Anh nây lây trộm trái của tôi." Anh ăn 
trộm cãi lại: Tôi đâu có dây trộm trải của 
anh. Chỗ anh trông là trồng cây nhỏ, vôn 
đâu phải là anh đã trông trái dưa; tôi hái 
trái dưa thì làm gì là ăn trộm; tôi chăng hề 
trộm dưa của anh ta, thì có tội gì?" Hai 
người tranh-cãi như thê, thì ai phải, ai 
quây? 

- Người trông cây, phải; vì vốn đã tạo ra 
cây trồng: người trộm trái thì quấy, chắng 
cãi được, phải chịu tội. 


- VỊ sao anh ăn trộm có tội? 


168 
- SỞ dĩ tên trộm có tội là vì căn-bản là 
người trồng cây, có cây thì mới sanh ra 
trải chở. 
- Đời người cũng lại như thế. Người đời 
nay dùng thân-tâm nây làm điều thiện, 
điêu ác, cho đến khi sanh lại vào đời sau, 
thì thân-tâm làm thiện-ác ở đời nây là 
căn-bản vậy. Lại ví như có người trộm lúa 
thóc của người khác; người chủ bắt, liên 
nói: "Anh ăn trộm thóc luá của tôi." Kẻ 
trộm thóc nói: "Tôi chắng trộm thóc của 
anh. Anh tự trông lúa; tôi tự gặt thóc, tôi 
làm øì mà phạm tội trộm." Hai người liên 
dẫn nhau đến trình Vương. Như thê, ai 
phải ai quấy? 
- Người trông lúa, phải; còn kẻ trộm thóc 
thì quây. 


- Sao lại biết kẻ trộm thóc là quấy? 


169 


- Người trông lúa thì phải, vì trồng lúa là 
căn-bản, nếu chăng trồng lúa, thì làm sao 
mà có ra thóc được. 


- Đời người cũng lại như thế. Người đời 
nay dùng thân-tâm nây làm điêu thiện-ác 
cho đến khi sanh lại vào đời sau, thì do 
thân nây làm căn-bản vậy. Lại thí-dụ nữa, 
như vào mùa đông lạnh-lẽo, người kia đốt 
lửa lên sưởi cho âm, rôi lân lần bỏ đó mà 
đi. Lửa bắt cháy vách, tường rôi lan sang 
lâu nhà người khác. Chủ nhà nây lôi 
người đốt lửa kia lại trình Vương: "Anh 
nây đốt lửa để cháy sang lâu nhà tôi." Kẻ 
đốt lửa cãi: "Tôi đốt lửa nhỏ-nhỏ để sưởi 
âm; tôi đâu có thiêu đốt nhà lâu." Đại- 
Vương xử ai phải, ai quây? 

- Kẻ đốt lửa, quấy; vôn do căn-bản đốt lửa 
mới sanh cháy nhà. 


170 


- Đời người cũng lại như thế, người đời 
nay dùng thân-tâm nây làm điêu thiện-ác 
cho đến đời sau sanh lại thì thân-tâm nây 
chính là căn-bản vậy. Lại còn thí-dụ khác 
nữa, như ban đêm một người đốt đuộc 
sáng lên, gân vách, để ăn cơm; đuộc từ từ 
cháy lan lên vách rôi øặp tre trúc cây gỗ 
liên thiêu cả ngôi nhà; lửa bừng lên cháy 
to thiêu hủy cả thành-phố. Dân chúng 
trong thành cùng la-hét người đốt đuốc: 
"Cớ gì mà mày lại đột cháy cả thành-phố 
như vậy?" Người kia nói: "Tôi chỉ đốt 
ngọn đuốc nhỏ để có ánh-sáng mà ăn 
cơm; thành cháy là tại lửa lớn kia, chớ 
nào phải lửa của tôi." Như thê họ tranh-cãi 
nhau, đưa nhau đến trước đền vua. Đại- 
Vương xử ai phải, ai quây? 


- Kẻ đồt đuôc có tội. 


- Vì sao biệt kẻ ây có tội? 


171 


- Căn-bản lửa sanh cháy to là do tên nây 
ăn cơm xong chăng dập tắt đuôộc, khiên 
lửa bùng lên cháy rụi cả thành. 


- Đời người cũng lại như thế, người đời 
nay dùng thân-tâm nây làm các điêu 
thiện-ác cho đến đời sau sanh lại, thì thân- 
tâm nây chính là căn-bản của sự tái-sanh; 
con người còn chưa hiểu lẽ đó, làm điều 
thiện-ác, cho nên chắng được độ-thoát. 
Lại thêm một thí-dụ khác nữa, như có 
người dùng tiên câu cưới một đứa con gái 
nhỏ sau nây về làm vợ. Về sau, cô gái lớn 
lên, lại có người khác dùng tiên xin cưới, 
liên được vợ. Người câu hôn khi trước lại 
nhà trách: "Anh tới sau sao lại cưới tranh 
vợ tôi?" Người kia bảo: "Anh tự lúc nhỏ 
câu hôn với đứa bé gái; tôi cưới vợ vào 
lúc nàng lớn lên, nào tôi có giành vợ với 


172 


anh đâu." Cả hai tranh-cãi, dân nhau đên 
đên vua, Đại-Vương xử aI phải, ai quây? 


- Người câu hôn trước, phải. 

- Sao Đại- Vương biệt? 

- Người con gái ây vôn là từ nhỏ lớn lên 
lân lân, cho nên biệt đó là vợ của người đã 
cầu-hôn trước. 


- Đời người cũng ví như thế đó. Người 
đời nay dùng thân-tâm nây làm các điều 
thiện-ác cho đến đời sau sanh lại, thì thân- 
tâm đời nây chính làm căn-bản cho việc 
tái-sanh đó. Lại còn một thí-dụ khác nữa, 
như có người mang bình đi mua sữa của 
kẻ nuôi bò. Mua sữa trôi, gởi lại cho chủ 
và nÓI: "Chắng bao lâu nữa, tôi sẽ trở lại 
lây." Người gởi sữa ít lâu sau trở lại lẫy 
bình sữa, sữa chuyền thành sữa chua. Anh 
ta trách: “Tôi gởi sữa trong bình cho anh, 


173 


sao anh lại đối thành sữa chua vậy?" 
Người chủ bò cãi lại: "Đây là sữa cũ của 
anh gởi, nay tự nó chuyên thành sữa 
chua." Hai người tranh-cãi với nhau, dân 
nhau đên đên vua. ĐạI-Vương thây aI 
phải? 

- Người chủ bỏ, phải. 

- Sao Đại-Vương biết? 


- Kẻ kia mua sữa gởi lại lâu, sữa tự 
chuyên thành sữa chua, người chủ bò nảo 
có lỗi gì. 

- Đời người cũng ví như thế đó. Người 
đời nay dùng thân-tâm nây làm các điều 
thiện-ác cho đến đời sau sanh lại, thì thân- 
tâm làm thiện-ác đời nây chính là căn-bản 
cho việc tái-sanh ấy vậy. 


+ 


174 


044.- Vua hỏi, Na- Tiên có sanh trở lại 
nữa không? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Na-Tiên nay có sanh trở lại đời sau 
không? 

- Lời ĐạI-Vương hỏi tôi đây, trước tôi đã 
đáp rôi. Nếu như tôi còn có sự lưu-luyên 
về ân-ái, thì đời sau sẽ sanh trở lại; còn 
nếu dứt được sự ân-ái, thì tôi chắng sanh 
lại nữa. VÍ như có người tận lực phục-vụ 
Đại-Vương, ĐạI1-Vương biết rõ điều tốt 
đó, liên ban thưởng cho nhiêu tiên-của. 
Kẻ ây được thưởng, dùng tiên-bạc sắm 
quân áo, chi-phí ăn uống, vui đùa thoả- 
thích, rôi lại phao lời, nói: "Ta có công 
với nhà vua, mà vua chưa từng ban 
thưởng cho ta gi cả." Tôi xin hỏi Đại- 
Vương, kẻ được ban thưởng rôi, còn nói 


175 


ngược lại chưa hê được thưởng, lời nói 
của kẻ ây có thê dùng được chăng? 

- Lời nói của kẻ ây chăng dùng được. 

- Thế cho nên, tôi xin nói với ĐạI- Vương, 
nêu tôi còn ân-á1 thì đời sau phải sanh lại; 
còn như tôi đã dứt ân-ái rôi, thì đời sau 
chăng phục-sanh nữa. 

Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


% 
045.- Danh - Thân nghĩa là ơi? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Khanh trước có nói, Danh và Thần của 
con người; vậy Danh là những gì, và Thân 
là những gì? 


176 


- Tâm thân hiện nay đang thấy đây là 
Thân, còn chô nhớ nghĩ trong lòng là 
Danh. 

- Tại sao nơi con người, Danh thì sanh lại 
ở đời sau, mà Thân nây lại chăng sanh 
theo? 

- Thân và Danh của con người, trước sau 
liên quan nhau, ví như mầm gà-con trong 
chât lỏng và vỏ cứng bên ngoài, lớn lên 
cho đên khi thành con gà con. Nơi con 
người, Danh và Thân liên-quan nhau cũng 
như thê đó, chăng thê phân-Ìy ra được. 
Vua khen: “Lành thay!" 


+ 
046.- Thời-gian. 
Vua lại hỏi Na- Tiên: 


- Thời-gian dài lâu là những gì? 


177 


- Lây việc quá-khứ đã qua làm lâu-dài; 
cũng lây việc vị-lai sắp tới làm lâu-dài; 
chỉ có hiện-tại bây giờ là chăng dài lâu. 

- Lành thay! Nghĩ cho kỹ thì có sự lâu-dài 
chăng? 


- Hoặc có lâu-dài, hoặc chăng có lâu-dài. 


- Thế nảo là có lâu-dài? Thê nào là chăng 
có lâu-dài? 

- Đôi với bực đã đắc Nê-Hoàn (=Niết- 
bàn) thì chắng có thời-gian dài lâu; đôi 
với kẻ chưa đắc đạo còn phải sông đi chết 
lại thì có thời-gian lâu-dài. Người, đời 
nây, siêng làm việc bô-thí, ăn ở có hiểu 
với mẹ cha, thì vào các đời sau có thê 
chứng-đắc được phước ây. 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


178 


% 


047.- Thời-gian cùng với Danh- thân 
trIÊnH-ChHÿÊH. 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Việc quả-khứ, việc vị-lai, việc hiện-tại, 
ba điêu đó, điêu nào là căn-bản? 


- Việc quả-khứ, việc vị-lai, việc hiện-tại, 
kẻ ngu-sI đều lây đó là căn-bản. 


a.- Thân sanh Danh, Danh sanh sáu 
thức. 


Hễ ngu-si sanh thì tinh-thân sanh. Tinh- 
thần sanh thân, thân sanh danh, danh sanh 
sắc (= vật-chât), sắc sanh sáu thức (= sáu 
cái biết): (1) nhãn-thức, (2) nhĩ-thức, (3) 
ty-thức, (4) thiệt-thức, (Š) thân-thức, (6) 
ý-thức, sáu thức đêu hướng ra ngoài. Mắt 
hướng về hình-sắc, tai hướng về âm- 


179 


thanh, mũi hướng vệ mùi hương, miệng 
lưỡi hướng về vị nêm, thân hướng về 
trơn-láng, tâm-ý hướng về sự ham-muốn; 
đó là sâu sự hướng ra ngoài. 


b.- Nguyên-nhân dây chuyên 


Danh (= phân tinh-thân) làm phối (phôi- 
hợp = gom chung lại), phối hiệp với phối 
liên biết khổ, biết sướng; tòng theo sướng 
khô sanh ra ân-ái, tòng theo ân-ái sanh ra 
ham-muốn, tòng theo ham-muốn sanh ra 
hữu-trí (= có sự truyền-đạt) liên sanh ra 
nguyền-nhân của già, tòng theo già là 
nguyên-nhân của bịnh; tòng theo bịnh là 
nguyên-nhân của chết, tòng theo chết là 
nguyền-nhân của khóc-lóc, tòng theo 
khóc-lóc là nguyên-nhân của ưu-sâu, tòng 
theo ưu-sâu là đau-đớn trong nội-tâm. Hễ 
hiệp lại tất các sự khổ-nhọc đó lại thì 
thành con người, lấy đó mà con người 


180 


sông chêt chăng bao giờ cùng-tận, cho 
nên chăng thê nào biệt rõ cải thân-gôc 
đầu-tiên cho được. 


c.- Các thí-dụ: lúa trồng hằng năm; con 
sà đẻ trứng sanh con; vòng tròn khép 
kín. 


Thí-dụ như người ta trồng lúa, lúa mọc rễ, 
tòng theo rễ sanh ra cành, lá, hột, cho đến 
sau sanh ra thóc, mãi đến năm sau được 
thóc thật nhiêu. 


Na-Tiên liên hỏi Vương: 


- Như người ta trông lúa, năm nào cũng 
trông lúa, thi có lúc nào dứt tuyệt chăng 
sanh ra lúa nữa chăng? 


- Năm, năm, có trông lúa thì làm sao có 
lúc dứt tuyệt được. 


181 


- Đời người cũng lại như thê, cứ chuyên- 
đôi mãi, chăng hê có lúc dứt tuyệt được. 


Thí-dụ như gà đẻ trứng, trứng nở ra Đà, 
tòng theo trứng sanh trứng, tòng theo gà 
sanh gà. Đời người cũng lại như thê, 
chăng bao giờ dứt tuyệt. 

Na-Tiên ngừng giọng, lây tay vẽ một 
vòng tròn dưới đất, rôi hỏi Vương: 

- Đại-Vương nay thấy vòng tròn nây có 
sóc nào không? 

- Vòng đó tròn-vo, chắng có góc ở chỗ 
nào cả. 

- Kinh Phật nói: "Đời người sông chết 
cũng như bánh xe chuyên lăn, sanh tử, tử 
sanh, chăng bao giờ dứt tuyệt." 

d.- Sáu căn, sáu trần và sáu thức phối- 
hiệp ... 


182 


Con người tòng theo mắt, hình-sắc của 
vạn-vật, và có thức; đó là giác-tri (=hiểu- 
biết); ba sụ-việc đó (mắt, hình-sắc, thức) 
hiệp lại, rôi tòng theo hiệp mà sanh ra 
sướng khổ, tòng theo sướng khổ sanh ra 
ân-ái, tòng theo ân-ái sanh ra ham-muốn, 
tòng theo ham-muôn sanh ra hữu-trí (= có 
sự truyền-đạt), tòng theo hữu-trí sự sanh 
sanh ra, tòng theo sanh là nguyên-nhân 
của việc làm thiện-ác. 

Tòng theo thiện-ác, liên khởi sanh ra tai 
nehe âm-thanh, có thức tức là giác-tri, cả 
ba sự-việc đó (tai, âm-thanh, thức) hiệp 
lại mà sanh ra sướng khổ, tòng theo sướng 
khô sanh ra ân-ái, tòng theo ân-ái sanh ra 
ham-muốn, tòng theo ham-muốn sanh ra 
hữu-trí, tòng theo hữu-trí mà sự sanh sanh 
ra, tòng theo sanh mà làm các điều thiện- 
ác. 


183 


Tòng theo thiện-ác, liên khởi sanh ra mũi 
ngửi mùi, có thức, tức là giác-trl; ba sự- 
việc đó (mũi, mùi và thức) hiệp lại, tòng 
theo hiệp sanh ra sướng khổ, tòng theo 
sướng khổ sanh ra ân-ái, tòng theo ân-ái 
sanh ra ham-muôn, tòng theo ham-muôỗn 
sanh ra hữu-trí, tòng theo hữu-trí mà sự 
sanh sanh ra, tòng theo sanh mà làm điều 
thiện-ác. 


Tòng theo thiện-ác, liên khởi sanh ra 
miệng nêm vị, có thức tức là gliác-tfr1l; ba 
sự-việc đó (miệng, vị và thức) hiệp lại, 
tòng theo hiệp mà sanh ra sướng khô, 
tòng theo sướng khổ mà sanh ra ân-ái, 
tòng theo ân-ái mà sanh ra ham-muốn, 
tòng theo ham-muôn sanh ra hữu-trí, tòng 
theo hữu-trí mà sự sanh sanh ra, tòng theo 
sanh mà làm điều thiện-ác. 


184 


Tòng theo thiện-ác liên khởi sanh ra thân 
được chỗ trơn-láng, có thức tức là giác-tri; 
ba sự-việc đó (thân, trơn-lắng và thức) 
hiệp lại, tòng theo hiệp sanh ra sướng khổ, 
tòng theo sướng khổ mà sanh ra ân-ái, 
tòng theo ân-ái mà sanh ra ham-muốn, 
tòng theo ham-muốn mà sanh ra hữu-trí, 
tòng theo hữu-trí mà sự sanh sanh ra, tòng 
theo sanh mà làm điều thiện-ác. 


Tòng theo thiện-ác mà khởi sanh ra tâm-ý, 
ý-niệm và có thức tức là giác-tr1; cả ba sự- 
việc đó (tâm, ý-niệm và thức) hiệp lại, 
tòng theo hiệp mà sanh ra sướng khô, 
tòng theo sướng khổ mà sanh ra ân-ái, 
tòng theo ân-ái mà sanh ra ham-muốn, 
tòng theo ham-muốn mà sanh ra hữu-trí, 
tòng theo hữu-trí mà khiến sự sanh sanh 
ra, tòng theo sanh mà làm điều thiện-ác. 


185 
Như thê, con người triển-chuyền, sanh tử 
tử sanh, chăng bao giờ dứt tuyệt. 
Vương ngợi khen: “Lành thay". 


% 


048.- ''Người có gốc"'' nghĩa là gì? 
Vương lại hỏi Na-tiên: 


- Khanh có nói, con người sông chêt 
chăng thê đặc được gốc. "Chăng thê đặc 
được gôc” ý-nghĩa ra làm sao? 


- "Người có gốc" phải chăng sanh trở lại, 
"người có gốc" phải trở lại quá-khứ dùng 
đó làm "gốc", 

- "Người chắng có gộc" phải nên chăng 
sanh trở lại, nhìn thấy "người có gốc" phải 
trở lại quá-khứ, như thế thi "gốc" là chưa 
dứt tuyệt chăng? 


186 

- Dĩ nhiên, cả hai đều phải là quá-khứ. 

* 

049.- Cái "'sốc sanh-tử'"' là gì? 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Đời người sông chết có kẻ theo bên cạnh 
giúp thêm ích lợi chăng? 
- Tôi xIn hỏi lại ĐạI-Vương, con người ở 
thê-gian củng với các loài nhện khi dị- 
chuyên thi bò đi theo bên cạnh có tăng 
thêm Ích lợi gì chăng? 
- Ta chăng hỏi Na-Tiên về con người ở 
thê-gian cùng các loài nhện bò đi khi di- 
chuyên; Ta chỉ muôn hỏi Na- Tiên cái gôc 
sanh tử của con người là gì? 


a.- ''Gôc sanh-tử'' của con người. 


187 


- Cây-côi sanh ra, lây chối non làm gốc; 
ngũ côc lây hột lúa làm Ốc; thiên-hạ, vạn 
vật đều lẫy gốc của loài mình mà sanh ra. 
Con người thì tòng theo sáu tình-cảm, ân- 
ái, làm gốc. Con người có mắt, có hình- 
sắc, và có thức; có tai, có âm-thanh, và có 
thức; có mũi, có mùi, và có thức; có lưỡi, 
có vị, và có thức; có thần, có trơn-láng, và 
có thức; có niệm, có pháp (—sự-vật), và có 
thức. Tòng theo các điều đó mà sanh ra 
sướng khổ; tòng theo sướng khổ mà sanh 
ra ân-áI; tòng theo ân-ái mà sanh ra ham- 
muốn; tòng theo ham-muôốn mà sự sanh 
sanh ra; hiệp các điêu khô đó lại cho đến 
thành ra con người. 


b.- Từ sáu căn đến nguyên-nhân phải 
tái-sanh. 

Mắt, tai, mũi, miệng, thân, tinh-thân, thức, 
niệm khiên có sự truyên-đạt hiệp lại làm 


188 


phôi, tòng theo phôi sanh sướng khổ, tòng 
theo sướng khô sanh ân-ái, tòng theo ân-ái 
sanh ham-muốn, tòng theo ham-muôn 
sanh ra nguyên nhân truyên-đạt. Tòng 
theo truyền-đạt mà sự sanh sanh ra, tòng 
theo sanh mà có nguyên-nhân già, bịnh, 
tòng theo bịnh mà có nguyên nhân chết, 
ưu-sâu, khóc-lóc, tòng theo khóc lóc mà 
sanh ra đau-đớn trong nội-tâm. Đời con 
người là như thế! 


c.- ừ sáu căn đên chứng-đắc vô-sanh. 


Nêu chắng có mắt thì chắng thấy hình- 
sắc, chăng hay, chăng biết; tòng theo sự 
chắng hay chăng biết mà chăng có sự 
phối-hiệp; chăng có sự phối-hiệp thì 
chắng có sướng khô; chăng có sướng khổ 
liên chăng sanh ân-ái; chăng ân-ái thì 
chắng sanh ham-muôn; chăng ham-muôn 
thì chắng có hữu-trí (= sự truyên-đạt), 


189 


chắng sanh, chắng già; chăng sanh chăng 
già thì chăng bịnh, chăng chết; chắng bịnh 
chắng chết thì chăng sâu, chăng khóc; 
chắng sâu, chắng khóc thì nội-tâm chắng 
đau-đớn. Chắng có các điêu khô đó, thì 
liên đắc được đạo Nê-Hoàn (=Niết-Bàn). 
Chăng tai thì chăng có chỗ nghe; chăng 
mũi thì chắng có chỗ ngửi; chăng miệng 
thì chăng có chỗ nếm; chắng thần thì 
chăng có chỗ trơn- láng; chăng có thức thì 
chăng có sở-niệm; chăng có sở-niệm thì 
chăng. có phôi- hiệp; chăng có phôi- hiệp 
thì chăng Sướng chăng khô; chắng SƯỚNnG 
chắng khổ thì chăng có ản-áI; chắng có 
ân-ái thì chăng ham-muốn; chăng ham- 
muốn thì chăng có bào-thai, chăng có sự 
sanh; chăng sanh thì chăng già; chắng giả 
thì chắng bịnh; chắng bịnh thì chẳng chết; 
chắng chết thì chăng sâu, chăng sâu thì 
chắng khóc; chăng khóc thì nội-tâm chắng 


190 
đau-đớn; dứt bỏ hết tật cả các nổi khổ đó, 
liên đăc được đạo Nê-Hoàn. 

Vương khen ngợi: "Lành thay!" 
% 
050.- Thế-øgian chăng hệ có việc tự- 
nhiên mà sanh ra 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Thê-g1an có vật nào tự-nhiên mà sanh ra 
chăng? 


- Chăng hê có vật nào tự-nhiên mà tự sanh 
ra lây cả; phải có nguyên-nhân mới sanh 
ra. 


a.- Thí-dụ về tòa điện cao. 


Na- Tiên hỏi Vương: 


191 


- Nay ĐạI- - Vương ngôi trên tòa điện cao 
nây, điện ấy do nhơn-công tạo ra, hay là 
tự-nhiên sanh ra? 


- Nhơn-công đã tạo ra điện nây; gô xuât 
từ cây-côi; tường, vách, bùn đât, xuât từ 
đât-đai. 


- Đời người cũng lại như thế; tất cả các 
giới hoà-hiệp lại cho đến thành ra con 
người. Do đó, chắng hề có vật nào tự- 
nhiên mà sanh ra cả, đều phải có nguyên- 
nhân. 


b.- Thí-dụ về người thợ đồ gốm . 


Thí-dụ như người thợ làm đô gốm, lây đất 
sét hòa với nước, nhôi nhuyễn rồi đem 
hầm trong lò mà thành các vật-dụng, đất 
sét kia chắng thê tự thành vật-dụng được, 
mà phải có nhơn-công, củi, lửa, mới thành 


192 
ra khí-cụ được. Thê-g1an chăng hê có việc 
tự-nhiên mà sanh ra cả. 

c.- Thí-dụ về cây đờn . 


Lại nữa, thí-dụ như cây đờn-sắt mà thiếu 
dây, thiểu phím, thiêu người khảy, thì có 
phát ra âm-thanh chăng? 


- Chăng thể tự cây đờn mà có âm-thanh 
được. 

- Nêu như cây đờn- sắt đủ dây, có phím, 
được người cầm khảy, thì có phát ra tiếng 
đờn chăng? 

- Có, có được tiếng đòn. 

- Như thể thì thiên hạ chắng hề có vật tự- 
nhiên sanh ra, tât cả đêu phải có nguyên- 
nhân của nó. 


d.- Các thí-dụ khác: lây lửa, kiếng soi. 


193 
Lại có thí-dụ nữa, như muốn cọ cây lấy 
lửa mà chăng có hai khúc gô, chăng có 
người cọ, thì có được lửa chăng? 
- Chăng thê có được lửa. 
- Giá như có hai khúc gỗ, có người cọ øÕ, 
thì lửa có sanh ra chăng? 
- Dĩ nhiên sẽ có lửa sanh ra. 
- Vậy thì thiên-hạ chắng hề có vật nảo tự- 
nhiên mà sanh ra, tât phải có nguyên-nhân 
của nó. 
Lại nữa, thí-dụ như dùng kiếng rọi lớn để 
tụ ánh nắng lại lây lửa, mà chắng có 
người cầm kiêng, chăng có vâng mặt trời, 
thì có được lửa chăng? 
- Chăng có lửa được. 


- Lại ví như có người cầm kiêng, có ánh 
mặt trời, thì có lửa không? 


194 


- Được lửa. 


- Như thê thiên-hạ chăng hê có vật gì tự- 
nhiên mà sanh ra, phải có nguyên-nhân. 
Lại thêm thí-dụ nữa, nêu chăng có kiêng 
soi, chăng có ánh sáng mà người Kia 
muôn chiêu xem mặt mình, có thây mặt 
được chăng? 

- Chăng thê tự thây được. 

- Nêu như người có kiêng sol, có ảnh 
sáng, có người tự xem mặt mình, thâý 
được không? 

- Dĩ nhiên, có thê tự thây được. 

- Như thê, thiên-hạ chăng hê có vật nào 
tự-nhiên mà sanh ra được, tât phải có 
nguyên-nhân của nó. 


Vương khen: "Lành thay!" 


195 


% 


051I.- "Cái ơi" là "Người"? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Người ở thế-gian là có "người" hay là 
chăng có người? 


- Xét nghĩ cho kỹ, thê-gian chăng thể nào 
có j thì gọi "aI" (hay "cải gì”) là 
"người" cho thích-hợp được. 


- Mạng sống trong thân là "người" chăng? 
Na-Tiên liên hỏi lại Vương rằng: 


- Mạng sông trong thân người có thể dùng 
mặt thây hình-săc chăng, có thể dùng tai 
nehe âm-thanh chăng, có thể dùng mũi 
ngửi mùi chăng, có thể miệng nêm vị 
chăng, có thê dùng thần biết sự trơn-láng 
chăng, có thể dùng tâm-ý có sự hay-biết 
chăng? 


196 
- Có thể. 


- Nay Đại-Vương và tôi cùng ngôi trên 
điện nây, bốn mặt có cửa số, tùy ý mình 
muốn nhìn ra cửa số nào mà thấy được 
chăng? 


- Thây được. 


- Giả-thiết như mạng sống, trong thân 
người, tùy ý muốn, theo "cửa hở" (= 
không) nào đó để thây, có thể dùng mắt 
để thấy được hình-sắc chăng, có thể dùng 
tai để thấy được hình-sắc chăng, có thể 
dùng mũi để thây được hình-sắc chăng, có 
thể dùng miệng để thấy được hình-sắc 
chăng, có thể dùng thân để thây được 
hình-sắc chăng? 


- Chăng thể được. 


197 


- Giả-thiết như mạng sông ở tại tai, có thể 
lây tai để nghe được chăng, có thể lây tai 
để thấy được chăng, có thể lấy tai để ngửi 
mùi được chăng, có thể lây tai để nếm 
được vị chăng, có thê lây tai để biết được 
chỗ trơn-láng chăng, có thể lấy tai để có 
được chỗ suy-nghĩ chăng? 


Lại giả-thiết như mạng sông ở tại mũi, có 
thể lấy mũi để ngửi mùi thúi được chăng, 
có thể lây mũi để nghe được âm-thanh 
chăng, có thê lây mũi để nêm vị được 
chăng, có thể lấy mũi để biết được sự 
trơn-láng chăng, có thể lấy mũi để biết 
được chỗ suy-nghĩ chăng? 


Lại giả-thiết như mạng sống tại miệng, có 
thể lây miệng đề thây được chăng, có thể 
lây miệng để nghe được âm-thanh chăng, 
có thê lây miệng để ngửi mùi thối được 
chăng, có thê lây miệng để biết được sự 


198 


trơn-láng chăng, có thể lây miệng để biết 
được chô suy-ngh1 chăng? 


Lại giả-thiết như mạng sông ở tại thân, có 
thể lây thân để biết được sự trơn-láng 
chăng, có thể lấy thân để thây được 
chăng, có thê lây thân để nghe được âm- 
thanh chăng, có thể lây thân để ngửi mùi 
thối được chăng, có thể lấy thân để nêm 
được vị chăng, có thể lấy thân để biết 
được chỗ suy-nghĩ chăng? 


Lại giả-thiết như mạng sông ở tại thức, có 
thể lây thức biết được chỗ suy-nghĩ 
chăng, có thê lấy thức để nghe được âm- 
thanh chăng, có thê lẫy thức để ngửi mùi 
thối được chăng, có thể lây thức để nêm 
được vị chăng, có thể lấy thức để biết 
được sự trơn-lắng chăng? 


- Chăng thê biết được. 


199 


- ĐạI-Vương, lời nói của Ngài trước sau 
chắng tương-ứng nhau. Như Đại-Vương 
và tôi đang ngôi trên điện đây, nếu phá bỏ 
các cửa số bốn bên, thì thây có được xa 
rộng chăng? 


- Dĩ nhiên, thây được xa rộng. 


- Giả-thiết như mạng sống ở tại thân, khai 
lớn mắt ra, thì thây được xa rộng chăng, 
khai lớn tai ra thì nghe được xa chăng, 
khai lớn mũi ra thì ngửi được xa chăng, 
khai rộng miệng ra thì nếm vị được nhiêu 
chăng, khai rộng da ra thì biết trơn-láng 
nhiêu chăng, khai rộng phán-đoán ra thì ý 
được nhiêu chăng? 


- Chăng được. 


- Như thê thì lời nói của Đại-Vương trước 
sau chăng tương-ứng nhau. 


200 
Na- Tiên liên hỏi Vương răng: 


- Người giữ kho vua đến trước mặt Đại- 
Vương, Đại-Vương có hay-blêt ông ta 
đang đứng trước mặt chăng? 


- Biết, ở trước mặt. 


- Ông ta đi vào nhà trong, Đại-Vương có 
hay-biêt ông ây vào nhà trong chăng? 

- Biết, đi vào nhà trong. 

- Giả-thiết như mạng-sống ở tại thân, 
người nêm vị ở trong miệng có hay-biêt 
ngọt, chua, mặn, cay, đăng chăng? 

- Biết chớ. 


- Lời nói của Đại-Vương trước sau lại 
chắng tương-ứng nhau. Ví như có người 
mua rượu ngon đồ đây một thủng lớn, rôi 
bất thần đè cô nhận đầu một người khác 


201 


vào thùng rượu để thưởng-thức, kẻ ấy có 
biệt được vị rượu hay không? 


- Kẻ ấy chăng biết được. 

- Tại sao lại chắng biết được vị rượu? 

- Rượu chưa kịp vào trong miệng để đến 
trên lưỡi, cho nên chăng biệt được vị 
rượu. 

- Lời nói của ĐạI-Vương trước lại cũng 
chăng tương-ứng nhau. 

Vương nói: 

- Trí Ta ngu-si chưa hiểu kịp chỗ khó- 
khăn nây; xin nguyện Na-Tiên giải-thích 
cho. 

Na- Tiên nói: 

- Người theo mắt thây hình-sắc, tâm-thân 
chuyên-động, tâm-thân chuyên-động tức 


202 


sanh sướng khổ, cùng với ý-niệm hiệp lại; 
tai, mũi, miệng, ý cũng cùng hiệp nhau lại 
làm cho tâm-ý có ý-niệm là tâm-thân 
chuyểến-động. Tâm-thân chuyên-động tức 
sanh sướng khô; tòng theo sướng khô mà 
sanh ra ý, ra niệm, cứ triển-chuyên (= 
phát-triển và biên-chuyền) cùng nhau mà 
thành, ắt chắng hề có một vị chủ thường- 
hăng nào cả. 


Vương khen ngợi: "Lành thay!" 
nó 

052.- Mắt và tâm cùng thấy. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Khi con người mắt thây thì mắt và tâm 
có cùng nhau phát-sanh hay không? 
- Dĩ nhiên, cả hai đồng thời cùng phát- 
sanh. 


203 
- Mắt thấy trước hay là tâm thấy trước? 
- Mắt thấy trước, tâm thây sau. 


- Cả hai có nói với nhau như vây chăng? 
Mắt nói với tâm, chỗ tôi thây trước, anh 
nên theo sau mà thây. Tâm nói với mắt, 
chỗ anh đã thấy, tôi nên theo đó mà thấy 
sau. 


- Cả hai chăng nói với nhau gì hệt. 


- Khanh há chăng có nói, "đông thời cùng 
phát-sanh” hay sao, vi cớ gì mà cả hai lại 
chăng nói với nhau như vậy? 


- Có bôn sự-việc khiến cho chúng chăng 
cân nói với nhau như trên. Bôn sự-việc đó 
là những gì? Một là, đi theo xuông dưới. 
Hai là, đi theo hướng cửa. Ba là, đi theo 
vết xe. Bốn là theo số. Bốn sự-việc đó 
khiến cho chăng có sự cùng nói với nhau. 


204 
- Thê nào là đi theo xuông dưới? 
- lrên núi cao có mưa lớn, thì nước chảy 
xuông như thê nào? 
- Chảy theo xuông phiá dưới. 
- Sau đó, lại có mưa nữa. Nước nây chảy 
như thê nào? 
- Thì chảy theo chỗ nước đám mưa trước 
đã chảy. 
- Nước chảy trước có nói với nước sau, 
anh phải chảy theo đường tôi đã qua 
trước, chăng? Nước sau có nói với nước 
trước, tôi đang chảy theo đường anh qua 
trước, chăng? 
- Nước chảy thì cứ tự chảy, nước chảy 
trước chăng có nói øì với nước chảy sau. 
- Mặt lại cũng như nước vậy, mặt chăng 
có nói với tâm, anh phải tùy theo chô tôi 


205 


thây mà khởi-sanh sau; tâm cũng chăng 
có nói với mắt, tôi đương tùy theo sau chỗ 
anh thấy mà khởi-động lên. Mắt và tâm 
chắng nói gì với nhau cả. Đó gọi là đi 
theo xuống dưới. Tai, mắt, mũi, miệng, 
thần, ý, cũng lại như thê. 


- Thế nào đi theo hướng cửa? 


- Ví như đô-thành lớn chỉ có một cửa ra 
vào; bên trong có một người muôn ởi ra, 
thi phải theo hướng nào? 


- Phải theo hướng ra cửa. 


- Sau đó lại có một người khác cũng 
muôn ra khỏi thành, thì phải đi theo 
hướng nào? 


- Cô-nhiên người sau nây phải noI theo 
con đường người đi trước mà ra. 


206 


- Thế thì, người ra trước có bảo kẻ ra sau, 
anh phải đi theo đường tôi đi mà ra sau. 
Còn người đi sau có nói với kẻ đi trước, 
tôi đang theo con đường anh đã đi mà ra 
khỏi thành. Hai người có nói với nhau 
như vậy không? 

- Người đi trước với kẻ ra sau chắng cùng 
nói với nhau. 

- Mắt cũng lại như thê. Mắt chăng nói với 
tâm, anh phải theo sau tôi mà khởi-phát; 
tâm cũng chăng nói với mắt, tôi nay đang 
theo sau anh mà khởi-phát. Mắt và tâm 
chắng cùng nói với nhau. Đó gọi là đi 
theo hướng cửa. Tai, mũi, miệng, thân và 
ý, cũng lại như thế. 


- Thế nào là đi theo vết xe? 


- Xe trước đi qua, đề lại vết bánh xe trên 
đường; xe sau phải theo đường nào mà đi? 


207 


- Xe sau phải theo vết bánh xe trước mà 
đ1. 

- Bánh của xe trước nói với bánh của xe 
sau, anh phải nên theo chỗ tôi đã đi qua 
mà đi; bánh xe sau nói với bánh của xe 
trước, tôi đang đi theo vết xe của anh để 
lại. Cả hai có nói với nhau như thế chăng? 


- Chăng có nói cùng nhau. 


- Đối với con người, cũng lại như thê. Mắt 
chắng nói với tâm, tôi thấy chỗ nây, anh 
phải tùy theo sau chỗ tôi thây đó mà khởi- 
sanh. Tâm cũng chắng nói, tôi đang tùy 
theo chỗ anh thấy mà khởi-sanh. Tai, mũi, 
miệng, thân và tâm, cũng chăng nói gì với 
nhau. 


- Thế nào theo số? 


206 


- Theo sô là tính đếm. Sách-vở, học-vẫn là 
số. Tai, mắt, mũi, miệng, thân, tâm, từ từ 
biết rõ, rôi cùng hiệp lại sáu sự-việc đó 
cho đến khi thành chỗ hay-biết, mà chỗ 
hay biết nầy chăng phải chỉ tòng theo sự 
hay-biết riêng của mỗi một nơi nào cả. 
Vương khen ngợi: "Lành thay!" 


% 
053.- Giác-guan và tâm phối-hiệp nhau . 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Mặt người khi nhìn thây, có cùng với sự 
sướng khô sanh ra một lượt chăng? 


- Mặt thấy và sự sướng khô đông sanh ra, 
đêu theo nhau hiệp lại mà sanh ra. 


- Thế nào là hiệp lại? 


209 


- Khi hai sự-việc tiếp-xúc nhau, đó là 
hiệp. Thí dụ như hai con đê chọi nhau, đó 
là hiệp; một con ví như mắt, một con ví 
như hình-săc, hiệp lại gọi là phối. Thí-dụ 
như một bàn tay ví làm mắt, một bàn tay 
như hình-săc, hai bàn tay hiệp lại làm 
phôi. Thí-dụ như hai hòn đá, một hòn ví 
làm mắt, một hòn làm hinh-sắc, hai hòn 
hiệp lại là phôi. Tai, mắt, mũi, thân, tâm, 
đều đồng hiệp nhau làm thành phối. Thí- 
dụ như hai hòn đá, một hòn làm tâm, một 
hòn như chí (=ý-chí, tâm-ý), cả hai hòn 
hiệp lại thành ra phối; tâm và chí hiệp 
nhau như thê, nên gọi là phối. 

Vương khen ngợi: "Lành thay!" 


+ 


054.- Vui-swướng nghĩa là ơi? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


210 
- VuI-sướng có mây loại? 


- Tự mình giác-tri (= hay-biết), đó là vui- 
Sướng. 


Thí-dụ như có người phục-vụ Vua; kẻ ây 
hiên lành, Vua liên ban thưởng cho tiên- 
của. Người ây được thưởng, đem tiên ra 
chi-dụng vào các thú-vui ham-muốn của 
mình cho khoái-lạc; người ây liên tự nghĩ, 
ta phụng-sự Vua, được Vua ban thưởng, 
nay ta vu1 sướng. Vu1I-sướng là như vậy. 


Thí dụ như có người tâm niệm thiện, 
miệng nói lời thiện, thân làm việc thiện; 
hành thiện như thế khi chết đi được sanh 
lên cối Trời. Trên cõi Trời, tâm-Ý được 
sung-sướng khoái-lạc nhiêu lãm, nên 
người ấy tự nghĩ răng, ta lúc còn ở thế- 
ø1an, tâm niệm thiện, miệng nói lời thiện, 
thần làm việc thiện, cho nên nay ta sanh 


211 
lên tới tận cõi nây được vui-sướng hêt 
sức. Đó gọi là giác, tức là sự hiệu-biệt 
vậy. 

Vua khen ngợi: "Lành thay!" 


+ 


055.- (Iác-trt là gì? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Giác là như thê nào? 
- Tòng theo sự hiểu-biết, đó là giác. Thí- 
dụ như người giữ kho vua, đi vào kho, 
nhìn trong kho, liên thây có bao nhiêu 
trăm ngàn tiên vàng bạc, châu ngọc, vải 
lụa tơ, đủ loại hương sắc, đêu biệt các loại 
ầy ở chô nào, đó là giác-tr1. 
Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


212 
056.- Sở-miệm là ơi? 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Con người có sở-niệm của mình. Có bao 
nhiêu loại sở-niệm? 
- Con người có sở-niệm nhân vì có sở-tác. 
Thí-dụ như có người hòa thuôc độc rôi 
uông, lại cho kẻ khác uông nữa; thân 
mình đã khô, lại còn làm khô đên kẻ khác. 
Lại thí-dụ như người làm ác, chêt đi phải 
sa vào địa-ngục, các người khác được kẻ 
ây dạy, làm theo điêu ác đó, cũng đêu 
phải sa vào địa-ngục ây cả. Kẻ ác có sở- 
niệm, có sở-tác, là như vậy đó. 
Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


057.- Thế nào nội-động? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


213 
- Thế nào là nội-động? 

- Y-chí bên trong nỗi lên, đó là động. 

- Động với Hành, thời ra làm sao? 


- Thí-dụ như chậu đồng, nội đồng, có 
người đến đốt nấu lên; các khí-cụ đó phát 
ra tiếng và có dư-âm; đó là hành. Con 
người cũng như vậy, ÿ-chí khởi lên, nhân 
đó mà có hành-động. 


Vương khen: "Lành thay!" 


% 
058.- Các tâm-niệm phôi-hiệp nhau rồi 
chăng tách ra riêng từ món được. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Hiệp, trí, niệm, ý, động, những thứ đó 
hiệp nhau lại, rồi sau muốn phân-biệt mỗi 
thứ ra được chăng? 


214 


- Nếu đã khiến hiệp nhau lại rồi thì chăng 
phân-biệt ra mỗi thứ được nữa. Thí-dụ 
như Đại-Vương khiến người đâu-bếp nâu 
thứ canh ngon, canh phải có nước, có thịt, 
có hành tỏi, có gừng, có muỗi bọt, có bột. 
Đại-Vương liền ra lịnh cho người đầu- 
bếp, trong bát canh nấu xong đó, lẫy ra 
trước hết là vị của nước, kê đó vị của thịt, 
rôi đến vị của hành tỏi, vị của ØỪng, vỊ 
của muỗi, vị của bột, đem lên dâng, thì 
người ây có thê nhứt-nhứt lây các vị ấy ra 
đem dâng lên Vua được chăng? 


- Canh đã nâu chung lại rôi, đầu có thê 
tách môi vị riêng biệt ra được. 


- Các sự-việc lại cũng như thê, một khi đã 
hiệp chung thành một rồi thì chăng lẫy 
riêng ra được, đây là sướng khổ, đây là trí, 
đây là động, đây là ý-niệm. 


215 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


% 
059.- Vị của muôi . 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Người dùng mặt nhìn vỊị của muôi có thê 
riêng biệt được chăng? 

- ĐạI-Vương có biệt được như thê không? 
Có thê nào dùng mặt nhìn mà biệt được vị 
của muôi hay sao? 

- Mãt chăng thê biệt được vị của muôi. 

- Con người dùng lưỡi đê biệt được vị của 
muôi, chớ chăng thê dùng mắt mà biệt vị 
của muôi được. 

- Phải chăng con người dùng lưỡi đê biệt 
vỊ? 


216 
- Mọi người đêu dùng lưỡi đề riêng biệt 
VỀ VỊ. 
- Các loại muôi đêu phải dùng lưỡi đề 
riêng biệt vị chăng? 
- Dĩ nhiên, vị của các loại muôi phải dùng 
lưỡi đê riêng biết. 
- Chiệc xe trâu chở muôi có riêng biết vị 
của muôi chăng? 
- Xe trâu chắng thê có sự hiểu-biết, đâu có 
thể biết được vị của muỗi. 
- Vị của muối có thể đem ra cân được 
chăng? 
- ĐạI-Vương cũng dư biệt điêu đó, (...) VỊ 
của muôi chăng thê cân-lường được; chỉ 
có sức nặng của muôi mới có thê cân-đo 
được. 


Vương khen ngợi: "Lành thay!" 


217 


% 


0ó0.- Năm giác-quan . 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Nơi thân con người dùng ngũ tr1 (—= năm 
tri-eiác) làm thành mọi sự-việc, hay là 
làm một sự-việc mà thành năm giác- 
quan? 


- Làm thành mọi sự-việc, chớ chăng phải 
do một sự-việc mà thành. Thí-dụ như nơi 
một thửa đất trồng ngũ-cốc thì lúc sanh ra, 
các loại lúa mỗi mỗi tự sanh ra tùy theo 
loại; nơi thân con người, năm sự-viỆệc đều 
dùng tất cả các sư-việc mà sanh ra. 


Vương khen-ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


218 


061.- Tại sao có sự bất-bình-đẳng giữa 
loài HgHười? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- CON nĐƯỜI Ở thế-gian, đầu. râu, tóc, da, 
mặt, mắt, tai, mũi, miệng, thân- thể, tứ-chi, 
chơn tay, đêu có đây-đủ cả, tại sao lại có 
người sông lâu, có người chết yếu, có 
nĐØƯỜI lăm bịnh, có người Ít bịnh, có 
người nghèo-khổ, có người giàu-có, có 
người quyên-qúí, có người hạ-tiện, có 
người là bực đại-nhơn, có người là kẻ 
tiều-nhơn, có người đoan-trang đẹp-đẽ, có 
người thô-kệch xâu-xí, có người được kẻ 
khác tin-cậy, có người bị kẻ khác nghĩ- 
nøờ, có người hiểu-thuận, có người ngu- 
S1, tại sao lại chắng đồng? 


219 


- Ví như cây-côi có trái: có chua, có đăng, 
có cay, có ngọt (...). Các cây-côi đó, sao 
lại chăng giông nhau? 


- Sở dĩ chắng giỗng nhau, do bởi trồng 
các loại cây khác nhau. 


- Con người cũng lại như thể. Vì tâm- 
niệm mỗi người một khác khiến cho con 
người ở thế- gian chắng đồng nhau vậy; có 
người mạng sông dải, có người mạng 
sông ngăn, có người nhiêu bịnh, có người 
ít bịnh, có người giàu-có, có người bân- 
cùng, có người quyên-quí, có người hạ- 
tiện, có người đại-nhơn, có người tiểu- 
nhơn, có người đoan-chánh, có người thô- 
xấu, có người lời nói dùng được, có người 
lời nói chắng dùng được, có người thông- 
minh, có người ngu-muội. Cho nên Đức 
Phật có nói: "Tùy người làm điêu thiện ác 
mà tự mình phải đắc được điều thiện ác 


220 


Ấy, có người hào-quí, có người bân-cùng, 
tật cả đều do mạng sông đời trước đã làm 
điêu thiện ác, mỗi người đều tùy theo đức- 
hạnh của mình mà được như thế." 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


062.- Phải làm điều lành từ trước . 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Người muôn làm điêu thiện, nên làm 
trước ngay, hay là đê sau nây mới làm? 
- Phải làm ngay khi trước, để đến sau mới 
làm thì chăng ích lợi chị. Trước có làm 
điêu thiện thì nay mới có ích cho mình. 
Như ĐạI-Vương đang khát mới sai người 


221 


đào đất khai giêng thì có giải ngay cơn 
khát của Đại- Vương chăng? 

- Chăng øiải cơn khát được; phải đào 
giêng săn từ trước. 

- Con người cũng lại như vậy. Nay phải 
làm điêu thiện trước đi, để đến sau nây 
mới làm thì vô-ích lắm. Thí-dụ như Đại- 
Vương đang đói, mới sa1 người cây ruộng, 
bón phân, trông ngũ-côc đê lây lúa gạo 
ăn, hay là phải nên dự-trữ săn trước? 

- Chẳng nên thê; cần phải có dự-trữ trước. 
- Con người cũng lại như vậy; phải làm 
điêu thiện trước, chờ đến lúc cân-câấp mới 
làm việc thiện, chắng vô-ích lắm sao? 
Ví-dụ như có địch-quân đến xâm-phạm 
đât nước, Đại Vương cân chiên-đầu 
chông lại ngay, bây g1ờ mới saI người lo 


9/0/08, 


tập ngựa, luyện voI, tuyển binh, thì có tác- 
chiên kỊp thời chăng? 


- Chăng kịp, cần có sẵn binh-lính trừ-bị 
mới kịp lâm-thời chiên-đâu ngay; chờ đến 
lúc lâm trận mới lo tập ngựa, luyện voI, 
tuyến binh, thì vô-ích lãm. 


- Kinh Phật nói: "Con người trước phải lo 
niệm điều thiện, thân làm việc thiện; để 
đến sau mới làm lành, chăng vô-ích lắm 
sao?" Đại-Vương chăng bỏ Chánh-đạo, 
chăng. bắt chước theo tà-đạo. Người ngu 
bỏ điêu thiện, làm điều ác, rôi sau nây 
ngôi đó khóc-than, có ích vào đâu. Kẻ nào 
dứt bỏ điêu trung-chánh, theo điêu bất- 
chánh, đến lúc sắp chết sẽ hồi-hận về sau. 


Vương khen ngợi: "Lành thay! Lành 
thay!" 


9/0) 


063.- "Lộc riêng" phái chăng là 
"“Nghiệp-lực ""? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Chư sa-môn các khanh có nói, lửa ở thế- 
gian chắng giông như lửa ở địa-ngục. Lại 
nói, câm một hòn đá nhỏ đốt trong lửa ở 
thế-gian mãi cho đến chiêu tối, cũng 
chắng tiêu tan; mà cầm một hòn đá lớn 
đột trong lửa địa-ngục thì lại tiêu-tan được 
ngay. Do đó, Ta chăng thể tin được. Các 
khanh cũng lại có nói, người làm ác, khi 
mất, phải sa vào địa-ngục hằng ngàn vạn 
năm còn chưa chết tiêu; do đó, Ta lại càng 
chắng thể tin lời nói đó được. 


- Đại-Vương có nghe nói ở ngoài biến lớn 
có loài thủy-tộc như mãng-xà cái (= rắn 
lớn), giao-long cái (= thuông-luông), 
øiáp-ngư cải (= ba-ba), giải cái (= cua), 


khi mang thai trong bụng thường dùng sa- 
thạch (= đá cát) mà ăn chăng? 

- Có nghe nói, chúng dùng sa-thạch mà 
làm thực-phâm. 

- Sa-thạch vào bụng rôi có tiêu chăng? 

- Dĩ nhiên, phải tiêu-tan. 

- Thế còn bào-thai trong bụng có bị tiêu 
theo chăng? 

- Chẳng tiêu. 

- Sao lại chăng tiêu? 

- Do nhờ "lộc" riêng g1úp vào mà các bào- 
thai ây chăng bị tiêu-tan. 


- Người nơi địa-ngục cũng lại như thê, 
trong bao nhiêu ngàn vạn năm chăng chết 
tiêu đi, vì người ấy đã làm nhiêu tội-ác 
còn chưa diệt tận, cho nên chắng thê chết 


5/0/n) 


đi được. Lại ví như sư-tử cái, cọp cái, chó 
cái, mèo cái, đêu ăn xương thịt vào bụng, 
các chât ây có tiêu-hóa chăng? 


- Đều tiêu-hóa hết. 


- Còn các bào-thai trong bụng có tiêu đi 
không? 

- Chăng tiêu. 

- Sao lại chăng tiêu? 

- Do "lộc"” riêng giúp vào, cho nên chăng 
bị tiêu. 

- Lại nữa, trâu cái, ngựa cái, lừa cái, 
chương cái, nai cái, mang thai trong bụng, 
dùng cỏ lá mà ăn, phải không? 

- Dĩ nhiên, chúng đêu ăn cỏ lá đề sông. 


- Có lá được ăn vào bụng có tiêu-hóa hêt 
cả chăng? 


226 
- Đêu được tiêu-hóa hết cả. 

- Thế, còn các bào-thai trong bụng có bị 
tiêu đi không? 

- Chắng bị tiêu. 

- Tại sao? 

- Nhờ ở "lộc" riêng mà chăng bị tiêu mất 
đ1. 


- Người nơi địa-ngục cũng lại như thê; vì 
các tội-ác chưa được diệt-tận, cho nên 
chăng chết đi. 


- Các vị phu-nhơn, các bà trưởng-g1ả và 
các bà giàu-có dùng mỹ-vỊị ăn uông vào 
bụng có tiêu-hóa hêt chăng? 

- Đều tiêu-hóa hết. 

- Các bào-thai ở trong bụng họ có tiêu mất 
đi chăng? 


27 
- Không, chăng tiêu. 
- Fại sao vậy? 
- Nhờ nơi "lộc" riêng mà các bào-thaI 
chăng tiêu đi. 
- Người nơi địa-ngục cũng lại như vậy, sở 
đĩ ngàn vạn năm chăng chêt tiêu là do ở 
đời trước làm việc ác còn chưa được giải 
hệt, vì thê mà chăng chêt tiêu. Người ở 
nơi địa-ngục, lớn lên ở địa-ngục, rôi già- 
nua cho đên tận (hêt tội) thì mới chết 
được. 
Vương khen: "Lành thay!" 
% 
064.- Bôn đại (bôn ngHÿyÊn-tfô) nữ0ơng 
vào nhau . 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


228 


- Chư sa-môn các khanh có nói, đất trong 
thiên-hạ đều ở tại trên nước, nước ở tại 
trên gió, gió ở tại trên không, Ta chăng tin 
là đúng như thế. 


Na- Tiên liên câm bâu nước, dùng ba ngón 
tay nhâc lên, rôi hỏi Vua: 


- Nước trong bâu nây có phải do gió trì 
ø1ữ chăng? 
- Dĩ nhiên, do g1ó trì p1ữ. 
- GIÓ trì giữ nước cũng lại như vậy. 
Vương khen: "Lành thay!" 

+ 
065.- Niễt-bàn là vượt qua chẳng trở lại. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Đạo Niêt-bàn là vượt qua đi mà chăng 
còn có chô nào trở lại nữa chăng? 


2.00 


- Đạo Niết-bàn chăng còn chỗ nào là có 
trở lại nữa. Người ngu-mÊê cứ mãi lo cho 
tâm thân trong ngoài, thích được ngôi êm, 
cho nên chắng thể đắc độ-thoát khỏi giả, 
bịnh, chết. Người hiên-trí học Đạo trong 
ngoài thân đều chăng VƯỚNng- mặc. Con 
người chăng có ân-ái; hễ chẳng có ân-ái 
thì chăng ham-muôn, chăng có bảo-thai; 
hễ chăng có bào-thai thì chắng sanh, 
chắng già; hễ chăng sanh, chăng giả thì 
chắng bịnh, chăng chết; hễ chăng bịnh thì 
chăng lo-sâu, chắng khóc-lóc; hễ chắng 
sâu-lo, chẳng khóc-lóc thi nội-tâm chắng 
đau-đớn; khi nội-tâm chắng đau-đớn tức 
liên đặc đạo Niết-bàn. 


Vương ngợi khen: “Lành thay!" 


+ 


066.- Dắc đạo Niêt-bàn . 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Các bực học đạo tật đặc được Niết-bàn 
hêt cả chăng? 


- Chăng đắc được Niễt-bàn hết tật cả. Các 
bực học đạo chơn-chánh hướng về điều 
thiện, biết rõ điều chơn-chánh, chỗ cân 
phải phụng-hành thì phụng-hành theo; chỗ 
chắng nên phụng-hành thì xa Hà; chỗ đáng 
niệm thiện thì liên niệm; chỗ chắng đáng 
niệm thì liên dứt bỏ; người như thế thì đắc 
Niễt-bàn. 

Vương khen: "Lành thay!" 


% 


067.- Dâu chưa đắc Niễt-bàn, cũng có 
thê biêt Niêtf-bàn là VyuI-sướng . 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


231 


- Người chắng đắc được Niết-bàn, có biết 
Niêt-bàn là điêu sướng-khoái chăng? 

- Dĩ nhiên, người tuy chưa đắc được Niết- 
bản cũng biệt Niêt-bàn là sướng-khoái. 

- Người chưa đắc Niết-bàn, làm sao mà 
biệt được Niêt-bàn là sướng-khoái? 

Na- Tiên hỏi lại Vương: 

- Người chưa từng bị cắt chơn tay, có biết 
cắt như thê là đau-đớn chăng? 

- Tuy chưa từng bị cắt, nhưng con người 
biệt cắt tay chơn là đau-đớn. 

- Sao lại biết đó là đau-đớn? 

- Vào lúc có người bị cắt thì có sự than- 
khóc, vì thê kẻ khác mới biệt cắt tay chơn 
là đau-đớn. 


T22 


- Con người lại cũng như vậy; trước khi 
đắc Niêt-bàn, có nghe nói Niêt-bàn là 
sướng-khoái, cho nên mới tin biệt như 
thê. 


Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


068.- Chẳng từng thấy Phật, đầu có 
nghĩa là chẳng hê có Đức Phật. 


Vương lại hỏi Na-tiên: 

- Na-Tiên có từng thây Đức Phật chưa? 

- Chưa từng thấy Đức Phật. 

- Các vị sư-phụ của Na-Tiên đã từng thây 
Đức Phật chăng? 

- Các vị sư-phụ cũng chưa từng thấy Đức 
Phật. 


2K) 


- Như thể, các vị sư-phụ của Na- Tiên và 
cả Na-Tiên chưa từng thây Đức Phật, thì 
nhứt-định chăng có Phật vậy. 


- Đại-Vương đã từng thấy năm trăm con 
sông chảy đồ chung vào một chô chăng? 


- Ta chưa từng thây. 


- Đức Vua-cha và các vị tiên-vương trước 
kia đã từng thây có chô ây chăng? 


- Các vị ấy đêu chăng thây. 


- Khi Đức Vua-cha và các vị tiền-vương 
chắng trông thấy chỗ hiệp-tụ của năm 
trăm con sông, thì thiên-hạ nhứt-định là 
chắng hê có chỗ hiệp-tụ đó chăng? 

- Tuy Phụ-vương và các vị tiền-vương 
chắng thấy chỗ hiệp-tụ của năm trăm con 
sông, nhưng thật-sự vẫn có chỗ hiệp-tụ 
ầy. 


234 


- Vậy, tuy các vị sư-phụ của tôi chăng 
thầy Đức Phật, nhưng ky thật vần có Đức 
Phật. 


Vương khen ngợi: "Lành thay!" 


Kinh Tì-kheo Na-Tiên - Hết Quyền 
lrung 


A.- Bản Phỏng-dịch 


Quyền Hạ 
069.- Chẳng ai thăng nổi Đức Phật. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Phải chăng chắng hê có người nào thắng 
nôi Đức Phật? 
- Dĩ nhiên, chăng hê có ai thăng nổi Đức 
Phật cả. 


2£ bộ 


- Làm sao lại biết chăng có ai thăng nỗi 
Đức Phật? 


- Như người chưa hê ra đên biến đại-hải 
có biết được đại-hải là biển lớn minh- 
mông chăng? Có năm con sông-cái, được 
năm trăm ngọn sông nhỏ đồ về, cùng chảy 
ra đại-hải; đó là: thứ nhứt, sông Hằng: thứ 
hai, sông Tín-tha; thứ ba, sông Tư-tha; 
thứ tư, sông Tể-xoa; thứ năm, sông Thi- 
phi-di nhĩ. (Năm con sông-cái ở Ẩn-độ là: 
Cange, Yamunà, Áciravati, Sarabhù, 
Mahi.) Năm con sông lớn đó ngày đêm 
chảy ra đại-hải, mà nước biển vẫn chăng 
hề tăng, chắng hê giảm. Đại-Vương có 
nghe nói đến chăng? 


- Có biết thật như vậy. 


236 


- Người đã đắc-đạo và đạo-pháp cùng nói, 
chăng hệ có ai thăng nôi Đức Phật, cho 
nên tôi tin điều ây. 

Vương khen: "Lành thay!" 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Lây cái chi mà biết răng chăng hê có ai 
thăng nồi Đức Phật? 


Na- Tiên hỏi Vương: 


- VỊ thây trước-tác quyền sách nây là ai 
vậy? 


- Vị ấy tên Chất. 

- Đại-Vương từng quen biết vị ây chăng? 

- Chât chết đã lâu, nên chắng từng trông 
thầy được. 


- Đại-Vương chưa từng thây ông Chất, cỚ 
sao lại biết ông ây đã tạo nên quyên sách? 


237 


- Nhờ đọc các sách xưa có truyền dạy lại 
mà Ta biệt được tên ông là Chât. 


- Cũng vì lẽ đó mà sa-môn chúng tôi khi 
thây được Kinh Phật và Giới-luật, thì 
cũng như thây được Đức Phật, chăng 
khác. Chánh-đạo và Kinh, GIới do Đức 
Phật thuyết-giảng ra vô-cùng thâm-diệu 
và sảng-khoái, được truyền đạy lại VỀ Sau; 
vì lẽ đó mà tôi biết răng, chắng hê có ai 
thăng nỗi Đức Phật cả. 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Tự mình thây Kinh Phật truyền đạy, có 
thê thực-hành theo về lâu vê dài chăng? 


- Lời Phật dạy trong Kinh-kệ và điêu răn- 
cấm trong Giới-Luật thật là vô cùng 
sướng-khoải, cho nên phải phụng-hành 
cho đến lúc tuôi già. 


238 


Vương khen: "Lành thay!" 


% 


(70.- Khi tái-sanh, con người thọ thân 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Con người chết đi, phải chăng thân nầy 
chăng sanh trở lại ở đời sau? 


- Con người chết đi vê sau được thọ thân 
mới, thân cũ chăng cùng theo ở đời sau. 
Ví như nơi cây đèn, tim đèn cũ được tim 
đèn mới nỗi theo mà tiếp-tục cháy sáng. 
Thân người cũng lại như thể, thân cũ 
chắng đi theo, mà được thọ thân mới. 


Na-Tiên liên hỏi Vương: 


- Đại-Vương lúc nhỏ có theo thây học 
sách, đọc Kinh chăng? 


239 
- Dĩ nhiên là có; Ta vẫn còn nhớ điêu đó. 
- Đại-Vương được thây truyện dạy hết cả 
Kinh sách, và vị thầy đã truyên dạy rôi, có 
còn nhớ biệt lại các Kinh sách cũ đó 
chăng? 


- Nhớ chớ, vị thầy vẫn tiếp-tục nhớ biết 
các bản Kinh sách cũ. 


- Thân người cũng như thê đó, bỏ đi thân 
cũ liên thọ thân mới. 
Vương khen: "Lành thay!" 
+ 
07I.- Thân mới mang theo nghiệp của 
thân cũ. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Xét cho kỹ, có trí hay chắng có trí? 


240 


- Trí chăng có. Thí-dụ như có người trộm 
trái dưa, người ây có tội chăng? 


- Có tội chới 
- Lúc trông, dưa chăng có trái; cớ ØÌ nay 
lây trộm trải dưa mà lại có tội? 


- CIả như chăng trông dưa, cớ gì lại có 
trái được; cho nên kẻ trộm chăng thê nào 
bào-chữa được. 


- Con người cũng lại như vậy, vì đời nay 
làm điêu thiện-ác, nên sanh ra ở đời sau 
liên thọ thân mới. 


- Con người vì thân cũ nây làm hành-động 
thiện-ác, lại được thân mới, thì thiện-ác đi 
về đâu? 

- Các điêu thiện-ác của một người đi theo 
người ấy như bóng theo thân-hình; người 
tuy chết, chỉ có thân mất, chớ các hành- 


241 


động đã làm thì chắng mất. Ví như ban 
đêm đôt đèn việt thơ, đèn tắt nhưng chữ 
vân còn đó; khi đèn sáng trở lại thì chữ 
hiện lên. Đời nây, con người làm chô 
thiện-ác còn đó, thành đên đời sau thì phải 
thọ lây như thê. 
Vương khen: "Lành thay!" 
+ 
072.- Chỗ đã làm thiện-ác trước, nay ở 

vào đâu 2 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Chỗ đã làm thiện-ác nay có thể phân- 
biệt chỉ rõ chô ây hiện ở đâu chăng? 
- Chăng thể phân-biệt để chỉ rõ chỗ đã 
làm điêu thiện-ác ở vào chõ nào. 


Na-Tiên liên hỏi Vương: 


242 


- Cây-côi còn chưa trỗ trái, có thể nào 
phân-biệt chỉ rõ nói nhánh nây có hay 
chắng có trái; biết trước như vậy được 
chăng? 


- Chăng thê biết trước được. 
- Người chưa đăc-đạo chăng thể biết trước 
thiện-ác ở vào đâu. 
Vương khen: "Lành thay!" 
% 
073.- Người phải tái-sanh, tự biết điều 
đó. 
Vương lại hỏi: 


- Người phải sanh lại ở đời sau, tự mình 
có biêt được điêu đó chăng? 


- Người phải sanh lại ở đời sau thì tự biết. 


- Dùng cách nào để biết? 


243 


- Ví như người làm ruộng trông lúa, thấy 
năng mưa thời-tiêt điêu-hoà, có thê dự 
biệt trước sẽ được mùa chăng? 


- Dĩ nhiên, người ây biết trước sẽ được 
nhiêu thóc lúa. 


- Con người cũng thế, kẻ phải sanh lại ở 
đời sau cũng dự biệt trước điều đó. 


Vương khen: "Lành thay!" 
% 
074.- Có Niễt-bàn chăng? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Nghĩ cho kỹ, có Nê-Hoàn (= Niếễt-bàn) 
chăng? 
- Xét cho kỹ thì có Niễt-bàn. 


- Na-Tiên có thể chỉ cho Ta thấy Đức Phật 
(nơi Niêt-bàn) ở tại xứ-sở nào chăng? 


244 


- Chăng thê chỉ cho thấy Đức Phật ở tại 
xứ-sở nào được, Đức Phật đã nhập Bát- 
Niết-bàn (Pali: Parinibbàna) rôi, thì chắng 
thể nào chỉ cho thấy ở xứ-sở được. Ví như 
có người đốt lửa to lên, rôi dập tắt, có thể 
nào chỉ rõ ánh lửa sáng hiện ở vào chỗ 
nào chăng? 

- Chăng thê biết được. 


- Đức Phật đã nhập Bát-Niết-bàn, chăng 
thê biết được xứ-Sở. 


Vương khen: "Lành thay!" 
% 
075.- Sa-môn giữ-gìn thân, chớ chẳng 
mên-thương thân. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Sa-môn có mến-thương thân-thể của 
mình chăng? 


245 
- Sa-môn chắng tự thương mến thân mình. 
- Sa-môn đã chắng mền-thương thân 
mình, cớ sao khi nghỉ-ngơi lại muôn năm 
nơi êm-ả, khi ăn-uông lại muôn vật ngon 
của đẹp, tự săn-sóc mình như thê? 
Na- Tiên hỏi lại Vương: 
- Đại-Vương có từng ra ngoài trận chiên- 
đầu chăng? 
- Dĩ nhiên, Ta đã từng ra trận chiến-đâu. 
- Tại trận chiến-đấu, ĐạI-Vương có từng 
bị đao, kiêm chém, hay tên băn trúng 
chăng? 
- Ta nhiêu lân bị trúng đao kiếm. 
- Khi bị đao, kiếm, tên, móc-câu øây ra 
thương-tích, ĐạI1-Vương làm gì? 


246 


- Ta dùng thuốc, dùng cao, dùng bông gòn 
băng-bó lại. 


- Đại-Vương vì mến-thương vết thương 
mà dùng thuôc, dùng cao và bông băng- 
bó vết thương chăng? 


- Ta đâu có mền-thương vết thương. 


- Chăng mên-thương, sao lại dùng cao, 
dùng bông băng lại? 


- Ta chỉ mong muôn vêt thương mau lành, 
chớ đầu có mên-thương nó. 


- Sa-môn cũng lại như vậy, chăng mễn- 
thương thân mình; tuy ăn-uống, tâm 
chăng vui-khoái, chăng. muốn làm đẹp, 
chăng muốn làm tốt, chăng muốn da thịt 
sắc hông-hào, mà chỉ muôn cho thân-thể 
khoẻ mạnh để có thể phụng-hành giới- 
luật, Kinh-kệ của Phật. Kinh Phật có 


247 


giảng: "Thân người có chín lỗ hồng, tựa 
như chín vêt đâm của mâu-thương, từ nơi 
chín lô đó chảy ra chât dơ hôi-thúi. ` 
Vương khen: "Lành thay!" 
+ 
076.- Thân-tướng trangø-nglhêm của 
Đức Phật. 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Đức Phật thật có ba mươi hai tướng 
tranø-nphiêm, tám mươi vẻ đẹp tùy-hình, 
thân màu vàng ròng tỏa ánh hào-quang 
chăng? 
- Đức Phật thật có ba mươi hai tướng 
trang-npghiêm, tắm mươi vẻ đẹp tùy-hình, 
thần màu vàng ròng tỏa ánh hào-quang. 


- Cha mẹ của Đức Phật cũng có đủ các 
tướng đẹp đó chăng? 


248 


- Cha mẹ của Đức Phật chăng có các 
tướng đẹp đó. 


- Đời người sông chết hình-tướng đều 
giống theo chủng loại của mình. Cha mẹ 
của Đức Phật đã chắng có ba mươi hai 
tướng traneg-nghiêm, tắm mươi vẻ đẹp 
tùy-hinh, thân máu vàng ròng tỏa ánh 
hào-quang, xét kỹ Đức Phật nhứt-định 
chắng có đủ các tướng ấy. 


Na-Tiên liên hỏi Vương: 
- Đại-Vương từng thây hoa sen chớ? 
- Ta từng thây. 


- Hoa sen sanh nơi bùn, lớn lên trong 
nước bùn, mà màu sắc đẹp-đẽ, huơng 
thơm ngảo-ngạt, cũng lại giông hình- 
tướng với chủng-loại mình ư? 


- Chăng giông với bùn đen, nước đục. 


249 


- uy cha mẹ của Đức Phật chắng CÓ Các 
tướng tốt, nhưng xét kỹ ra, Đức Phật lại 
có đủ các tướng đẹp. Đức Phật sanh ra ở 
thê-gian, lớn lên ở thê-gian, mà chăng 
giống theo sự-đời ở thế-gian. 


Vương khen: "Lành thay!" 
+ 
077.- Đức Phật đâu phải là đệ-tứ cuả 
Đại-Phạm-thiên. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Đức Phật, xét kỹ ra, phạm-hạnh cũng 
øiông như phạm-hạnh của đầâng Đại-Phạm 
Thiên-vương ở cõi Trời thứ bảy, tức là 
chăng g1ao-hội với phụ-nữ chăng? 
- Dĩ nhiên, lià xa phụ-nữ, nên rất tịnh- 
khiết, chăng chô nào uê-trược cả. 


250 


- Nếu Đức Phật làm giông với phạm-hạnh 
của đệ-tử đâng Đại-Phạm Thiên-Vương ở 
cối Trời thứ bảy, thì Đức Phật là đệ-tử của 
Đại-Phạm Thiên-Vương chớ gì? 

Na-Tiên liên hỏi Vương: 

- Đệ-tử của đâng Đại-Phạm Thiên-vương 
có niệm hay chăng có niệm? 

- Đệ-tử của đẳng Đại-Phạm Thiên-Vương 
vần còn có niệm. 

- Như thế thì đệ-tử của đẳng Đại-Phạm 
Thiên-vương và các bực Trời khác cũng 
đêu là đệ-tử của Đức Phật cả. 

Na- Tiên lại hỏi Vương: 

- Chim hót, tiêng hót giỗng loài nào? 

- Chim hót tiếng giỗng như tiêng chim 
nhạn. 


251 


- Như thê, chim là đệ-tử của nhạn chăng? 
Môi loài đêu khác loại nhau. Đức Phật lại 
cũng như thê, đâu phải là đệ-tử của đầng 
Đại-Phạm Thiên-Vương. 
Vương khen: "Lành thay!" 
* 
078.- Đức Phật tự biết lấy Kinh-kệ và 

ŒGIới-luật. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Đức Phật có học biết và phụng-hành tất 
cả Kinh-kệ và CG1ới-luật chăng? 
- Đức Phật học biết và phụng-hành hết cả 
Kinh-kệ và CIới-luật. 


- Đức Phật theo bực thây nào mà học biết 
như thế? 


c2 


- Đức Phật chăng có thây. Khi đăc-đạo, 
Đức Phật tự mình hiểu biết hết tất cả các 
Kinh-kệ và Giới-luật. Đức Phật chăng 
phải như các vị đệ-tử có học rôi mới biết. 
Những điêu khuyến-dạy của Đức Phật cho 
các đệ-tử là để được phụng-hành cho đến 
tuổi già. 

Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


079.- Khóc cha mẹ chết và khóc khi nghe 
Kinh Phật. 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 

- Có kẻ khi cha mẹ chết thì than-khóc, lệ 
tràn; lại có người vì nghe Kinh Phật mà 
ứa lệ, hai lần chảy nước mắt có khác nhau 
chăng? 


2e) 


- Kẻ vì cha mẹ chết mà khóc là do 
thương-cảm, tâm-niệm ưu-sâu, đau-khỗố; 
các sự ưu-sầu đó tức là ưu-sầu của sự 
ngu-sI. Còn người ứa lệ vì nghe được 
Kinh Phật là do tâm-niệm từ-áI, nghĩ đến 
thế-gian khố-nhọc, nên mới khóc, như thế 
được phước rất to-lớn. 


Vương khen: "Lành thay!" 


% 
080.- Bực đắc đạo và kẻ chưa đắc đạo, 
khác nhau. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Bực đã đăc-đạo và người chưa đăc-đạo 
khác nhau ra sao? 
- Kẻ chưa đăc-đạo còn tâm ham-muôn; 


còn bực đã đăc-đạo thi hết tham-tâm, chỉ 
cân ăn đề nuôi mạng sông. 


254 


- Ta thấy con người ở thê-gian đều muốn 
khoái thân, ham được món ngon, chăng 
hề biết đủ. 

- Người chưa đắc-đạo ăn thời muỗn món 
ngon vật tỐt; còn người đã đắc độ-thoát 
rôi thì tuy ăn nhưng chắng vì khoái-lạc 
hay ngon ngọt, mà chỉ hướng về sự nuôi 
sông thân-mạng thôi. 


Vương khen: "Lành thay!" 
nó 
061I.- Trí-nhớ của COH HĐUỜI. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Con người có khả-năng nào đê nhớ lại 
được các sự-việc đã xảy ra thật lâu-xa 
chăng? 


- Người ta lúc ưu-sâu hay nhớ đên các sự- 
việc xảy từ lâu-xa. 


- Dùng cách chi mà nhớ lại được, dùng 
trí-nhớ hay là dùng sự suy-nghi. 

- Đại-Vương từng có chỗ đã học biết rồi, 
về sau nhớ lại chăng? 

- Dĩ nhiên là ta có chỗ đã học biết rôi, về 
sau lại mau quên đi. 

- Ngay bây giờ, Đại-Vương có quên, hay 
chăng quên điêu đó? 

- Ngay Dây giờ, Ta có nhớ lại, nhưng 
chăng (giông) đúng. 

- Có thê là chăng đúng, bởi vì Đại-Vương 
đã tưởng-tượng (thêm) ra. 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 

- Người có điều đã làm nay nhớ lại như 
vừa mới làm, và điêu hiện đang làm, cũng 
nhớ lại. Cả hai đều dùng trí-nhớ đề nhở lại 
chăng? 


256 
- Các điều đã làm qua rôi và các điêu hiện 
đang làm, cũng đêu dùng trí-nhớ mà nhớ 
lại được cả. 
- Như thể, con người chỉ nhớ lại các việc 
đã qua, mà chăng dùng trí-nhớ đê nhớ các 
việc mới chăng? 
- Giả thiết như việc mới có chỗ làm chăng 
thê nhớ-nghĩ được, thì cũng lại như thê. 
- Người mới học trong sách vở và các kỹ- 
thuật khéo-léo khác có bị vụt quên đi mât 
chăng? 
- Người (dạy) học điều mới thì viết vẽ ra 
đê (dê) nhớ, khiên cho kẻ đệ-tử có sự 
hiệu-biêt, do đó mà có trí nhớ lại. 
Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


23 
082.- Mười sáu cách để nhớ lại việc cũ. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Con người dùng mây cách mà nhớ lại 
được việc cũ? 


- Người ta dùng mười sáu cách đê nhớ lại: 


Thứ nhứt, việc đã làm xa-xưa khiến nhớ 
lại; 

Thứ hai, việc mới học khiến nhớ lại; 

Thứ ba, nếu có đại-sự (= việc lớn, quan- 
trọng) thì nhớ lại; 

Thứ tư, nghĩ đến việc lành thì nhớ lại; 
Thứ năm, từng chịu sự khô-sở thì nhớ lại; 
Thứ sáu, tự mình suy-nghĩ thì nhớ lại; 
Thứ bảy, từng làm nhiều việc khác nhau 
thì nhớ lại; 

Thứ tám, vì có người nhắc đến thì nhớ lại; 
Thứ chín, do hình-tượng mà nhớ lại; 

Thứ mười, từng có chỗ đã quên khiến nhớ 


258 
lại; 
Thứ mười-một, do nguyên-nhân của sự 
biết nên nhớ lại; 
Thứ mười-hai, do tính-toán mà nhớ lại; 
Thứ mười-ba, do mắc nợ-nân mà nhớ lại; 
Thứ mười-bốn, do nhứt-tâm (= chú-ý) mà 
nhớ lại; 
Thứ mười-lăm, do đọc sách mà nhớ lại; 
Thứ mười-sáu, nhờ có ghi-chép mà nhớ 
lại. 
Đó là mười sáu việc khiến ta nhớ lại 
được. 
Vương lại hỏi Na-tiên: 


- Thứ nhứt, thế nào là nhớ lại việc xa- 
xưa? 

- Các đệ-tử của Đức Phật như Ngài A-nan 
(Pali: Ananda), ưu-bà-di Cưu-thù-thiên- 
bãi (Pali: KhuJjuttarà) và các vị đạo-nhơn 


200 


khác, đêu nhớ lại được các đời kiệp trước, 
và các sự-việc đương-thỜi. 


- Thứ hai, thể nào là việc mới học khiến 
nhớ lại? 


- Thí dụ như các người đã học tính-toán 
sau quên đi, nay thây kẻ khác tính-toán thì 
liên nhớ lại. 

- Thứ ba, thê nào là do các đại-sự mà nhớ 
lại? 

- Thí-dụ như Thái-tử lúc lên ngôi làm 
Vua, nghĩ răng ngôi Vua là tôn-qui, đó là 
một đạI-sự, cho nên nhớ lại. 

- Thứ tư, thế nào là nghĩ đến điều lành thì 
nhớ lại? 

- Thí dụ như vì được kẻ khác đối-xử (tử- 
tê), mời-mọc băng lời-lẽ cực-ky thiện- 
lành, người ây liên nghĩ đên lời nói thiện- 


260 
lành ngày hôm ây, đó là vì nghĩ đên điêu 
lành mà nhớ lại. 

- Thứ năm, thê nào vi chịu khô-sở mà nhớ 
lại? 


- Thí dụ như từng bị người đánh đập, 
ø1am nhôt trong khám, ngục, đó là vì chịu 
khô-sở mà nhớ lại. 

- Thứ sáu, thê nảo là tự mình suy-nghĩ mà 
nhớ lại? 

- Thí dụ như thấy có chỗ giông nhau với 
nhà cửa, họ-hàng, hoặc gia-súc (của 
minh); đó là vì tự suy-ngh1 mà nhớ lại. 

- Thứ bảy, thế nào là từng làm nhiêu việc 
khác nhau mà nhớ lại? 

- Thí dụ như gọi tên của vạn vật, màu-sắc, 
thơm thúi, ngọt đăng, nghĩ đên các lời nói 


261 


đê chỉ đên tât cả các sự-vật ây, đó là vì 
làm nhiêu việc khác nhau mà nhớ lại. 


- Thứ tám, thê nào là nhờ được nhắc mà 
nhớ lại? 


- Như kẻ có tánh hay quên, nghe người 
khác nhắc lại, nên nhớ. 


- Thứ chín, thê nào là do hình-tượng mà 
nhớ lại? 


- Con người, trâu, ngựa, môi môi đêu có 
hình-tượng của chủng-loại riêng, đó là do 
hình-tượng chủng-loại mà nhớ lại được. 


- Thứ mười, thể nào là từng có chỗ đã 
quên khiên nhớ lại? 


- Thí dụ như một người rốt cuộc có chỗ 
quên, đã nhiêu lần chuyên nghĩ đến chỗ 
ây, đó là vì từng có chỗ quên mà nhớ lại 
được. 


262 


-Thứ mười-một, thê nào là vì nguyên- 
nhân của sự biệt mà nhớ? 


- (Thí dụ như) học sách thì cầu biết mặt 
chữ trong sách, đó là vì nguyên-nhân của 
sự biệt mà nhớ lại. 


- Thứ mười-haI, thê nào là vì tính-toán mà 
nhớ lại? 


- Như người cùng học tính-toán chung mà 
thành-công thi thê nào cũng biệt rõ 
đường-lôi, cách-thức, đó là vì tính-toán 
mà nhớ lại. 

- Thứ mười-ba, thể nào vì mắc nợ-nần mà 
nhớ lại? 

- Thí dụ như thây bị thúc-dục phải hoàn 
lại chỗ đã vay mượn, đó là do nợ-nân mà 
nhớ lại. 


263 


- Thứ mười-bốn, thê nào là vì nhứt-tâm (= 
chú-ý) mà nhớ lại? 
- Sa-môn một lòng chú-ý tự nghĩ đến việc 


đời từ ngản muôn kiếp trước đến nay, đó 
là vì nhứt-tâm mà nhớ lại. 


- Thứ mười-lăm, thê nào là vì đọc sách 
mà nhớ lạt? 

- Bực đê-vương có các quyên sách cô ghi 
chép các thời-đại trỊ-vì, đó là vì đọc sách 
mà nhớ lại. 

- Thứ mười-sáu, thế nào vì đã từng ghi 
chép mà nhớ lại? 

- Nêu người nào có ghi chép, về sau đọc 
lại thây nên nhớ, đó là vì ghi chép mà nhớ 
lại. 

Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


264 
083.- Đức Phật biết tất cả, sao chẳng dạy 
hệt một lân ? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Đức Phật biết hết tất cả những sự-việc 


đã qua từ lúc khởi-thủy cho đến cả các 
việc trong tương-laI nữa chăng? 


- Dĩ nhiên, Đức Phật biệt hệt tât cả mọi 
Sự-VIỆC. 


- Giả-thiết như Đức Phật biết tất cả mọi 
sự-việc, tại sao Ngài lại chăng dạy ngay 
hêt cho các đệ-tử, mà cứ dạy từ từ thôi? 


Na- Tiên hỏi lại Vương: 
- Trong nước ta có vị thây thuộc chăng? 
- Có. 


- Vị thây thuốc đó có biết được hết tất cả 
thuôc-men trong thiên-hạ không? 


265 
- VỊ ây biệt được tât cả thuôc-men. 


- Khi trị bịnh, vị thầy thuốc cho thuốc 
luôn cả một lân, hay là từ từ mà cho 
thuôc? 


- Với người chưa bị bịnh chăng thể nảo 
cho thuôc trước, phải chờ đúng bịnh rôi 
mới cho thuôc chớ. 


- Đức Phật tuy biết tât cả mọi việc từ quá- 
khứ, hiện-tại cho đến vị-lai, cũng chắng 
thể trong một thời mà chỉ-dạy tất cả cho 
thiên-hạ, nên phải từ từ dạy họ thọ Kinh- 
giới, khiến họ mới biết phụng-hành theo 
vậy. 


Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


266 


084.- Lỡ làm ác, biết niệm Phật, chết 
khỏi sa đị-HØIHC 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Sa môn các khanh thường nói, con 
người tại thế-gian làm việc ác trong trăm 
năm, đến khi gân chết mà biết niệm Phật, 
thì được tái sanh lên trên cối Trời. Ta 
chắng thê tin lời nây. Lại nữa, Sa-môn các 
khanh còn nói, giết một mạng sanh-vật, 
đến lúc chết sẽ sa-đọa vào địa-ngục; Ta 
cũng chăng tin được lời ấy. 


Na- Tiên liên hỏi Vương: 

- Như có người cầm hòn đá đê lên mặt 
nước, hòn đá nôi hay chìm xuông? 

- Chìm. 


- Như đem trăm hòn đá lớn đặt trên chiếc 
thuyên, thuyên ây có chìm không? 


- Chăng chìm. 


- Trăm hòn đá lớn trong thuyên chăng làm 
thuyên chìm. Người tuy vốn dữ-ác, một 
thời niệm Phật, nhờ đó mà chắng bị đọa 
địa-ngục lại được sanh lên trên cõi Trời. 
Một hòn đá nhỏ chìm sâu, cũng như con 
người làm ác mà chắng biết Kinh Phật, 
chết đi phải đọa vào địa-ngục vậy. 


Vương khen: "Lành thay!" 
% 
085.- Sa-môn học đạo vì muôn thoát mọi 
khô về sau. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Các khanh vì lý-do gì mà dụng công học 
Đạo làm Sa-môn? 
- Tôi vì các nỗi khô trong quá-khứ, nỗi 
khô trong hiện-tại, nôi khô trong tưong- 


268 


lai, muôn dẹp bỏ các nỗi khô đó và chăng 
muôn phải gánh chịu lại chúng nữa, nên 
mới cô tâm học Đạo làm Sa-môn. 

- Các nỗi khô cũng đêu ở vào đời sau, cớ 
sao nay lại dự-phòng trước học Đạo làm 
Sa-môn? 

Na- Tiên lại hỏi Vương: 

- ĐạI-Vương có bị các nước địch thù-oán 
sắp đem binh đên công-kích chăng? 

- Dĩ nhiên là có, có địch-quốc thù-oán 
thường muôn đem bình đên công-kích. 

- Khi Chúa địch đến nơi, Đại-Vương mới 
lo tác chiên, đào hào đê phòng-thủ hay là 
nên dự-bị chiên-đâầu từ trước? 

- Phải dự trước quân lính trừ-bị sẵn để 
chờ. 


269 


- VỊ sao lại có săn quân-lính trừ-bị chờ 
trước? 


- Đề phòng-ngừa địch quân đến bất thình- 
lình. 


- Địch còn chưa đên, sao lại dự-bị làm 
chi? 


Na- Tiên lại hỏi Vương: 

- Đói mới bắt đầu trồng luá, khát mới lo 
đào giêng, còn kịp hay chăng? 

- Phải nên làm sẵn trước. 


- Còn chưa đói khát, cớ sao lại phải dự 
tính xử-trí trước? 


Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


270 


060.- Bực La-hán bay lên Trời nhanh 
như HÔI cảnh tay 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 

- Từ đây lên đến từng Trời thứ bảy của 
Đại-Phạm-thiên, cách xa bao nhiêu? 

- Thật hết sức là xa. Nếu có một hòn đá 
lớn băng cung-điện nây rơi từ cõi Đại- 
Phạm-thiên xuông, phải mât đên sáu 
tháng mới tới mặt đât nây. 

- Sa-môn các khanh bảo, bực đặc A-la- 
hán-đạo có thê bay lên cõi Trời Đại-Phạm 
trong thời-ølan một người co-duôi cánh 
tay thôi, Ta chăng thê tin lời ây được, tại 
sao vượt qua bao nhiêu ngàn muôn ức 


dặm như thế mà đến được nhanh chóng 
vậy? 


Na- Tiên lại hỏi Vương: 


- ĐạI-Vương sanh tại nước nào? 


- Ta sanh tại nước Đại-Tân (Panjab), 
trong thành A-lệ-tán (AlexandrIe). 


- Từ đây đến A-lệ-tán, cách xa mây dặm? 
- Phải đi hai ngàn do-tuân (yojana = l6 
dặm) và tám vạn dặm (dặm = 576m). 

- Đại-Vương từng có lúc nào nghĩ đến 
nước mình và công-việc trong nước ây 
không? 

- Dĩ nhiên là có, Ta thường nghĩ đến bản- 
quôc và công-việc 

trong nước. 

- Giờ đây, xin Đại-Vương hãy nghĩ đến 
bản-quôc xem có công-việc chi đang làm 
ở đây. 

- Ta đã nghĩ đến xong. 


T2, 


- ĐạI-Vương đã ởi qua tám vạn dặm rôi 
trở vê đầy, sao mà nhanh thê! 
Vương khen: "Lành thay!" 


% 


067.- Chêt củng lúc thì đên nơi tải-sanh 
cùng một lục. 
% 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 

- Nêu như có hai người củng chêt vào một 
lúc, một người táI-sanh lên cõi Trời Đại- 
Phạm, còn một người sanh lại tại Kê- Tân, 
cách đây bảy trăm hai mươi dặm, alI là 
người đên trước? 

- Cả hai đên nơi cùng một lúc. 

- Cùng đi xa, gân, khác nhau rât nhiêu, cớ 
sao lại đên cùng một lúc được? 


- Đại-Vương thử nghĩ đến thành A-lệ-tán. 
- Ta đã nghĩ xong. 


- CHIỜờ, xin ĐạI-Vương lại nghĩ đên nước 
Kê-tân. 


- Ta đã nghĩ xong. 

- Khi nghĩ đên hai nơi đó, nơi nào đã 
được nghĩ đên nhanh hơn? 

- Cả hai đêu băng nhau. 


- Hai người cùng chết một lúc, kẻ tái-sanh 
ở cõi Đại-Phạm-thiên, và người sanh lại 
tại Kế-tân, cũng đêu đến nơi cùng một 
lúc. 


Na- Tiên lại hỏi Vương: 


- Như có một đôi chim bay đến, một con 
đậu trên cây đại-thọ, còn một con đáp 


274 


xuống. một cây nhỏ, bóng con chỉm nảo 
rọi xuống đất trước? 


- Bóng hai con chìm đều rọi trên đât cùng 
một lúc. 


- Hai người chết cùng lúc, một người tái- 
sanh lên cối Trời ĐạI-Phạm,. một kẻ sanh 
lại tại Kế-tân, cả hai cũng đều đến cùng 
một lúc. 


Vương khen: "Lành thay!" 
+ 
088.- Dùng bảy việc để học biết Đạo. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Con người dùng bao nhiêu việc để học 
biết Đạo? 


- Dùng bảy việc để học biết Đạo. 


- Bảy việc đó là những gì? 


275 


- Thứ nhứt, phân biệt điều lành việc ác. 
Thứ hai, tinh-tân. Thứ ba, vui Đạo. Thứ 
tư, chê-phục tâm-ý theo điêu lành. Thứ 
năm, niệm Đạo. Thứ sảu, nhứt-tâm. Thứ 
bảy, gặp mọi cảnh-ngộ chăng yêu ghét. 

- Con người phải dùng cả bảy việc đó để 
học biêt Đạo chăng? 

- Bất tất phải dùng cả bảy việc đề học biết 
Đạo. Kẻ trí-giả lẫy trí phân-biệt điêu thiện 


với điêu ác, chỉ riêng dùng một việc nây 
đề biết Đạo. 


- Nếu chỉ dùng một việc mà biết được 
Đạo, thì tại sao lại nói chi đên cả bảy 
việc? 

Na- Tiên hỏi lại Vương: 

- Như người cầm con dao còn đựng trong 
hộp, có thê nào cắt chặt đứt vật chi chăng? 


276 
- Chăng thê cắt đứt được. 
- Lòng người tuy sáng-suốt hiểu rõ, nhưng 
cũng nên hội đủ sáu việc kia lại thì mới 
thành trí vậy. 
Vương khen: "Lành thay!" 

+ 
089.- Lỡ làm điêu ác, biết hôi-cãi, tội 
giảm đi dân. 

Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Người làm điêu thiện được phước lớn, 


rồi làm điều ác cũng bị tai-ương lớn 
chăng? 


- Người làm điều thiện được phước lớn, 
rôi làm điêu ác thì bị tai-ưöng nhỏ. Người 
ây làm điều ác, ngày ngày tự hôi lỗi, do 
đó việc lỗi-lầm cũng nhỏ dân đi. Người ấy 
làm điêu thiện, ngày ngày nhớ nghĩ trong 


S8 l, 


lòng vuI-vẻ, cho nên được phước lớn. 
Tích xưa, khi Đức Phật đi chu-du, có 
người kia cụt cả tay chơn đem dâng một 
đóa hoa sen cúng dường Phật. Đức Phật 
bảo chư tì-kheo, người cụt cả tay chơn 
nây, trong chín mươi mốt kiếp, chăng hê 
bị sa vào địa-ngục hoặc đọa vào hàng súc- 
sanh, rôi được sanh lên cõi Trời, sau đó 
trở lại cõi người. Vì lẽ đó, tôi biết kẻ tuy 
làm điều thiện nhỏ mà đắc được phước 
lớn. Làm ác, người ấy biết ngày ngày tự 
hôi-cải, khiến tội nhỏ dân và tiêu-diệt đi; 
do đó tôi biết người ấy có làm điêu gì 
lầm-lỗi cũng øặp phải tai-ương nhỏ. 
Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


278 


090.- Người trí, kẻ ngu củng làm ác d1 
nặng tội hơn ? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 

- Người trí-plả làm điêu ác, kẻ ngu cũng 
làm điêu ác, cả hai người ây phải trách- 
nhiệm taI-ương, thì ai chịu nặng hơn? 

- Kẻ ngu làm ác bị talương lớn, còn 
người trí làm ác chịu tai-ương nhỏ. 


Vương liên nói: 


- Lời Khanh nói thê chắng đúng! Tại nước 
ta, đại-thân có lỗi làm ác thì mắc tội nặng, 
còn kẻ ngu-dân phạm lỗi ác bị trừng phạt 
nhẹ hơn; do đó người trí làm ác mặc tai- 
ương lớn, còn kẻ ngu-khờ làm ác lại bị 
tai-ương nhỏ. 


Na-Tiên liên hỏi Vương: 


Nho, 


- Thí dụ như có thanh sắt đốt nóng trên 
mặt đất, một người biết đó là thanh-sắt bị 
đốt, còn người kia thì chắng biết, nêu cả 
hai người đêu cầm thanh sắt ây lên, ai là 
người bị phỏng cháy tay nhiêu hơn? 

- Kẻ chắng biết đó là thanh sắt thì bị 
phỏng tay nhiêu hơn. 


- Kẻ ngu làm ác chắng biết tự hôi-cải điêu 
lỗi, nên mặc phải tai-ương lớn. Còn bực 
trígiả lỡ làm điều ác biết đó là chăng 
phải, nên ngày ngày hôi lỗi, do đó mà mắc 
tai-ương nhỏ. 

Vương khen: "Lành thay!" 


% 


091.- Sức thân-túc. 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


280 


- Con người có khả-năng dùng thân-thể 
nây bay lên đến từng Trời thứ bảy cõi 
Đại-Phạm-thiên và đến xứ Uât-thiên-việt 
(Uttara kuru, Băc-câu-lư-châu) rôi trở về 
lại đây chăng? 


- Có thê được. 


- Làm sao mà dùng thân-thể nây bay lên 
trên cối Trời Đại-Phạm-thiên và đên xứ 
Uât-thiên-việt rôi trở vê đây được? 


Na-tiên hỏi Vương: 


- ĐạI-Vương lúc còn nhỏ có khi nào nhảy 
chơi khỏi mặt đât được một trượng 
chăng? 


- Ngày ta còn nhỏ khi có ý muốn nhảy 
cao, liên nhảy cao được hơn một trượng. 


281 


- Bực đắc-đạo ý muốn nhảy đến từng Trời 
thứ bảy cõi Đại-Phạm-thiên, rôi đên xứ 
Uât-thiên-việt, cũng được như ý vậy. 
Vương khen: "Lành thay!" 
+ 
092.- Có thể ngưng hơi thở ra vào 
chăng? 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Sa môn các Khanh thường nói, có bộ 
xương đài đên bôn ngàn dặm, làm sao mà 
có được bộ xương dài như thê? 
- Đại-Vương có nghe nói ở ngoài biến lớn 
có con cả không-lô tên là Chât, thân nó 
đài đên hai vạn tắm ngàn dặm chăng? 


- Có, ta có nghe nói đên. 


282 


- Như thê, thân nó đài hai vạn tám ngàn 
dặm thì xương sườn nó phải dài hơn bôn 
ngàn dặm chớ 

Vương lấy làm quái-dị, rồi lại hỏi Na- 
Tiên: 

- Sa-môn các Khanh thường thuyết giảng 
răng họ có thê châm dứt được việc hơi thở 
ra vào. Biệt làm sao mà châm dứt được 
hơi thở ra vào? 

Na-Tiên liên hỏi Vương: 

- ĐạI-Vương từng nghe nói đến ÿ-chí 
chăng? 

- Có nghe nói đến. 

- ĐạI-Vương hãy khởi ý-chí lên trong 
thân-tâm ởi. 


- Ta đã khởi ý-chí lên rôi. 


283 


- ĐạI-Vương hãy xem người ngu-khờ 
chăng thê chế-phục thân 

miệng mình, chăng thê trì-giữ Kinh-giới, 
như thế bọn họ chăng thể nào thây vui- 
sướng với thân mình. Còn với bực học 
Đạo có khả-năng chế-phục thân miệng, 
trì-giữ Kinh-giới, do sự nhứt-tâm mà đắc 
được Tứ-Thiên, do đó liên ngưng được 
hơi thở ra vào. 


Vương khen: “Lành thay!" 
* 

093.- Biển và nước biến. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 
- Vì sao gọi biển là biến? Phải chăng vì 
những việc khác nên mới gọi là biên? 
- Sở dĩ người ta gọi là biến, vì trong nước 
biển có nửa phân nước, nửa phần muỗi. 


284 
- Tại sao nước biên lại mặn? 


- Sở đĩ nước biển mặn là vì nước ngọt 
chảy đến từ xa và các loài cá, ba-ba, côn 
trùng đủ loại hợp với nước trong mà thành 
ra mặn. 


Vương khen: "Lành thay!" 


% 


094.- Tư-duy đến các sự-việc cao-thâm. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- Bực đã đặc Đạo có khả-năng suy-ngh1 
đên tât cả các sự-việc cao-xa thâm-diệu 
chăng? 


- Dĩ nhiên, các bực đã đắc Đạo đều có đủ 
khả-năng tư-duy mọi việc thâm-ảo cả. 
Kinh Phật thật hết sức là thâm-ảo về mọi 
Sự-VIỆC, chắng thê nào đo-lường nôi, tât 


285 
cả mọi sự-việc ây đêu phải do trí-huệ 
đoán-định ra. 


Vương khen: "Lành thay!" 


* 
095.-Tỉnh-thân, Trí-huệ và Tụ-nhiên. 
Vương lại hỏi Na- Tiên: 


- "Tinh-thần con người, frí-huệ và tự- 
nhiên, cả ba điêu ây đồng như nhau hay là 
khác với nhau? 

- Tinh-thân chủ về sự hiểu-biết, trí-huệ 
thông-hiêu được Đạo, còn tự-nhiên là hư- 
không chăng có người. 


+ 


096.- Phân-tách kỹ thân-tâm ra, đó là 
Võ-Hơã chăng? 


Vương lại hỏi Na- Tiên: 


286 


- Được làm người, cái chi làm cho ta đắc 
được làm người? Mắt thì thấy sắc, tai thì 
neghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, miệng thì 
nếm vị, thân thì biết chỗ thô, chỗ nhuyễn, 
trí thì biết phân-biệt điều lành, điêu ác, thế 
thì cái chi làm cho ta đăc được làm 
người? 


Na-Tiên liên hỏi lại Vương: 


- Thí dụ như có người khiến cho mắt 
nhướng lên ra khỏi đông-tử thì có thấy 
được rộng xa hơn chăng, khiến cho vễnh 
tai to lên thì có nghe được tiếng ở thật xa 
chăng, khiên cho mũi hỉnh lớn lên thì có 
ngửi được mùi nhiêu thêm chăng, khiến 
cho miệng mở hoác ra thì có nễm được 
nhiều vị chăng, khiến cho da thịt căng 
phông rộng ra thì có biết thêm thô nhuyễn 
chăng, khiến cho trí vượt nỗi lên thì có 
suy-niệm được nhiều thêm chăng? 


- Chăng được. 
Na-Tiên liên nói: 
- Đức Phật, tại chỗ làm, Ngài đã làm 


đượcviệc thật khó; nơi chỗ biết, Ngài đã 
biết rât thâm-diệu. 


- Chỗ đã làm việc thật khó, chỗ đã biết rất 
thâm-diệu, ý-nghĩa như thế nào? 

- Đức Phật nói, Ngài có thê biết được các 
bộ-phận ở trong bụng người, giải-thích 
được những gì mặt thấy, tai nghe, mũi 
ngửi, miệng nếm, thân sờ chạm, cắt nghĩa 
các điều thành-bại, các việc neghI-ngờ, 
giảng rõ các tư-tưởng, ý-niệm, các vẫn-để 
tâm-linh. 


Na- Tiên lại nói: 
- Như có người ngậm một ngụm nước 
biên mặn, có thê nào phân-biệt ra được 


288 


phân nước nảo là nước từ suôi chảy đên, 
(...) phân nào từ sông chảy đên chăng? 


- Nước hòa chung lại thành một, làm sao 
biết riêng được. 


- Chỗ Phật đã làm một việc thật khó, là 
phân-biệt biết rõ hương-vị của mọi thứ 
nước, như nước biên mà nay Đại-Vương 
còn chưa thể phân-biệt được, như thần-trí 
con người vẫn chưa thấy được trong thân 
có sáu sự-việc chăng thể thấy. Bởi thê cho 
nên, Đức Phật đã giải-thích, tòng theo 
tâm-niệm mà đến với mắt mới thây vật, 
tòng theo tâm-niệm mà đến với tai mới 
nghe tiếng, tòng theo tâm-niệm mà đến 
VỚI mũI mới ngửi mùi, tòng theo tâm- 
niệm đến với miệng mới nêm vị, tòng 
theo tâm-niệm đến với thân mới biết 
sướng khổ, nóng lạnh, thô cứng, tòng theo 
tâm-niệm đến với ý mới biết chỗ qui- 


289 
hướng. Phật tất biết hết cả, phân-biệt giải- 
thích rõ-ràng hệt cả. 

Vương khen: "Lành thay!" 


+ 


097.- Luận-bàn Giáo-Pháp, Vương và 
Na- Tiên đÊH VHI. 

Na- Tiên nói: 
- Đã quá nửa đêm tôi, tôi xin ra vê. 
Tức thì, Vương liên ra lịnh cho các quan 
hâu-cận mang bôn súc vải dây có tâm dâu 
mè dùng làm đuốc, để đưa Na-Tiên vẻ, 
dặn phải phục-vụ Na-Tiên như đang 
phục-vụ cho Ta. Các vị hầu-cận đông tâu: 
"Xin tuân lịnh dạy." 


Vương nói: 


290 


- Được vị thầy dạy như Na-Tiên, và có 
đệ-tử như Ta, chắc là mau đặc Đạo lăm. 


Tât cả các câu hỏi Vương nêu lên Na-tiên 
đêu nhứt-nhứt đáp đây-đủ hết. Vương hết 
sức hoan-hỉ. Vương liên cho xuất kho 
mười vạn bộ y thật đẹp đề cúng-dường 
Na- Tiên. Vương nói: 

- Kế từ nay, xin nguyện Na-Tiên hăng 
ngày cùng tám trăm vị Sa-môn đên Cung- 


điện nây để dùng cơm, và nêu có cân 
dùng chi, Ta sẽ xin cung-phụng ngay. 


Na- Tiên thưa: 

- Fôi làm đạo-nhơn nên chăng có điêu ch 
ham-muôn. 

- Na-Tiên nên nhận đề tự giúp cho mình 
và cũng nên g1úp cho Ta luôn. 


291 


- Thế nào là giúp tự-thân và giúp luôn cho 
ĐạI- Vương? 


- Sợ e người ngoài bàn-tán bảo răng Ta 
keo-klệt, Na-Tiên đã vì Vua giải hết các 
chỗ hô-nghi mà Vua lại chắng ban-thưởng 
øì cả; hoặc sợ e có kẻ khác bảo, Na- Tiên 
đã chăng giải nỗi được các chỗ Vua còn 
hô-nghi, nên chăng được Vua ban-thưởng 
øì cả. Na-tiên mà nhận, đó là giúp Ta 
được phước, mà cũng giúp cho Na-Tiên 
giữ được tròn danh-tiêng... Cũng như con 
sư-tử bị giam nhốt trong cái chuồng băng 
vàng đang muốn thoát ra, tuy là Quốc- 
vương tại trong cung, nay Ta tỉnh ngộ, 
lòng chắng được vui, muốn bỏ nước mà đi 
hành Đạo. 


Vương dứt lời, Na- Tiên liên đứng lên đi 
vê chùa. 


292 


Na-Tiên đi rôi, Vương thâm nghĩ, Ta hỏi 
Na-Tiên bao nhiêu việc, Na-Tiên vì Ta 
giải rõ bấy nhiêu việc. Các chỗ Ta hỏi, 
Na-Tiên chắng hê chăng giải rõ ý của Ta. 
Na-Tiên trở về chùa cũng tự nghĩ, Vương 
hỏi ta biết bao nhiêu sự, Ta đêu đáp hết 
bấy nhiêu sự. Chỗ Vương đã hỏi, Ta đều 
giải-thích rõ. Na-Tiên lòng hoan-hỉ nghĩ 
như thế cho đến khi trời sáng rõ. 


Sáng hôm sau, Na-Tiên khoác áo cà-sa, 
câm bình bát đi thắng vào cung. Trên điện 
ngọc, Đức Vua liên đứng dậy thi lễ và 
mời Na-Tiên ngôi. Vương bạch với Na- 
Tiên: 

- Khi Na-Tiên ra về rôi, Ta tự nghĩ, đã hỏi 
Na-Tiên biết bao lời, Na-Tiên đều giải- 
đáp tất cả. Ta tự nhớ lại các chỗ đã hỏi 
Na-Tiên, chắng có câu nào Na-Tiên chăng 


293 


giải rõ ý của Ta. Ta nhớ đên các lời đó, 
nên lòng rât là hoan-hỉ mà năm an nghỉ 
cho đên sảng. 


Na- Tiên thưa: 


- Tôi quay vê chùa cũng tự nghĩ, Đại- 
Vương đã hỏi tôi biết bao nhiêu sự-việc, 
tôi cũng đã vì Đại-Vương giảng-giải bấy 
nhiêu sự-việc. Tôi lại nghĩ, các chỗ Đại- 
Vương hỏi tôi, tôi đều phân-tách rõ hết. 
Vì thể mà lòng tôi hoan-hỉ suốt đêm cho 
đến sáng. 


Nói xong, Na-Tiên muốn ra đi. Vương 
liên đứng dậy làm lê tiên Na- Tiên. 


(Kinh Tỳ-kheo Na-Tiên, Quyền Hạ) 
NA-TIÊN TÌ-KHEO KINH 


B.- Phần Tìm hiểu Nghĩa Chữ 


(Các chữ khó, gặp trong bản Phỏng-dịch, 
được sắp theo thứ-tự A,B,C đề dễ tra-cứu. 
Các số in đậm như: 003, chỉ số của các 
Tiểu-mục) 


A 


A-la-hản (003; 005; 022; 086): đạo-quả 
thứ tư, cao nhứt, của hàng Thanh-văn, đã 
tận-diệt các phiên-não và chứng-đắc vô- 
sanh (đặc quả Niết-bàn, chẳng còn tái- 
sanh nữa) (Pali: Arahant; Sanscrit: Arhat). 


A-na-hàm (008; 022): quả-vỊ thứ ba trong 
hàng Thanh-văn, còn gọi là quả Bât-Lai, 
nghĩa là chắng tái-sanh trở lại cõi người 
nữa, mà sanh lên Trời, tiễp-tục tu sẽ 
chứng-đắc quả Niết-bàn. (Pali: Anagàmi; 
SanscrIt:Anagammn). 


295 


Ác-đạo (040): (Ác = xâu, dữ; Đạo = COn 
đường): Ac-đạo là ba nẻo xâu-dữ trong 
đường tái-sanh. Đó là: (1l) địa-ngục; (2) 
nøạ-quỉ (= qui đói); (3) súc-sanh (= thú- 
vật). 

Ác-tâm (032): (Ác = xâu, dữ; tâm = lòng): 
lòng xâu-dữ; trái nghĩa với Thiện-tâm, 
lòng lành. 

An-đinh (021): (An = yên; Định= dừng 
một chô): Tâm an-định là tâm-trạng yên- 
ôn, tâm chăng nghĩ lông-bông, ý-tướng 
dừng hăn. 

An-tinh (002): (An = yên; tịnh = sạch): 
vên-tính và sạch-sẽ. 

An-toa (010): (An = yên; toạ = ngôi): (xin 
mỜI) ngôi yên. 


Áo-não (002): buôn râu, khóc than. 


296 


Áo trăng (010): Người áo trằng nói ở đây 
là nói đến các người còn ở tại nhà, tu theo 
phép Phật. Họ còn chưa được mặc áo 
vàng, dành riêng cho bực xuất-gia. 

% 


^ 


A 

Ẩn-ái (019; 038; 041; 044; 047-b; 049-a; 
065): (Ân = ơn; ái = thương-yêu): niềm 
thương giữa vợ-chông, sự quyến-luyến 
Ø1ữỮa tra1-gái. 

Ản-tu (007): (Ấn = ở chỗ văng-vẻ, ít 
người biết đến; tu = tu-hành): Đến nơi 
rừng núi xa văng đề tu-hành một mình. 


+ 


B 


Ba đường ác (007): Ba đường xâu-ác 
trong cối Luân-hôi; Hán-Việt gọi là Tam 


297 


ác-đạo. Đó là: (1l) địa-ngục, (2) ngạ-qui, 
(3) súc-sanh. 


Ba-mươi-bảy Phẩm Trợ Đạo (023): 
(Phẩm = Chương, mục; Trợ = phụ-g1úp 
vào; Đạo = đường-lỗi tu-hành theo 
Chánh-Pháp): 37 chương-mục trong Kinh, 
phụ-giúp vào việc thông-hiểu và thực- 
hành việc tu-hành theo Chánh-Pháp của 
Đức Phật. Đó là: 

I.- Tứ niệm-xứ: 4 

2.- Tứ Chánh-cân: 4 

3.- Tứ Như-ý-túc: 4 

4.- Ngũ căn: 5 

5.- Ngũ lực: 5 

6.- Thât giác-chi: 7 

7.- Bát-Chánh-Đạo: 8 


Cộng: 37 


298 


Bà-la-môn (004): đạo Bả-la-môn là tôn- 
giáo chánh-thức của cô-Án-độ, tôn-thờ 
đức Đại Phạm Thiên-vương (Brahma), 
theo giáo-lý trong Kinh Vệ-đà (Veda). 
Chữ Bà-la-môn (Pali: Brahmana) còn có 
nghĩa là giai-câp tu-sĩ, cao-quí nhứt trong 
xã-hội cô của Ẩn-độ. 

Bạch (016): tiếng tôn-xưng chỉ sự thưa 
trình lên bực trên. 

Bàng-hoàng (011): Chăng yên-tâm, lo- 
lắng chăng biết vì sao lo 

Bào-thai (049-c; 063; 065): (Bào = ruột; 
thai = thân-thể người khi mới tượng hình 
trong bụng mẹ): thần còn trong bụng mẹ. 
Băc-câu-lư châu (091): Theo khoa địa-lý 
của Phật-học, thế-gian có ngọn núi Tu-di 
cao ở giữa, chung quanh có bôn châu: (1) 
Đông-thăng-thân châu, (2) Nam-thiệm-bộ 


299 


châu, (3) Tây-ngưu-hóa châu, (4) Băc- 
câu-lư châu. Chúng ta sông ở Nam-thiệm- 
bộ châu, còn gọi là Diêm-phù-đê (tên 
nước Ẩn-độ xưa, vì có nhiều cây diêm- 
phù) 

Băng-hà (009): tiếng tôn-xưng đê chỉ sự 
chêt của Vua. 

Bân-cùng (061): (Bân = nghèo; củng = 
túng-cùnø): nghèo thiêu, khôn-cùng. 

Bất an (012): (Bắt = chăng; an = yên): 
tâm chăng yên, lo-lăng. 

Bât-bình-đăng (061): (Bất = chăng: Bình= 
băng nhau; Đăng= hàng): chăng ngang 
hàng nhau, có kẻ hơn, người kém; thiêu 
sự công-băng trong các hạng. 

Bâtchánh (014; 062): (Bắt= chắng: 
Chánh= chơn-chánh; đứng-đăn): Lời nói 


300 


bất-chánh là lời nói chắng ngay-thăng, 
cong-queo, chăng đúng lễ phải. Trái nghĩa 
với Chơn-chánh. 


Bắt-diệt (040): (Bắt= chăng: Diệt = tiêu 
mãt): chăng hê chết đi mật. Bắt-sanh bất 
điệt có nghĩa là chắng hề được sanh ra; và 
vì chắng có sự sanh, cho nên chăng thể có 
sự chết. Cùng nghĩa với Vĩnh-cửu. 


Biện-tài (007): (Biện = tranh-biện, luận- 
giải; Tài = khả-năng hơn người): có tài 
tranh-biện, luận-giải về đạo-lý. 

Bình bát (007; 097): dụng-cụ băng sành 
dùng đựng thức ăn, to như các nôi đất 
nhỏ, các Tì-kheo mang theo để khất-thực 
mỗi buôi sáng. 


Bô-thí (007; 046): (Bố = rộng-rãi, cùng 
khấp; Thí = hiên-tặng, cho): một pháp 
lành đem chia xẻ những gì mình có đên 


301 


những ai đang cần-dùng. Hạnh bố-thí rất 
cao-qúí, giúp đỡ người khác thiếu-thốn, 
đồng-thời giúp mình bỏ được tật rít-róng, 
keo-klệt. (Pali: Dana; Hán- Việt phiên-âm: 
Đàn-na). 


Bốn chúng đệ-tử của Phật (011): đây là 
bốn hàng đệ-tử của Đức Phật: (1) Tì-kheo, 
(2) Tì-kheo-ni, (3) Ưu-bà-tắc, (4) Ưu-bà- 
di. Hai hạng trước đã xuất-gia; còn hai 
hạng sau, tu tại nhà. 

Bốn đại (064): Chữ Hán-Việt là Tứ-đại, 
tức là bôn nguyên-tô: (1) đất, (2) nước, 
(3) gió, (4) lửa; gọi là đại, là lớn, vì chúng 
có mặt khắp mỌI nƠI. 


% 


302 


C 


Cà-sa (004; 01S; 097): áo mặc ngoài của 
tu-sĩ Phật-giáo, màu nâu hay màu vàng. 
(Pali: Kàsàva; Sanscrit: Kasaya). 


Cảm-thọ (042-a): (Cảm = nhận, nhiễm khi 
chạm đến; Thọ = chịu, lãnh). Chữ cảm- 
thọ trong Phật-học đồng nghĩa với chữ 
cảm-giác trong Tâm-lý-học. Có ba loại 
cảm-thọ: (1) cảm thọ vul, gọi là lạc-thọ; 
(2) cảm-thọ buôn, gọi là khô-thọ (3) cảm 
thọ chắng VUI, chắng buôn, øọI là xả-thọ. 


Cao (075): thuốc cao, đặc sên-sệt như mỡ, 
dùng thoa xức. 


Cao-ngao (010): (Cao = tự-cao, xem chỉ 
minh là hơn; Ngạo = kiêu-căng, phách 
lôi): thái-độ tự-cao, khinh người, phách- 
lỗi. 


303 


Căn (027; 049-b): gốc; căn-bản. -_ Trong 
Phật-học, chữ căn có nghĩa là nguôn- Độc, 
căn-bản, nơi làm phát-sanh ra sự hiểu- 
biết, tưrơng-đương với chữ giác-quan, theo 
nghĩa thông-thường. Theo nghĩa nây, sáu 
căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. lrong 
đoạn văn ở trang 20, chữ năm căn lại chỉ 
đến Ngũ căn được nói trong 37 Phẩm Trợ 
Đạo, tức là (1) tín-căn, (2) tân-căn, (3) 
niệm-căn, (4) định-căn, (Š) huệ-căn. Bản 
dịch trong Hán-văn lại phối-hiệp cả hai 
nghĩa trên để giải-thích ý-nghĩa của chữ 
Năm căn, theo cách riêng. 

Cân-cấp (062): (Cân = khẩn-thiết; cấp = 
øâp): hết-sức khẩn-thiết, cân rất gấp. 
Cận-sự-nam (001): người thiện-nam (đàn- 
ông hiển-lành) đến chùa học Đạo và tu tại 
nhà, giữ ngũ-giới (năm điêu răn-câm: (1) 
chắng giết-hại, (2) chắng trộm-cắp, (3) 


304 


chăng tà-dâm, (4) chắng nói dối, (5) 
chăng uông rượu). Pall: Upasaka, Hán- 
Việt: Ưu-bà-tặc. 


Cận-sự-nữ (001): người tín-nữ (đàn-bà có 
lòng tin nơi Phật-pháp) đên chùa làm 
công- quả, học Đạo và tu tại nhà, ø1ữ năm 
điêu răn-câm. Pali: Upasika, Hán-Việt: 
Uu-bà-di. (Xem chữ Cận-sự-nam). 
Chánh-Pháp (009): (Chánh = chơn-chánh; 
Pháp = giáo-pháp). Chữ Chánh-Pháp 
dùng đê chỉ đên giáo-pháp chơn-chánh 
của Đức Phật. Trái nghĩa với Tà-pháp. 
Chánh-tâm (014): (Chánh = chơn-chánh, 
đứng-đăn; Tâm = lòng): 

Chánh-tâm là lòng nøay-thắng, trong- 
sạch. Cùng nghĩa với Tâm thanh-tỊnh. 


305 


Chánh-trực (014): (Chánh = chơn-chánh, 
đứng-đãn; Trực = ngay thăng): Lời nói 
chánh-trực là lời nói ngay-thăng, đứng- 
đăn, đúng theo lẽ phải. Trái với lời nói 
bât-chánh. 

Chê-phục (088; 092): (Chê = kêm chế, đè- 
nén; phục = tuân-phục, tuân theo): bắt 
buộc phải tuân theo, kêm-chê theo con 
đường chơn-chánh. 

Chết yếu (061) chết non; chết đi lúc còn 
quả trẻ. 

Chu-du (089): (Chu= vòng vòng, đi vòng 
quanh, khắp nơi; Du = đi): đi khắp nơi; ở 
đây, chữ chu- -du có nghĩa là Đức Phật đi 
khắp nơi đề giảng đạo. 

Chư Thiên (001) (Chư = các, những; 
Thiên = Trời) = các bực Trời. 


306 


Chương (063): một loài thú rừng giông 
như con nai nhỏ. 


Cung-phụng (097): (Cung = cung-cấp, 
hiến-tặng: Phụng = tuân theo) = theo ý 
muốn của người nhận mà hiến-tặng cho 
Các sự-vật. 

Cúng-dường (007; 069): nguyên là chữ 
cunsg-dưỡng, đọc trại ra là Cúng-dường, 
tức là dâng-hiễn thực-phẩm, quân-áo, 
thuốc-men, phòng giường, cho các bực tu- 
hành. 

Cứu-hỏa (039): (Cứu = cứu giúp; cứu 
chữa; Hỏa = lửa): chữa lửa. 


+ 


D 
Dạ (042-c): lòng dạ, bụng dạ. 


307 


Danh- Thân (043; 045; 046): (Danh = tên 
gọI; Thần = thân-thể): Hai chữ Danh- 
Thân ở đây dùng để chỉ vào thân-tâm con 
người. CIáo-lý Nam-Tlông thì gọi là 
Danh-Sắc: Nàma-Rùpa; Danh là phân 
tâm-linh, tức là tâm; còn Sắc là các thành- 
phân vật-chất, tức là thân; hội cả hai lại 
gọi chung là Thân-Tâm, hay Danh-Sắc. 


Danh-tự (013): (Danh = tên; Tự = chữ): 
tên, danh-xưng. 


Di-Lan (004; 009): tên của vị Vua đứng ra 
thưa hỏi giáo-lý với Tìỉ-kheo Na- Tiên. 
Theo truyên-thuyết, Bô- tát Long-Thọ 
(Nagarjuna), tác- -Biả quyền Kinh Tì-kheo 
Na-Tiên nây, muốn dùng tên Di-Lan để 
ám-chỉ Đức Vua đương thời là Ménandre; 
còn tên của Ti-kheo Na- Tiên (Nagasena) 
để tự ám-chỉ mình. Tên vua Di-Lan, tiếng 
Pali là Milinda, có bản dịch là Di-lan-đà. 


306 


Do-tuân (086): phiên-ầm chữ Phạn 
Yojana, đơn-vị đo chiêu dài, ở Ẩn-độ xưa, 
băng l6 dặm; môi dặm dài 576m. 
Du-ngoạn (010): (Du = đi dạo chơi; ngoạn 
= ngắm cảnh): đi dạo chơi ngắm cảnh. 


Dư-âm (057): (Dư = thừa ra, còn sót; Âm 
= tiêng): tiêng vang còn kéo dải mặc dâu 
âm-thanh khởi lên đã dứt. 


Dừng-ý (024): Dịch-giả Hán-văn dùng 
chữ ý-chỉ (= dừng-ý) để dịch Tứ niệm-xứ 
trong 37 Phẩm Trợ Đạo. Xin xem thêm 
chữ Tứ niệm-xứử. 

% 


Đ 


Đại-hải (069): (Đại = lớn; Hải = biển): 
biên lớn; đại-dương. 


309 


Đại-Phạm-Thiên (008; O11; 056; 087; 
091,): cối lrời cao nhứt của Đục-g1ới, ở 
tầng thứ bảy. (Sanscrit: Mahà Brahma). 


Đại-Tân (009): tên xứ Panjab của Ẩn-độ 
xưa. 


Đại-thần (001; 009; 090): (Đại = lớn; thần 
= quan): vỊ quan lớn. 


Đạo-giá (001) (Đạo= tôn-pláo; giả = 
người): người theo Đạo (bất cứ đạo nào). 
Cùng nghĩa với chữ Đạo-nhơn (097) Đạo- 
1a. 

Đạo-hạnh (Tám loại) (030): (Đạo = Đạo 
tu-hành, đạo Phật; Hạnh = đức-hạnh, g1ới- 
hạnh tu-hành): Khi nói đến Tám loại đạo- 
hạnh, bản dịch Hán-văn có ý nói đến Bát- 
Chánh-Đạo trong Phật-học. Đây là con 
đường Trung-đạo được giảng trong Tứ- 
Điệu-Đê, chỉ vào Đạo-Đề, đường-lỗi tu- 


310 


hành để diệt nguôn-gốc của sự Khổ mà 
chứng-đắc Niếễt-bàn. Bát-Chánh-Đạo gôm 
có tám ngành: (1) chánh-kiến; (2) chánh 
tư-duy; (3) chánh-ngữ; (4) chánh-mạng: 
(5) chánh-nghiệp; (6) chánh-tinh-tân; (7) 
chánh-niệm; (8) chánh-định. So với bản 
dịch Hán-văn, chỉ khác có chữ Chánh 
được thay-thế bằng chữ Trực; cả hai chữ 
nây cũng đông một nghĩa là: ngay-thăng, 
chơn-chánh. 


Đao-lợi (008): cối Trời thứ nhì trong sáu 
cối Trời Dục-gI1ới. Pali: Tavatimsa. 


Đạo-quả (003; 006): (Đạo = con đường, 
đường-lôi tu-tập; Pali: Magga; Quả = quả- 
VỊ, HNĐÔI-VỊ, kết-quả của sự tu-tập thành- 
công; Pali: Phala): Đăc đạo-quả là đặc 
được đường-lỗi tu-tập và tu-hành đạt 
được kết-quả tốt-đẹp. 


311 


Đế-Thích (008): vị vua cõi Trời Đao-LợI. 
thuộc cõi Đục-g1ới. (Pali: Inda ) 


Đệ-tử (007; 077; 097): (Đệ = em; Tử = 
con): người học-trò theo học Đạo. 


Địa-ngục (004; 007; 084; 089): (Điạ 
đât; ngục = nhà tù): nơi giam-cầm các 
vonz-linh lúc còn sông phạm các tội-ác 
nặng. Các hình-phạt nơi địa-ngục thật vô 
cùng thảm khốc, phải chịu nhiêu đời kiếp 
chờ đến khi hết tội mới được tái-sanh lại. 


Đọa (084; 069): rơi xuống dưới; thường 
việt: sa-đọa = lọt xuông dưới 


Đoạn-ý (025): (Đoạn = cắt đứt, dừng hắn 
lại, tiêu mật đi; ÝY = ý-nghĩ, tư-tưởng): 
phép dừng ý lại và chận đứng được các 
vọng-tưởng khởi lên. 


S0, 


Độ-thoát (006): (Độ = đưa qua sông: 
Thoát = vượt qua khỏi): được giác-ngộ và 
giải-thoát; tức là diệt xong các phiên-não 
và chứng-đắc được vô-sanh (chắng còn 
phải tái-sanh trong Luân-hôi). 

Đông-hành (016): (Đông = cùng; Hành = 
đi): cùng đi với. 

Động-tâm (005): (Động = chuyển-động, 
khởi lên; tâm = lòng): trong tâm khởi lên 
một ÿ-nghI, hay một tỉnh-cảm. Trái nghĩa 
với Tĩnh-tâm. 


+ 


G 
Giả-thiết (083): nói giả-t, nói thí-dụ 
như... 


Giác-quan (053: 060): (Giác= biết; Quan= 
cơ-quan, bộ-phận): 


313 


Bộ-phận trong thần người có nhiệm-vụ 
hay biết được sự-vật bên ngoài, hay bên 
trong. Phật-học phân-biệt sáu glác-quan, 
còn gọi là sáu căn như mắt (thấy), tai 
(nghe), mũi (ngửi), lưỡi (nêm), thân (xúc- 
chạm), tâm-ý (hay biết ý-nghĩ bên trong). 
Cùng nghĩa với Căn. 

Giác-tri (054; 054): (Giác= biết; Tri = 
biết): hay-biết. 

Giác-ý (Bảy) (029): (Giác= biết rõ; ý= ý- 
tưởng): bảy ngành của sự giác-ngỘ; trong 
37 Phẩm Trợ Đạo øỌI là Thât ø1ác-ChI: (1) 
trạch pháp, lựa chọn pháp-tu; (2)tinh-tân, 
nỗ-lực tu-hành; (3) Hỷ, mừng: (4) khinh- 
an, tâm nhẹ-nhàng; (5) niệm, lòng thường 
nhớ-nghĩ đến pháp-tu; (6) định, tâm-ý 
dừng trụ lại;(7) xả, nơi mọi cảnh-ngộ 
chắng hê thương, chắng hê ghét, có được 
tâm bình-đăng. 


314 


Trong bản dịch Hán-văn, Bảy giác-ý là: 
(1) ý-giác-ý, nghĩa là hiểu rõ ý-nghĩa của 
pháp-tu; (2) phân-biệt giác-ý, nghĩa là biết 
phân-biệt rành-rẽ giữa các pháp-tu; (3) 
tinh-tấn giác-ý, nghĩa là nỗ-lực tu-hành 
thêm hơn; (4) khả-giác-ý, nghĩa là tâm 
được sảng-khoái, khả-quan; (Š) ÿ-p1ác-ý, 
nghĩa là tâm được an-vui; (6) định-giác-ý, 
nghĩa là tâm đắc định-lực, bỏ được sự 
buông-thả; (7) hộ-giác-ÿý, nghĩa là g1ữ-gìn, 
bảo-vệ, dẹp mọi khuyết-điểm. 

Ciáo-Pháp (097): (Giáo= dạy; Pháp= các 
phép tu-hành): Lời dạy vê tu-hành. Giáo- 
Pháp của Đức Phật được gọi là Chánh- 
Pháp. 

Giới (005; 040; 069; 075; 078; 063; 092): 
Các điều răn-câm do Đức Phật đặt ra, kẻ 
tu-hành cân tuân theo, đề tránh các tội-ác. 
Có Ngũ-giới dành cho cư-sïi tu tại nhà; 


Thập-G1Iới dành cho Sa-di, Cụ-túc-giới 
(250 điều cho Tì-kheo và 348 điều cho Tì- 
kheo-mi), Bô-tát-giới có 10 điều trọng- 
cắm và 48 điều khinh-cắm. (Phạn: Sila). 
Gốc (048; 049): (Gốc = nguôn-gốc, căn- 
bản; dịch từ chữ Hán-Việt là bản; Hữu 
bản-giả = người có gốc; Nhơn sanh-tử bản 
= cái gốc sanh-tử của con người. 


+ 


H 
Hạ-tiện (061): (Hạ = ở dưới thấp; tiện = 
hèn-hạ;): thâp hèn. 
Hải-biên (009): (Hải = biến; Biên = cạnh, 
bià): Tại hải-biên có nghĩa là ở dọc theo 
ven biên. 


316 


Hào-quí (061): (Hào = có thế-lực; quí = 
sang): bực sang-giàu, có thê-lực trong xã- 
hội. 

Hành-đạo (008): (Hành = làm, đi ): Hành 
đạo là ra đi giảng-dạy đường lôi tu-hành 
trong dân-chúng. 

Hạ-thân (010): (Hạ = ở dưới; thân= 
quan){ tiêng khiêm-nhường tự-xưng của 
một vị quan, đôi với Vua; tự xem mình là 
vỊ quan nhỏ. 

Hào-quang (076): vâng ánh-sáng rực-rỡ 
tỏa ra từ thân-hình. 

Hâu-cận (010; 097): (Hâu= hâu-hạ; cận = 
gần); các người đi gân theo bên cạnh đê 
hâu-hạ. 


3U? 


Hậu-cung (016): (Hậu = ở phiá sau; Cung 
= cung-điện): ở cung sau, thường dành 
cho các phi-tân, phụ-nữ trong đên Vua. 


Hiệp-tụ (013): (Hiệp= hợp lại; gom lại; 
Tụ= tụ-hội lại): gom chung lại các phân 
nhỏ, khác nhau, thành chung lại một đơn- 
vị lớn. 


Hiếu-thuận (020; 031; 061): (Hiểu = biết 
ơn cha-me và ăn-ở phải đạo làm con; 
Thuận = chăng trái nghịch với; theo 
đúng): Chữ Hiêu-thuận theo nghĩa thông- 
thường là làm con ăn ở phải đạo với cha- 
mẹ, biết ơn, thương-mến và phụng-dưỡng 
cha-mẹ. Nơi đoạn văn nây, dịch-g1ả tiêng 
Hán có lẽ dùng chữ hiểu-thuận để dịch 
chữ giớI-hạnh trong Chánh-văn chăng? 


318 


Hình-sắc (049-b): (Hình = hình dạng; sắc 
= màu sắc): Hình-dạng và màu sắc của 
các vật mà mắt nhìn thây. 

Hoan-hi (007; 008; 011; 097): vui mừng. 
Hỏi bí (010): Hỏi khó, khiên người bị hỏi 
chăng thê trả lời được. 

Hộ-tông (010): (Hộ = Dbảo-vệ, Tống = đưa 
đi theo): cùng đi theo đê bảo-vệ. 

Hôồi-cung (015): (Hỗồi = trở VỆ, quay vệ; 
Cung= đên): Hôi cung là trở vê cung-điện. 
Hôi-cải (089; 090): (Hỗi = ăn-năn, hỗi- 
tiệc; Cải = sửa đôi): biệt lôi nên chịu sửa 
đôi, và hứa chăng táI-phạm nữa. 
Hội-chủng (007): (Hội = tập-họp đám 
đông; chúng = sô đông): đoản-thê, hội- 
họp. Hội-chúng, ở đây, là đoàn-thê các tì- 
kheo. 


319 


Hội-kiên (010): (Hội = củng gặp nhau; 
kiến = thấy): gặp nhau để bàn việc với 
nhau. 


Hủy-phạm (040): (Hủy = bỏ ởi, làm cho 
hư; Phạm = lỡ làm trải ngược lại): Hủy- 
phạm là chắng tôn- -trọng và làm ngược lại, 
cô tình làm cho tiêu mất đi. 


Hư-không (095): (Hư = chăng thật, hư- 
dối; Không = rông-rang, văng-lặng): cõi 
không-øglan văng-lặng, rông-rang. Xin 
xem thêm chữ Không. 


Hữu-trí (047-b; 049-c): (Hữu = có; Trí = 
đem tới): Chữ hữu-trí, trong đoạn văn 
này, nghĩa đen là có đưa tới, có đem lại. 
Nếu ta hiểu theo nghĩa rộng, hữu trí là có 
sự truyền-đạt từ một sự-viỆệc nây đưa tỚI, 
hoặc đem lại, một sự-việc khác. 


+ 


320 


K 
Kiên-côỗ (033): (Kiên= cứng; cố= bên 
vững): bên vững, giữ lâu. 
Kiên-trì (033): (Kiên= cứng; TrÌ= giữ): 
ø1ữ-gìn bên-vững. 
Kiện-tướng (040): (Kiện = mạnh-mẽ; 


Tướng = người câm đầu quân-lính): vị 
tướng-quân mạnh-mẽ và tà1-Ø1ỏ1. 


Kinh (069, 075, 078; 079, 083): bản văn 
chép lại lời dạy của chư Phật, Bồ-tát, 
được ghi lại trong Đại-Tạng. Thí dụ như 
Kinh Kim-Caneg, Kinh Pháp-Cú. (Pali: 
Suta Sanscri: Sutra; Hán-Việt: Khế- 
Kinh.) 

Kêm-chế (028; 033): giữ-gìn cho đúng; 


Kêm-chế cùng nghĩa với chữ Khăc-phục 
(011). 


321 


Kệ (005): bài văn ngăn, thường là bôn câu 
thơ, tóm-tắt lại lời Phật đã giảng trong 
Kïnh. (Pali, Sanscrit: Gatha). 


Ky-thọ Câp- -cô-độc (001): Ky-thọ là các 
hàng cây cố-thọ của Thái-tử Kỳ-đà; Cấp- 
cô-độc là danh-hiệu của vị trưởng-giả 
øiàu-có xây cât chùa Kỳ-viên để Đức Phật 
và các vị Ti-kheo trú-ngụ. Nguyên Thái- 
tử Ky-đà có khu vườn đẹp-đẽ, ông Câp- 
cô-độc muôn mua để cất tịnh-xá. Thái-tử 
bảo, chở vàng lót khắp mặt đất thì bán 
cho. 


Ông Câp-cô-độc lót vàng khắp vườn, chỉ 
trừ các hàng cây cô-thọ lót vàng lên chẳng 
được. Thái-tử chăng nhận vàng, hiến luôn 
khu vườn; vì thê chùa Kỳ-viên được gọi là 
đã xây cất trong vườn Kỳ-thọ Câp-cô-độc. 
(Phạn: Jetavana). 


E722, 


KŠỹ-nữ (015): (Kỹ = khéo-léo; nữ = phụ- 
nữ; đản-bà, cô gái): các phụ-nữ múa hát 
trong cung Vua. 

Ky-sĩ (010): (Ky= cỡi ngựa; Sĩ = binh-sĩ): 
các binh-sĩ cỡI ngựa. 

Khai-ngộ (014; 017): (Khai = mở ra; Ngộ 
= hiểu rõ): Khai- -_ngộ, có nghĩa là mở rộng 


tâm lòng ngay-thăng ra để hiểu biết được 
Chơn-Lý. 


Khan (016): tiếng Hán-Việt, có nghĩa là 
keo-kiệt, quá hà-tiện. 

Khanh (013; 017; 052; 064): Tiếng nhà 
Vua gọi các quan; hoặc tiêng gọi nhau 
thân-mật. 

Khắc-phục (011): chế-phục được; thắng 
được khiên cho kẻ kia phải chịu đâu-hàng, 
tuần theo ý mình. 


ETẠo) 


Khất-thực (007): (Khất = đi xin ăn; Thực 
= ăn): Theo GIới-Luật của nhà Phật, các 
Tì-kheo chăng được có nghệ mưu-sanh 
riêng, môi sáng phải đi xin ăn, gọi là khất- 
thực, để nuôi mạng sông mà tu-hành. Đó 
là dịp để tu-sĩ dẹp lòng tự-ái, và đông thời 
øleo duyên giáo-hóa với dần-chúng cùng 
tạo phước lành bỗ-thí cho họ. 


Khẩu đâu (007): (Khâu = = cúi xuống ): cúi 
đâu sát xuống làm lễ. 


Khoái-lạc (012; 054): (Khoái = sướng; lạc 
= vui): điêu sướng-khoái, điều vui-sướng. 


Không (017; 039; 040): Chữ Không, tiếng 
Hán- Việt, có nghĩa khác và rộng hơn chữ 
không trong tiếng Việt thuân-túy. Chữ 
không của tiêng Việt có nghĩa phủ-định, 
là chăng có. Chữ Không trong tiếng Hán- 
Việt có nghĩa là rỗng-rang, chăng chứa 


324 


đựng gì, chăng dính-mắc vào đâu, văng- 
vẻ, an-tịnh. Xin đừng lâm chữ Không với 
hai nghĩa quan-trọng đó. 


Khô (039; 040; 047-b; 049-c; 049-c): Chữ 
Khô được dùng để dịch chữ Pali dukkha 
với nghĩa là gây ra sự khó-nhọc, đau-đớn 
về thể-chất, hoặc về tinh-thân; đôi khi 
được dịch ra là bắt-toại-nguyện, tức là 
chắng làm vừa-ý. Trong Kinh Chuyến 
Pháp-Luân, bản Kinh đâu-tiên do Đức 
Phật thuyết-giảng, về Bốn Chơn-Lý 
Nhiệm-mâu (Tứ Diệu Đê), trong đó Khố- 
để (chơn-lý về sự Khổ) kế rõ những gì 
làm cho con người phải khỗ-sở trong cuộc 
sông. 

Khởi-phát (052): (Khởi = nỗi lên, mới bắt 
đầu; Phát = sanh ra, bộc lộ ra): bắt đầu 
sanh ra. Cùng nghĩa với Khởi-sanh (052). 


E /ển) 
Khởi-thủy (083): (Khởi = nối lên, phát- 
sanh ra; Thủy = lúc mới bắt đâu): xưa kia 
lúc mới vừa bắt đâu có thê-g1an. 


+ 


L 
La-hán (086): Xin xem chữ A-la-hán. 
Lảu-thông (009): biết thật rành-rẽ. 
Lâm thời (062): (Lâm = khi xảy đến; Thời 
= lúc): lúc xảy đên. 
Lâm trận (062): (Lâm = ởi vào, đến; Trận 
= trận chiên): khi đánh nhau; xông vào 
trận chiên. 
Liên-tục (037): (Liên = kế theo sau; Tục = 
tiêp-tục): kế tiếp theo sau chắng dứt. 


Lộc riêng (063): (Lộc = phước, bông-lộc, 
lương-bông). Chữ Lộc dùng trong đoạn- 


326 


văn nây có hàm nghĩa là phước riêng 
được dành sẵn từ trước. Dựa theo ý-nghĩa 
đó, Thiện-Nhựt tôi nghĩ có lẽ chữ Lộc nây 
tương-đương với chữ Nghiệp-lực, tức là 
những ảnh-hưởng tích-lũy sẵn do những 
hành-động cô-ý cũ trong các đời trước đã 
tạo nên. 


Lưu-luyễn (044): (Lưu = giữ còn lại; 
Luyên = mên thích): còn mên thích mãi. 
Lưu-ly (033): ngọc trong-suốt tựa như 
chât pha-lê (kiêng). 


+ 


M 


Mặc-nhiên (007): (Mặc = Im-lặng; nhiên 
= tự-nhiên): GIữ sự Im-lặng, có ý ngâm 
châp-nhận. 


Tiả 


Mâu thương (075): (Mâu = binh-khí xưa, 
gậy dài có mũi nhọn; Thương = Sang = 
binh-khí xưa, gậy sắt dài có mũi nhọn): 
hai loại binh-khí xưa dùng đề đâm. 


Mục-tiêu (007): (Mục = con mắt, chỗ mặt 
nhìn chăm-chú đến; tiêu = cái mốc, chỗ 
đang được nhăm vào): chỗ đang nhắm 
vào để băn; gân nghĩa với chữ mục-đích. 


+ 


N 


Na- Tiên (001): tên của vị Tì-kheo giảng- 
giải øláo- lý cho Vua Di-Lan. (Pali: 
Nagasena). Đây là một tên tưởng-tượng 
của tác-giả quyến "Kinh Tì-kheo Na- 
Tiên". Cách sách Luận cho răng, Bô-tát 
Long-Thọ (Phạn: Nagarjuna) người sáng 
tác ra quyền sách nây, đã muôn dùng cái 


328 


tên Na-Tiên đó để ám-chỉ chính mình, khi 
đôi-đáp với Vua. 

Nê-Hoàn (007; 011; 041; 046; 049-c; 049- 
c) còn đọc là Niết-bàn. Phiên-âm từ chữ 
Pali: Nibbàna; Sanscrit: Nirvana, có nghĩa 
là ra khỏi rừng u-tối; tức là đã tận-diệt hết 
các phiên-não, chứng-đắc được vô-sanh 
(chăng còn phải tái-sanh trong Luân-hôi), 
được tự-tại trong cảnh văng-lặng, an-VUI. 
Cùng nghĩa với chữ Hán- Việt: Viên-tịch. 
Ni (001): nữ tu-sĩ theo đạo Phật. Còn gọi 
là Ty-kheo-m1. 


Niệm (077; 088): Chữ Niệm, dùng như 
danh-từ, có nghĩa là tư-tưởng, ý-nplhi; 
dùng như động-từ, có nghĩa là nhớ nghĩ 
lại trong lòng. Chữ niệm ở đoạn văn trang 
63, có nghĩa là còn có tư-tưởng khởi lên 
trong tâm, tức là tâm còn chưa đến mức 


329 


văng-lặng, thanh-tịnh như tâm của Đức 
Phật. 

Niệm-Đạo (001) (Niệm = nhớ nghĩ luôn 
trong lòng; Đạo, ở đây là Chánh-Pháp): 
suy-tưởng đên Chánh-Pháp. 

Niễt-Bàn (007; 011; 065; Ø74): chung một 
nghĩa với chữ Nê-Hoàn ở trên. 

Ngà voi (002): đôi ráắng nanh của voi, dài 
và trăng, trông như cặp sừng. 

Ngạ-qui (004; 007): qui đói. (Pali: Peta; 
Sanscrit: Preta). Đây là một hạng chúng- 
sanh thuộc đường dữ, thần hình ôm-o, 
bụng to, cô nhỏ, luôn luôn đói khát. 

Ngày trai (003): những ngày ăn chay, p1ữ 
giới của bực tu-hành. Sáu ngày trai trong 
tháng là: mông l1, S, l4, răm, 23 và 29 


330 


hoặc 30. Tiếng Hán-Việt gọi ngày trai là 
trai-nhựt. 


Ngàm vành xe (013): lỗ hỗng trong vành 
bánh xe, nơi trục xe năm xuyên qua, để 
chịu đựng sức nặng của xe. 


Nghiệp (071): Chữ Nghiệp trong Phật- 
học, dùng để dịch chữ Pali: kamma; chữ 
Sanscrit: Karma, để chỉ ảnh-hưởng còn 
lưu lại của các hành-động cô-ý cũ đã qua 
trong đời trước hay đời nây, làm thay- đôi 
cuộc sống hiện-tại và mai sau. Hễ làm 
lành, thì được nghiệp thiện; hề làm ác, thì 
bị nghiệp-ác. Bực A-la-hăn đã dứt hết 
nghiệp, nên chắng cón phải tái-sanh nữa 
trong cõi Luân-hôi. 

Ngoại-đạo (009): (Ngoại = ngoài; đạo = 
đây là đạo Phật): các tôn-giáo khác, chăng 
theo đạo Phật. Xin lưu-ý chữ Ngoại-đạo 


331 


chăng hê có ý-ngh1a xâu là tà-ma, mê-tín, 
như thường nói tà-ma ngoạ1-đạo. 


Ngưỡng-mộ (011): Kính-mộ; yêu-mêễn và 
kính-trọng. 


Ngũ cốc (062): (Ngũ = năm; côc = lúa): 
năm loại thóc lúa như gạo, nêp, đậu, luá 
mạch, luá kê. 

Nhập Niễt-bàn (002): (Nhập = vào; Niễt- 
bàn = cõi văng-lặng) Theo nghĩa thông- 
thường là chêt đi. Xin xem thêm chữ Niêt- 
bàn. 

Nhập-tâm (015): (Nhập = ổi vào; tâm = 
lòng): đã ăn sâu vào lòng; đã thuộc năm 
lòng. 

Nhàn-tịnh (001) (Nhàn =chăng bận rộn; 
tịnh= êm-ả): thanh-văng, chăng bị khuây- 
động. Đông nghĩa với An-tinh. 


332 


Nhiễu (002): đi vòng quanh, theo chiêu 
kim đông-hô, đê tỏ lòng kính-trọng đôi 
với bực đang ngôi tại đó. 


Nhứt-nhứt (058; 097): (Nhứt = một): mỗi 
mỗi đều tuân theo, từng món mội. 


Nhứt-tâm (019; 034; 052; 0852; 068; 092): 
(Nhứt = một; Tâm = lòng): một lòng chú- 
ý đến; chuyên-tâm nhớ nghĩ luôn đến. 


Nộin-động (057): (Nội = bên trong; động = 
chuyên-động, khởi động): sự chuyển- 
động bên trong tâm, tức là khởi lên ý- 
nghĩ, hoặc tỉnh-cảm. 

Nộn-tâm (047-b; 049-c; 049-c; 065) (Nội 
= bên trong; tâm = lòng): bên trong tâm, 
trong lòng. 


33 


P 
Phạm-Thiên (077): (Phạm = phiên-âm 
chữ Phạn là Brahma, Trời Phạm; Thiên = 
Trời): cõi Trời cao nhứt thuộc Dục-g1ới, ở 
từng thứ bảy. 
Phạm-hạnh (077): (Phạm = vua Trời Đại- 
Phạm; Hạnh = đức-hạnh) = đức-hạnh của 
đâng Phạm- Thiên. 
Pháp (024): Chữ Pháp trong Phật-học có 
nghĩa rât rộng: 
I.- Pháp là đường-lỗi tu-hành, như chữ 
pháp-mồn. 
2.- Chánh-Pháp là lời dạy của Đức Phật 
được ghi lại trong Kinh-Tạng. Như chữ 
Ciáo-Pháp. 
3.- Pháp với nghĩa tông-quát trong tiếng 
Pali dhamma chỉ vào tât cả mọi sự-vật, có 


334 


hình hay chăng có hình. Thí-dụ: pháp- 
ĐIỚI. 

Phật (001): bực đã giác-ngộ và g1ải-thoát 
hoàn-toàn. (Phạn: Buddha). Phật là bực đã 
tự-mình giác-ngộ (tự-giác), đem chỗ giác- 
ngộ ra chỉ-dạy cho chúng-sanh (giác-tha), 
và công-cuộc hoá độ chúng-sanh của 
Ngài đã hoàn-thành viên mãn (giác hành 
viên-mãn). Chỉ riêng Đức Phật mới có đủ 
mười danh-hiệu tôn-quí (thập hiệu): Như- 
Lai, Ứng-cúng, Chánh biến-tri, Minh- 
hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô- 
thượng-sĩ Điểu-ngự trượng-phu, Thiên- 
nhơn-sư, Phật, Thế-tôn. 


Phôi (047-b; 049-b; 053): Chữ phối, dùng 
như một động-từ, có nghĩa là kết-hiệp 
nhiều sự-vật chung lại thành một; nếu 
dùng như danh-từ, chỉ nhiêu sự-vật được 
hiệp chung lại thành một sự-vật hỗn-hợp. 


333 


Phục-sanh (044): (Phục = trở lại; sanh = 
sanh, sông): sanh, sông trở lại. 
Phụng-hành (007; 040; 066; 069; 0/75: 
0768; 083): (Phụng = tuân theo; Hành = 
làm): tuần theo lời dạy mà hành-động, ăn 
ở đúng đạo-lý. 


+ 


Q 
Quá-khứ (006; 007; 009; 034; 047; 083) 
(Quá = đã qua; Khứ = đi qua rôi): việc cũ 
qua 1ô; thời-ø1an đã qua. 
Quan-đạo (009): đường cái-quan, đường 
quôc-lộ. 
Quán (024): chuyên-tâm suy-nghï kỹ- 


lưỡng, cứu-xét cân-thận về một đê-tài. 
Kinh-sách thường dùng chữ Quán-chiêu. 


Qui-hướng (096): (Qui = quay về; Hướng 
= chiêu-hướng; phương-hướng): quay về 
theo chiêu-hướng nào đó. 

Quí-nhơn (018): (Quí = tôn-quí, cao-sang; 
Nhơn = người): các người đẹp, cao-qul; ở 
đây chỉ các vị phụ-nữ, hoàng-phi, công- 
chúa, v.v. trong cung Vua. 


% 


R 


Rượu bô-đào (009): một thứ rượu nho quí 
ø1ả, rât ngon. 


+ 


Š 


Sa-di (006): người còn nhỏ tuổi được thọ- 
ØIớIi vào chùa tập-sự tu-hành; đên khi đủ 
hai mươi tuôi mới được thọ Cụ-túc-g1ới 


3j/ 


làm Tì-kheo. (Pali: Sàmanera; SanscrIt: 
Sramanera). 


Sa-môn (0053; 009; 014; 01ó; 064; 075; 
064; 092): phiên-âm chữ Phạn, nghĩa là 
(usqĩE theo đạo Phật. Pali: Sàmana; 
Sanscrit: Sramana). Chữ sa-môn có ba 
nghiã: (1) cân-giả: người siêng làm điêu 
thiện; (2)tức-g1ả: người ngưng mọi VIỆC 
ác; (3)bân-giả: người nguyện cam chịu 
nghèo-khó để tu-hành. 


Sám-hôi (007): (Sám, phiên-âm chữ Phạn 
Ksamayati, có nghĩa ăn-năn, hỗi-tiếc lỗi 
đã qua; Hồi, chữ Hán-Việt, có nghĩa là 
hôi-tiếc, tiếc rẽ vì đã lầm phạm tội): tỏ 
lòng hồi-tiếc tội lỗi lỡ phạm và xin hứa 
chắng tái-phạm nữa. 

Sảng-khoái (069): vô cùng thích-thú, vuI- 
Sướng. 


338 


Sanh-tử (035): (Sanh = sông: Tử = chết) = 
lẽ sống chết. 

Sơ-sanh (037): (Sơ = lúc khởi đầu; Sanh = 
sanh ra): lúc mới vừa sanh ra. 

Sở-mệm (042-c; 056): (Sở = chỗ, nƠI; 
Niệm = nhớ-ngh]): chỗ đang nhớ nghĩ đên 
trong lòng. 

Sở-tác (056): (Sở = chỗ, nơi; Tác= làm): 
chô đã làm, công-việc đã làm. 

Súc-sanh (004; 007): loài thú vật thiêu trí- 
huệ. 

Sư-phụ (007; 068): (Sư = thây dạy; Phụ = 
cha): vị thây dạy Đạo. 


+ 


3Ó0 


T 
Tác-chiên (062): (Tác = làm; chiên = 
tranh đâu, chông giặc): chiên-đâu chông 
lại piặc-g1ã. 
Tai-ương (059; 090): (Tai = tai-nạn, taI- 
hoạ: Ương = hoạ, hại): tai-nạn, tai-họa 
khiên cho phải chịu khô-sở. 
Tái-sanh (037; 043; 069: 073; 057) (Tái = 
lại lần nữa; Sanh = sanh sông): sanh trở 
lại cối Luân-hôi; sanh rồi chết, rồi lại sanh 
chêt nữa chăng dút. 
Tăng (001): nam tu-sĩ đạo Phật. 
Tâm-linh (096): thuộc về tinh-thân, vô- 
hình. 


Tâm-nguyện (006): (Tâm = lòng; nguyện 
= nguyên, hứa giữ gìn trong lòng): điêu 


340 


mình hứa hay mong-câu, sẽ giữ mãi trong 
lòng. 
Tâm-niệm (056; 079; 098): (Tâm = lòng: 
Niệm = ý-ngh1): ý-tưởng nhớ-nghĩ trong 
lòng. 
Tận-diệt (036): (Tận = dứt. hết chẳng còn 


gi; diệt = làm cho tiêu mất đi): dẹp cho 
hết tận gốc-rễ. 


Tì-kheo (001, 059): nam tu-sĩ theo đạo 
Phật. (Phạn: Bhikkhu). Còn nữ tu-sĩ Phật- 
giáo gọi là Tì-kheo-mI (Phạn: Bhikkhum1). 
Tiếng miễn Bắc gọi là Tỳ-khưu và Tỳ- 
khưu-m1. 

Tiên-vương (068): (Tiền = trước; Vương 
= vua): các vỊ Vua đời trước. 


Tinh-tấn (007; 032; 040; 088): (Tỉnh = 
chuyên-tâm; tân = tiên lên): Cô-găng hơn 


341 


lên đê có tiên-bộ; ráng sao cho điêu lành 
được tăng thêm. 


Tinh-yêu (011; 018): (Tình = điều côt- lõi; 
phân quan-trọng nhứt; Yếu = trọng-yếu, 
quan-trọng nhứt): điêu hết sức quan-trọng, 
thiêt-yêu nhứt. 


Tiên-kiếp (004): (Tiên = trước; kiếp = đời 
sông): Tiên-kiếp là các đời sống trước 
trong quá-khứ, trước khi sanh ra hiện nay. 
Tiếp-viện (032): (Tiệp = cứu-giúp; Viện = 
viện-trợ, đem đên giúp): Tiêp-viện là gởi 
thêm binh-sĩ đê đánh thăng giặc. 
Tịnh-khiết (021): (Tịnh, Khiết = trong- 
sạch) = trong-sạch. 

Thái-tử (004; 009): (Thái = lớn, trưởng; 
Tử = con): vị hoàng-tử lớn nhứt, sẽ lên 
nồi ngôi Vua cha. 


342 


Tham-ái (019): (Tham = ham muôn quá 
độ; ái = thương-yêu): sự ham-muôn quá- 
độ. sự yêu-thích quá mức. 

Tham-dâm (021): (Tham = ham muôn quá 
mức; dâm = sự giao-hợp giữa nam-nð): 
quá ham-mê sự dâm-dục traI-gái. 
Tham-dục (022): (Tham = ham muôn quả 
mức; Dục = ham muốn): lòng ham-muôn 
quá mức. 

Tham-tâm (035; 050): (Tham = ham 
muôn quá mức; Tâm = lòng): lòng còn 
ham muôn quá mức. 

Tham-vấẫn (015): (Tham = dự vào; Vẫn = 
thưa hỏI): Cùng nhau thưa hỏi với nhau. 
Thanh-thủy-châu (021): (Thanh = trong- 
sạch; Thủy = nước; châu = hòn ngọc): 


343 


Hòn ngọc có tánh-chất lọc nước đục cho 
trong-trẻo lại, cho tinh-khiêt hơn. 


Thanh-tnh (001; 021) (Thanh = trong; 
Tịnh = sạch): trong-sạch. 


Thanh-văn: (Thanh = Thinh = âm-thanh; 
Văn = nghe): các đệ-tử sống gân bên Đức 
Phật, nhờ nghe Kinh, tu-tập theo Tứ- 
Diệu-Đề (và Bát-Chánh-Đạo) mà đắc các 
quả-vị Thánh, từ Tu-đà-huờn đến A-la- 
hán. (Pali: Sàvaka; SanscrIt: Sravaka) 
Thành-tín (020): (Thành = thành-thật; Tín 
= tin-tưởng): niêm tin thành-thật và vững- 
chắc. 

Thâm-ảo (094): (Thâm = sâu; Ảo = 


huyễn; xem như thật mà chăng thật): sự- 
việc huyên-bí sâu-xa. 


344 


Thâm-diệu (007; 069; 094; 096) (Thâm = 
sâu; diệu = nhiệm-mâu): Kinh thâm-diệu 
là Kinh cao, sâu-xa và nhiệm-mâu. 
Thâm-định (016): (Thâm = xét kỹ; định = 
quyêt-định): xét kỹ lại và quyêt-định. 


Thâm-trọng (006): (Thâm = sâu; trọng = 
nặng): Lời thê-nguyện thâm-trọng là lời 
thê nặng-nê, thâm-sâu, quan-trọng lăm. 


Thân-mạng (080): (Thân = thân- thể; mạng 
= mạng sống): mạng-sông của thân-thê 
COTN n1Đười. 


Thân-trí (096): (Thân = tinh-thân, phân 
vô-hình; Trí = trí-óc): phân tinh-thân biết 
suy-nplh1. 

Thân-túc (026; 091): (Thân= tinh-thân; 
thân-thông; Túc có hai nghiã: (1) dùng 
như tĩnh-từ, Túc là đây-đủ; (2) dùng như 


345 


danh-từ, Túc là chơn để bước đi). Bỗn 
niệm thân-túc là bỗn tâm-trạng của bực 
tu-hành đã đắc thân-thông, hễ khởi lên ý- 
định là có được đây-đủ như ý-nguyện; thí- 
dụ như muốn đến một nơi xa, có thể bay 
đi ngay trong không-khí. Chữ thân-túc 
(091, 73) lại có nghĩa là có bước chơn 
thân, di-chuyền thật nhanh-chóng, đến các 
cõi khác. 

Thập-G1ới (006): (Thập = mười; GIới = 
điêu răn-câm): Mười giới mà Sa-di phải 
tuân theo: (1) chẳng sát-hại; (2) chắng 
trộm-cắp, (3) chắng dâm-dục, (4) chắng 
nói dối, (5) chắng uống rượu, (6) chăng 
trang-sức, (7) chắng xem múa hát, (8) 
chắng năm giường cao, (9) chăng ăn quá 
giờ Ngọ (12 giờ trưa), (10) chăng câm 
tiền-bạc. 


Thiên-Trúc (004; 008): tên của nước Ản- 
độ cũ. 

Thiến-cận (042): (Thiền = cạn; Cân = 
gân). Trí-óc thiên-cận là trí-óc còn cạn- 
cợt và chăng thây được xa. 

Thiện (020): lành, tốt, khéo. 

Thọ Giới (005, 006; 017): (Thọ = nhận 
lãnh; CIới = giới-luật): nhận điều răn-câm 
của Đức Phật đặt ra, đê tránh các tội-ác. 
Thọ-mạng (004): (Thọ = tuổi thọ; Mạng = 
mạng sông): Thọ-mạng là mạng sông theo 
tuôi thọ. 

Thọ-thân (001): (Thọ = cây to lớn, lâu 
đời; thân = thân-linh, các bực vô-hình có 
sức mạnh linh-thiêng): các vị thân-linh 
sông trên cây. 


Thông-đạt (007; 009; 011): (Thông = 
thông-suôt; đạt = đặc được): hiệu thật rõ 
ràng đên tận cả nghĩa sâu-kín. 


Thủy-tộc (063): (Thủy = nước; tộc = nòi 
giông): loài sanh-vật sông dưới nước. 


Thừa sự chư Phật (003): Thừa sự là 
phụng-thờ, phục-vụ. Thừa sự chư Phật có 
nghĩa là theo hầu-hạ chư Phật; ở đây có 
nghĩa là tuần-hành theo các lời dạy của 
chư Phật. 


Thức (047; 051): biết, sự hay-biết. Giáo- 
lý Nam-Tông phân-biệt sáu thức: (l1) 
nhãn-thức, cái biết do mắt thây; (2) nhĩ- 
thức, cái biết do tai nghe; (3) tị-thức, cái 
biết do mũi ngửi; (4) thiệt-thức, cái biết 
do lưỡi; (5) thân-thức, cái biết do da trên 
thân; (6) ý-thức, cái biết trong lòng. Giáo- 
lý Bắc-Tông có thêm hai thức nữa: (7) 


346 


mạt-na-thức, còn gọi lả truyền- tông- -thức, 
có nhiệm-vụ chuyền-đạt cái biết từ ngoài 
vào trong, và từ trong ra ngoài, lại hay 
chấp-ngã; (8) a-lại-da thức, còn gọi là 
tàng-thức, có nhiệm-vụ gìn-giữ các 
chủng-tử (= hột giông của các hành-vi cũ) 
nên còn được gọi là nghiệp-thức. 


Thường-tại (040): (Thường = còn hoài, 
chắng biến-đôi, chăng tiêu-diệt; Tại = ở 
đó): Thường-tại là vẫn giữ nguyên, chăng 
bị thay-đổi, chắng bị hủy-hoại. Cùng 
nghĩa với Thường-còn; Thường-hắng: 
Hữu-thường. Trái nghĩa với Vô-thường. 


Thường-hăng (051): (Thường = còn hoài, 
chắng thay-đôi; hăng = luôn luôn như vậy 
là như vậy): cùng nghĩa với Thường-còn, 
Thường-tạI. Trái nghĩa với Vô-thường. 


349 


Thượng-điện (018): (Thượng = trên; Điện 
= cung-điện): cung-điện lớn ngoài đên 
Vua, chỗ Vua ngự. 


Thượng-Tọa (006): (Thượng = trên; Tọa 
= ngôi). Theo cấp-bực trong Phật-giáo 
Băc-tông, từ Sa-di lên Đại-đức (từ 10 
tuôi-hạ đến 20 tuối-hạ) rôi tới Thượng- 
Tọa (có ít nhứt 30 tuôi-hạ) và đến Hoà- 
thượng (trên 40 tuôi-hạ). Dự một khóa 
An-cư Kết-hạ là được một tuối-hạ. 

Tòng theo (037; 040): dựa theo đó mà 
tiên-triển; do theo lý-do đó mà thay đối. 
Tối-thượng (014): (Tối = hết sức; tất; 
Thượng= cao): Tối-thượng là cao nhứt, 
trên đó chăng øì cao hơn nữa. 


Tôi- -yêu (018): (Tôi = hết sức, trội nhút; 
yếu = quan-trọng: trọng-yếu): điều quan- 
trọng bực nhứt. 


350 


Tràng hoa (033): bông hoa kết lại thành 
xâu. thành chùm. 

Trân-bảo (009; 033): tiếng gọi chung các 
thứ châu, ngọc quí-báu. 

Triển-chuyển (037; 047; 051): (Triển = 
lớn lên; Chuyên = biến- chuyên): lớn lên 
thay đôi theo thời-gian; phát-triên và biến- 
chuyền. 

Trú-sở (016): (Trú = ở; sở = nơi, chỗ): nơi 
ở, chô cư-trú. 

Trụ (034): đứng dừng lại, chắng di- 
chuyên. 

Trụ-trì (006): (Trụ = đứng dừng lại; Trì = 
ø1ữ-øìn): VỊ Sư trụ-tri là vị Sư trưởng- 
thượng và coI sóc một ngôi chùa. 

Trục xe (013): thanh sắt xuyên qua hai 
bánh xe, đề giữ vững chiêc xe. 


sói 


Trục-xuất (007; 007): (Trục = đuổi đi, 
đưôi theo; Xuât = ra khỏi): ở đây, trục- 
xuât là đuôi đi ra khỏi chùa. 


Trung-chánh (010; 062): (Trung = ngay 
chính giữa; Chánh = ngay thắng, chơn- 
chánh, đứng-đăn): Hạnh trung-chánh nói 
ở đầy chính là noI theo con đường Trung- 
Đạo của Đứ c Phật, được thể-hiện bằng 
Bát-Chánh-Đạo. Xin xem thêm chữ Bát- 
Chánh-Đạo. 


Truyên- -đạt (047-b; 049-b): (Truyền = 
truyền sang, chuyền đến; đạt = nhận được, 
tới nơi) = Truyên-đạt có nghĩa là có sự đi- 
chuyền từ một sự-vật nây đến một sự-vật 
khác. Tại trang 37, chữ Truyên-đạt được 
dùng đề dịch chữ Hán-Việt Hữu-trí. 


352 


Trừ-bị (062; 085): (Trừ = lây riêng ra, 
bớt; BỊ = đề dành, phòng-hờ): quân-lính 
dự-bị săn, ở nhà chờ lịnh gọi ra chiên đầu. 


Trữ (038): cất lại để dành về sau. 


Trực (030): ngay thăng. Trực-kiên là nhìn 
thây ngay- -thăng. Trực-niệm là suy-nghĩ 
ngay- -thăng. Trực-ngữ là lời nói ngay- 
thắng. Trực-mạng là lỗi mưu-sanh ngay- 
thăng. Trực-nghiệp là hành-động của 
thân, miệng, và ý đều ngay-thắng. Trực 
phương-tiện là phương-cách làm việc 
ngay thăng. Trực-ý là tư-tưởng ngay- 
thăng. Trực-định là tu đắc định ngay- 
thăng (trái với tà-định). 


Trước-tác (069): sáng-tác, viết và tạo nên 
quyên sách. 


)3 


Trưởng-giả (001; 063) (Trưởng = lớn; giả 
= HBƯỜI): người giàu-có, trướng-thượng 
trong làng, được mọi người kính-nê. 


Tu-đà-huờn (007; 022): quả-vỊ thứ nhứt 
trong hàng Thanh-văn; còn được gọi là 
quả Thât-Lai, nghĩa là chỉ còn tái-sanh lại 
ở cõi người bảy lần nữa, sẽ chứng-đắc 
Niết-bàn. (Pali: Sotapanna; Sanscrit 
SrofapanI) 

Tùy-tùng (018): cùng đi theo đề hâu. 
Tư-duy (094): (Tư = suy nghĩ; Duy = 
tưởng nhở): khởi lên ý-nghĩ trong tâm, 
suy-tưởng. 

Tư-đà-hàm (005; 022): quả-vị thứ hai 
trong hàng Thanh-văn; còn được gọi là 
quả Nhứt-Lal, nghĩa là chỉ còn phải tái- 
sanh lại cõi người một lần nữa mà thôi, sẽ 


354 


chứng đắc Niết-bàn. (Pali: Sakadagamin; 
Sanscrit: Sakrdagamnn). 


Từ-ái (079): (Từ = lòng Từ trong đạo Phật 
có nghĩa là tỉnh thương rộng-rãi mọi 
chúng-sanh giống như tình thương của 
cha-mẹ đôi với đứa con-một của mình. Ái 
= thương-yêu): Tâm-niệm từ-ái là trong 
lòng có ý-nghĩ thương-yêu rộng-rãi đến 
mọi chúng-sanh. 

Tương-kiến (010; 011): (Tương = cùng 
nhau; Kiến = thấy): gặp, thấy mặt nhau. 
Tương-ứng (051): (Tương= củng nhau; 
Ứng = phù-hợp nhau): phù-hợp nhau, 
chắng chông-đôi nhau. 

Tượng-vương (002) (Tượng = VvOI; 
vương= chúa): Voi chúa, voi đầu-đản. 


Em Bì 


Tứ niệm-xứ (024): (Tứ = bốn; Niệm = 
nhớ-nghĩ; Xứ = nơi chôn) Tứ niệm-xứ là 
tên một bản Kinh rất quan-trọng trong 
Trung-Bộ-Kinh (Majjhima Nikaya) được 
Đức Phật thuyết-giảng về bốn lãnh-vực 
của sự quán-niệm: (1) quán về thân; (2) 
quán về cảm-thọ; (3) quán về tâm; quán 
về pháp (= sụ-vật). Người thực-hành phép 
quán nây sẽ đắc được định-tâm, tư-tưởng 
dừng trụ lại và chứng các cập Thiên. 


Tứ Thiên-Vương (008) (Tứ = bốn; Thiên 
= Trời; vương = vua): bôn vị Vua Trời ở 
cõi Dục-giới: (1) Trì-quốc thiên-vương: 
(2) Quảng-mục-thiên-vương; (3) Tăng- 
trưởng thiên-vương; (4) Đa-văn thiên- 
VƯƠNG. 

Tứ-Thiên (005; 092) (Tứ = bốn, thứ tư; 
Thiên = phép tu tịnh-tâm, khiến ý-nghĩ 
dùng lại tâm-trạng rỗng-rang, nhẹ- 


356 


nhàng): Tu Thiên-định trải qua bốn giảI- 
đoạn: Sơ-Thiên, Nhị- Thiên, Tam-Thiên 
và Tú-Thiên. Đên cấp Tứ-Thiên, thân-tâm 
nhẹ-nhàng, tâm-ÿý dừng lại, văng-lặng, 
êm-ả, an-VUI. 
Tự-tại (004; 007; 039): (Tự = chính mình; 
Tại = ở tại ); chữ Tự-tại có nghĩa là sông 
tùy theo ÿ minh, có tự-do, thong-dong, 
chăng còn bị lệ-thuộc vào đâu cả. Tương- 
đương với chữ Tự-do. 

% 

U 
Uế-trược (077): dơ-dáy, nhớp-nhúa. 
Uu-bàdi (082): phiênâm chữ Phạn 
pasika, có nghĩa là nữ cư-sĩ tu tạI-g1a, 


tuần theo Ngũ-GIới. Củng nghĩa với chữ 
Cận-sự-nữ. 


337 


Ưu-bà-tắc (007; 011; 014): phiên-âm chữ 
Phạn, có nghĩa là nam cư-sĩ tu-tạI-g1a, 
tuần theo Ngũ-GIới. Củng nghĩa với chữ 
Cận-sự-nam. (Pali: Upasaka). 


+ 


V 


Vi-phạm (007): (VI = làm; phạm = lỡ làm 
điều trái ngược với chỗ bị cảm-đoán): VI- 
phạm là lỡ làm trái với điều câm-đoán. 


Vi-lai (006; 009; 047; 083): (VỊ = chưa; 
Lai = đến): Việc chưa xảy đến. Cùng 
nghĩa với chữ Tương-laI. 


Vô-ngã (096): (Vô = chăng có; Ngã = Ta; 
bản-nøã): chăng có cái "Ta", chăng có cái 
"bản-ngã”. Theo giáo-lý nhà Phật, có ba 
sụ-thật mà ta thường lâm-lẫn: (1) vô- 
thường (Pali: anicca), chịu sự biến-đối, 


358 


chắng thường-còn; (2) khô (Pali: dukkha), 
gây ra sự chắng vừa ý, bắt-toại-nguyện; 
(3) vô-ngã (Pali: anatta), chăng hê có cái 
“Fa" nào trong thân-tâm con người cả. Kẻ 
nào cho răng có cái bản-ngã, thân ta là 
của ta, kẻ đó vướng phải tà-kiến, gọi là 
mặc phải thân-kiến, ngã-kiên. 


Vô-thường (039; 040; 042-b; 042-): (Vô 
= chắng có; Thường = thường-còn, lúc 
nào cũng vậy, chắng có sự biên-đối): Vô- 
thường là chắng thường-còn, bị biến-đỗi, 
sẽ bị tiêu-diệt. Trái nghĩa với thường- 
hăng. Pali: anicca; Sanscrit: Anitya. 

Vô-vi (004): (Vô = chăng có; Vi = làm): 
Đạo Vô-vi là đạo cầu chứng-đắc Niết-bàn, 
tutập dứt phiên-não và chăng tạo-tác 
thêm điêu gì gây ra nghiệp-lực để phải 
tái-sanh lại trong cõi Luân-hôi. 


KH 


Vương-giả (014): (Vương = vua; GI1ả = 
người): Chữ vương-giảá ở đây dùng như 
một tĩnh-từ, chỉ những øì thuộc về nhà 
vua; trong cầu nây, nói thái-độ vương-g1ả 
là nói đến thái-độ của nhà Vua khi bàn- 
luận thường hay dùng lời nói, uy-quyên 
của nhà Vua mà lắn-át người đồi-thoại. 


+ 


X 


Xá-Vệ (001): tên kinh-thành một tiểu- 
quốc ở miễn Bắc Ẩn-độ xưa, có chùa Kỳ- 
viên là nơi Đức Phật trú-ngụ để hoá-độ 
chúng-sanh. (Pali: Savatth, Sanscrit: 
SravastI). 


Xá-Kiệt (009; 011): tên một nước tưởng- 
tượng, do vua Di-Lan cal-trị. (Pali: 
Sàøalà). 


Xuất-gia (005): (Xuất = ra khỏi; gia = 
nhà): rời øg1a-đình đi tu. 


+ 


Y 
Ý-niệm (042-f; 051; 096): (Ý = ý-nghĩ, 
tư-tưởng; Niệm = nhớ nghĩ): tư-tưởng 
trong tâm. 


KINH TÌ-KHEO NA-TIÊN 


C.- Phân Tìm hiểu Nghĩa Ý 


098.- Xuẩt-xứ của quyền Tì-kheo Na- 
Tiên. 
Kinh Tì-kheo Na-Tiên được kết-tập trong 
Hán-Tạng, Càn-Long Đại-Tạng-Kinh, 
quyền thứ 108, từ trang 706 đến trang 
753, chắng có tên Dịch-gi1ả ra Hản-văn, 
chỉ thấy ghi là sưu-tập vào đời Đông-Tân 


3ó] 


(Trung-hoa). Tác-giả của quyến Kinh, 
theo truyền- thuyết, là Ngài Long-Thọ 
(Nagarjuna), vị Tổ- sư thứ l4 của Thiên- 
tông Ản-độ. Tên quyên Kinh trong Tạng 
Pali là Milinda panha (Vua Di-lan hỏi 
Đạo), thuộc Tiểu-Bộ-Kinh (Khuddaka 
Nikaya). Cũng theo truyên-thuyết, Ngài 
Long- Thọ muôn mượn tên Tì-kheo Na- 
Tiên (Pali: Nagasena) đề tự ám-chỉ mình; 
còn tên Di-lan (Pali: Milinda) lại áảm-chỉ 
đức Vua Ménandre, để nhơn cuộc đối-đáp 
giữa hai người mà trình-bày Giáo-lý dưới 
hình-thức giản-dị, dễ hiểu, và nhứt là để 
giúp ta dứt bỏ được các mối hoài-nghi về 
Chánh-Pháp. 


Kinh Milinda panha được dịch ra rât 
nhiêu thứ tiếng. Tại Việt-Nam trước đây, 
đại-cư-sĩ Đoàn-TIrung-Còn có dựa theo 
bản dịch Pháp-văn, phối-hợp với bản 


362 


Hán-văn, cho xuât-bản quyền Na-Tiên Tì- 
Kheo Kinh, đã được rất nhiều cơ-sở Phật- 
giáo tái-bản và ân-tông. 

Quyên Tì-kheo Na-Tiên nây được gọi là 
kinh, có lẽ vì đã được ghi trong Kinh- 
Tạng, Tiểu- Bộ-Kinh. Nhưng xét theo văn- 
từ, quyền nây vốn là một bộ Luận, được 
một bậc đại-sư sáng-tác; các vị kết- -tập 
Kinh-Tạng gọi đó là Kinh, chắc cũng 
chắng ngoài lý-do là đề-cao cùng tán- thán 
tác-phẩm nây. Trải qua năm tháng, quyền 
"Kinh" được sự hâm-mộ nông- -nhiệt của 
mọi người Phật-tử khắp thê-giới. 

Thiện Nhựt mạo-muội phỏng-dịch từ 
Hán-tạng ra tiếng Việt thông-thường ngày 
nay. Vì tôn-trọng chánh-văn trong Đại- 
Tạng, tôi p1ữ nguyên các danh-từ chuyên- 
môn Phật-học dùng trong bản dịch Hán- 
văn, và xin được phép nói rõ lại các chữ 


363 


ây theo các thuật-ngữ ngày nay, trong 
Phân Tìm hiểu Nghĩa Chữ vả Nghĩa Ý, 
tách riêng ra khỏi Phân Phỏng-dịch. 


+ 


099.- Bồ-cục quyền Tì-kheo Na-Tiên. 


Tuy Kính Tì-kheo Na-Tiên được chia ra 
làm ba quyên: thượng, trung, hạ; nhưng 
xét kỹ vê ÿ-tưởng trong các quyên đó 
chắng thây có điểm khác-biệt sâu-sắc nảo 
để chia thành ba cuỗn; vả lại, các câu hỏi 
vua Di-Lan nêu lên trong ba quyên ấy 
thường được lập đi lập lại đôi ba lân. Vì lẽ 
đó, Thiện Nhựt xin đê-nghị xem toàn-bộ 
quyền sách như một cuốn và chia ra làm 
ba phân chánh: 

I.- Tiên-kiếp của Tì-kheo Na-Tiên và Vua 
Di-Lan (từ tiểu-mục số 001 đến số 008, 
bản Phỏng-dịch). 


364 


2.- Các câu vân-đáp giữa Vua Di-Lan và 
Tì-kheo Na-Tiên. Đây là phần chánh, 
chiếm gân hết quyền sách (từ tiểu-mục sô 
009 đến số 096). 


3.- Tâm-trạng hoan-hỉ của Na- Tiên và DI- 
Lan sau cuộc đàm-luận (tiêu-mục sô 097). 


Sau đây, xin tóm lược ba phân chánh đó. 


+ 


100.- Tóm-lược về Tiên kiếp của Na- 
Tiên và Di-Lan. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa 
Ky-viên, nước Xá-vệ, có đông-đảo các vị 
Tì-kheo, Tì-kheo-n và hơn vạn dân- 
chúng tham-dự để nghe giảng Pháp. Nhận 
thây hôm ấy, tâm-trạng của đại-chúng 
chắng an, Đức Phật liên rời tịnh-xá đi vào 
rừng tòng an-tỊnh, để niệm Đạo. Vào lúc 


365 


ây có Tượng-vương (voi chúa) cũng rời 
bầy voi đang đùa nghịch, đi tìm nơi 
thanh-văng. Tượng-vương trông thây Đức 
Phật liên qùi xuông làm lễ. Đức Phật vì 
Tượng-vương nói Pháp, nhờ đó tâm 
Tượng-vương khaI-nsộ. Kế từ đó, Tượng- 
vương thừa-sự Đức Phật và quanh-quân 
bên cạnh Ngài luôn. Về sau, khi Đức Phật 
nhập Niết-bản, Tượng-vương mến-tiễc và 
đến chùa Ca-La-Hoàn nghe chư Tăng 
tụng Kinh vào các ngày trai. Khi thọ- 
mạng hết, Tượng-vương được tái-sanh lại 
làm người, con trai trong một gia-đình 
Bà-la-môn. (Xin xem lại các tiêu-mục số 
001, 002, và 003). 


Lớn lên, người con trai ây nhớ đến Kinh 
Phật được nghe ở đời trước, mới rời nhà, 
lên non học Đạo. Củng với một tu-sĩ Bà- 
lamôn khác, anh kết làm bạn thiện-tri- 


3ó6 


thức với nhau. Một người nguyện kiếp sau 
sẽ làm vua một nước; một người nguyện 
sẽ làm sa-môn. Như lời họ ước-nguyện, 
trong kiếp sau, một người sanh ra làm 
Thái-tử tên là Di-Lan, tại một nước ở ven 
biển; còn một người tái-sanh lại ở huyện 
Kế-Tân, nước Thiên- Trúc (Án-độ xưa), 
khi sanh ra có áo cà-sa quân quanh mình, 
được cha-meẹ đặt tên là Na- Tiên. 

Do đó, tiên-kiếp của Na-Tiên là Tượng- 
vương: còn tiên-kiếp của vua Di-Lan là 
một tu-sĩ theo đạo Bà-la-môn. (Xin xem 
lại tiều-mục số 004 nơi bản Phỏng-dịch). 


% 


101.- Na- Tiên đắc quả A-la-hán . 


Năm mười sáu tuôi, Na-Tiên thọ giới Sa- 
đi với người cậu là vị sa-môn tên Lâu- 
Hán; vị nây đã đặc được đạo-quả A-la- 


367 


hán. Na-Tiên học thông Kinh-Kệ, giữ-gìn 
Giới-luật thanh-tịnh, đến năm 20 tuổi 
được thọ giới Đại-Sa-môn. Vào ngày 
Răm, Na-Tiên đến chùa Hoả-Thiên-Tự đề 
dự lễ Bố-tát, đọc tụng Kinh-GIới. VỊ 
Thượng- Tọa trụ-trì nhận thây Na- Tiên qùi 
giữa các vị Tì-kheo đêu đã đắc quả A-la- 
hán, thuyết Kinh thí-dụ, giữa các hột gạo 
trăng có lộn hột gạo đen, đó là Na-Tiên, 
còn chưa đắc quả A-la-hán. Na-Tiên buôn 
râu, cúi lạy xin sám-hỗi và đi ra khỏi 
chùa. 


Na-Tiên lại theo học với Sư Ca-Duy-Viễt, 
là một thiền-sư hơn tám mươi tuôi, tánh 
rất nghiêm-khắc. Buổi sáng, Na-Tiên 
mang bình bát của Sư-phụ đi đến nhà một 
cư-sĩ thường hay cúng-dường thực-phẩm 
cho chư Tăng. Sư Ca-Duy-Viết ra lịnh 
cho Na-Tiên phải ngậm một ngụm nước 


368 


mặn trong khi đến nhà vị cư-sĩ đó. Đến 
nơi, vị cư-sĩ dâng hiến thực-phẩm quí-giá. 
Thể theo lời yêu-câu của vị cư-sĩ, Na- Tiên 
thuyết kinh cho nghe, như thê là Na-Tiên 
phạm điêu cấm-đoán của Sư Ca-Duy- 
Viết, vì phải nhồ ngøụm nước mặn ra đề 
nói Pháp. Sau thời Pháp, cả ha1, người nói 
lẫn người nghe, đều chứng quả Tu-đà- 
huờn. Trở về chùa, Na-Tiên bị trục-xuất 
vì vi-phạm giới cắm của Thây, mặc dâu 
thuyết-pháp thành-công có hiệu-quả lớn. 
Na-Tiên lạy Thây, rời chùa, lên non, ân 
tu. Chăng bao lâu, nhờ tinh-tân hành 
Thiên, Na-Tiên chứng quả A-la-hán, đắc 
được các thân-thông. 


Na-Tiên trở lại chùa Hoả-Thiên-Tự, với 
tư-cách A-la-hán, lạy sám-hỗi với chư 
Tăng; rồi ra đi, châu-du khắp nơi để 
øiảng-dạy Kinh-Pháp. Chăng bao lâu, 


369 


danh-tiếng của Na-Tiên vang dội gân xa; 
biện-tài luận-đàm được mọi người kính- 
phục; đệ-tử theo học Đạo rât đông-đảo, có 
nhiêu vị nhờ đó mà đắc được các Thánh- 
quả. (Xin xem các tiều-mục số 005, 006, 
007, 008) 


+ 


102.- Sa-môn Dá-Hoà-La bị vua Di-Lan 
hỏi bí. 

Vua Di-Lan cai-tỊ nước Xá-Kiệt (Pali: 
Sàgalà) rất giàu-có, đất-đai phì-nhiêu, 
dân-chúng hiển-lành, việc buôn-bán tất 
thạnh-vượng. Nhà Vua tuôi trẻ tài cao, 
văn-võ tinh-thông, thường bàn-luận về 
các Kinh-kệ ngoạI-đạo đủ loại. 

Một hôm, nhơn đi du-ngoạn ra ngoài 
thành, Đức Vua thây còn sớm, muốn tìm 
một bực tu-hành đắc đạo để thưa hỏi về 


370 


các Kinh cao và khó. Các quan mời Vua 
đến gặp vị sa-môn Dã-Hoà-La được nỗi 
tiếng là bực có đức-hạnh cao. Vua hỏi vị 
sa-mÔn: 


- Vì sao Khanh cạo râu, cắt tóc, rời bỏ 
ø1a-đình đi tu? Khanh theo đạo nào? 


- Tôi học hạnh trung-chánh của đạo Phật, 
đời nầy được phước, đời sau cũng được 
phước. Vì lẽ đó, tôi xuống tóc, cạo râu, 
rời bỏ g1a-đình, đi tu làm sa-môn. 


- Các người còn mặc áo trắng, tu tại-gia 
mà theo đúng hạnh trung-chánh đó, có 
được phước đời nây và đời sau không? 

- Các người tu tại nhà, theo đúng hạnh 
ttunø-chánh của đạo Phật, cũng được 
phước ấy trong đời nây và cả về đời sau. 


371 


- Thể thì, tại sao Khanh lại bỏ cả gia-đình 
đi tu? 


Sa-môn Dã-Hoà-La im lặng, trả lời chăng 
được. Các quan hâu-cận liên nói: "Đức 
Vua đắc-thắng. Nhà Vua đã thắng vị đạo- 
nhơn." 


Nhà Vua có vẻ tự-mãn, quay lại hỏi các 
quan: 


- Còn có vị sa-môn nào khác đủ sức cùng 
Ta đôirđáp vê các Kinh cao và khó 
chăng? 

Viên quan hầu-cận tên Triêm-Di-Lợi tâu: 

- Có một vị Tì-kheo tên là Na-Tiên, vừa 
đên nước Xá-Kiệt nây, nôi tiêng là thông- 
đạt các Kinh-Kệ của Đức Phật, giải-đáp 
mọi nghi-ngờ rất thông-suốt, có thể cùng 


2 


nhà Vua bàn-luận về các Kinh cao và 
khó. 


Vua liên sai Triêm đi thỉnh Tì-kheo Na- 
Tiên đên hội-kiến. 

(Xin xem lại các tiêu-mục số 009, 010, 
011). 


Trước khi kế tiếp, Thiện Nhựt xin mở 
ngoặc để tìm hiểu thêm vệ hạnh trung- 
chánh mà Sa-môn Dã-Hoà-La nói đến. 
Hạnh, còn đọc là hành, nghĩa là làm; chữ 
đức-hạnh có nghĩa là lỗi-sông, là hạnh- 
kiểm, đứng-đắn, theo con đường lành; 
chữ giới-hạnh có nghĩa là đời- sống đúng 
theo giới-luật nhà Phật, tráảnh mọi điều 
răn-câm. Trung-chánh có nghiã: trung là ở 
thăng ngay chính giữa, chắng nghiêng qua 
hai bên, chánh là chơn-chánh, ngay-thăng, 
đứng-đắn. 


SE) 


Hạnh trung-chánh được nói ở đây tức là 
lỗi sông theo đúng với Giới-luật do Đức 
Phật đặt ra: Ngũ Giới cho người tu tại 
nhà, Cụ-túc-gIới cho các tì-kheo và fì- 
kheo-m tu trong chùa. Nhưng, theo sự 
suy-đoán của Thiện-Nhựt, có lẽ dịch-giả 
bản Hản-văn đã dùng ba chữ hạnh trung- 
chánh để nói đến con đường Trung-Đạo 
và cả Bát-Chánh-Đạo ghi trong bản Kinh 
Chuyển-Pháp-Luân, là bản Kinh đầu-tiên 
của Đức Phật thuyết-giảng tại vườn Lộc- 
Uyên. Con đường Trung-Đạo là con 
đường ở giữa, chẳng nghiêng qua bên 
tham-muốn các lợi-dưỡng, các thú vui 
vật-chất, mà cũng chăng ngã sang bên tu- 
hành ép-xác. Thực-hiện con đường 
Trung-Đạo đó, thì phải theo đúng tám 
ngành của Bát-Chánh-Đạo. Bát-Chánh- 
Đạo gôm có: (1) chánh-kiến, sự thây-biết 
chơn-chánh (2) chánh tư-duy, sự suy-nghĩ 


374 


đứng-đăn; (3) chánh-ngữ, lời nói ngay 
thật; (4) chánh mạng, lỗi mưu-sanh đúng- 
đăn với nghê-nghiệp chơn-chánh; @®) 
chánh nghiệp, giữ gìn thân-nghiệp chắng 
làn quấy, khẩu-nghiệp nói lời chơn- 
chánh; ý-nghiệp suy-tư đứng- đắn; (6) 
chánh tinh-tân, nỗ-lực làm điều thiện hơn 
thêm lên; (7) chánh-niệm, biết giữ-gìn tư- 
tưởng trong tâm thanh-tịnh; và (6S) chánh- 
định, tâm-ý an-trụ đứng-đắn. 


XIn đóng dâu ngoặc lại và kê tiếp. 


+ 


I103.- Vua Di-Lan thủ-thách Tì-kheo Na- 
Tiên. 

Khi quan Triêm-Di-Lợi đên mời, Na-Tiên 

liên cùng chư tì-kheo tới nơi vua đang 

ngự. Từ xa, nhìn đoàn tỉ-kheo di-chuyền, 

nhà Vua trông thây một vị sa-môn đi 


Si B) 


đứng trang-nphiêm, thân-tướng đẹp-đế, 
đoán ngay đó là Na-Tiên. Triêm-DI-Lợi 
đến gân bên Vua, tâu răng, vị fi-kheo Na- 
Tiên vừa đến, và chỉ ngay chính người mà 
Đức Vua dự-đoán là Na-Tiên. Lòng Vua 
rất mừng, nhưng tâm ngài lại cảm thấy 
xao-xuyên. Ngài tự nghĩ: "Tâm ta đang 
bàng-hoàng trước mặt Na-Tiên, chắc là 
Na-Tiên sẽ thắng ta." 


Sau khi xưng tên và các lời thăm hỏi xã- 
ø1ao, cuộc đàm-luận bắt đầu. Vua Di-Lan 
liên dùng một câu hỏi khó, hỏi Na- Tiên: 

- Na-Tiên! Ai là Na-Tiên? Đầu, mắt, tai... 
là Na- Tiên chăng? 

Mỗi câu vua hỏi, Na-Tiên đều đáp: 

- Chăng phải là Na-Tiên. 


376 


(Đề tránh sự trùng-điệp với Phần Phỏng- 
dịch, tại đây, Thiện Nhựt chăng thuật lại 
đây-đủ các chi-tiết hỏi và đáp giữa hai 
người, xin độc-giả chịu phiên xem lại 
tiều-mục sô 013, Phân Phỏng-dịch). 


Rồi Na-Tiên hỏi ngược lại Đức Vua: 


- Xe là øi? Trục xe, vành bánh xe, căm 
xe... có phải là xe chăng? 


Mỗi câu Na-Tiên hỏi về các bộ-phận của 
chiếc xe, Vua đêu trả lời: 

- Chăng phải là xe. 

Na-Tiên liền hỏi câu chót: 

- Vậy cải øì mới thật là xe? 

Đức Vua im lặng, chẳng đáp được. 


Na-Tiên liên kết-luận băng cách trích-dẫn 
một đoạn Kinh Phật, hiệp-tụ các bộ-phận 


si? 


(..) đó lại, là nguyên-nhân để có được 
chiếc xe; con người cũng vậy, hễ hiệp-tụ 
các bộ-phận trong thân-tâm lại thì thành 
ra con người, được đặt tên đề øọI là Na- 
Tiên. 

Vua khen: “Lành thay! Lành thay!" 


Nhà Vua lại hỏi một câu rất khó, để thử- 
thách sự lanh-trí của Na- Tiên. Vua nói: 


- Ta có điều muôn hỏi. 

- Xin ĐạI-Vương cứ hỏi. 

- Ta đã hỏi xong. 

- Tôi cũng đã đáp xong. 

- Đáp những gì đầu? 

- ĐạI-Vương hỏi tôi những gì đầu? 


Đến đây, Thiện Nhựt lại xin ngưng việc 
tóm-tắt bản Phỏng-dịch, và một lân nữa, 


378 


xin mở dâu ngoặc để nêu lên chỗ Vua Di- 
Lan đã thủ-thách Na-Tiên về những điểm 
nào. 

Trước nhứt là cầu hỏi: AI là Na-Tiên? 
Nghĩa sâu-kín của câu hỏi đó là: Vậy chớ 
cái øì mới thật là Na-Tiên? Bản-chất của 
con người là gì? Nơi thân-tâm con người, 
có cái øì là cải Ta, là bản-ngã không? 
Hoặc nói theo những người còn mê-tín, 
trong thân-tâm nây, có cái linh-hôn tôn-tại 
mãi qua thời-ø1an chăng? 

Các câu trả lời của Na-Tiên, cùng lời kết- 
luận trích dẫn Kinh Phật đều quI1 về một 
vân-đê căn-bản của Giáo-lý nhà Phật: lý 
vô-nøã, trong thân-tâm con người chăng 
hề có cái Ta, chắng hề có cái bản-ngã. 
Tuy Na-Tiên chăng nói rõ ra, nhưng ta 
biết thân-tâm con người chỉ là sự tập-hợp 
của năm uấẫn: sắc-uân là phân vật-chât, 


310 


øọI là thân, và bôn uẫn kia, thọ, tưởng, 
hành, thức- uân thuộc về phân tinh-thân, 
tức là tâm. Chắng hê thây trong thân-tâm 
nây, đâu là ông chủ gọi là Ta, đâu là linh- 
hôn, øỌI là phân hôn của Ta cả, chỉ có các 
uấn tập-hợp lại mà thôi. Đó là lý-lẽ vững- 
chắc chứng-minh Chơn-lý vô-ngã của 
Phật-học. 


Na-Tiên đã vượt qua dễ-dàng chỗ Vua 
thử-thách bằng cách hỏi ngược lại: Xe là 
øì? Cái øì trong xe là xe? Vua chắng trả 
lời được, như thế Na-Tiên đã thăng. Rất 
tiệc, nhà Vua chắng hỏi thêm chi-tiết về lý 
vồ-ngã nữa, để chúng ta được dịp học-hỏi 
về cách Na- Tiên giải các mối nghĩ-ngại 
còn sót lại vê Chơn-Lý quan-trọng nây. 


Nhưng nhà Vua lại đưa ra thêm một cầu 
hỏi rât khó, nêu ai mà lớ-quớ, chăng 
nhanh-trí như Na-Tiên, thì liên lọt vào 


380 


cạm-bẫy ngay. Hỏi mà chắng nêu câu hỏi 
là hỏi làm sao? Đáp mà chắng nói ra lời, 
là đáp cách nào? Vua và Na- Tiên đang so 
øươm trí-huệ với nhau đây! 


Nhà Vua muốn hỏi Na-Tiên mà chắng nêu 
câu hỏi lên, tức là Nhà Vua muốn hỏi gì? 
Hai đăng hiện đang bàn-luận về giáo- 
pháp, thế thì câu Nhà Vua muôn hỏi là 
câu hỏi thuộc về Pháp (Dharma, giáo- 
pháp) chớ øì. Tại sao Vua lại chăng nói đó 
là câu hỏi về Pháp. Bởi lý-lẽ rất cao-siêu 
là Pháp vôn Không, tức là Pháp vốn rỗng- 
rang, chăng chứa đựng øì, chăng dính mắc 
øì, chăng có hình-tướng gì, thì làm sao 
diễn-tả ra băng lời nói được. Nếu có nói 
ra câu hỏi về Pháp, tức là mặc-nhiên phủ- 
nhận tánh-chât rỗng-rang của Pháp tôi, 
đâu nêu lên được chỗ Pháp-Không trong 


381 


ø1áo-lý, lại còn khoác thêm cho Pháp một 
hình-tướng ngôn-từ. 


Na-Tiên quả là nhanh-trí, biết ngay chỗ 
ân-ý của nhà Vua, nên mới đáp là, đã đáp 
xong, mà chắng nêu rõ là đáp những gì. 
Nếu Na-Tiên vô-tình hỏi lại Vua, Vua vừa 
nói: đã hỏi rôi, là hỏi gì đâu? thì Na-Tiên 
liên rơi vào cạm-bãy của Vua, chờ đợi 
một câu hỏi về Pháp băng ngôn-từ. Pháp 
vốn là Không, sao diễn ra băng hình- 
tướng của lời nói để hỏi thành câu hỏi, 
hóa ra còn chưa hiểu được điểm giáo-lý 
rất quan-trọng nây của nhà Phật sao? 


Trở lại câu hỏi đầu-tiên Ai là Na-Tiên? Y- 
nghĩa sâu-xa của tiều-mục số 013, là vẫn- 
đê Ngã-không, trong Giáo-Lý Nam-Tông. 
Câu hỏi của Vua và cách đáp của Na- Tiên 
ở tiêu-mục số 015, liên-quan đến vân-đêề 
Pháp-không, trong Giáo-lý Bắc-Tông. Cả 


382 


hai vắn-đề khó-khăn nầy đều được Na- 
liên vượt qua một cách xuât-sắc. Và 
xuất-săc hơn nữa là tác-giả quyền Tì-kheo 
Na-Tiên nây, đã trình-bày hai vân-đề cực- 
kỳ tê-nhị ấy dưới hình-thức hết sức đơn- 
giản, dễ hiệu và đây hứng-thú! 


+ 


104.- Thái-độ trong khi bàn-luận GiIáo- 
pháp. 

Còn một vấn-đề cực-kỳ quan-trọng mà 

các người ưa thảo-luận về giáo-pháp nên 

lưu-tâm. Đó là thái độ thích-nghi của 

những người tham-dự cuộc bản-luận về 

các vân-để tôn-giáo. 

(Tiểu-mục số 014, bản Phỏng-dịch, là một 

đoạn văn hết sức thiết-yêu, kính mong 

người đọc xem lại kỹ và suy-gẫm thêm). 


383 


Sau khi thử-thách Tì-kheo Na-Tiên, Vua 
Di-Lan mới ngỏ ý muôn cùng Sư bản- 
luận về Giáo-Pháp. Băng lời nói bộc-trực, 
Na-Tiên thắng-thăn nói: 


- Nếu Vua dùng trí-huệ để hỏi tôi, thì có 
thể cùng nhau bàn-luận. Nêu Vua dùng ý 
lời vương-giả kiêu-quí, thì chắng thể cùng 
Vua bàn-luận được. 

Sự phân-biệt giữa lời nói của trí-huệ và 
lời nói của vương-giảá đã được Na-Tiên 
trình-bày rât minh-bạch. Lời nói ngay- 
thăng, chơn-chánh, hướng về Chơn-lý, có 
thua có thăng, thất-bại chăng chút giận- 
hờn, là lời nói của bực trí-giả. Lời nói 
kiêu-quí, phóng theo cảm-nghĩ riêng, gặp 
chỗ chăng vừa ý thì trừng-phạt, đó là lời 
nói của bực vương-g1ả. 


384 


Đức khiêm-cung của nhà Vua cũng được 
biêu-lộ ra rât rõ-ràng, đáng cho ta khâm- 
phục, khi Ngài đáp: 


- Nguyện dùng lời nói của bực trí-giả, 
chắng dùng lời nói của vương-giả, chăng 
g1ữ ý-nghĩ vương-giả trong lời mình nói.. 
khiến cho lòng mình chắng mang sợ- Thất 
thành-tâm cùng được khaI-npộ. 


Nhơn vân-đề quan-trọng nây, Thiện Nhựt, 
theo thiên-ý của mình, xin thưa thêm một 
vài điều: 

l.- Kinh-sách Phật-học thường nhăc đến 
lời Phật dạy là phải tránh các cuộc hí- 
luận. Thể nào là hí-luận? Hí là vui-đùa. 
Luận là bàn-cãi. Thường thấy, tiếp theo 
các buôi trà-dư tửu-hậu, nhiêu người tự- 
nhận là bực "tríthức hiểu Đạo" ngôi 
nhâm-nhi tách trà, bàn-luận nhau với lời- 


385 


lẽ dao to búa lớn mà ý-nghĩa lại rỗng- 
tuếch, phê-bình vị đại-sư nây, khen-ngợi 
vị thiên-giả kia, từ Đông sang Tây, hết 
kim đến cổ; đó là... bàn-luận chơi cho 
vui, vậy thôi, chớ nào phải đi tìm Chơn- 
lý, để rút lầy kinh-nghiệm tu-tập. Thế cho 
nên, Đức Phật mới gọi là hí-luận và dạy ta 
cân phải tránh. 


2.- Kinh-sách Phật-học phân-biệt hai loại 
Chơn-lý: (1) sự-thật ở thế-gian, có thể 
đúng nơi nây, vào lúc nây, mà có thê 
chắng hợp với chỗ kia, vào một thời khác, 
cho nên gọi đó là tục-đề, nghĩa là sự-thật 
tương-đôi trong đời sống thế-tục; (2) sự- 
thật đúng muôn đời và khắp mọi nơi, đưa 
con người tu-hành đến nơi giác-ngộ và 
øiải-thoát; vì thế cho nên mới gọi là chơn- 
đề, nghĩa là sự-thật tuyệt-đôi, thuộc lãnh- 
vực xuât-thê-gian. Dùng lời-lẽ của thế- 


386 


gian khó mà vươn lên đến tận Chơn-lý 
tuyệt-đối của lãnh-vực xuất-thêể. Bởi thê 
cho nên, người hiểu-biết bao giờ cũng 
nghĩ là mình chưa hề năm vững được 
Chơn-để, nên phải giữ thái-độ khiêm-hoà, 
chắng dám liêu-lĩnh bảo răng điều mình 
nói là sự-thật duy-nhứt và tối-thượng. Trái 
lại, tâm-trạng người ây nên mở rộng ra 
đón nhận tạm-thời lời-lẽ của người đỗi- 
thoại, hẹn với lòng mình sẽ truy-cứu và 
soát-xét kỹ lại các chỗ đúng cùng sai, hầu 
rút lây kinh-nghiệm tu-tập cho bản-thân. 


3.- Thái-độ thích-nghi trong khi luận-bàn 
về Giáo-lý là phải thành-khẩn trong tư- 
tưởng và lỜI nói: 

a.- Về phiá người thưa hỏi, ở vào vị-thế 
của người đi học Đạo, cần phải giữ lễ-độ 
đối với người mà mình thưa-thiỉnh. Thái- 
độ đứng-đắn là nêu ra các câu hỏi cho rõ- 


387 


ràng, chú-trọng đến chỗ mình còn nghĩ- 
ngờ chưa được giải rõ. Và khi nghe lời 
giảng-giải, phải lắng lòng, chú-tâm, chắng 
VỘI chấp-nhận, cũng chăng bài-bác ngay, 
nêu có chỗ chưa kịp hiểu, thì xin được 
minh-chứng thêm băng các thí-dụ cụ-thể 
trong đời sông hăng ngày. 


b.- Về phiá người được hỏi, chắng bao giờ 
để khởi lên trong lòng mình một chút ý- 
nghĩ tự-hào cỏn-con nào răng mình biết 
Đạo hơn người kia, nếu chắng đáng làm 
Thây thì cũng là người đi trước. Và khi 
ø1ảng-g1á1, phải tùy theo căn-cơ của người 
nghe mà dùng lời-lẽ giản-dị, rõ-ràng, dễ 
hiểu, kèm theo các thí-dụ trong thực-tê. 

4.- Trong một cuộc thảo-luận về các vẫn- 
đề đạo-giáo, có hai điều mà kẻ hỏi và 
người đáp cân nên tránh, thì mới xứng- 


386 


danh là một cuộc thảo-luận đứng-đắn và 
hữu-ích. 


a.- Về phía người hỏi, chớ bao giờ có hậu- 
ý muôn dôn kẻ đỗi-thoại vào ... ngỏ bí. 
Trên địa-hạt tâm-linh, có nhiêu vẫn-đề mà 
chính Đức Phật đã gọi là bât-khả tư-nghì, 
nghĩa là chăng thê nghĩ-bàn được với lời- 
lẽ của thế-gian. Đừng đòi-hỏi có cho được 
những băng-cớ thật cụ-thể, tai nghe mắt 
thây, có thực nghiệm của khoa-học 
chứng-minh, rôi mới chấp-nhận. Điêu 
mình chăng tin được, trong khung-cảnh 
thời-ølan và không-gian hiện-tại, chưa 
chắc hắn là chắng thể nào có được, biết 
đâu đó lại là một sự-thật tại một cảnh-g1ới 
khác, vào một thời khác. Thể cho nên, 
thái-độ khoa-học chơn-chánh là phải tỏ ra 
đè-dặt, chớ vội bác-bỏ hoàn-toàn mà 


389 


chăng cứu-xét kỹ lại khả-năng thông-hiêu 
của ftrÍ-Óc con n8ƯỜI. 


b.- Về phía người đóng vai-trò hướng- 
dẫn, tưởng cũng chăng nên đưa ra "tôi- 
hậu-thơ": tôi nói như thê, có tin thì tu 
theo, còn chăng tin, thì cứ giữ lẫy quan- 
niệm của mình vậy. Người thưa hỏi 
thành-tâm muôn được giải chỗ còn hoàải- 
nghi, nghe câu nói đó rât chán-nản, và 
đạo-tâm vì thể mà lùi sụt. Lại nữa, cũng 
đừng nên dùng luôn câu nói quá dễ-dàng 
nây: tôi nói thể, đạo-hữu cứ đọc đi, tụng 
đi, thi-hành theo đi, rôi sẽ có ngày hiểu rõ 
được ý-nghĩa sâu-xa mà đạo-hữu muốn 
hỏi. Người hỏi đang chờ đợi một vài câu 
khuyên thực-tế, đôi lời giảng-giải gọn- 
gàng về ý-nghĩa chỗ còn đang thăc-mắc, 
làm sao mà tiễp-tục đọc-tụng thêm được, 
nếu chỗ hồ-nghi còn chưa được giải-toả. 


390 


Tưởng chăng có chi là đáng hỗ-thẹn khi 
chính mình nhận thây mình còn chưa đủ 
lời-lẽ để phân-tách điêu đang được hỏi, 
sao lại chẳng thành-thật nhìn nhận sự 
thiêu-sót của mình và mời người hỏi tìm 
đến một bực cao-minh khác? 

5.- Và trong mọi trường-hợp, chớ chăng 
cứ là chỉ trong các địp thảo-luận mà thôi, 
luôn luôn nên giữ thái-độ cởi mở, đón 
nhận mọi lý-lẽ, -- tin hay chắng chịu fin, 
đó là quyên tự-do tư-tưởng riêng bên 
trong của mình -- hãy lắng nghe để cho 
người đối-thoại có đủ cơ-hội trình-bày 
lập-trường. Thái-độ đáng trách nhứt là cố- 
chấp, ôm giữ khư khư các ý-kiến, các 
cảm-nghĩ cá-nhơn, và cả các thành-kiến! 
Thiện Nhựt xin thành-tâm sám-hỗi đã quá 
dài-dòng khi nêu ra nhiêu ý-kiến thô-thiển 
của mình. Xin đóng dấu ngoặc lại và quay 


39] 


về kê tiêp câu chuyện giữa vua DI-Lan và 
tì-kheo Na- Tiền. 


+ 


I105.- Dọc đường, Triêềm-Di-Lợi được 
Na-Tiên khai-ngộ. 


Lúc bây giờ trời sắp tôi, nhà Vua muôn 
quay vê cung. Hôm sau, Vua sai quan 
hầu-cận Triêm-Di-Lợi đi thỉnh Na-Tiên 
đến đên vua để cúng-dường trai-tăng và 
thưa hỏi về Phật-pháp. Na-Tiên cùng với 
tám mươi vị tì-kheo lên đường đến hoảng- 
Cung. 

Dọc đường, Triêm-Di-Lợi nhớ lại cuộc 
nói chuyện hôm qua giữa Vua và Na- 
Tiên, mới thưa cùng Na- Tiên: 


392 


- Bạch Ngài, hôm qua, Ngài có bảo, chăng 
có øì là Na-liên cả, tôi còn chưa hiệu, 
mong Ngài chỉ-dạy thêm cho. 

- Theo ông, thì cái øì là Na- Hiên? 

- Có lẽ hơi thở ra vào chính là Na- Tiên. 

- Hơi thở có ra mà chắng vào, thì con 
người thê nào? 

- Hơi thở ra mà chắng vào lại, mạng sông 
con người châm dứt. 

- Thế thì, các người thôi kèn, thôi ông bể 
lò rèn, thôi tù-và, khi thôi hơi ra, hơi đó 
có trở vào chăng? 

- Bạch, không? 

- Các người thôi đó có vì thê mà chết đi 
chăng? 


3u5 


- Bạch, không; họ chắng vì thể mà chết. 
Xin Ngài chỉ-dạy rõ thêm. 


- Hơi thở ra vào là một phân-việc ở trong 
cơ-thể; cũng như trong tâm có ý thì lưỡi 
nói ra lời; đó là phân-việc của tâm và của 
lưỡi. Mỗi bộ-phận trong thân-tâm đêu có 
phân-việc cả, khi nhìn kỹ lại thì là Không, 
là rỗng-rang, chắng có gì là Na-Tiên cả. 


Triêm-Di-Lợi nghe xong, tâm liên khai- 
ngộ. 


(Tiểu-mục số 017, bản Phỏng-dịch, vừa 
được nhắc lại trên đây, nhăm nêu lên lý- 
do tại sao chăng có gì là Na-Tiên cả, và để 
giải-thích thêm lý vô-ngã: trong thân-tâm 
do năm uấẫn tập-hợp lại nây, chăng hê có 
cái gì gọi là "Ta", Ngã” cả. Bỉnh-dân còn 
mê-fín tin- -tưởng răng mỗi người có một 


linh-hôn bẩt-diệt, cứ đâầu-thai lại làm 


394 


NBƯỜi trải qua nhiêu kiếp. sông chết. "Ta" 
chắng có, mà cả "linh-hôn" cũng chăng 
CÓ; chăng qua vi mê-tín, vì tà- kiên, mà 
vướng-mắc phải ý-tưởng sai-lầm nây là 
coi trong thân-tâm như có cái "Ta", có cái 
"linh-hôn". Tà-kiến đó gọi là thân-kiến, 
hoặc SE h1) 


Sau khi, chư Tăng an-toạ, Đức Vua tự tay 
sới cơm và sớt thực-phẩm dâng-hiễn lên 
cho Tì-kheo Na-Tiên. Tiếp theo bữa thọ- 
trai, nhà Vua sai mang áo ca-sa và giây ra 
cúng-dường Tăng-đoàn. Kế đó, nhà Vua 
truyền lịnh cho các quí-nhơn trong hậu- 
cung phải ra ngoài thượng-điện, ngôi sau 
mản, để theo dõi cuộc pháp-đàm giữa 
Ngài và Ti-kheo Na-Tiên. (Đây là hảo-ý 
rất đáng khen của nhà Vua muốn cho các 
phi-tần trong hậu-cung cũng có dịp học- 
hỏi thêm về Chánh-Pháp). 


Khi 


% 


106.- Săp-xếp lại các loại câu hỏi về 
Giáo-Pháp . 


Đến đây, Thiện-Nhựt vừa kế xong Phân I 
của quyền Tì-kheo Na-Tiên. Tiếp theo xin 
tóm-tăt Phân II của quyền sách là phân 
quan-trọng nói đến các câu hỏi và lời giải- 
đáp giữa Di-Lan và Na- Tiên. 

Rất khó sắp-xếp lại các vân-đê đạo-pháp 
mà Vua Di-Lan đã lần-lượt nêu lên để hỏi 
Tì-kheo Na-Tiên. Nhiễu câu hỏi được 
nhặc đi nhắc lại nhiều lần ở nhiêu đoạn 
khác nhau. Thí-dụ như vấn-đề đi tu làm 
sa-môn, vấn-đề tái-sanh, vân-đề Trí-huệ, 
V.V... 


Tông-cộng tât cả có hơn 60 câu hỏi, có 
thê tạm chia làm mười vân-đê sau đây: 


396 


L- Tại sao đi tu làm sa-môn? 

[IL- Sự tải-sanh, nghiệp-lực, và thuyết 
Luân-hôi; 

II- Phân-biệt các điêu thiện và ác; 
IV.- 37 Phâm Trợ Đạo; 

V.- Trí-huệ; 

VI.- Các loại cảm-thọ; 

VII.- Đắc Đạo và cõi Niết-bàn; 

VIIIL- Phật; 

IX.- Con "Người" và lý-thuyết vô-ngã: 
X.- Các câu hỏi linh-tinh về kiến-thức 
tổng-quát. 


Nơi Bản Mục-Lục có ghi rõ các tiều-mục 
và các trang có liên-quan đến mười vân- 
đề vừa nêu trên đây. 

Trong Phần Tìm hiểu Nghĩa Ý, Thiện 
Nhựt xin mạn phép chăng theo đúng thứ- 
tự từng trang một, trong Bản Phỏng-dịch, 
mà lại lần-lượt xét theo các vẫn-đề nêu 


KV) 


trên đây; xin người đọc chịu phiên tra-cứu 
lại chánh-văn trong bản Phỏng-dịch, nêu 
thây cân. 


I.- Vẫn-đê: Đi tu làm Sa-môn 
T10U7.- Tại sao đi tH làm sa-rmmôn? 


Vắn-đề tu-hành, đối với người còn tại nhà 
và đối với các bực đã xuất-gia, là vẫn-đề 
quan-trọng bực nhứt; vì lẽ đó vua DI-Lan 
đã nêu lên câu hỏi nây, trƯỚC VỚI VỊ Sa- 
môn Dã-Hoà-La, và sau đó lại đặt vẫn-đề 
ây với Tì-kheo Na-Tiên, hơn một lần. 

Nơi tiểu-mục số 010, phân Phỏng-dịch, 
nhà Vua hỏi sa-môn Dã-Hoà-La, vì sao 
cạo đầu đi tu làm sa-môn. VỊ sư nây đáp: 


- Chúng tôi học hạnh trung-chánh của đạo 
Phật, đời nây được phước, đời sau cũng 


398 


được phước; vì lẽ đó, tôi xuông tóc, cạo 
rầu, mặc ảo cả-sa làm sa-môÔn. 


Lý-do đi tu làm sa-môn, ở đây, được Sư 
Dã-Hoà-La nêu lên là để được phước đời 
nây và đời sau. Đó là tu phước. Phước đó 
là phước øì? "Được phước" là cuộc sông 
trong hiện-tại và trong tương-lai được 
nhiêu may-măắn, sung-sướng, thí-dụ như 
được giàu-có, thoát khỏi mọi taI-nạn, 
thân-tâm được an-lạc và gia-quyên chăng 
bị khố-sở, v.v. Sự hưởng-thọ hạnh-phước 
đó được xem như "phân thưởng" để bù- 
đắp cho công khó-nhọc đã tu-hành; "phân- 
thưởng" ấy được gọi là "phước", đều dành 
cho cả hai hạng người tu tại-gla và bực 
xuất-gia, khi đã noi theo đúng "hạnh 
trunø-chánh"”. Hạnh-phước đó do đâu mà 
có? Đó là vì trong đời nây tu-hành, tránh 
các điêu ác, làm nhiều điều lành, tạo nên 


399 


thiện-nghiệp, nên theo Luật Nhần-quả 
được hưởng phước lành, ngay trong hiện- 
đời được kẻ khác mến-yêu, kính-nễ, và 
trong kiếp vị-lai, được sanh lại vào nơi 
cao-sanø, quyên-quí. 


Nhưng mục-đích tu-hành của bực xuât-gia 
chơn-chánh, ngoài việc được phước như 
nĐØƯời tu tạI-ø1a, còn cao-sâu hơn nữa. 
Cao-sâu ở điểm nào? Bực xuất-gia đã lià 
cuộc sông ràng-buộc trong gia-đình, đi tu 
cốt là để được giải-thoát? Sao gọi là giải- 
thoát, ai hay cái øì ràng-buộc mình mà 
phải tìm sự giải-thoát? Đã mang thân-tâm 
năm uân nây thì phải chịu khổ, cái khổ 
chắng chừa một ai, từ lúc sanh ra, lớn lên, 
già, bịnh, chết; thương nhau chăng gặp 
nhau; ghét nhau phải gần nhau, cầu mà 
chắng được; các nỗi Khổ đã được kê đây- 
đủ troneKhố-để nơi bản Kinh Chuyên 


400 


Pháp-Luân. Chính vì muốn đời nây tránh 
các nổi Khổ đó và đời sau chắng phải 
mang lại các nỗi Khô đó nữa, mà các bực 
xuất-gia mới tu-tập theo hạnh sa-môn. 
(Xin xem lại các tiêu-mục số 018; số 085, 
bản Phỏng-dịch). 


Và lại, phước mà người tu tại-gia được 
hưởng đời nây và cả đời sau nữa, là phước 
hữu-lậu, (hữu = có; lậu = rỉ chảy) hướng 
riẾt rôi có ngày sẽ cạn, và khi hết phước 
sẽ phải bị khố-sở trở lại, nhứt là còn chưa 
được giải-thoát vì phải tái-sanh lại trong 
cảnh Luân-hồi. Còn phước mà bực tu- 
hành mong được hưởng là phước được 
øiảithoát hoàn-toàn, vượt khỏi vòng 
sanh-tử của Luân-hôi. Phước đó gọi là 
phước vô-lậu, (vô = chắng có), hưởng 
hoài chắng bao giờ dứt, vì một khi đã 
được hoản-toàn giải-thoát rôi thì chứng 


401 


được vô-sanh, (vô = chắng có, sanh = ở 
đây là tái-sanh, sanh trở lại); chăng còn 
phải lận-đận trong việc chết đi, sông lại, 
chết đi ... nữa, để chịu Khô. 


VớI sự phân-biệt giữa hai loại phước, 
hữu-lậu và võ-lậu, cùng mục-đích thâp và 
cao giữa hai hạng tu-hành tại-gia và xuất- 
gia, giờ đây ta thấy rõ vì sao Sư Dã-Hoà- 
La đã "thua" vua Di-Lan. Sư thất-bại trong 
Cuộc đồi-đáp, chỉ vì Sư chưa phân-biệt 
được phước hữu-lậu của kẻ tu tại nhà, với 
phước vô-lậu của bực xuất-gia; và nhứt là 
mục-đích cao-cả của việc xuât-gia: giải- 
thoát khỏi cảnh Luân-hôi, tránh mọi sự 
Khô, chớ chắng phải chỉ mong được 
sunø-sướng trong đời nây và đời sau mà 
thôi đâu. 

Và đây cũng là dịp để ta phân-biệt thêm 
việc fu phước và việc tu huệ. Tu huệ khác 


402 


với tu phước ở chỗ là nhăm phát-triển Trí- 
Huệ, khi theo đúng Tam Vô-lậu-học (= ba 
môn học vô-lậu, giúp ta đến nơi giác-ngộ 
và ø1ải-thoát: GIới, Định, Huệ). Nhờ giữ 
Ciới thanh-tịnh, thân-tâm thường an-lạc, 
nên tâm dễ đắc Định. Nhờ tâm an-định 
mà Trí-Huệ được phát-triỀn. Nhờ Trí-Huệ 
sánø-suốt mới cắt đứt được các loại 
phiên-não, chấm-dứt sự luyến-ái, mà 
chứng được vô-sanh, vĩnh-viễn thoát khỏi 
vòng lẫn-quần khô-sở của Luân-hôi. 

Đức Phật được tôn-xưng là bực Lưỡng- 
Túc-Tôn, tức là vị đã thực-hiện đây-đủ cả 
hai Phước và Huệ (lưỡng= hai; túc= đây- 
đủ; tôn = tôn-trọng). 


+ 


108.- Có mắy hạng sa-môn? 


Nơi tiêu-mục số 018, Tì-kheo Na-Tiên có 
nêu lên bốn hạng người đi tu theo hạnh 
sa-môn: (1) người vì nợ-nân; (2) người vì 
sợ quan-quyên; (3) người vì nghèo-khó;: 
và (4) người muôn dứt bỏ mọi khố-nhọc 
đời nây, đời sau. Và Tì-kheo Na-Tiên cho 
biết, mình đi tu làm sa-môn là vì câu Đạo. 


Ba hạng người trước đổi tu, chỉ vì muôn 
trỗn tránh, hoặc nợ-nân, hoặc bị rắc-rỗi ở 
cửa quan, hoặc vì quá nghèo-khó. Trỗn 
việc đời mới đi tu, mục-đích nây chắng 
mây chính-đáng. Cũng như các người vì 
thât-vọng, tình-duyên đở- dang, sự-nghiệp 
tiêu-tan, mới vào chủa để tìm nguôn an- 
ỦI; VIỆC xuất-gia như thê khó mà bên lâu 
được; hễ nỗi đau-khố được nguôi-ngoai 
rôi là khó mà chăng nhớ và quay lại với 
việc đời ở thế-gian. Sự xuât-gia cần được 


404 


đặt trên căn-bản: thấy rõ và hiểu thấu các 
nỗi Khổ ở thế-gian, quyết lòng cắt đứt 
mọi ràng-buộc ở gia-đình và xã-hội, để 
tìm cho băng được con đường giải-thoát. 
Có vì câu Đạo, thì đạo-tâm mới vững-bên, 
tinh-tân tu đến ngày giác-ngộ. 


(Về ý-nghĩa của hai chữ sa-môn và tì- 


kheo, xin người đọc chịu phiên xem lại 
Phân Tìm hiêu Nghĩa Chữ.) 


IL- Vắn-đề: Tái-sanh Luân-hồi 


109.- Vẫn-đê tái-sanh được nêu lên 
nhiêu lân trong quyên Tì-kheo Na- Tiên. 


Đê-mục quan-trọng thứ nhì, thường được 
nhắc đi nhắc lại trong quyên "Tì-kheo Na- 
Tiên" nây là vắn-đề tái-sanh. Xuyên qua 
bản Phỏng-dịch, ta thây Vua Di-Lan đã 
nêu vấn-đề nây tất cả mười bỗn lân, mỗi 


405 


lân với một khía-canh khác, và rảI-rác 
khắp quyên sách: 


Các tiêu-mục sô 019; sô 037; sô 0365; sỐ 
043: SỐ 044: SỐ 045; số 047; số 049; SỐ 
050; sô 070; số 071, 072; sô 073; và sô 
087. 


Theo các tiêu-mục vừa được liệt-kê trên 
đây, quyên "“Tì-kheo Na- Tiên" đã xét vân- 
đê tái-sanh dưới các khía-cạnh sau đây: 


l.- Tại sao phải sanh trở lại? AI phải sanh 
trở lại, còn ai thì chắng phải sanh trở lại 
nữa? Người hết tái-sanh lại có tự-biết điều 
đó chăng? Vua hỏi Na-Tiên có biết mình 
còn phải tái-sanh nữa không? 


2.- Khi tái-sanh, dùng thân cũ hay có thân 
mới? Chỗ đã làm thiện-ác nay đi về đâu? 
Thân mới có mang theo nghiệp cũ chăng? 
Thế nào là Danh-Săc triển-chuyển theo 


406 


thờI-ø1an, tòng theo các nguyên-nhân dây 
chuyên? 


3.- Cái "pôc sanh-tử ” của con người là 


øì? 

4.- Chết cùng lúc, có đến nơi tái-sanh 
cùng một lúc không? 

5.- Thế-gian có sự-vật nào tự-nhiên mà 
sanh ra chăng? 


+ 


110.- Thắc-mắc lớn: Chết rôi, đi về đâu? 
Trước khi tìm hiểu Nghĩa Ý của các tiểu- 
mục nói trên, xin được phép xét qua hai 
điểm thăc-mắc lớn thường thây: (1) Chết 
rôi, sẽ đi về đâu? (2) Có "hiện-tượng" tái- 
sanh thật-sự hay không? 


Với mạng sông hiện nay trung-bình vào 
khoảng sáu, bảy mươi năm, con người 


407 


thường thắc-mäc tự-hỏi: Khi chết rôi, sẽ 
đi về đâu? Khoa-học, trong hiện-trạng, 
còn chưa có câu trả lời dứt-khoát. Tùy 
theo giáo-lý và tín-điều riêng-biệt, đôi với 
hiện-tượng “sau cái chết", các tôn-giáo đã 
có lăm cách giải-thích khác nhau. 


Phật-giáo khăng-định với thuyết Luân-hôi 
răng, chúng-sanh sau đời sống hiện-tại, 
tùy theo sự dẫn-dắt của nghiệp-lực, do các 
hành-vi thiện-ác đã qua gây nên, mà tái- 
sanh lại vào một trong sáu nẻo: ba đường 
dữ: (1)địa-ngục, (2) ngạ-qui và (3)súc- 
sanh) và ba đường lành: (4) cối Người, (Š) 
cõi Thân, và (6) cõi Trời). Chỉ trừ những 
bực tu-hành đăc-đạo, nghiệp-lực đã dứt 
hắn và chứng được vô-sanh (vô= chắng: 
sanh= sanh lại, ở đây là tải-sanh) an-nghi 
trong cảnh vắng-lặng của Niết-bảàn vĩnh- 
cửu, mới chăng còn tái-sanh nữa. 


408 


(Với sự trình-bày quá sơ-lược về lý-thuyết 
Luân-hôi như trên đây, chăc-chăn chăng 
thể nào giải-tỏa được nỗi thăc-măc to-lớn 
về câu hỏi "Chết rồi, đi về đâu?" Tuy 
nhiên căn-bản của vân-đề có liên-quan 
đến các cảnh-giới ngoài vòng thế-tục, như 
cảnh địa-ngục, cảnh Trời, cho nên chắng 
thể dùng lời-lẽ và băng-cớ cụ-thể ở cõi 
đời nây mà minh-chứng được. Thái-độ 
khôn-khéo đối với mọi lý-thuyết là nên 
cởi-mở, chăng bác-bỏ hắn, mà cũng chăng 
chấp-nhận ngay, cứ nên ... để bỏ ngỏ, 
"chờ và xem'† ). 


% 


TII1.- Có "“hiện-tượng"" tái-sanh hay 
không? 
Câu hỏi về tái-sanh vừa nêu trên đây rất 
khó mà có hăn một lời đáp rõ-ràng, thăng- 


409 


thăn với đây-đủ các chứng-minh của 
khoa-học hiện-đại được. Tại sao? Vì 
"hiện-tượng" tái-sanh diễn ra chắng phải 
chỉ ở tại thê-gian nây, mà còn ở các cảnh- 
giới khác, ở bên kia thê-giới nữa. (Gọi là 
"hiện-tượng"”, một biên-cô thật-sự có xây 
ra trong một khung-cảnh không-glan và 
thời-gian nào đó). Cũng vì lẽ đó, trong 
quyền "Tì-kheo Na-Tiên", ta đâu thấy 
"vận-đề việc tái-sanh có thật hay không?" 
được đặt ra; trái lại, tác-p1ả xem đó là một 
sự-việc đĩ-nhiên, và mặc-nhiên chấp-nhận 
răng hiện-tượng tái-sanh là có thật, rôi 
bàn ngay đến các khía-cạnh khác của tái- 
sanh như, aI phải tái-sanh, khi tái-sanh cái 
øì còn, cái gì mất, v.v... Phải chăng đó là 
một thái độ dựa theo một sự tin-tưởng 
tiên-thiên, chắng cân chứng-minh, cứ xem 
vân-đề tái-sanh là một hiện-tượng thiên- 
nhiên, một sự-việc tự-nhiên, hễ chết đi rồi 


410 


tât phải có sanh trở lại trong vòng Luân- 
hôi. Đó cũng tựa như đổi với loài thảo- 
mộc, hếễ giả cối, có trái, có hột, thi hột 
giống sẽ nây mâm sanh cây khác để tiếp- 
tục chủng-loại mãi mãi. 


Hiện-tượng tái-sanh có thật hay chắng có 
thật? Quả tỉnh, với khả-năng trí-óc của 
con người trong hiện-tại đây chắng thể 
nào trả lời chính-xác và dứt-khoát được. 
Tại sao? Thử phân-tách việc tải-sanh ra 
làm ba giai-đoạn: (l) có một cá- thể chết 
đi tại thê- -gian nây; (2) cá-thê đó, trong 
thời-gian chắng còn có mặt ở thế-gian, 
được biên-đỗi tại một cảnh- ØIỚớI1 nào đó, 
để có được một thân-tâm mới khác; (3) sự 
sanh ra đời của một cá-thể sau khi được 
biến-đổi, hoặc ở thế-gian, hoặc ở một 
cảnh-gi1ới khác. Trong ba giai đoạn đó, 
trí-óc con người ở thê-gian, chỉ nhận-thây 


4II 


rõ ràng được có hai: một, khi chết và một, 
khi sanh. Còn việc quả-quyết rằng chính 
cá-thể đã chết nay sanh lại dưới thân-thể 
mới này, thì vượt khỏi sự hiểu-biết của 
tâm-trí bình-thường. Thế cho nên, chắng 
thê nào có được một câu trả lời dứt-khoát 
băng lời-lẽ của thế-tục. 


Ciáo-lý Phật-học căn-cứ trên lời dạy của 
Đức Phật Thích-ca mâu-ni tuyên-bố khi 
Ngài đắc đạo tại Bô-đề đạo-tràng răng, 
với thiên-nhãn-thông, Ngài nhìn thây 
chúng-sanh chết nơi nây tái-sanh lại nơi 
kia, trong vòng Luân-hôi khô-sở và lấn- 
quân. Lời tuyên-bô rất rõ-ràng nây căn-cứ 
trên kinh-nghiệm bản-thân của Đức Phật 
ngay sau khi Ngài vừa được giác-ngộ và 
giảithoát hoàn-toàn. Lời tuyên- -bô ây 
giải-tỏa được nỗi thắc-mắc "Chết rôi, đi 
về đâu?" cho những ai tin-tưởng vào 


412 


Giáo-lý nhà Phật; và dĩ nhiên đôi với một 
bực đại-sư như tác-giả quyển "Na-Tiên 
Tìh-kheo Kinh” nây, thì việc táI-sanh được 
xem như một sự-thật có thật chắng cần 
phải bản-cãi nữa; và vì lẽ đó mà quyến 
sách nây đã chắng đặt lại vân-đề tái-sanh 
có thật hay là chăng có thật. 


Đôi với những ai cứu-xét vân-đề ây theo 
nhãn-quan lạnh-lùng và khách-quan của 
khoa-học, chỉ có việc tin hay là chắng tin 
vào lời tuyên-bô của Đức Phật mà thôi; 
nhưng xin được phép nhắc lại lần nữa, đối 
với các người chưa tin hay chăng tin, chớ 
vội bác-bỏ, nên có một thái-độ dè-dặt, bỏ- 
ngỏ, "chờ và xem". 


413 
112.- Cái gì mắt, cái gì còn, khi chết đi? 


Con người ở thế-gian khi nhìn vào người 
chết, biết rõ thân-xác ấy sẽ tan-rả, còn 
phân tâm-linh, vốn vô-hình, chăng biết 
chắc được rôi sẽ ra thể nào, còn hay mất. 


Đôi với người mê-tín, phần "linh-hôn" 
vôn bất-diệt sẽ thoát ra khỏi thân-xác và 
đi đầu-thai, hoặc sanh trở lại ở thế-øian, 
hoặc được lên Thiên-đàng, hay bị đọa 
xuống địa-ngục. Sự tin-tưởng vào một 
'linhhốn bẩt-diệt " chưa thây được 
chứng-minh đây-đủ với bằng-cớ cụ-thê, 
cho nên Phật-học xem đây là một tà-kiễn 
được gọi là thường-kiễn, nghĩa là một ý- 
kiến sai-lâm cho rằng nơi thân-tâm con 
người đã có sẵn một phân tinh-túy, cốt- 
lõi, chắng hê biến-diệt; đã là "người" rôi, 
thì bao giờ cũng là "người" mãi, cho dâu 


414 


sông tại đầy, hay hiện-diện nơi các cảnh- 
g1ới khác. 

Trái ngược hắn với thường-kiễn, có đoạn- 
kiến, cũng là một tà-kiễn cho răng, một 
khi chết đi, thì củng với sự tan-rã của 
thân-thể, phân tâm-linh cũng tan-rã và 
tiêu-diệt theo, chắng còn øi tÔn-tại cả: 
chết là hết! Đây là sự tin-tưởng của phân 
đông dân-chúng thiển-cận thây thây chết 
vô-tri năm bất-động, liên cho đó chắng 
còn øì nữa cả. 

Thường-kiễn và đoạn-kiến đều phủ-nhận 
việc táI-sanh, bác-bỏ việc tu-hành trong 
hiện-đời và sẽ đưa đến hậu-quả tai-hại: 
sông-chết mãi trong thân-phận khô nhiêu, 
sướng Ít của chúng-sanh. 


+ 


415 


II3.- Tại sao phải tải-sanh lại? 11 phải 
táti-sanh lạt, còn at chăng phải tái-sanh 
nưa? 


Sau khi trình-bày hai điểm thăc-mắc lớn 
về cái chết và tái-sanh, (chăng thấy sách 
"Tì-kheo Na-Tiên" nây có bàn đến), giờ 
đây xin được tiễp-tục tóm-lược và tìm 
hiểu ý-nghĩa các tư-tưởng nêu trong cuộc 
đàm-luận g1iáo-pháp g1ữa nhà vua và vị tu- 
ST. 

Nơi tiểêu-mục số 019, Phân Phỏng-dịch, 
Vua Di-Lan có hỏi Na- Tiên: 


- AI còn phải tái-sanh lại, và ai chăng còn 
sanh lại? 


Na-tiên đáp: 


- Người quyên-luyên niêm ân-áI nhiêu, 
lăm sự ham-muôn thì sanh lại ở đời sau; 


416 


người đã dứt sạch sự ân-áI, bỏ hêt mọi 
ham-muôn, thì đời sau chăng phải sanh 
trở lại. 


Câu trả lời của Tì-kheo Na-Tiên rất rõ- 
ràng và dứt-khoát: ai còn (1quyên- luyên 
sự ân-ái, (2)lăm sự ham-muốn, thì phải 
tái-sanh trở lại ở đời sau. Quyên- luyên sự 
ân-ái là øì? Ẩn-ái trỏ vào mỗi tình giữa 
vợ-chông, hoặc sự tríu-mễn ø1ữa nam-nữ. 
Sự ham-muốn. ở đây, chỉ vào tất cả những 
tham-vọng và đòi-hỏi còn chưa được 
thoả-mãn; một cách tông-quát, CÒn Sự 
ham-muốn là còn muốn được sống lâu 
thêm nữa, để có thể được hưởng-thọ 
những điêu mình hăng mơ-ước. 


Vua Di-Lan lại hỏi thêm: 


- Còn người một lòng niệm Chánh-Pháp, 
niệm thiện, có trí-huệ và siêng làm điêu 


417 


thiện, cũng chăng sanh lại đời sau, phải 
không? 


Na- Tiên đáp: 


- Người lấy nhứt-tâm niệm Chánh-Pháp, 
niệm thiện, niệm trí-huệ, và các điêu lành 
khác, nhờ đó đời sau chăng phải sanh trở 
lại. 


Nhứt-tâm niệm Chánh-Pháp, niệm thiện, 
niệm trí-huệ và các điều lành, là cách thứ 
hai để khỏi phải tái-sanh lại chịu khổ 
trong cõi Luân-hồi Nhứttâm niệm 
Chánh-Pháp nghĩa là gì? Đó là: một lòng 
cô chuyên-chú nhớ nghĩ đến Chánh-Pháp 
và tuân-hành theo. Chánh-Pháp dạy ta ba 
môn học vô-lậu: Giới, Định, Huệ; và 
tuân-hành theo Chánh-Pháp thì phải giữ 
giới (trong đó có sự dứt hắn việc dâm- 
dục) cho tâm thanh-tịnh, để sớm đắc định- 


418 


lực và phát-triển trí-hưệ. Đây là việc tu 
huệ như ta đã biết ở tiêu-mục số 107, vừa 
nói ở trên. Nhờ trí-huệ mà cắt đứt mọi sự 
tham-luyễn, do đó mới châm-dứt được sự 
tái-sanh; theo như lời Na-Tiên giải-thích 
tiếp theo: "Vương từng thấy việc gặt lúa 
chăng? Tay trái cầm bó lúa. Tay phải cắt 
đứt các cọng lúa. Trí-huệ con người cắt 
đứt được sự tham-áI, cũng như ta gặt lúa, 
cắt lúa vậy..." 


+ 


114.- Người hết tái-sanh lại có tự-biết 
điêu đó chăng? 
Từ tiêu- -mục số 019, ta phải nhảy đến tiểu- 
mục số 038,Phân Phỏng-dịch, đề có thê 


trả lời câu hỏi vừa nêu trong tiểu-mục số 
I[14 trên đầy. Vua hỏi Na- Tiên: 


419 


Có người chắng sanh lại ở đời sau 
không, và có tự-biêt được việc chăng sanh 
lại ây chăng? 


- Dĩ nhiên, có người như thê, tự biêt mình 
chăng còn tải-sanh. 


Và Na-Tiên đưa ra một thí-dụ về người 
nông-phu có lúa dự-trữ năm trước, nắm 
nay chăng trông lúa nữa, thì tự biết mình 
chắc-chắn chăng có lúa mới. Thí-dụ giản- 
dị nầy hàm chứa một ý-tưởng sâu-xa. Y- 
tưởng øì? Hễ có gieo mạ, trông lúa, thì 
mới có thóc mới. CGieo mạ đây hàm chứa 
ý-tưởng hễ gieo nhân, thì có quả là thóc 
mới. Người dứt hắn sự tham-ái, việc dâm- 
dục, bỏ mọi ham muốn, thì chắng Ø1©€O 
nhân nữa, nên đầu còn phải chịu hậu-quả 
phải tái-sanh vào đời sau; nào có khác chị 
kẻ nông-phu kia chắng gieo mạ thì làm gì 
có lúa mới đề phải gặt vào năm tới. 


420 
Rôi Na- Tiên kêt-luận: 


- Người đã đắc-đạo cũng lại như thê, tự 
biết răng đã dứt bỏ ân-ái, sướng-khô, 
chắng còn tham-tâm, do đó biết rõ đời sau 
chắng sanh lại. 


+ 


115.- Vua hỏi Na- Tiên có biết mình còn 
phải tải-sanh nữa không? 


Tại tiểu-mục sô 044, nhà Vua hỏi thăng 
Na- liên: 


- Na-Tiên nay có sanh trở lại đời sau 
không? 


Đây là một câu hỏi thắng-thắn, chờ đợi 
một câu trả lời minh-bạch rằng "có" hay 
"không có”. Nhưng câu trả lời của Na- 
Tiên dường như chăng đáp-ứng đúng hăn 


421 


vào hậu-ý của nhà Vua. Tại sao? Na- Tiên 
đáp: 

- Lời ĐạI-Vương hỏi tôi đây, trước tôi đã 
đáp rôi: Nếu như tôi còn có sự lưu-luyến 
về ân-ái, thì đời sau sẽ sanh trở lại; còn 
nêu dứt được sự ân-ái, thì tôi chắng sanh 
lại nữa. 


Đáp như thế, mới nghe qua, tưởng như đó 
là lời nói "phân hai" chăng quả-quyết răng 
mình đã dứt được sự ân-ái để khỏi tái- 
sanh, mà cũng chắng nói chắc răng mình 
vẫn còn sự ân-ái. Nhưng nếu ta nghĩ sâu- 
xa thêm một chút nữa, sẽ thây chỗ thành- 
thật và khéo-léo của Ti-kheo Na-Tiên 
trong lời đáp. Thành-thật ở chỗ nào? Việc 
chấm-dứt sự ân-ái của mình, chính mình 
mình biết lẫy, có nói thăng ra, lây chi làm 
băng-cớ, rôi ai "làm chứng" cho mình? Vì 
lẽ đó, Na-Tiên mới dùng chữ "nêu" trong 


422 


câu trả lời. Khéo-léo ở chỗ nào? Nếu nói 
toạc ra răng đã từ lâu mình dứt hăn sự ân- 
ái và nay mình đã chứng-đặắc được vô- 
sanh rôi, (chăng còn tái-sanh nữa), thì đó 
là lời -- tuy thành-thật -- nhưng vần mang 
1t nhiêu sự khoe-khoang mình đã đăc-đạo. 
Ngày nay, ta thấy lắm hành-giả thiêu 
chơn-chánh rêu-rao đã chứng đặc đạo nây 
quả kia, tưởng nên xem kỹ lại lời đáp của 
Na- Tiên. 
% 
TI6.- Khi táti-sanh, dùng thân cũ hay có 
thân mới? 

Xin trở lại tiểu-mục sô 037, Phần Phỏng- 
dịch, đề cứu-xét vân-đê vừa nều. 


Vua hỏi Na- Tiên: 


423 


- Người chết rôi đi theo hướng các ngỏ 
thiện và ác, có phải lây thần-tâm cũ sanh 
ra lại, hay là dùng thân-tâm mới? 


- Cũng chắng phải lây thân-tâm cũ sanh ra 
lại, mà cũng chắng phải lià bỏ thân-tâm 
cũ. 

Câu trả lời nầy của Na-Tiên rất thâm-sâu, 
tưởng nên suy-gẫm thêm cho cân-thận, vì 
có liên-quan đến hai vẫn-để: tái-sanh, và 
khi chết đi, cái gì còn, cái gì mất. 

Trước hết, ta nên xét qua chữ "thân-tâm". 
Trong Phật-học, chữ thân-tâm trỏ vào sự 
kết-hợp của năm uân (còn gọi là năm âm, 
tức là năm nhóm): săc-uân, thọ-uẫn, 
tưởng-uân, hành-uẫn, và thức-uẩn, tạo nên 
một cá-thể (tức là một chúng-sanh). Sắc- 
uấn là phân vật-chất, thân, tức là thân-thể, 
do bốn đại có: (1) chất cứng (gọi là địa, 


424 


đât), (2) chất lỏng (thủy, nước), (3) chất 
khí (phong, g1ó) và (4) hơi nóng (hoả, lửa) 
mà lập thành. Còn tâm là phân tinh- thân 
do sự tập-hợp của bốn uấn: thọ-uẩn (các 
tình-cảm), tưởng-uân (các tri-giác), hành- 
uấn (các ý-nghĩ biên-chuyên bên trong) và 
thức-uân (các sự hiểu-biết. Như mọi 
người đều biết chắc, khi chết đi, phân thân 
tan rã, các yêu-tô trở về với bôn đại. Còn 
phân tâm, vì lúc sống phải dựa theo phân 
vật-chât của thân mà sanh-hoạt, nên khi 
thân mất, thì tâm cũng tan-rã theo. Vấn- đề 
quan-trọng là các yêu- -tỐ của tâm, có yếu- 
tố nào còn, yêu-tô nào mất, và đi vê đâu? 
Ciáo-lý nhà Phật, cả hai tông Nam và Bắc 
đều cho rằng các yêu-tô của tâm khi chết 
đi thì liên hòa tan vào hư-không. Riêng 
giáo-lý Bắc-tông nói rõ hơn, trong thức- 
uân có một phân của A-lại-da-thức, còn 
øọI là tạng-thức, chịu ảnh-hưởng của 


425 


nghiệp-lực dẫn-dắt đến một trong sáu nẻo 
thiện-ác của Luân-hôi. Nghiệp-lực là gì? 
Đó là ảnh-hưởng của các hành-động cô-ý 
đã qua của cá- -thể lúc còn sông, vẫn còn 
tôn-tại tiềm-tàng, nay phát-động lại và 
đưa đến việc tái-sanh; vì lẽ đó nên Băắc- 
Tông còn gọi thức A-lại-da là nghiệp- 
thức, nơi tàng-trữ ảnh-hưởng các hành- 
nghiệp (hành-vi cô-ý cũ). Sự tôn-tại của 
thức A-lại-da sở dĩ có được là vì thức nây 
chứa các chủng-tử (= hột giống); (chủng- 
tử chỉ là một tiếng suông thôi, được dùng 
tượng-trưng, để chỉ ảnh-hưởng của hành- 
động cô-ý cũ). 

Kế đến là chữ Nghiệp, tiêng Sanskrit là 
Karma, tiếng Pali là Kamma, bao gôm 
ảnh-hưởng của (I)thân-nghiệp, hành-động 
cô-ý của thân, (2)khâu-nghiệp, lời nói cô- 
ý, (3)ý-nghiệp, tư-tưởng cứ đeo đuôi mãi 


426 


trong lòng. Một hành-vi cô-ý dầu đã qua 
rôi, nhưng ảnh-hưởng của nó có thê phát- 
động trong hiện-tại, cũng như trong 
tương-lal; vì lẽ đó nghiệp-lực mới phát- 
sanh dẫn-dắt đi theo các "ngỏ thiện và ác”, 
như lời của Vua Di-Lan nói, khi hỏi TÌ- 
kheo Na- Tiên. 

Trở lại câu trả lời của Na-Tiên, "chăng 
phải thân-tâm cũ sanh lại, mà cũng chắng 
phải lià bỏ thân-tâm cũ”, ta thấy Tì-kheo 
Na-Tiên muốn nhân mạnh đến mỗi liên- 
quan mật-thiết giữa thân-tâm cũ và thân- 
tâm mới: (1) thân-tâm mới đây chăng phải 
hoàn-toàn là do thân-tâm cũ sanh trở lại, 
nhưng phải chịu ảnh-hưởng nặng-nê của 
thân-tâm cũ; (2) giữa thầân-tâm cũ và thần- 
tâm mới vừa có sự liên-tục, vừa có sự 
biến-đồi. 


427 


Về điểm (1), a1 ai cũng biết chặc, chăng 
thể nào bảo rằng một thân-tâm cũ khi gân 
chết và một thân-tâm mới khi sanh ra, cả 
hai đều chỉ là một thân-tâm cho được. 


Về điểm (2), sự liên-tục giữa hai thân- 
tâm, với sự biên-đối giữa thân-tâm cũ để 
trở thành thân-tâm mới, Tì-kheo Na- Tiên 
đưa ra năm thí-dụ để chứng-minh. Thí-dụ 
thứ nhứt là, trong khi sông, thân-tâm lúc 
còn bé khác hơn thân-tâm lúc trưởng- 
thành, tuy khác nhưng vẫn là một, với các 
sự biến-đối theo năm tháng lớn lên. Thí- 
dụ thứ hai là, có sự liên-tục giữa hai thần- 
tâm cũ và mới, chắng hề có một cá-thê 
nào khác xen vào giữa hai thân-tâm ấy; 
cũng ví như người học sách thì kẻ ngôi 
bên cạnh chăng thể nhận lây công đọc 
sách của người ấy được. Thí-dụ thứ ba: 
cũng ví như người đã phạm tội, đâu có thể 


428 


bắt kẻ vô-tội chịu hình-phạt thay cho 
mình được. Thí-dụ thứ tư: lại ví như ngọn 
đèn có đủ dâu cháy đến sáng, từ đâu hôm, 
đến nửa đêm cho đến gân sáng, vẫn là 
một ngọn đèn, mặc dầu ánh- sáng lu-mờ 
hay tỏ- rạng mỗi lúc có khác nhau. Thí-dụ 
thứ năm: sự biến-đôi của sữa, từ sữa tươi, 
qua kem, qua bơ rôi thành phó-mát; làm 
sao lấy phó-mát để biến trở ngược lại 
thành sữa tươi cho được. 


Năm thí-dụ kế trên được Tì-kheo Na-Tiên 
dùng để chứng-minh sự biến-đổi trong 
tinh-thân con người: "Tinh-thân con người 
cứ triển-chuyên tiếp nỗi nhau... một cái đi 
thì một cái đến. Con người tòng theo tỉnh- 
thân từ lúc sanh ra cho tới già, đến khi 
chết, tinh-thân lại một lần nữa hướng về 
nẻo sanh, rôi triển-chuyền liên-tục mãi..." 


429 


Lời giải đáp của Tì-kheo Na-Tiên được 
vua Di-Lan khen ngợi là Lành thay! Lành 
thay!, nhưng trí thiển-cận của Thiện-Nhựt 
thây còn chưa được thoả-mãn hoàn-toàn. 
Tại sao? Na-Tiên dùng chữ tinh-thân để 
chỉ sự liên-tục giữa thân-tâm cũ và thân- 
tâm mới, danh-từ nây quá tổng-quát, còn 
chưa được rõ-ràng băng lời giải-đáp trong 
Giáo-lý Bắc-Tông: trong phân tâm-linh, 
có yêu-tô thức; trong yếu-tô thức, có phân 
A-lại-da thức dung chứa các chủng-tử (= 
ảnh-hưởng của các hành-động cố-ý cũ) 
vẫn còn tiêm-tàng chờ đủ cơ-duyên để tái 
phát-động, khiến cho xảy ra việc tái-sanh 
dưới một thân-tâm mới còn chịu ảnh- 
hưởng nặng-nê của thân-tâm cũ. Nếu bảo 
răng, chắc øì thức A-lại-da còn tôn-tại khi 
chết đi, thì Thiện-Nhựt chẳắng đủ khả- 
năng đề chứng-minh được sự tôn-tại đó: 
nhưng trí nông-cạn của mình vẫn thây 


430 


răng một hành-vi cô-ý đã xảy ra, ảnh- 
hưởng của nó chắng thê nào tiêu-diệt hết 
được. Dâu có gọi ảnh-hưởng đó là gì, 
nghiệp-lực hoặc Karma, hay Kamma, gì 
gì đi nữa, ảnh-hưởng. ây vẫn còn đó, trừ 
khi cơ-duyên chưa đây-đủ nên chưa kịp 
phát-sanh, hay chăng phát-sanh được mà 
thôi. Nếu hành-giả chuyên-tâm làm việc 
thiện, thì các việc ác đâu có cơ-hội nấy 
sanh cho mình, và các điều thiện mình 
làm cũng có thể thay-đôi được ảnh-hưởng 
của các hành-vi sai-lâm cũ. 


Tuy cuối tiêu-mục số 037, Vua Di-Lan có 
lời khen: Lành thay! Lành thay! như thế, 
nhưng Thiện-Nhựt phỏng-đoán nhà Vua 
chưa hắn hoàn-toàn thỏa-mãn, vì tiêp theo 
nơi tiêu-mục số 043, nhà Vua đặt lại vẫn- 
đề một lân nữa, với Tì-kheo Na-Tiên: 


431 


- Con người chêt rôi, khi sanh lại ở đời 
sau, là ai vậy? 


- Danh và Thân sanh lại ở đời sau. 


- Danh cũ và Thân cũ của người ây sanh 
lại chăng? 


- Chăng phải như vậy. Chăng phải Danh 
cũ, cũng chăng phải Thân cũ đã giữ lấy 
thân-tâm nây ở đời nay làm điêu thiện ác 
cho đến đời sau, mà sanh ra lại đâu. 

- Như khiến dùng thân-tâm nây làm điêu 
thiện, điều ác ở đời nây, rôi đời sau chắng 
sanh lại, thì cứ hết sức làm điều thiện, 
điêu ác cũng được thoát hết, chắng phải 
chịu khô lại nữa hay sao? 

- Nơi đời nây làm điều thiện, thì đời sau 
chắng sanh lại nữa, liên được ø1ả1-thoát. 
Còn người chắng ngừng làm điêu thiện, 


432 


điêu ác thì phải sanh lại vê sau, cho nên 
chăng được giải-thoát. 


Đọc tới đây, ta thấy lời giải-đáp của Na- 
Tiên còn vấp phải hai chỗ chăng được rõ- 
ràng: (1) chắng nói rõ Danh là gì? và 
Thân là gì? (2) bảo: chắng phải Danh, 
Thân cũ đã giữ lây thân-tâm nây, mà sanh 
lại đời sau. Về điểm (1), mãi đến trang 35 
Bản Phỏng-dịch, nơi tiêu-mục số 045, ta 
mới thấy định-nghĩa của hai danh-từ Danh 
và Thân. Về điểm (2), câu trả lời còn chưa 
trọn-vẹn của Na-Tiên: "chắng phải thân- 
tâm cũ sanh trở lại", đã khiến Vua Di-Lan 
VỘI rút ra một hệ-luận (sai-lầm): nêu thân- 
tâm cũ chắng sanh lại, thì cứ việc hết-sức 
làm các điêu ác, rôi cũng được thoát hết. 

Nhưng mục-đích của tiều-mục số 043 
đang cứu-xét đây chăng phải là nhắc lại 
cái gì còn, cái gì mất của thân-tâm cũ, khi 


433 


thân-tâm mới sanh ra? mà để chứng-minh 
răng: thân-tâm cũ là căn-bản cho việc tái- 
sanh lại. Như thể nghĩa là sao? Na-Tiên 
đã dùng một loạt sảu thí-dụ cụ-thể để 
chứng-minh một cách gián-tiếp: căn-bản 
của việc táI-sanh, chính là vì thân-tâm đời 
nây làm các điêu thiện-ác cho nên phải 
tái-sanh lại. 


Sáu thí-dụ nào? Đó là: (1) trộm trái cây; 
(2) trộm thóc; (3) đốt lửa cháy nhà; (4) 
đốt đuộc cháy thành; (5) tiền sính-lễ cưới 
vợ; (6) sữa chua. Đọc kỹ lại sáu thí-dụ đó 
-- mà Na-Tiên đã khéo chọn trong các 
việc tranh-tụng mà nhà Vua thường gặp 
phải khi phân-xử -- ta thấy ở mỗi thí-dụ 
có sự tranh-chấp giữa một người đã gieo 
nhân, và một người dành lấy việc gặt quả: 
(1) một anh trồng cây, còn một anh hái 
trộm quả; (2) một người gieo mạ trông 


434 


luá, bị kẻ kia gặt hết thóc, (3) chú nọ đốt 
lửa sưởi âm, lại đề lửa bốc lan ra đã cháy 
nhà mình còn thiêu luôn ngôi lầu bên 
cạnh; (4) tên kia đốt đuốc sáng để ăn cơm 
ở nhà mình, để lửa bùng lên thiêu hủy 
luôn cả một thành-phố; (5) cậu nây mang 
sính-lễ xin cưới một cô bé, bị chàng nọ 
cưới tranh khi nàng con gái ây đến tuôi 
trưởng-thành; (6) một kẻ mua sữa tươi gởi 
lại chủ nuôi bò, sau đến lây, trách sao chủ 
bò lại đối ra sữa chua. Để tự bào-chữa, 
sáu người làm sái-quấy đã đưa ra một lập- 
luận rất là... buôn cười: (1) tôi hái trái, 
chớ nào trộm cây của anh; (2) tôi gặt thóc, 
chớ nào đá động gì đến luá-mạ anh đã 
øieo; (3) lửa tôi đốt trong nhà tôi, tôi đâu 
đốt lâu anh kia; (4) lửa cháy thành-thị 
bùng to lên nào phải là lửa nhỏ của tôi đã 
đốt trong nhà; (5) tôi nay đi cưới cô thiếu- 
nữ nây, nảo liên-hệ gì với đứa bé trước 


435 


kia anh đã câu-hôn; (6) sữa lúc tôi gởi thì 
tươi chớ đầu có chua như bây giờ. Thật là 
buôn cười cho họ, vì khi lập-luận, họ đã 
chắng chịu nhìn thây rõ-ràng nguyên-nhân 
trước kia đã làm căn-bản cho việc sanh ra 
hậu-quả ngày nay. Và sau mỗi thí-dụ 
buôn cười đó, Na-Tiên đều đưa ra một 
kết-luận rất nghiêm-tranø, hàm-súc một 
chơn-lý sâu-xa mà lý-trÍ người thường Ít 
khi chịu lưu-tâm để nhìn thấy: 


- Đời người cũng lại như thế. Người đời 
nay dùng thân-tâm nây làm điều thiện, 
điêu ác, cho đến khi sanh lại vào đời sau, 
thì thân-tâm làm thiện-ác ở đời nây là 
căn-bản vậy. 

Và điêu thiểu-sót của hạng người thiến- 
cận trên đây là chắng thấy nối vai-trò của 
thờI-glan trong việc đi từ nguyên-nhân 
đến hậu-quả: có nguyên-nhân gây ra hậu- 


436 


quả ngay trong hiện-tiên, mà cũng có 
nhiêu nguyên-nhân chỉ gây ra hậu-quả sau 
một thời-g1an dài, có thể từ một hay nhiêu 
đời trước nữa. 

Trở lại danh-từ Danh- Thân được nói ngay 
ở đâu tiêu-mục số 043, ta tìm thây định- 
nghĩa của danh-từ nây nơi tiểu-mục số 
045, Phần Phỏng-dịch. Theo Na- Tiên, tâm 
thân hiện nay đang thấy đây là Thân, còn 
chỗ nhớ nghĩ trong lòng là Danh. Thiện- 
Nhựt thấy cân phải nói lại cho đúng theo 
Giáo-lý cả hai Tông Nam và Bắc. Tiếng 
Pali Nàma-Rủpa thường được dịch ra 
tiêng Hán-Việt là Danh-Sắc: Danh chỉ 
phân tâm-linh, øôm có bốn uấn: thọ, 
tưởng, hành và thức; còn Sắc chỉ phân 
vật-chât, tức là sắc-uân. Danh-Sắc hợp lại 
lập thành ra Thân-tâm của một cá-thể, tức 
là một chúng-sanh; danh-từ Danh-Sắc 


437 


chánh-thức được công-nhận trong giáo-lý 
cả hai tông Nam và Bắc để dịch chữ 
Nàma-Rùpa. Còn riêng chữ Thần thường 
được dùng để dịch chữ Pali Kàya, với ý- 
nghĩa là thân-thể, hay một tập-hợp, hoặc 
một nhóm. Thiện-Nhựt chăng may- măn 
để có được bản chánh-văn của quyền "Tì- 
kheo Na-Tiên" bằng tiếng Phạn, nên 
chắng dám phê-bình sự thiếu-sót của 
dịch-giả Hán-văn trong Hán-Tạng; nhưng 
Thiện-Nhựt tha-thiết mong độc-giả mỗi 
khi đọc Phân Phỏng-dịch của Thiện-Nhựt, 
hễ gặp hai chữ Danh-Thân thì xin đọc và 
hiểu cho đó là Danh-Sắc. 


% 


438 


117.- Chỗ đã làm thiện, ác nay đi vê đâu 
và thân mi có mang theo nghiệp cũ 
không? 


Lẽ ra đang bàn về Danh-Sắc (trong bản 
dịch Hán-văn, dịch-giả dùng chữ Danh- 
Thân), thì nên nói ngay đến sự triển- 
chuyên của Danh-Sắc, từ lúc sơ-sanh cho 
đến lúc chết đi và tái-sanh lại; nhưng vẫn- 
để nây có liên-hệ đến lý Mười hai Nhân- 
Duyên, khá phức-tạp và hết sức tê-nhỊ, 
cho nên Thiện-Nhựt xin hãy xét nột cho 
xong các điêu thiện-ác đã làm nay đi về 
đâu và ảnh-hưởng về sau của các điêu ây. 


Tiểu-mục số 071, Phần Phỏng-dịch, có 
chỗ hơi lủng-củng, vì Vua Di-Lan đang 
hỏi về Trí, mà Na-Tiên lại quay sang trả 
lời về các hành-vi thiện-ác đã làm. Vua 
hỏi: 


439 
- Xét cho kỹ, có trí hay chắng có trí? 


- Trí chăng có. Thí-dụ như có người trộm 
trái dưa, người ây có tội chăng? 


- Có tội chới 
- Lúc trông dưa chăng có trái; cớ øìÌ nay 
lây trộm trái dưa mà lại có tội? 


- CHá như chăng trông dưa, cớ gì lại có 
trái được; cho nên kẻ trộm chăng thê nào 
bào-chữa được. 


- Con người cũng lại như vậy, vì đời nầy 
làm điêu thiện-ác, nên sanh ra ở đời sau 
liên thọ thân mới. 


Rõ-ràng ta thấy Na-Tiên chắng nói gì 
thêm tại sao chắng có trí, mà trở lại các 
điều thiện-ác đã làm và bàn thêm về ảnh- 
hưởng của chúng đến đời sau. Kế đó, Na- 


440 


Tiên lại đưa ra tiếp thêm hai thí-dụ -- rất 
hay -- đê chứng-minh điêu đó: 

- Các điêu thiện-ác của một người đi theo 
n"ĐØười ây như bóng theo thân-hình; người 
tuy chết, chỉ có thân mất, chớ các hành- 
động đã làm thì chăng mất. Ví như ban 
đêm đôt đèn việt thơ, đèn tắt nhưng chữ 
vân còn đó; khi đèn sáng trở lại thì chữ 
hiện lên. Đời nây, con người làm chô 
thiện-ác còn đó, thành ra đên đời sau thì 
phải thọ lây như thê. 

Đến tiểu-mục số 072, tiếp theo, Vua DI- 
Lan có hỏi Na- Tiên: 

- Chỗ đã làm thiện-ác có thể phân-biệt chỉ 
rõ chô ây hiện ở đầu chăng? 

- Chăng thể phân-biệt để chỉ rõ chỗ đã 
làm điêu thiện-ác ở vào chồ nào. 


441 


Đề chứng-minh, Na-Tiên đưa ra thí-dụ 
cây chưa trổ trái, thì chăng thể nào bảo 
trước nhánh nào sẽ có trái, nhánh nào 
không. Và Na-Tiên lại kết-luận, nIĐØƯỜI 
chưa đăc-đạo chắng thê biết trước thiện- 
ác ở vào đâu. Thiện-Nhựt xin tán-thán 
việc khéo chọn thí-dụ nây của Na- Tiên, 
và xin đông-ý răng chăng thê chỉ rõ vị-trí 
nào trong không-gian và thời-glan đang 
lưu-trữ chỗ thiện-ác đã làm đó; nhưng 
Thiện-nhựt xin nhắc lại hai điều: (1) 
người tu-hành tuy chưa đặc đạo cũng biết 
chăc, làm một hành-vi ác là tạo nhân, thê 
nào cũng mang lại quả xâu về sau; (2) 
giáo-lý Bắc-Tông có nói: thức A-lại-da 
tàng-trữ các chủng-tử của việc thiện-ác, 
đó phải chăng là nơi mà ta có thể suy- 
đoán các hành-vIi thiện-ác còn phi lại ảnh- 
hưởng của nguyên-nhân để chờ khi đây- 
đủ cơ-duyên thì tái-phát lại dưới hình- 


442 


thức hậu-quả. Nếu đi sâu hơn nữa, đòi hỏi 
một sự mô-tả thật tỉ-mi về thức A-lại-da, 
thì xin nói thêm răng, thức nây thuộc về 
tiêm-thức (tiềm = tiêm-tàng, đang chìm 
sâu bên trong) mà khoa Tâm-lý-học hiện- 
đại vẫn còn chưa khám-phá được hết các 
chi-tiết. 


Và trước khi kết-thúc việc tìm hiểu các 
hành-vi thiện-ác đã cô-ý làm trong thời- 
gian qua, sẽ có ảnh-hưởng đến việc tái- 
sanh về sau, Thiện-Nhựt xin tóm-tắt lại: 


I.- Mọi hành-vi cố-ý của (1) thân, (2) 
miệng và (3) của tâm-ý đêu tạo nên 
nghiệp, có ảnh-hưởng trong việc tái-sanh, 
chiếu theo luật Nhân-Quả; 

2.- Nghiệp, trước do mình tạo ra, sau 
nghiệp lại làm chủ mình, dẫn dắt mình đi 
theo các nẻo Luân-hôi. Kế cũng công- 


443 


băng chớ! Có tự-do trong hành-động (lúc 
sông), thì phải gánh lẫy nghiệp cũ (khi tái- 
sanh), vì đó là trách-nhiệm. Tự-do phải đi 
đôi với Trách-nhiệm! 

% 


118.- Thế nào là Danh-Sắc triển-chuyển 
qua Thời-gian, tòng theo các Hnguyên- 
nhân dây chuyên? 


Bây giờ xin quay lại vân-đề Danh-Sắc. 
Nơi tiểu-mục số 045, Phân Phỏng-dịch, 
Na-Tiên đã định-nghĩa Danh-Sắc rất rõ- 
ràng: 


- Tâm thân hiện nay đang thấy đây là 
Thân/Sắc, còn chỗ nhớ nghĩ trong lòng là 
Danh (...). Thân/Săc và Danh của con 
người, trước sau liên-quan nhau, ví như 
mâm con gả-con trong chất lỏng và vỏ 


444 


cứng bên ngoài, lớn lên cho đến khi thành 
con øØà con... 


Về Thời-gian, nơi tiều-mục sô 046, Phần 
Phỏng-dịch, Na- Tiên nói: 


- Lây việc quá-khứ đã qua làm lâu dài; 
cũng lây việc vị-lai sắp tới làm lâu dài; 
chỉ có hiện-tại bây giờ là chăng dải lâu. 
Như thế, theo Na-Tiên, Thời-gian được 
chia ra làm quá-khứ, hiện-tại và vị-lal; 
trong ba thời ÂY, chỉ có hiện-tại, đứng làm 
chuẩn ở giữa, thì chăng dải lâu, tức là 
chắng có thời-gian-tính, hay nói đúng ra, 
hiện-tại là ngay trong một khoảnh-khắc 
đang nói đây mà thôi. 

Tiểu-mục số 047, Phần Phỏng-dịch, là 
một trong các tiều-mục vừa đài và khó 
nhứt của quyến "Tì-kheo Na-Tiên". Y 
chánh tiêu-mục nây là chỉ vào thân-tâm 


445 


biến-chuyền, qua thời-gian, từ lúc sơ-sanh 
đến khi chết đi và tái-sanh lại, chăng dứt. 
Sự biến-chuyển nây được diễn ra tùy 
thuộc vào các nguyên-nhân dây chuyên. 


Trong việc tóm-lược và tỉm hiểu sự biến- 
chuyền đó, Thiện-Nhựt xin lần-lượt: (1) 
nhắc lại vắn-tắt diễn- tiên của sự biến- 
chuyên (tiêu-mục sô 047-a); (2) nêu lên 
các nguyên-nhân dây chuyên dọc theo sự 
biến-chuyển đó (tiểu-mục số 047-b) và 
hai thí-dụ chứng-minh (tiểu-mục sô 047- 
c); (3) rút gọn lại sự trinh-bày của Na- 
Tiên vê việc phôi-hợp giữa sáu căn, sáu 
trần và sáu thức trong sự biến-chuyên 
liên-tục (tiêu-mục 047-d). 

Và sau cùng, Thiện-Nhựt xin đối-chiếu 
lời g1ải-thích của Tì-kheo Na- Tiên với các 
điểm căn-bản trong giáo-pháp có liên- 


446 


quan đến Lý Mười-hai Nhân-Duyên, tại 
tiểu-mục riêng sô 119, tiếp theo sau. 


Tóm-tắt: 


I.- Do sự ngu-si lấy ba thời: quá-khứ, 
hiện-tại và vị-lai làm căn-bản, nên tinh- 
thân nây sanh ra. Tinh-thân sanh ra thân 
(săc); săc sanh danh, danh sanh sáu thức. 
Do sự phôi-hiệp ở trong danh, liên biết 
sướng-khô; sướng sanh ra ân-ái, ân-ái kéo 
theo ham-muôn, khiến có sự truyền-đạt. 
Rồi tòng theo sự truyền-đạt mà có sanh, 
có già, có bịnh, có chết, có ưu-sâu, đau- 
đớn trong nội-tâm. Hiệp các nỗi khổ vừa 
kế thì thành ra con người, có sông-chết 
chắng bao giờ dứt. 

2.- Các danh-từ in nghiêng trong tiểu- 
đoạn “l1” trên đây nêu rõ thứ-tự các 
nguyên-nhân dây chuyên. Để chứng-minh 


447 


sự sông-chết tiếp-nôi nhau chăng bao giờ 
dứt, Tì-kheo Na- Tiên đưa ra hai thí-dụ: 


(a) trứng gà nở ra gà, øà lại đẻ trứng, rôi 
lại nỞ ra gà 
(b) vẽ một vòng tròn khép kín, tượng- 
trưng sự tiếp-nôi chăng dứt. 


Rồi, Na-Tiên trích-dẫn Kinh Phật: "Đời 
người sông chết cũng như bánh xe chuyền 
lăn, sanh-tử, tử-sanh, chắng bao giờ dứt 
tuyệt." 


3.- Sự biến-chuyên chắng bao giờ dứt- 
tuyệt đó được Tì-kheo Na- Tiên trình-bày 
lại dưới hình-thức của sự phối-hợp giữa 
các căn, trần và thức. Do mắt (căn) thây 
sắc (trân), nhãn-thức (thức) liền khởi lên 
sanh ra giác-tri (= hiểu-biết), ba sự-việc 
đó (mắt, hinh-săc và nhãn-thức) phối-hiệp 
lại mà sanh ra sướng-khô; do sự sướng 


448 


sanh ra ân-ái, kéo theo sự ham-muốn, 
khiến cho có sự truyền-đạt; và do đây mà 
có sự sanh sanh ra, tạo nên nguyên-nhân 
cho việc làm các điêu thiện-ác. Những gì 
vừa được nói về mắt, sắc và nhãn-thức, 
được nhắc lại với các căn, các trần và các 
thức còn lại. 


+ 


119.- Đồi-chiễu lập-luận của Na-Tiên 
với Lý Mười-hat Nhân-Duyên trong 
giáo-Ïlý. 

(Trước khi đối-chiếu, Thiện-Nhựt xin 
người đọc xem kỹ lại các tiểu-mục số 
043, 045, 046, nhứt là số 047, vì phân 
tóm-tăt trên đây quá sơ-lược, đã lướt bỏ 

qua nhiêu chi-tiết.) 


I.- Trình-bày sơ-lược Lý Mườiï-hai 
Nhân-Duyên: 


449 


Lý Mười-hai Nhân-Duyên, còn gọi là Lý 
Duyên-Sanh, hoặc Lý Duyên-Khởi, là 
một lý-thuyết căn-bản của Phật-giáo. Nó 
vạch rõ do đâu mà chúng-sanh sanh ra ở 
đời, lớn lên, già bịnh rôi chết, để phải tái- 
sanh lại, rồi cứ luân-chuyền mãi trong sáu 
nẻo Luân-hôi. 


a.- Mười-haI Nhân-Duyên là những gi? 
Theo thứ-tự, (1) Vô-minh, tức là sự ngu- 
si; (2) Hành, tức là sự-vật bị biến-đôi theo 
điêu-kiện; (3)Thức, tức là nghiệp-thức, 
ảnh-hưởng của các hành-vi cô-ý cũ; (4) 
Danh-Sắc, tức là thân-tâm; (5) Lục nhập 
tức là sáu giác-quan; (6) Xúc, tức là sự 
tiêp- XxÚC Ølữa các ølác-quan với các trần 
(cảnh-vật bên ngoài); (7) Thọ, tức là các 
cảm-giác; (8) Ái, tức là sự khao-khát, 
mến-thích quá; (9) Thủ, tức là đeo giữ 
chặt; (10) Hữu, tức là sự hiện-hữu, cuộc 


450 


sông: (11) Sanh, tức là sanh ra đời; (12) 
Lão-tử, tức là già, chết. 

b.- Sự luân-chuyên của Mười hai Nhân- 
Duyên: Sự luân-chuyên theo dây chuyên 
của Mười-hai Nhân-Duyên quay theo hai 
chiêu: 

() - Chiêu Lưu- chuyên đưa đến sự tái- 
sanh lắn-quần trong vòng Luân-hôi, chia 
ra ba thờI-ký: 


- thời quá-khứ: (1)Vô-minh duyên Hành; 
(20Hành duyên Thức; (3)Ihức duyên 
Danh-Săc. (Chữ duyên có nghĩa là cơ- 
duyên, hay là các điều-kiện làm thay- đối; 

nói: "Vô-minh duyên Hành", tức là muốn 
nói: vì có Vô-minh sanh ra, cho nên Hành 
mới sanh ra theo); 


- thời hiện-tại: (4)Danh-Săc duyên Lục- 
nhập; (5)Lục-nhập duyên Xúc; (6)Xúc 


451 


duyên Thọ; (7)Thọ duyên Ái; (§)Ái duyên 
Thủ; (9)Thủ duyên Hữu; 


- thời vịỊ-lai: (10) Hữu duyên Sanh; (II) 
Sanh duyên Lão-tử; (12) Lão-tử duyên 
Vô-minh, khép kín vòng tròn của Luân- 
hôi lại, để cứ tiếp-tục quay mãi như thế. 
(¡) - Chiêu hoàn-diệt: nhắm phá vở vòng 
Luân-hôi, chắng còn phải tái-sanh nữa: 
(1) hề Vô-minh diệt, thì Hành diệt, (2) hề 
Hành diệt, thì Thức diệt; (3) hễ Thức diệt, 
thì Danh-Sắc diệt; (4) hễ Danh-Săc diệt, 
thì Lục-nhập diệt; (5) hễ Lục-nhập diệt, 
thì Xúc diệt; (6) hễ Xúc diệt, thì Thọ diệt; 
(7) hễ Thọ diệt, thì Ái diệt; (8) hễ Ái diệt, 
thì Thủ diệt; (9) hễ Thủ diệt, thì Hữu diệt; 
(10) hễ Hữu diệt, thì Sanh diệt; (11) hễ 
Sanh diệt thì Lão-tử diệt; (12) hễ Lão-tử 
diệt, thì Vô-minh diệt. 


452 


Vòng Luân-hôi tựa như sợi dây xích có 
mười hai khoen, mỗi khoen là một Nhân- 
duyên; hễ bẻ gãy được một khoen, vòng 
Luân-hôi liền bị phá vở và chắng lưu- 
chuyên được nữa (tức là người tu-hành đã 
chứng đắc được sự vô-sanh.) 


2.- Tìm hiểu sơ-lược về Lý Mười-hai 
Nhân-Duyên 


Thân-phận của mọi chúng-sanh là phải 
chịu Khô thì nhiều mà hưởng sướng thì ít, 
cứ sông đi chết lại mãi mãi trong vòng 
lần-quân. Con đường thoát khỏi vĩnh-viễn 
cảnh Khổ là phải vượt ra ngoài vòng 
Luân-hôồi. Vòng Luân-hôi khép kín lại do 
sự luân-chuyền dây chuyên của Mười-hai 
Nhân-duyên, ví như mười hai khoen của 
sợi dây xích cứ trói buộc mãi mọi chúng- 
sanh. Lý Mười-hai Nhân-duyên có dạy 
những chỗ có thể phá-vở, như (1) diệt vô- 


453 


minh; như (2) trừ tham-Á¡1; như (3) chắng 
chấp-Thủ; như (4) hộ-trì các căn nơi Lục- 
nhập; như (Š) phòng-vỆệ các căn nơi Xúc 
và Thọ .. Nhưng trong việc tu-hành, 
thường được nghe dạy hai điều quan- 
trọng: thứ nhứt là diệt-trừ sự luyễn-ái, như 
trong Kinh Chuyên Pháp-Luân Đức Phật 
có dạy tại Khố-tập-để; và thứ hai là việc 
phát-triên Trí-huệ để diệt Vô-minh, qua 
ba môn học trong Chánh-Pháp: Giới, 
Định, Huệ. Vì tại đây đang cứu-xét ý- 
nghĩa lời giải-đáp của Tìi-kheo Na- Tiên 
liên-quan đến Danh-Sắc, nên xin được 
phép tạm ngưng việc tìm hiểu về Lý 
Mười-hai Nhân-Duyên. 

3.- Đồi-chiếu lời giải-đáp của Na-Tiên 
về Danh-Sắc và øgiáo-lý về Mười hai 
Nhân-Duyên: 


454 


(a).- Vì tôn-trọng bản dịch Hán-văn trong 
Đạin-Tạng, Thiện-Nhựt đã ghi là Danh- 
Thân, tức là thân-tâm của một cá-thể khi 
còn sống và khi tái-sanh lại. Danh-từ 
chánh-thức Danh-Sắc được dùng cả trong 
hai Tông Nam, Bắc, để chỉ thân-thể là 
phân vật-chất và tâm là phân tinh-thân; 
phân tinh-thân nây được gọi là Danh 
(Pali: Nàma), còn phân vật-chât được gọi 
là Sắc (Pali: Rùpa). Xin nói lại cho đúng. 


(b).- Chữ ngu-sl, đọc thây nơi tiểu-mục 
047-a, trong giáo-lý Băc-tông thường gọi 
là Vô-minh (vô= chăng có; minh= sáng). 
Vì thê, nguyên-nhân đâu-tiên trong chiêu 
lưu-chuyên của Lý Mười-hai Nhân- 
Duyên, chính là sự ngu-sI, nói theo tiếng 
Hán-Việt là vô-minh. Ta tự hỏi: Tại sao 
lại ngu-s1? Ngu, vì lúc gân chết quá sợ- 
hãi, muốn sống lâu thêm nữa; chính sự 


455 


ham-muốn đó là một ý-nghiệp dẫn-dắt cá- 
thể ấy theo các nẻo tái-sanh. Mà hễ còn 
tái-sanh là còn chịu Khô đài-dài, thê cho 
nên, đó chắng phải thiêu trí-khôn hay sao? 
Nhưng mặt khác, Na-Tiên bảo: "Hễ ngu-si 
sanh, thì tinh-thân sanh", thì Thiện-Nhựt 
chắng hoàn-toàn đồng-ý với chữ tinh- 
thân. Tại sao? Thường thường hễ tinh- 
thần sanh ra, làm sao mà ngu-sI cho được, 
vì tinh-thân có khả-năng hiểu-biết, suy- 
luận, v.v. Lý Mười-hai Nhân-Duyên nói 
chính-xác hơn: Vô-minh duyên Hành, có 
nghĩa là hễ đã có vô-minh làm nhân- 
duyên (làm điều-kiện), thì sẽ có Hành 
khởi-sanh ra. 


Hành là gì? Nguyên chữ Hành, tiếng Hán- 
Việt, dùng để dịch chữ Pali Sankhàra, với 
ba nghĩa chánh: (1) điều-kiện gây ra sự 
biến-đồi; (2) sự-vật bị điêu-kiện-hoá, tức 


456 


là các sự-vật bị các điều-kiện chung 
quanh làm biến-đôi; (3) chính sự biến-đồi 
đó, do các điều-kiện gây ra. Như thê, chữ 
Hành trỏ vào các pháp hữu-vI, tức là các 
sự- vật phải chịu thay-đôi vì hoàn-cảnh 
chung quanh hay vì các điêu-kiện khác. 


(Xmñn lưu-ý người đọc: chữ pháp, nơi 
danh-tứ các pháp hữu-vIi, có nghĩa là các 
sự sự vật vật nói chung, chữ pháp tiếng 
Pali là dhamma, tiếng Sanskrit là dharma, 
viết chữ dh băng chữ thường; xin đừng 
lầm với nghĩa chữ Dhamma/Dharma, có 
nghĩa là Giáo-pháp, Chánh-pháp, thì chữ 
Dh ở đâu lại được viết hoa.) 


Trở lại với chữ Tinh-thần mà Na-Tiên đã 
dùng, khi nói "hễ ngu-si sanh, thì tính- 
thân sanh", đáng lý Na-Tiên nên nói: "hễ 
có vô-minh, thì có Hành sanh ra” mới 
chính-xác hơn, mặc dâu tinh-thần cũng là 


457 


một sự-vật bị điều-kiện-hoá, cũng là một 
pháp hữu-vIi, tức cũng như là một Hành 
vậy. 


(c).- Kế đó, Na-Tiên nói: "Tinh thần sanh 
Thân, Thân sanh Danh, Danh sanh Sắc, 
Sắc sanh ra sáu Thức..." Đôi-chiêu với Lý 
Mười-hai Nhân-duyên trong Ciáo-lý, ta 
có: "Hành duyên Thức, Thức duyên 
Danh-Sắc, Danh-Sắc duyên Lục-nhập", 
thì thây rõ chỗ sai-lầm của Na-Tiên trong 
lời đáp. Sai chỗ nào? Làm sao mà tinh- 
thần sanh ra tâm thân vật-chât cho được? 
Làm sao mà tâm thân trở ngược lại sanh 
ra Danh tức là phân tinh-thân được? Làm 
sao mả sắc (= vật-chất) vốn vô-tri lại có 
thể sanh ra sự hiều-biết, tức là thức cho 
được. Cả câu nói trên đây của Na- Tiên, 
tưởng nên sửa lại theo thứ-tự trong Lý 


458 


Mười-hai Nhân-duyên, từ Hành cho đến 
Lục-nhập, thì mới đúng được. 


Lại nữa, xin được phép thưa rõ thêm về 
ba Nhân-Duyên đầu: Vô-minh, Hành, 
Thức, lưu-chuyển trong thời quá-khứ. 
Trong đời trước, khi lâm-chung, cá-thể vì 
sợ-hãi cái chết sắp đến, nên khao-khát đòi 
sông lâu thêm nữa, đó là Võ-minh. Sự võ- 
minh ây làm khởi sanh lên Hành, một 
pháp hữu-vi về tâm-linh, rôi Hành duyên 
với Thức, (Thức đây là nghiệp-thức, một 
yếu-tô (hay chủng-tử) của thức A-lại-da, 
dẫn cá-thể đến các nẻo tái-sanh vào thời 
hiện-tại.) Việc táI-sanh, ở đây, có nghĩa là 
nghiệp-thức hoà-nhập với tinh cha, huyết 
mẹ, thành ra bào-thai, vì chưa tượng hình 
đủ các bộ-phận nên mới được tạm gọi 
Danh-Săc (Nàma-Rùpa, tinh-thân và vật- 
chất). Với thời-gian, thai-nhi phát-triển 


459 


đây-đủ các cơ-quan, các giác-quan (các 
căn); và khi lọt lòng mẹ, các căn tiễp-xúc 
với hoàn-cảnh chung quanh, nên gọi là 
Lục-nhập, làm khởi lên sáu thức; chữ thức 
nây mới thật-sự chỉ vào các sự hiều-biết ở 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (từ nhãn- 
thức cho đến ý-thức.) 

(d).- Đến tiêu-đoạn 047-d, Phân Phỏng- 
dịch, nhan-để: Sáu căn, sáu trần, và sáu 
thức phối-hiệp, sự trình-bày của Na-Tiên 
vê nguyên-nhân sâu-xa của việc tái-sanh, 
do các việc làm thiện-ác phát-xuất từ các 
căn, hết sức rõ-ràng và thật là tỉ-mi, làm 
sáng-tỏ thêm rất nhiều cho Lý Mười-hai 
Nhân-duyên. 


Rõ-ràng như thế nào? Trong khi Lý 
Mười-hai Nhân-duyên có dạy: "Lục-nhập 
duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên 
Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu", mà 


460 


chắng chỉ rõ cho thây sự biên-chuyễn từ 
Nhân-duyên trước đến Nhân-duyên sau, 
thì Na-Tiên đã vạch rõ ra được sự phôi- 
hiệp xảy ra nơi Lục-nhập giữa ba yếu-tố: 
căn, trần và thức, tạo nên sự ø1ác-fr1 khiến 
cá-thê có sự hiểu-biết về sướng-khố (tức 
là Thọ), rồi tòng theo Thọ mà sanh ra ân- 
ái, ham-muốn (tức là Ái và Thủ); và chính 
sự ham-muốn nây là nguyên-nhân sanh ra 
hữu-trí (tức là Hữu, hiện-hữu, cuộc sông) 
để có sự sanh sanh ra, làm nguyên- -_nhần 
cho cá-thể thi-hành điều thiện-ác sau nây. 
Đó là nguyên-nhân sâu-xa của việc tải- 
sanh: do các điều thiện-ác phát-xuât từ 
các căn, mà Na-Tiên nói ở tiểu-đoạn 047- 
d, , Phần Phỏng-dịch. 

Tỉ-mi như thế nào? Na-Tiên chắng những 
chỉ rõ sự phôi-hiệp nơi Lục-nhập, giữa 
một căn, một trần và một thức, mà trình- 


461 


bày thật là tận-tường luôn cả sáu căn 
(mắt, tai, mũI, lưỡi, thần và ý), sảu trần 
(hình-sắc, âm-thanh, mùi, vị, xúc-chạm và 
ý-niệm) và sáu thức (nhãn-thức, nhĩ-thức, 
t;-thức, thiệt-thức, thân-thức và ý-thức). 


Sau khi kế lại tỉ-mi và trình-bày rõ-ràng 
như thế, Na-Tiên đi đến một kết-luận, rât 
săcbén, "Như thể, con nIĐØƯỜI triển- 
chuyền, sanh-tử, tử sanh, chắng bao g1ờ 
dứt tuyệt." 


+ 


120.- Cái "sốc sanh-tử'' của chúng-sanh 
là ơi? 

Lời kết-luận trên đây đã khiến Vua Di- 

Lan đưa ra thêm một câu hỏi rât sâu-sắc, 

liên-quan chăng những riêng đến VIỆC tải- 


sanh mà còn đến tận gôc-rễ của việc sống- 
chết của chúng-sanh. 


462 


Vua hỏi (nơi tiều mục số 049, Phân 
Phỏng-dịch): 


- Ta (chỉ) muôn hỏi Na-Tiên, cái gôc 
sanh-tử của con người là gì? 


Na-Tiên đã đáp rât dài (tiểu-mục số 049- 
a, b và c), nêu lên vừa cái "sốc sanh-tử" 
của con người, vừa giải-thích nguyên- 
nhân của sự tái-sanh và của sự chứng-đắc 
được vô-sanh. 


Vệ cái gôc sanh-tử, Na- Tiên nói: 


- Cây-côi sanh ra, lây chối non làm gốc; 
ngũ cốc lây hột lúa làm gốc; thiên-hạ, 
vạn-vật đêu lây gốc của loài mình mà 
sanh ra. Con người thì tòng theo sáu tình- 
cảm, ân-áI, làm sốc. 

Giải-thích thêm vệ sự khởi-phát của cái 
sốc sanh-tử đó nơi con người, Na-Tiên 


463 


nhân mạnh đến vai-trò của sáu căn: do sáu 
căn mà có nguyên-nhân gây ra tái-sanh, 
mà cũng do sáu căn mà chấm-dứt được 
tái-sanh. Giải-thích như thê nào? 


(a) từ sáu căn đến nguyên-nhân phải tái- 
sanh: Sáu căn (mắt, ta1, mũI, lưỡi, thần và 
tâm-ý) tiếp-xúc với sáu trần (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp), và sáu thức (từ 
nhãn-thức đến ý- -thức), phối- hiệp nhau 
sanh ra sướng- -khổ (tình-cảm), rôi sướng 
sanh ra ham-muôn, ân-ái, làm nguyên- 
nhân cho sự sanh sanh ra; tòng theo sanh 
mà có già, có bịnh, có chết, rôi lại có sự 
tái-sanh tiếp theo chắng dứt... Lời giải- 
thích nây, Na-lTiên đã có nói ở đoạn 
trước, theo đúng với Lý Mười-hai Nhân- 
duyên, từ Lục-nhập (căn, trần, thức) 
duyên Xúc (phối-hiệp lại), Xúc duyên 
Thọ (tình-cảm), Thọ duyên Ái (ái-ân), Ái 


464 


duyên Thủ và Thủ duyên Hữu (sự sông). 
Như thê, do có sự phôi-hiệp của sáu căn 
với sáu trân và sáu thức mà sanh ra sướng 
và ân-ái (Thọ và Á¡) làm nguyên-nhân của 
sự táI-sanh. 


(b) từ sáu căn đến chứng-đặc vô-sanh: 
Na-Tiên bảo, "Nêu chắng có mắt, thì 
chắng thây hình-sắc, chăng hay chăng 
biết; tòng theo sự chăng hay chắng biết 
nên chắng CÓ SỰ phôi-hiệp; chắng cÓ sự 
phối-hiệp thì chắng có sướng-khô; chắng 
có sướng-khô liền chăng sanh ra ân-ái; 
chắng ân-ái thì chăng sanh ham-muốn, 
chắng có ham-muốn thì chắng có ...sự 
sanh sanh ra, chắng gìà, chăng chết, chăng 
sâu, chăng khóc... Chăng có các điều khô 
đó, liên đắc được đạo Nê-Hoản (= Niết- 
Bàn). 


465 


Đây là lập-luận theo chiêu hoàn-diệt của 
Lý Mười-hai Nhân-duyên, nhắm phá vở 
vòng Luân-hôi, để chứng đắc vô-sanh của 
cõi Niết-bàn. Phá-vở vòng Luân-hôi tại 
đâu? Các chữ "Nếu chắng có mắt" ám-chỉ 
Nhân-duyên Lục-nhập, vì mắt là một căn 
trong Lục-nhập. Các chữ "chăng CÓ SỰ 
phối-hiệp" trỏ vào Nhân-duyên Xúc; các 
chữ "chắng có sướng-khố liên chắng sanh 
ân-ái" chỉ vào hai Nhân-duyên Thọ và Ái; 
còn các chữ "chăng ân-ái thì chắng sanh 
ham-muốn" muốn nói đến Nhân-duyên 
Thủ... Như thế, việc phá-vở, theo Na- 
Tiên, phải bắt đầu tại Nhân-duyên Lục- 
nhập, rôi từ đó theo ảnh-hưởng dây- 
chuyên đến các Nhân-duyên khác tiếp 
theo. 


Nhưng, xét kỹ lại, ta thấy lập-luận đó 
chắng được "chỉnh" mấy, vì nêu bảo 


466 


"chăng có mắt, tai, mũi... " thì con người 
hóa thành vật vô-tri "chăng hay, chẳng 
biết" gì cả mật rôi, còn có Trí đâu để phá 
các phiên-não, hầu được giải-thoát mà 
chứng-đắc cõi Niễt-bàn vô-sanh? 


Thế cho nên, Thiện-Nhựt xin được nói rõ 
thêm, đề đoạn văn nây của Na-Tiên, được 
phù-hợp với lời dạy trong CHáo-lý. Sáu 
căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm-ý, 
chắng thể nào đem ra diệt đi cho được; 
mà cũng chăng thể nào ngăn cản được sự 
"nhôi-hiệp" giữa các căn-trần-thức, sẽ 
sanh ra sướng-khố. Điêu có thể làm được 
-- và điều nây được Đức Phật dạy rõ trong 
Chánh-Pháp -- là phải biết phòng-vệ các 
căn, môi khi chúng tiêp-xúc với các trân, 
tức là mắt chỉ nên nhìn vào chỗ đáng 
nhìn, tai chắng nghe những chỗ chăng 
đáng nghe, mũi... v.Vv., như thê, do sự 


461 


phôi-hiệp đứng-đắn giữa căn-trần-thức, 
các thức chăng đưa tới chỗ ham-muôn 
chạy theo các thú-vu1 vật-chất, để rôi sa- 
ngã vào các điêu ác, mà hậu-quả là vẫn 
còn bị vòng Luân-hôi ràng-buộc mãi băng 
việc tái-sanh. Vậy thì, thay vì nói điệt các 
căn, phải nói phòng-vỆệ các căn, hoặc hộ- 
trì các căn, thì mới đúng. 

Thiện-Nhựt xin chịu lỗi với người đọc, vì 
vừa qua, đã quá dông-dài và rườm-rà khi 
Tìm hiểu sự triển-chuyền của Danh-Sắc 
qua thời-gian trong việc tái-sanh, nơi tiểu- 
mục số 047. Bây giờ, xin tóm-tắt tiêu-mục 
số 087, nói đên một vẫn-đề nhỏ, thuộc 
loại tò-mò, chăng mây quan-trọng. 


+ 


468 


121.- Hai người chết cùng lúc, có tái- 
sanh củng một lục, ở hai Hơi xa gân 
khác nhau không? 


Vua DI-Lan hỏi: 


- Nếu như có hai người cùng chết vào một 
lúc, một người tải-sanh lên cối Trời Đại- 
Phạm, còn một người sanh lại tại Kê-tân, 
cách đây bảy trăm hai mươi dặm, al1 là 
người đến trước? 


Na- Tiên đáp: 
- Cả hai đến nơi cùng một lúc. 


Lời giải-đáp nây khiến cho vua Di-Lan 
ngạc-nhiên, vi từ nơi nây đến cõi Trời 
Đại-Phạm thì xa, còn đến Kế-tân thì sân, 
sao lại hai kẻ xuất-phát từ một chỗ đến hai 
nơi xa gần khác nhau mà tới cùng một lúc 
được. Nhưng câu trả lời của Na-Tiên 


469 


được giải-thích thêm băng hai thí-dụ: (1) 
hễ nghĩ đến hai thành- phô Xa gân khác 
nhau, thì hai sự nghĩ đến mỗi nơi ấy đều 
lâu bằng nhau; (2) một con chim đậu trên 
cao, một con đậu dưới thấp, nhưng bóng 
của chúng cùng rọi lên đất cùng một lúc. 
Như thể, theo Na-Tiên, thời-gian suy-nghĩ 
trong đâu, và thời-gian ánh-sáng rọi từ 
thân chim xuống đất, đều xảy ra một cách 
tức-khắc, chắng kéo dài, chăng có thời- 
gian-tính. Phải chăng Na-Tiên muốn ám- 
chỉ: việc tái-sanh xảy ra tức-khắc, ngay 
vào lúc vừa chết? Điều nây, khoa-học 
trong hiện-trạng còn chưa có câu trả lời 
dứt-khoát. Mặt khác, trong Kinh sách 
Phật-học, lại thường nói: ở trên cõi trời 
Dục-giới, một ngày dài bằng một năm 
dưới trần-thê. 


470 


Như Thiện-Nhựt có thưa trước, vắn-đề 
nây thuộc vào loại tò-mò, chắng đem lại 
ích-lợi gì rõ-rệt cho việc tu-hành, vì nêu 
được xảy ra ngay tức-khắc, hay lâu hơn, 
thì cũng chắng làm thay đôi chi được kết- 
quả của việc táI-sanh cả. 


Còn một việc khác, quan-trọng hơn việc 
đến nơi tái-sanh, cần cứu-xét trước khi 
tạm kết-thúc vân-đê sông-chết. Đó là: 


% 
I22.- Chăng hê có việc tự-nhHên mà 
sanh ra. 


Nơi tiểu-mục số 050, Phần Phỏng-dịch, 
Vua hỏi: 


- Thê-øg1an có vật nào tự-nhiên mà sanh ra 
chăng? 


Câu trả lời của Na- Tiên rât rõ-ràng: 


471 


- Chăng hê có vật nào tự-nhiên mà tự- 
sanh ra lây cả; phải có nguyên-nhân mới 
sanh ra. 


Rồi Na-Tiên đưa ra nhiều thí-dụ cụ-thể, 
dễ thây, để chứng-minh: (1) tòa điện cao 
phải do gỗ, đất và công thợ xây nên; (2) 
đồ ôm do đât sét, được thợ nặn nung 
trong lò rôi mới thành vật-dụng được; (3) 
cây đờn phải có người khảy mới ra tiếng: 
(4) có hai khúc gỗ, cũng còn phải có 
người cọ lâu mới ra lửa; (5) có kiếng, CÓ 
ảnh mặt trời rôi cũng phải có người câm 
kiếng rọi nắng, thì bùi-nhùi mới bắt lửa... 


Nhưng câu trả lời và các thí-dụ đó hàm- 
chứa một sự-thật mà con người, vì mê-tín, 
hoặc thiểu thông-minnh, còn chưa chịu 
nhìn-nhận: chăng có sự-vật gì ngẫu-nhiên 
sanh ra cả; phải có nguyên-nhân, thì mới 
có hậu-quả được. 


472 


Hãy cho phép Thiện-Nhựt kế một thí-dụ... 
VUI-VUI: 


Thăng bé-con hỏi cha nó: 

- AI sanh ra con? 

- Cha-me sanh ra con. 

- AI sanh ra cha-mẹ? 

- Ông bà sanh ra cha-mẹ. 

- AI sanh ra ông bà? 

- Ông-cô, bà cô sanh ra ông bà. 
- Ai sanh ra ông bà cô? 

- Ông sơ, bà sơ, sanh ra ông bà cô. 
- AI sanh ra ông bà sơ? 

- Ông bà thủy-tô sanh ra. 


- Ai sanh ra ông bà thủy-tô? 


- Ông Bành-tô sanh ra. 

- Ai sanh ra ông Bành-tô? 

- Thượng-đề sanh ra ông Bành-tô. 
- Ai sanh ra Thượng-đê? 

_IH 


Chăng thể biết được nguôn-gốc cuỗi-cùng 
ở vào đâu cả. Thế cho nên, chỉ biết: hễ cái 
nây có, thì cái kia có; hễ cái nây diệt, thì 
cái kia diệt. Đó là Luật Nhân-Quả ghi 
trong Phật-học: hễ có Nhân thì tÂt có Quả; 
chắng hề có Quả mà lại chăng có Nhân 
bao giIỜờ. 

Đôi với các tôn-giáo cuông-tín, bảo răng 
vạn-vật nây do một đấng Thượng-Đê 
toàn-năng nắm quyên thưởng-phạt, sáng- 
tạo nên, tưởng cân phải suy-gầm lại. 


+ 


474 


123.- Vân-đê tái-sanh Luân-hồi: tin hay 
chăng tin? 


Vắn-đề tái-sanh trong vòng Luân-hôi đã 
được sách "Tì-kheo Na-Tiên" nây bàn rất 
dài-dòng, mà Phân Tìm hiểu về Nghĩa Ý 
do Thiện-Nhụựt viết lại càng thêm rườm- 
rà; nhưng Thiện-Nhựt vẫn còn thây cần 
nên nói thêm một tiểu-đoạn nữa, để riêng 
tặng các bạn trẻ mà niềm tin chỉ đặt trọn- 
vẹn vào Khoa-học thực-nghiệm. 


Như có thưa trước (nơi tiểu-mục số 111, 
Phân Tìm hiểu Nghĩa Ý ), việc tái-sanh, 
nếu thật-sự có, phải xảy ra vào ba giai- 
đoạn: (1) khi chết ở thế-gian nây, (2) có 
sự biến-đối ở một cảnh-giới khác, (3) khi 
sanh trở lại ở đời nây; trong ba giai-đoạn 
ây, con người chỉ biết chắc có hai: giai- 
đoạn (1) và g1ai-đoạn (3), còn thời-g1an ở 
cảnh-giới khác có sự thay đôi thê nảo thì 


475 


chắng thể nào biết chăc được. Giai-đoạn 
(2) nây vượt khỏi tầm nghe-thây và hiểu- 
biết của con người ở thế-gian, và khoa- 
học thực-nghiệm trong hiện-trạng vẫn còn 
chưa thấy có khám-phá rõ-rệt nào. Chỉ có 
hai trường-hợp nây mà thôi: (a) hoặc có 
tá-sanh; (b) hoặc chăng có tái-sanh, 
chắng thể còn có một trường-hợp thứ ba 
nào khác nữa. Và cũng chỉ có thể có hai 
thái-độ: (a) hoặc tin; (b) hoặc chăng tin. 
Vậy thì, tại sao ta lại chắng cân-phân lợi- 
hại của hai trường-hợp, bên nào ít, bên 
nào nhiều, để chọn một thái-độ cho đứng- 
đăn và hợp lý: tin hay chắng tin? 


Người tin, tạm gọi là ông A, có thái-độ 
của kẻ tu-hành, tuân theo Chánh-Pháp, 
giữ gìn giới-luật, siêng làm điêu thiện. 
Còn người kia chắng tin, tạm gọi là ông 
B, có thái-độ của người chăng biết gì đến 


476 


Chánh-Pháp, tự cho mình có đủ tự-do 
hành-động điêu thiện, điêu ác, và mục- 
đích ở đời là theo đuôi các thú-vuI vật- 
chât đê hưởng-thụ. 

Những gì xảy ra cho A và B, khi chắng có 
tái-sanh thật-sự? 

Bắt-lợi: 

- A sẽ bị bất-lợi: 

= uông mât công tu-hành, 

= bỏ qua địp đê hưởng-thụ các thú-vu1 
vật-chât của đời; 

-B chắng bị bất-lợi nào cả. 

Lợi: 

- A đang có lợi: 

= được đời kính-nề vì đức-hạnh; 

= tránh được các tội-ác có thê gây hại cho 
mình và g1a-đình 


- B đang có lợi "lớn”: 

= hưởng các thú-vui vật-chât cho thỏa- 
thích một đời. 

Những gì xảy ra cho AÁ và B, khi thật-sự 
có việc táI-sanh? 

Lợi: 

- A sẽ được lợi: 

= được hưởng phước-báu vì hành-động 
thiện của mình; 

= có cơ-duyên được g1ả1-thoát vĩnh-viên 
khỏi cảnh Khô; 

- B đang có lợi: 

= chăng uông-phí một đời vì hiện hưởng 
thú-vu1 vật-chât; 

Bắt-lợi: 


- Á chắng bị bất-lợi nào cả. 


478 


- B đang và sẽ bị bât-lợi: 

= hậu-quả hiện nay của hành-vi xâu-ác đề 
giành danh-lợi; 

= quả-báo, kéo dài nhiêu đời, của các 
hành-động xấu; 

= chăng bao giờ có cơ-hội để được giải- 
thoát vĩnh-viễn. 


Cân-phân lợi-hại để quyết-định thái-độ tin 
hay chăng tin, ta thây rõ: cán cần nghiêng 
hăn vê phiá À: tin có tái-sanh. 


Dâu có tái-sanh hay chắng có, A cũng vẫn 
có lợi: lợi vì giớI-đức thanh-tịnh của mình 
trong hiện-đời, chăng những tránh gây ra 
tội-ác mà còn đem lại sự kính-nễ của 
người khác. 

Còn về phân B, mối lợi khi chăng có tái- 
sanh, là hưởng-thụ các thú vui vật-chât, 
nhưng chỉ trong một đời mà thôi, chưa kể 


479 


vì tranh giành danh-lợi có thể gây ra tội- 
ác và chịu hình-phạt trong hiện-đời. 
Nhưng khi có tái-sanh thật-sự thì mỗi bất- 
lợi vô-cùng to-tát của B, là phải chịu quả- 
báo trải qua nhiêu đời nơi các ác-đạo; đó 
là chưa nói đến sự khiếm-khuyết mọi cơ- 
hội để được giải-thoát khỏi thân-phận khổ 
nhiêu sướng ít của chúng-sanh cứ phải 
trâm- luân triên-miên trong cõi Luân-hôi. 


Đối với các bạn trẻ chẳng chịu tin vào 
việc tải-sanh, Thiện-Nhựt xin mời xét qua 
hai điểm nây: (1) lỗ-lã gì khi tin có tái- 
sanh, chắng qua chỉ thiếu dịp hưởng-thụ 
bừa-bãi các thú-vui vật-chất; (2) còn mất- 
mát nào lớn hơn nữa, khi thật-sự có tái- 
sanh, là bỏ qua đi cơ-duyên được giảI- 
thoát vĩnh-viễn mọi Khổ-sở, để hiện-hữu 
mãi mãi trong sự tự-do, tự-tại hoàn-toàn? 


480 


Về vân-đề nây, Thiện-Nhựt xin thưa nốt 
một điều tâm-sự, trước khi châm dứt: 
Thiện-Nhựt tự xem mình là một Phật-tử, 
gọi Đức Phật là đẳng Từ-phụ, có lẽ nào 
mình chăng chịu tin lời của đắng Cha 
lành, khi Ngài bảo, chính Ngài đã nhìn 
thây chúng-sanh chết nơi đây, sanh lại nơi 
kia. 


Làm con mà chắng chịu tin Cha, thì còn 
tin ai đây? 


II.- Vẫn-đề: Phân-biệt các điều thiện, 
ác. 
124.- Năm điêu thiện và năm điêu ác là 
những ơi? 
Đê-mục quan-trọng thứ ba là vấn-đề 
phân-biệt các điêu thiện ác, tiêp theo các 
đê-tài: (I) tại sao đi tu làm sa-môn và (II) 


481 


tái-sanh Luân-hôi, vừa xét qua. Nhắc lại: 
cuối tiểu-mục sô 019, Phân Phỏng-dịch, 
khi Vua Di-Lan hỏi, "người một lòng 
niệm Chánh-Pháp, ... siêng làm các điêu 
thiện, phải chăng sẽ khỏi tải-sanh?”, Na- 
Tiên đáp, "Phải ", rôi trong hai tiểu-mục 
số 020 và 021, có kề ra năm điêu thiện và 
năm điều ác như sau: 


a.- Năm điều thiện là: (1) thành-tín, (2) 
hiểu-thuận, (3) tinh-tân, (4) nhứt-tâm và 
(5) trí-huệ: 

b.- Năm điều ác là: (1) tham-dâm, (2) 
giận-hờn, (3) mê ngủ, (4) vui-đùa, (Š) 
neh1-ngờ. 


Năm điều thiện vừa kể, khi ta xét qua nội- 
dung và tìm hiệu về Ba mươi bảy Phẩm 
Trợ-Đạo, thì thấy cũng tương-tợ với Ngũ 
căn, tức là năm nguôn-gốc làm phát-sanh 
ra các điều thiện. Còn năm điêu ác thì 


482 


dường như Na-Tiên nhắc đến Ngũ cái, tức 
là năm sự ngăn-che, năm cái nắp úp lên 
che đậy (Pali: Nivarana). Cái øi bị che- 
đậy? Đó là Trí-Huệ bị ngũ-cái che-mờ. 
Ngũ cái gôm có: (1) Tham-lam, (2) Giận- 
hòn, (3) Thụy-miên, Hôn-trầm (=mê ngủ), 
(4) Trạo, Hỗi (vọng-động và hôi-tiếc), và 
(5) Nghi; năm cái nắp đó úp lên khiến Trí- 
huệ bị mờ. 


Về ảnh-hưởng của năm điều thiện có thê 
phả tan được năm điều ác, nơi cuôi tiêu- 
mục sô 021, trang 18, Na-Tiên đưa ra một 
thí-dụ cụ-thể về viên ngọc thanh-thủy- 
châu của nhà Vua, có thê lọc sạch được 
nước bùn làm cho nước trở nên tinh-khiết 
để uống. 

Thê nào là thiện, ác?, ta chắng tìm thây 
một định-nghĩa tông-quát của hai chữ đôi- 
nghịch nây trong sách "Tì-kheo Na-Tiên". 


483 


Thông-thường, điều thiện, còn øọI là điều 
lành, là điều có lợi cho kẻ khác và cũng 
lợi cho đường tu của mình. Những gì gây 
tôn-hại cho nĐƯỜI, dâu có lợi về vật-chất 
cho mình, đều được xem là điêu ác, còn 
được gọi là điều bất-thiện, chắc-chắn có 
hại cho đường tu của mình. 


Trở lại với tiêu-mục số 020, Phân Phỏng- 
dịch, trả lời câu hỏi: Các điều thiện là 
những gì?, Na-Tiên có kế tới cả sáu điêu: 
(1) thành-tín, (2) hiêu-thuận, (3) tinh-tấn, 
(4) niệm thiện, (Š) nhứt-tâm, (6) trí-huệ. 
Nhưng điều (4) về "niệm thiện" có lẽ hơi 
dư-thừa, vậy nên xIn tạm g1ữ lại năm điều 
thôi. Tiếp theo, Na-Tiên định-nghĩa và 
cho thí-dụ về mỗi điều thiện vừa kê, như 
sau: 


[.- Thành-tín: là tin có Phật, có Kinh- 
Pháp, có Tăng-NI, có A-la-hán; tin có đời 


484 


nây, đời sau; tin làm lành gặp lành, làm ác 
gặp ác. Như thế, đó là niêm tin, chẳng còn 
vướng chút nghi-ngờ nào, vào ngôi Tam- 
Bảo, vào sự tái-sanh Luân-hồi, và vào 
Luật Nhân-Quả. 


2.- Hiêu-thuận (tiểu-mục số 023): là tuân 
theo Ba mươi bảy Phẩm Kinh (Trợ Đạo), 
vì 37 phâm Kinh nây đêu đặt căn-bản nơi 
sự hiêu-thuận. Khoan bàn về 37 Phẩm Trợ 
Đạo, ta thây ngay có sự "chăng chỉnh" 
trong lời Na-Tiên, hay đúng hơn, trong 
cách phiên-dịch lời nói của Na-Tiên ra 
chữ Hán. "Chăng chỉnh" ở điểm nào? Chữ 
Hiểu-thuận vốn là một danh-từ trong 
Nho-giáo, chỉ các bốn-phận của con đối 
với cha-me. Mặc dầu các bôn-phận nây 
đều đặt căn-bản trên các điều thiện, nhưng 
chắng vì thế, nêu dùng ở đây, danh-từ 
Hiếu-thuận sẽ gây hiểu-lầm là các điều 


485 


thiện chỉ qui gọn vào các bốn -phận làm 
con trong gia-đình. Vả lại, khi xét đến 
nội-dung, ta thây 37 Phẩm Trợ-Đạo bản 
về các vẫn-đề khác, đâu phải chỉ có hiểu 
và thuận. 

So với bản dịch của N.K.G. Mendis, trong 
quyền The Questions of King Milinda, ấn 
bản BPS, Tích-Lan, năm 1993, điều thiện 
thứ hai nây được ghi là Morality, tương- 
đương với danh-từ Hán- Việt là Đạo-đức, 
(tức là Giới-đức, Ciới-luật, Đức-hạnh) thì 
có phân hợp-lý hơn. 


3.- Tinh-tân: Nơi tiểu-mục số 022, Na- 
Tiên chắng định-nghĩa thê nào là tinh-tấn 
mà liền đưa ra hai thí-dụ: (1) các vị tu- 
hành thấy người đi trước chứng-đặc các 
đạo-quả thì noi gương để nỗ-lực tu-hành 
theo; (2) nước sông tràn ngập hai bên bờ, 
dân-chúng chăng dám lội qua; nhưng khi 


486 


thây một người khác từ xa đến, biết cách 
vượt qua, nên dân ở đó bắt chước lội qua 
theo. Sự bắt chước để noi Đương các 
người đi trước đã thành-công, còn cân có 
một sự cô-găng gia-công hơn lên; nỗ-lực 
đó mới chính là nghĩa của sự tinh-tân. 


Mãi đến tiêu-mục sô 032, Na-Tiên mới 
đưa ra một định-nghĩa rất rõ-ràng và đây- 
đủ vê tinh-tấn: giữ điều lành, giúp cho 
điều lành thêm lớn, đó là tinh-tấn. Na- 
Tiên lây thí-dụ đưa thêm quân tiếp-viện 
giúp binh-đội đang yêu-thê ở mặt trận, để 
thăng được; thí-dụ nây rất phù-hợp với 
Vua Di-Lan, vì Vua cũng là vị tướng tài- 
ĐIỎI. 

4.- Nhứt-tâm (tiểu-mục số 034): cũng 
chắng thây Na-Tiên đưa ra định-nghĩa của 
chữ nhứt-tâm, mà chỉ nói đến tâm quan- 
trọng của sự-việc nây làm nơi nương-tựa 


487 


cho việc phát-sanh các điều thiện, thí-dụ 
như (1) tòa lâu-đài cần có nên-móng để 
dựng lên; như (2) ba quân dàn ra để bảo- 
vệ đức Vua khi ra trận. Và Na-Tiên kết- 
luận: Trong các điều thiện, nhứt-tâm làm 
căn-bản; các người học Đạo trước nhúứt 
nên qui vê nhứt-tâm... 


Nhơn dịp nây, xin thêm vào đây định- 
nghĩa của sự nhứt-tâm: sự tập-trung tâm- 
ý, øom vào một điểm duy-nhứt. Nói cách 
khác, có sự nhứt-tâm, khi tâm an-định, 
chú-ý thật cao-độ vào một việc duy-nhứt, 
chắng lảng-xao vì các việc khác; chăng 
nghe, chăng thây gì ở bên ngoài. Thí-dụ: 
đang đọc Kinh, chú-ý vào lời Kinh, hiểu 
nghĩa Kinh, nghĩ đến việc áp-dụng lời 
Kinh vào sự tu-hành. Còn nêu "miệng 
đang đọc-tụng mà cải bụng lại đi chợ” thì 
chắng hê có sự nhứt-tâm. 


488 


5.- Trí-huệ (tiểu-mục số 035): Na-Tiên 
nhắc lại lời mình đã nói khi trước về Trí- 
huệ ở tiểu-mục số 019, trí-huệ cắt-đứt 
được sự tham-ái, cũng như ta gặt lúa, cắt 
các cọng lúa vậy. Đây là khả-năng của 
Trí-huệ đoạn-trừ được tất cả các phiên 
não. Tận-trừ các phiên-não tức là dẹp hết 
các điều bất-thiện, khiến cho các điều 
thiện có cơ-hội để nây sanh và phát-triễn, 
đó là công-năng lớn của Trí-huệ trong 
công-cuộc tu-hành. 


Sau khi kế năm điều thiện, từ Thành-tín 
cho đến Trí-huệ ở tiểu-mục số 020, trang 
18, thì nơi tiểu-mục số 040, Na-Tiên lại 
kế năm điều thiện một lần nữa, øôm CÓ: 
(1)tin-tưởng, (2) giới-luật, (3) tinh-tân, (4) 
trí-huệ, (5) nhứt-tâm niệm Đạo. 


So-sánh hai tiêu mục kê trên, ta thây 
trong hai lân, lời nói của Na-Tiên có sự 


489 


lập-lại, nhưng chăng giống hăn nhau. 
Nay, nếu sấp- xếp lại có thứ-tự, để cho dễ 
hiệu, ta có thê kế năm điều thiện đó là: (1) 
niêm tin; (2) giới-luật; (3) tinh-tấn; (4) 
nhứt-tâm; (5)Trí-huệ, mà vẫn tôn-trọng 
được ý-tưởng của tác-giả quyền "Tì-kheo 
Na-Tiên", trong hai lần phát-biêu ở hai 
tiều-mục trước vả sau. 

Và có lẽ nhờ đó mà lời văn được "chỉnh" 
hơn, khi chữ Giới-luật thay thế cho chữ 
Hiểu-thuận, như đã được eh1 trong Hán- 
tạng. 


Năm điều thiện vừa nói, được Tì-kheo 
Na-Tiên ví như năm vị thuộc dùng để 
chữa bịnh. Bịnh gì? Na-Tiên nói: Căn 
bịnh cũng như các điêu ác. Ta thây rõ, với 
thí-dụ nây nơi tiểu-mục sô 040, công- 
năng và hiệu-quả của năm điêu thiện là 
diệt trừ các điều ác, để châm dứt vĩnh- 


490 


viễn các nỗi Khổ trong thân-phận của 
chúng-sanh. Nhắc lại, nơi tiểu-mục số 
021, Na-Tiên ví năm điều thiện với viên 
thanh-thủy-châu lọc nước và năm điêu ác 
như nước bủn. 


+ 


125.- Kinh Thập- Thiện kế mười điều 
thiện cụ-thê hơn. 


Năm điêu thiện ghi trong sách "Tì-kheo 
Na-Tiên", tuy đầy-đủ nhưng còn quá trừu- 
tượng, Phi cho thây rõ hành-động cụ-thể 
nảo gây ra điều thiện, thái-độ nào tạo nên 
việc ác. Có một bản Kinh trong Hản- 
Tạng, Kinh Thập Thiện-nghiệp-đạo, kế rõ 
mười hành-vi cụ-thể trong đời sông hăng 
ngày tạo nên thiện-nghiệp, g1úp người tu- 
hành được tái-sanh lên cõi Trời. (Kinh 
Thập- Thiện là bản Kinh số 600 trong Đại- 


491 


Tạng, do Ngài Học-Hỉ [ SIksananda, 
phiên-ầm: Thực-Soa Nan-Đàả] dịch từ chữ 
Phạn ra Hán-văn). Mười điều thiện đó là: 
(1) chắng sát-sanh; (2) chắng trộm-cắp; 
(3) chắng tà-hạnh; (4) chăng nói di; (5) 
chắng nói lưỡi hai chiêu; (6) chắng nói lời 
thô-ác; (7) chắng nói lời vô-nghiã; (8) 
chắng tham-lam; (9) chắng giận-dữ; và 
(10) chăng có tà-kiến. 


Thiện Nhựt xin ghi thêm vào đây mười 
điêu thiện nây để bổ-túc cho lời chỉ-dạy 
của Tì-kheo Na-Tiên về các điêu thiện và 
ác. 
+ 
126.- Phải làm điều thiện từ trước. 


Cờ đây, xin "nhảy" đến tiêu-mục số 062, 
đê nghe Tì-kheo Na-Tiên trả lời câu hỏi 
sau đây của vua Di-Lan: 


492 


- Người muôn làm điêu thiện, nên làm 
trước ngay, hay là đê sau nây mới làm? 


- Phải làm ngay từ trước, để đến sau mới 
làm thì chăng ích-lợi chi. 


Rôi Na-Tiên đưa ra ba thí-dụ chứng minh 
sự cân-thiết phải làm ngay trước các điều 
thiện, chăng chân-chờ: (1) đang khát mới 
sai người đảo giêng, làm sao có nước 
ngay để uống liền? (2) đang đói mới ổi 
cây ruộng, làm sao có cơm để ăn liên? (3) 
bị kẻ thù xâm-lăng, rồi mới lo tuyến binh, 
luyện tướng, sao kịp chiến-đấu nữa? Và 
Na-Tiên kết-luận: Người ngu bỏ điều 
thiện, làm điều ác, rồi sau nây ngôi đó 
khóc than, có ích vào đâu. Kẻ nào dứt bỏ 
điều trung-chánh, theo điều bất-chánh, 
đến lúc sắp chết, sẽ hối-hận về sau. 


% 


127.- Trót gây điều ác, nay phải làm gì? 


Lại "nhảy” thêm ba bước nữa đên tiêu- 
mục sô 054, tiêu-mục sô 089. và tiêu-mục 
sô 090, đê xét đên vân-đê: trót gây tội-ác, 
g1ờ phải làm gì? 

Vua DIi-Lan thăc-mặắc, nơi tiêu-mục sô 
054: 


- Sa môn các khanh thường nói, con 
người tại thế-gian làm việc ác trong trăm 
năm, đến khi gân chết mà biết niệm Phật, 
thì được tái-sanh lên cõi Trời. Ta chẳng 
thể tin lời nây. Lại nữa, sa-môn các khanh 
CÒN nÓI, giết một mạng sanh-vật, đến lúc 
chết sẽ sa-đọa vào địa-ngục. Ta cũng 
chắng tin được lời nây. 

Để thuyết-phục Vua, Na- Tiên đưa ra một 
thí-dụ rất ý-nhị: cầm hòn đá nhỏ để trên 
mặt nước, đá chìm; còn lây chiếc thuyên 


494 


chở đây khắm các hòn đá lớn, thuyên lại 
nôi. Tại sao? Vì thuyên có sức chở nặng 
được. Thuyên ví như Chánh-Pháp; niệm 
Phật theo đúng Chánh-Pháp, thì có thê 
cứu-vãn được người có tội khỏi bị sa địa- 
ngục. 

Vua Di-Lan lại hỏi, nơi tiêu-mục số 089: 

- Người làm điều thiện được phước lớn, 
rồi làm điêu ác thi bị tai-ương lớn chăng? 

Câu trả lời của Na-Tiên, mới nghe qua, dễ 
làm ta ngạc-nhI1ên: 

- Người làm điêu thiện được phước lớn; 
rôi làm điều ác thì bị tai-ương nhỏ. 

Ta có thể thắc-mắc, tự hỏi: hễ làm điều 
thiện rồi, thì rồi dâu có làm điêu ác gì đi 
nữa cũng chỉ bị tai-ương nhỏ mà thôi 
chăng? Chăng phải như vậy đâu! Lời giải- 


495 


đáp của Na-Tiên có hai phân: (1) làm điều 
lành nhỏ có thể được phước lớn, như 
trong Kinh có nói đến trường-hợp của kẻ 
cụt tay chơn, dâng cúng một bó hoa lên 
Đức Phật, được phước lớn trong 91 kiếp 
chắng bị đọa địa-ngục; (2) người siêng 
làm lành, nếu trót làm điều ác, sở dĩ bị tai- 
ương nhỏ, là do biết ăn-năn hối-cải, tội 
tiêu dân đi. Thiện-Nhựt thiên nghĩ, về 
điểm (1), người cụt tay dâng bó hoa cúng- 
dường Đức Phật, sở dĩ được hưởng 
phước-báu lớn, là vì Đức Phật chính là 
một phước-điền to-lớn và quí-báu nhứt 
trong các loại ruộng phước, hễ ai gieo 
nhân bố-thí nơi Ngài, thì sẽ được quả-báo 
vô-cùng sâu-rộng. Về điểm (2), sở dĩ tai- 
ương nhỏ đến với người biết hằng ngày 
ăn-năn, hôi-cải việc bât-thiện trót làm, là 
vì tâm của người ây cảng ngảy cảng trở 
nên thanh-tịnh, khiến cho nghiệp-báo xâu- 


496 


ác nặng-nê chăng có đủ cơ-duyên đê trô 
quả. 
Nơi tiêu-mục sô 090, Vua lại hỏi: 


- Người trí làm điêu ác, kẻ ngu cũng làm 
điều ác, thì ai chỊu tội nặng hơn. 


- Kẻ ngu làm ác bị talương lớn, còn 
người trí làm ác chịu tai-ương nhỏ. 


Câu trả lời nây làm Vua ngạc-nhiên chăng 
ít, vì thông-thường trách-nhiệm nặng sẽ 
đè lên người có trí biết điều quây mà còn 
cô làm; và người ngu chăng biết tội, lẽ ra 
phải chịu hình-phạt nhẹ hơn. Nhưng lời 
øiải-thích tiếp theo của Na-Tiên rất chi là 
hữu-lý. Na-Tiên lây thí-dụ, có thanh sắt 
nung đỏ, kẻ bị phỏng tay nhiêu chính là 
người chăng biết đó là thanh sắt bị đốt; 
còn người trí biết trước, dại gì nắm lâu để 
tay bị phỏng nặng. Nhưng cái lý sâu-xa 


497 


của sự-kiện: "củng làm ác, người trí DỊ taI- 
ương nhẹ hơn người ngu" là ở điểm biết 
hồi lỗi. Người trí biết lỗi mình, nên ngày 
ngày sám-hối, khiến tâm sớm thanh-tịnh 
lại. Còn người ngu, vì chăng biết hậu-quả 
nặng-nê của tội-ác, lại chắng biết sám-hỗi, 
thì còn lăm tai-ương sẽ đến nữa với mình, 
đó là chưa kế hiện đang bị khô-sở vì 
hành-vI ác đã trót làm. 


IV.- Vân-đề: Ba mươi bảy Phẩm Trợ 
Đạo. 


128.- Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo gôm 
có những ơi? 


Nhắc lại: nơi tiêu-mục số 020, trả lời câu 
Vua hỏi, "các điều thiện là những gì?", 
Na-Tiên có nói đến năm điều thiện, trong 
đó có điêu thiện thứ hai là sự Hiêu-thuận. 


498 


Đến tiểu-mục số 023, Na-Tiên định nghĩa 
chữ Hiểu-thuận là "tất cả các điều thiện. 
Ba mươi bảy Phẩm Kinh đều đặt căn-bản 
nơi sự hiểu-thuận". Lời giải-thích "hơi 
lòng-vòng" nây của Na-Tiên, khiến người 
đọc thêm bỡ-ngỡ, vì hai lẽ sau đây: (1) 
như đã xét qua nơi Phân Tìm hiểu về 
Nghĩa Ý (tiểu-mục sô 124-2), chữ Hiếu- 
thuận chăng thích-hợp băng chữ Giới- 
luật, đề chỉ điều thiện thứ hai; (2) Na-Tiên 
nói đến 37 Phẩm Kinh mà chăng chỉ rõ là 
các Phẩm Kinh nào. 


Nêu được phép "nói lại" chỗ Na-Tiên đã 
kế ra năm điều thiện, Thiện-Nhựt sẽ xin 
"ói lại" như vây: (1) thành-tín, (2) giới- 
đức, (3) tinh-tấn, (4) nhứt-tâm, (5) trí-huệ; 
và điêu (2): Giới-đức làm căn-bản cho 37 
Phẩm Trợ-Đạo. Như thế có lẽ rõ-ràng 


499 


hơn, khi chỉ ra đích-xác 37 Phẩm Kinh là 
các Phâm Kinh nào. 


Danh-từ chánh-thức của Bắc-Tông là Ba 
mươi Dảy Phâm lTrợ-Đạo, còn gọi là 37 
Bô-đê-phân; tiếng Pali là Bojjhanga. 


Do đâu mà có con sô 37? Ba mươi bảy 
Phâm Trợ Đạo gôm có: 


I.- Tứ niệm-xứ: bốn lãnh-vực giữ chánh- 
niệm 4 pháp; 

2.- Tứ Chánh-cân: bốn nỗ-lực làm điều 
lành thêm lớn 4 pháp; 

3.- Tứ Như-ý-túc: bốn tâm-nguyện được 
đây-đủ 4 pháp; 

4.- Ngũ căn: năm nguôn-gốc phát-sanh 
các điêu thiện 5 pháp; 

5.- Ngũ lực: năm sức mạnh làm phát-sanh 
điêu thiện 5 pháp; 

6.- Thất giác-chi: bảy yêu-tô của sự giác- 


500 


ngộ 7 pháp; 
7.- Bát Chánh-đạo: con đường chơn- 
chánh tám ngành Š pháp; 


Cộng lại: 37 pháp. 


So-sánh với "37 Phẩm Kinh" nói ở tiêu- 
mục số 023 vừa nêu trên, ta thấy rõ bảy 
nhóm của Ba mươi bảy Phẩm Trợ-Đạo 
liên-quan rất chặt-chẽ với bảy nhóm của 
Ba mươi bảy Phẩm Kinh, được nói trong 
sách "Tì-kheo Na-Tiên", tuy tên gọi mỗi 
nhóm có khác, nhưng nội-dung mỗi 
nhóm, ở hai bên, vẫn từa-tựa nhau. 

Giờ đây, xin đi sâu vào chi-tiết của mỗi 
nhóm, trong Ba mươi bảy Phẩm Kinh mà 
đúng lý ra ta phải gọi là Ba mươi bảy 
Phẩm Trợ Đạo. 


501 


I129.- Tứ niệm-xứ: bôn lãnh-vực đê giữ 
chánh-Hmiệm. 


Nơi tiêu-mục số 024, Phân Phỏng-dịch, 
Vua Di-Lan hỏi Na- Tiên: 


- Bốn sự dừng-ý là những øì? 


Na-Tiên gọi Tứ niệm-xứ là Bồn sự dừng- 
ý, và giải-thích: 

- Đức Phật dạy: "Một là quản thân, thì 
thân dừng lại; hai là quán sự đau-đớn thì 
sự đau-đớn ngừng lại; ba là quán tâm-ý, 
thì ý dừng lại; bốn là quán pháp, thì pháp 
dừng lại. Đó là bỗn phép quán dừng-ý." 
Lời giải-thích nây của Na-Tiên đã dựa 
trên bản Kinh Niệm-xứ, một bản Kinh rất 
quan-trọng dạy cách giữ gìn cháảnh-niệm, 
khi tu-tập thiên-quán (Kinh Satipatthana, 
Trung-Bộ Kinh, bản kinh số 10; Pali: 


502 


Satipatthana, Majjhima Nikaya, 10). Bốn 
lãnh-vực quản-niệm mà ta cần ø1ữ chánh- 
niệm là: (1) quán thần; (2) quán thọ; (3) 
quán tâm và (4) quán pháp. Như thê, nơi 
lãnh-vực thứ hai: quản thọ, Na-Tiên đã 
dùng chữ "sự đau-đớn" để chỉ một loại 
cảm-thọ, được nói trong Kinh Niệm-xứ. 


Lại nữa, Na-Tiên bảo, (hễ) "quán thân thì 
thân dừng lại...", chữ "dừng" nây có nghĩa 
là các tư-tưởng, các ÿý-nph1 trong tâm, lúc 
đang quản thân, đều dừng, đều trụ lại, 
chắng còn chạy bông-lông, bị xao-lãng về 
các vấn-đề khác. Đây là công-năng của 
việc quán, khiên cho chánh-niệm khởi lên 
và an-trú nøay trong lãnh-vực đang quán- 
chiếu; nói cách khác, khi quán thân thì giữ 
được chánh-niệm an-trụ lại trên ý-niệm 
thân-thể và vắng bóng các ý-tưởng khác. 
Đó là phương-pháp đào-luyện sự tập- 


503 


trung tư-tưởng trong các phép quản-niệm, 
khiên cho tâm trở nên thanh-tịnh đê sớm 
đi vào thiên-định. 


+ 


130.- Bốn sự đoạn-ý chắng phải là Tứ 
Chánh-cân . 


Nhóm thứ hai Bốn sự đoạn-ý trong Ba 
mươi bảy Phẩm Kinh được Na-Tiên nói 
đến nơi tiểu-mục số 025, chăc chắn chẳng 
phải là nhóm thứ hai: Tứ Chánh-cân, tức 
là bốn nỗ-lực làm cho các điêu thiện tăng- 
trưởng thêm lên, được nói trong Ba mươi 
bảy Phẩm Trợ-Đạo. 


Thế nào là đoạn-ý? Na-Tiên giải-thích: 


-... khi đã phân-biệt được bốn sự đừng-ý 
rôi, thì chăng nhớ nghĩ đên nữa, đó là bôn 
sự đoạn-ý... 


504 


Theo sự giải-thích như vậy, thì đoạn-ý có 
nghĩa là chăng nhớ nghĩ đến nữa. Phải 
chăng Na-Tiên muôn nói, hễ khi tâm-ý đã 
dừng lại được rôi, thì đừng nhớ nghĩ gì 
đến các việc khác nữa. Nếu đúng như thế, 
thì bỗn sự đoạn-ÿý được Na- Tiên nói đến, 
thật ra, vẫn còn nằm trong lãnh-vực Tứ 
niệm-xứ của Ba mươi bảy Phẩm Trợ-Đạo; 
vì khi ta tu-tập quán-niệm mà giữ được 
chánh-niệm an-trú, thì mọi tư-tưởng khác 
đêu văng bóng, chỉ còn lưu lại có đê-tài 
thiên-quán duy-nhứt nơi tâm-ý đang tập- 
trung. 


Và ta có thê kết-luận: nhóm thứ nhứt 
dừng-Ý và nhóm thứ hai đoạn-ý, do Na- 
Tiên nói đến trong Ba mươi bảy Phẩm 
Kinh, cũng chỉ là một nhóm mà thôi, vì 
dừng ý rôi đoạn ý chỉ là một hành-vi duy- 


505 


nhứt của tâm: bỏ các ý khác để chỉ chọn 
một ý mà quán-niệm. 

Thế nào là Tứ Chánh-cân trong Ba mươi 
bảy Phẩm Trợ-Đạo? Đó là bốn nỗ-lực để 
khiến các điêu ác bị tiêu-diệt và đông thời 
làm gia-tăng thêm lên các điêu thiện. Tứ 
Chánh-cân là tên khác của Tinh-tân. 


Bôn nô-lực nào? 


1.- Điều ác đã sanh, phải cố dứt-trừ; 

2.- Điêu ác chưa sanh, phải cô ngăn-ngừa 
đừng cho sanh; 

3.- Điêu thiện chưa sanh, phải cô làm nấy- 
sanh ra; 

4.- Điều thiện đã sanh, phải cô làm tăng- 
trưởng thêm. 


Có được như thế thì mới mong có ngày 
dứt hêt các ác-nghiệp và chăng còn bị 


506 


nghiệp dẫn-dắt đi tái-sanh trong cõi Luân- 
hồi lận-đận. 


Nhân đây, xin nhặc đến tiểu-mục số 036, 
Vua Di-Lan hỏi Na- Tiền: 


- Phải chăng các loại Kinh trước sau có 
dạy nhiều điều khác nhau, nhưng cũng 
đêu chung một hướng là nhăm diệt tât cả 
các điêu ác? 

Câu trả lời của Na-Tiên được kèm một 
thí-dụ cụ-thể: 


- Dĩ nhiên, Kinh Phật dạy nhiêu loại thiện, 
nhưng cũng chỉ hướng về nhằm diệt mọi 
điêu ác. Ví như Vương phát bốn đạo binh 
ra đi chiến-đấu, ý lúc khởi-hành là để 
công-kích địch-quân, diệt tât cả mọi điều 
ác vậy. 


507 


Thí-dụ về đánh giặc nây được nhà Vua 
tán-thưởng nhiệt-liệt: 

- Lành thay! Na-Tiên nói Kinh thật vô 
cùng thích-thú! 


+ 


131.- Phải chăng Bồn niệm thẩn-túc là 
Tự Như-ý-túc ? 


Nơi tiểêu-mục số 026, Vua Di-Lan hỏi: 

- Bốn niệm thân-túc là những gì? 

Câu trả lời của Na-Tiên lại liên-quan đến 
bôn sự thân-thông, mà các bực đặc đạo- 
quả A-la-hán đã chứng được: 


- Thứ nhứt là mặt có thể nhìn thấy thấu- 
triệt. Hai là tai có thê nghe rõ được thâu- 
triệt. Ba là cò khả-năng biết rõ tâm-trạng 
của kẻ khác. Bốn là thân-thê có khả-năng 
bay cao. 


508 


Bốn khả-năng siêu-phàm đó thường được 
gọi trong Kinh-sách là bỗn thân-thông: (1) 
thiên-nhãn-thông, (2) thiên-nhĩ thông, (3) 
tha-tâm-thông, và (4) thân-túc-thông (bay 
cao). Muốn đắc được bốn thân-thông nây, 
theo lời Na-Tiên có nói trước đó ở tiểu- 
mục sô 025, là khi đạt được bỗn sự đoạn- 
ý thì liên đạt được bỗn niệm thân-túc. 


Thế còn Tứ Như-ý-túc trong Ba mươi bảy 
Phẩm Trợ-Đạo là những gì? Đó là bốn 
điêu tâm-nguyện khi tu-hành mong đạt 
được sự thành-công đây-đủ trọn-vẹn: 


I.- Dục như-ý-túc: mong muốn được 
thành-tựu hoàn-toàn chí-nguyện tu-hành 
của minh; 

2.- Tinh-tân như-ý-túc: nỗ-lực thật dõng- 
mãnh để đạt trọn-vẹn chí-nguyện tu-hành 
của mình, dầu phải hy-sanh thân-mạng: 


509 


3.- Nhứt-tâm như-ý-túc: một lòng chuyên- 
chú đến chí-nguyện tu-hành, chăng hệ để 
cho tâm tán-loạn, bị cảnh bên ngoài 
quyễn-rủ. 

4.- Quán như-ý-túc: dùng trí-huệ quán-sát 
chí-nguyện tu-hành của mình, thấu rõ sự 
nguy-hiễm của đường ác và sự lợi-lạc của 
đường lành. 

Như thê, có sự khác-biệt rõ rệt giữa Bốn 
niệm thân-túc trong sách Tì-kheo Na-Tiên 
với Iứ Như-ý-túc trong Ba mươi bảy 
Phẩm Trợ-Đạo. 


+ 


I132.- Năm căn và năm lực là những ơi? 


Nơi hai tiểu-mục sô 027 và 028, Vua Di- 
Lan hỏi: 


- Thê nào là năm căn và năm lực? 


510 


Na-Tiên đã dùng năm giác-quan (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, và thân) làm năm căn, và năm 
sự kêm-chế các giác-quan làm năm lực, 
để trả lời. Na-Tiên nói: 


- Thứ nhứt, mắt thây sặc đẹp. sắc xâu, \W 
chắng dính-mắc.Thứ hai, tai nghe tiếng 
tốt, lời măng, ý chăng dính mắc, v.v... đó 
là năm căn. Một là kềm-chế mắt; hai là 
kêm-chề tai, ... để cho ý khỏi bị sa-đoa, đó 
là năm lực. 


Nhưng trong Ba mươi bảy Phẩm Trợ- 
Đạo, ngũ căn, ngũ lực, lại được kê ra như 
sau: 


[.- Tín-căn, niêm tin nơi Chánh-Pháp, và 


Tín-lực, sức mạnh của niêm tin đó, có 
được nhờ sự tu-tập; 


511 


2.- Tân-căn, nô-lực điệt-trừ điêu ác đê 
ø1ia-tăng điêu thiện, và Tân-lực, sức mạnh 
của sự cô-găng bên-biỉ đó; 


3.- Niệm-căn, tâm nhớ nghĩ luôn luôn đến 
lục niệm: (1l) niệm Phật, (2) niệm Pháp, 
(3) niệm Tăng, (4) niệm Giới, (5) niệm 
Thí, (6) nệm Thiên. Còn Niệm-lực là sức 
mạnh của niệm-căn được tu-tập thêm 
vững-bên. 


4- Định-căn, tâm luôn an-trú trong 
chánh-niệm. Định-lực là sức mạnh đưa 
tâm an-tinh vào các cối thiên-định. 


5.- Huệ-căn, trí sáng phát-giác các phiên- 
não, vọng-tưởng. Huệ-lực là sức mạnh 
của trí-huệ quét sạch vọng-tưởng, cắt đứt 
phiên-não. 


So-sánh năm căn, năm lực ở hai nơi, sách 
“Ii-kheo Na-Tiên"” nây với Ba mươi bảy 


Hi, 


Phẩm Trợ-Đạo, ta thây có sự khác-biỆt; 
nhưng nếu xét theo "nghĩa gốc" của chữ 
căn = nguôn-gốc làm phát-sanh, thì cả hai 
nơi đêu hợp-lý cả: (1) năm giác-quan, 
được gọi là năm căn, vì từ các nơi đó 
phát-sanh ra sự hay-biết về cảnh bên 
ngoài; (2) từ tín-căn đến huệ-căn được gọi 
là năm căn, vì từ các nơi đó phảt-sanh ra 
các điêu lành. Hóa ra, chăng có sự chống- 
đối giữa hai loại năm căn. 

Mặt khác, lời đáp của Na- Tiên nói, năm 
lực là năm sự kêm-chế các giác-quan, 
chắng để cho ý bị dính-mắc và sa-đoạ, 
khiến ta nhớ lại sự phòng-vệ các căn, sự 
hộ-trì các căn đã được chúng ta bàn qua 
về Lý Mười hai Nhân-Duyên, tại hai 
Nhân-duyên: Xúc và Thọ. Khi các căn 
(mắt, tai, mũI...) được phòng-vệ, hộ-trì, 
thì sự tiễp-xúc (Xúc) với cảnh-vật bên 


S1) 


ngoài chăng lôi-kéo cảm- -thọ (Thọ) chạy 
theo con đường ác; điêu nây cho ta thấy 
rõ sự kêm-chế đó là năm lực ở các giác- 
quan, tạo nên sức mạnh diệt điều ác và 
tăng thêm điều lành, cũng giống nhau với 
tân-căn trong Ba mươi bảy Phẩm Trợ- 
Đạo. (Xin xem lại tiều-mục số 120, Phần 
Tìm hiểu Nghĩa Y.) 

Hơn nữa, xem lại tiểu-mục số 040, ta thây 
có một sự trùng-hợp giữa năm điêu thiện 
của Na-Tiên kê ra, rât giỗng nhau với năm 
căn và năm lực trong Ba mươi bảy Phẩm 
Trợ-Đạo. 


+ 
133.- Bảy Giác-ý hay là Bảy Giác-chữ2 


Nơi tiểu-mục số 029, Na-Tiên kế bảy yếu- 
tô của sự giác-ngộ, gọi đó là Bảy GIiác-ý, 


514 


và trong Ba mươi bảy Phẩm Trợ-Đạo thì 
được gọi là Thât Giác-chi: 

Bảy Giác-ý Thất Giác-chi 

I.- Ý giác-ý 

2.- Phân-biệt giác-ý 

3.- Tinh-tân giác-ý 

4.- Khả giác-ý 

5.- Ý giác-ý 

6.- Định-giác-ý 

7.- Hộ giác-ý l1.- Irạch-pháp 

2.- Tinh-tân 

3.- Hỉ 

4.- Khinh-an 

5.- Niệm 

6.- Định 

7.- Xả. 

Nhận-xét đâu-tiên về bản đôi- chiêu nây là 


thứ-tự trước sau của mỗi yếu-tô chăng 
giống nhau ở hai cột; nhưng điều nây 


515 


chắng quan-trọng, miễn sao có đủ bảy 
thành-phân là được. Nhận-xét thứ hai là 
tên gọi của vài yêu- tố khác nhau, chăng 
biết có sự sai-biệt về nội- -dung hay không. 
Ta sẽ xét qua ý-nghĩa của mỗi yếu-tô, dựa 
theo tên gọi trong Ba mươi bảy Phẩm 
Trợ-Đạo. 


I.- Yêu-tô thứ nhứt là Trạch-pháp, sự lựa 
chọn một pháp-môn thích-hợp với căn-cơ 
của mình để tu- -tập theo. Yêu-tô trạch- 
pháp nây lại bao gồm được cả hai yếu-tô: 
(1) ý giác-ý và (2) phân-biệt giác-ý trong 
lời p1ải-đáp của Na-Tiên: (1) chữ "ý giác- 
ý", nhứt là chữ "ý" còn chưa diễn-tả đây 
đủ nghiã-lý bằng chữ "pháp" trong chữ 
pháp-môn; (2) chữ phân-biệt trong Phân- 
biệt giác-ý, đâu có đủ ý-nghĩa băng chữ 
Trạch: vừa lựa và vừa chọn lây một pháp- 
môn để tu-tập. 


516 


2.- Yếu-tô thứ hai là Tinh-tấn lại được 
Na-Tiên xếp vào yếu-tố thứ ba. Thứ-tự 
nây chăng quan-trọng, khi cả hai cột đều 
có nói đến sự tinh-tân, nỗ-lực tu-tập rất 
cân-thiết, sau khi đã chọn được pháp-môn 
thích-hợp với mình, để tu-tập hầu sớm đặc 
øiác-ngộ. 


3.- Yếu-tô thứ ba là Hi, sự vui mừng vì 
thây pháp-môn mình chọn đưa đến các 
kết-quả khả-quan. Hỉ giác-chi được Na- 
Tiên gọi là Khả giác-ý, xếp vào yêu-tô thứ 
tư. Theo nghĩa trong chữ Hán, Hỉ là 
mừng: Khả là "có thể, vừa ý, đáng thích", 
thì kế ra cũng gân nghĩa với nhau. 


4.- Yếêu-tô thứ tư là Khinh-an, sự nhẹ- 
nhàng, sảng-khoải của thân-tâm, trước sự 
tu-tập hướng về giác-ngộ có kết-quả khả- 
quan. Khinh-an tương-đương với yêu-tô 
thứ năm ÿ giác-ý. Chữ ỷ, nghĩa gốc trong 


517 


chữ Hán- Việt là dựa vào; ở đây, có nghĩa 
là tâm dựa vào nơi sảng-khoái về thê-xác 
để được vui-vẻ mà sớm đắc được định- 
lực. Nếu chăng quá chú-trọng đến tù-ngữ, 
ta thấy nêu dùng tiếng khinh-an để thay- 
thế cho tiêng ý, thì vừa nhẹ-nhàng lại vừa 
thanh-lịch hơn. 


5.- Yếu-tô thứ năm là Niệm, tức là chánh- 
niệm luôn luôn nhớ nghĩ đến pháp-môn 
đang tu-tập. Yếu-tô quan- trọng nây giúp 
hành-giả luôn chú-tâm đến việc tu-tập 
trong mọi thời, lại chẳng thây nói đến 
trong Bảy Giác-ý, khiến cho lời Na-Tiên 
giải-thích còn thiếu-sót. 

6.- Yếu-tô thứ sáu là Định được nói đến ở 
cả hai bản Bảy Giác-ý và Thât Giác-chi. 
Đó là định-lực đưa tâm-trí hành-giả vào 
các cõi thiên-định, để phát-triển được Huệ 
sớm đưa đến bờ giác-ngộ. 


518 


7. Yêu-tô sau cùng là Xả giác-chi, tức là 
tâm bình-đăng, biết buông-xả, chẳng 
dính-mặc, gặp việc thuận chắng mến- 
thích, øặp chuyện nghịch chăng oán-than. 
Na-Tiên dùng chữ “Hộ” vảo trong Hộ 
giác-Ý, yÊu- -tÕ sau cùng của Bảy giác- ý, 
theo thiên-kiến, chắng diễn-tả được hết ý- 
nghĩa của yếu-tô Xả. Tại sao? Vì ý-niệm 
Xá chính là đỉnh cao của sự giác-ngộ: 
người đã giác-ngộ rôi, tâm an-nhiên, tự- 
tại, giải-thoát khỏi mọi ràng-buộc, điều ác 
chắng VƯỚNE- mắc mà ngay cả điêu thiện 
cũng chắng ôm-ấp, thì còn có điều chi 
trong cái tâm-trạng rỗng-rang, văng-vẻ đó 
đề mà còn bảo-vệ hộ-trì nữa? 


+ 


134.- Bát Chánh- Đạo là những gì? 
Nơi tiểu-mục số 030, Vua Di-Lan hỏi Na- 
Tiên: 

- Thế nào là tám loại đạo-hạnh? 


Ta hãy sắp xếp câu trả lời của Na-Tiên, 
song song với các yếu-tỗ của con đường 
tám ngành Bát Chánh-Đạo, được kê rõ- 
ràng và đây-đủ trong Kinh Chuyên Pháp- 
Luân, là bản Kinh đâu-tiên của Đức Phật, 
sau khi Ngài thành Đạo, giảng tại vườn 
Lộc-Uyên cho năm anh em ông Kiêu- 
Trân-Như nghe. 


Tám loại đạo-hạnh Bát Chánh-Đạo 
1.- Trực-kiễn 

2.- Trực-niệm 

3.- lrực-ngữ 

4.- lrực-mạng 

5.- Trực-nghiệp 


520 


6.- Trực phương-tiện 

7.- Tlrực-ý 

§.- Trực-định 1.- Chánh tri-kiên 
2.- Chánh tư-duy 

3.- Chánh-ngữ 

4.- Chánh-mạng 

5.- Chánh-nghiệp 

6.- Chánh tinh-tân 

7.- Chánh-niệm 

3.- Chánh-định. 


Nhận-xét đầu-tiên là chữ Chánh, nơi cột 
ha1, được chữ Trực, nơi cột một, thay-thê. 
bi của hai chữ ây gân tương-đương 
nhau: "ngay- -thăng, chơn-chánh, đứng- 
đăn", cho nên chăng có chi đáng nói. Về 
Hộidimig của môi ngành, ta nên xét từng 
môn: từ chánh tri-kiễn cho đến chánh- 
định. 


521 


I.- Chánh-tri-kiễn, sự thấy- nghe, hay- biết, 
thật chơn-chánh đứng-đăn, có thể xem 
tương-đương với Trực- kiên nơi cột một. 


2.- Chánh tư-duy, sự suy-ngh1, phán-xét 
đứng-đăn, thì khó lòng được xem cùng 
nghĩa với chữ trực-niệm. Thông-thường, 
động-từ niệm có nghĩa là luôn nhớ-nghĩ 
trong lòng; như thê, trực-niệm, chỉ có 
nghĩa là “nhớ nghĩ thăng-thăn" chăng 
diễn-tả hết được các khả-năng đứng-đắn 
và bao-quát của Trí-huệ là suy-nghĩ và 
phán-đoán. 

Hai môn: Chánh tri-kiễn và Chánh tư-duy 
được xếp vào môn thứ ba, Huệ-học, trong 
ba môn học vô-lậu Ciới, Định, Huệ. 

3.- Chánh-ngữ, Chánh-mạng, Chánh- 
nghiệp có thê được xem như tương-đương 
với lrực-ngữ, Trực mạng, Trực-nghiệp 


S9, 


nơi cột một, nếu nghĩa của chữ Trực, 
ngoài ý ngay-thăng ra, được mang thêm 
ý-nghĩa của sự đứng-đăn, chơn-chánh. 
Chánh-ngữ là lời nói chơn-chánh, chăng 
thô-ác, chăng đâm- thọc, các ý-nghĩa nây 
có thể được bao gồm trong Trực-ngữ. 
Chánh-mạng là cách sanh-sông bằng các 
nghê-nghiệp chơn-chánh, thật-thả, chắng 
øian-xảo, chăng độc-ác, rât phù-hợp với 
chữ trực-mạng. Chánh-nghiệp là những 
hành-động của thân, miệng, và tâm-ÿ đều 
đứng-đắn, chơn-chánh, chăng gây ra ác- 
nghiệp và vì thê chữ Trực-nghiệp có thể 
xem tương-đương với chữ Chánh-nghiỆp. 


Ba môn: Chánh ngữ, Chánh-mạng, 
Chánh-nghiệp được xêp vào môn học thứ 
nhứt, GIới-học, trong ba môn học vô-lậu. 

4.- Nơi mục sô (6), Chánh tỉnh-tân khác 
khả xa với Trực phương-tiện; vì Tình-tân 


SP) 


có nghĩa là nỗ-lực giữ-gìn và làm tăng- 
trưởng điều thiện; còn Phương-tiện là 
những phương-pháp tiện dụng, dùng để 
th-hành hâu đạt được mục-tiêu. Tuy 
nhiên, có điểm tương-đông giữa hai Ý- 
niệm: Tĩnh- tân và Phương-tiện, là các nô- 
lực đã cố- găng đề đạt được mục-tiêu, mặc 
dâu mục-tiêu có thể khác nhau. Và mục- 
tiêu của Tinh-tân được nói rõ: tăng điêu 
thiện; còn mục-tiêu của Trực phương-tiện 
vẫn để bỏ ngõ. Dâu sao đi nữa, trong lắm 
sách giáo-lý Phật-học, nhiêu vị đại-sư đã 
chắng ngại dùng từ-ngữ Chánh phương- 
tiện để thay thế cho danh-từ Chánh Tinh- 
tân khi giảng về Bát Chánh-Đạo. 

Môn Chánh tinh-tân có thể được đem xếp 
vào cả hai môn Giới và Định, vì sự nỗ-lực 
có thể thi-hành trong việc giữ-gìn Giới- 


524 


luật, hoặc để áp-dụng vào việc tu-tập 
Thiên-định. 


5.- Chánh-niệm nơi mục số (7) được xếp 
ngang hàng với Tlrực-ý. Đúng lý ra, nên 
đem chữ Trực-niệm ở mục sô (2), cột 
một, xuông ngang với Chánh-niệm thì hay 
biết mây; vì chữ Trực-ÿ chắng thể nảo 
thay- thê cho chữ Chánh-niệm được: Trực- 
ý chỉ là một ý ngay-thắng; trong khi 
Chánh-niệm lại là ý chủ-chốt, qui-tụ hết 
các ý-tưởng khác về một trọng-điểm đang 
được quán-chiếu. Bước đâu đi vào định- 
lực là phải có chánh-niệm và giữ chánh- 
niệm luôn sáng-tỏ, cái điều mà một ý 
ngay-thăng, trực-ý, dù mạnh đến đâu cũng 
chưa thê làm được. 


6.-Chánh-định và Trực-định chắng chống- 
đôi nhau, vì cả hai đêu nói lên định-lực 


33 


chơn-chánh, trái hăn với tà-định của bàng- 
môn ngoạI-đạo. 

Hai môn Chánh-nệm và Chánh-Định 
thuộc vê môn Định-học trong ba môn học 
vô-lậu: GIới, Định, Huệ. 


+ 


135.- Lấy tám loại đạo-hạnh (Bát 
Chánh- Đạo) làm căn-bản tu-hành. 


Nơi gân cuối tiểu-mục số 031, Na-Tiên có 
nói: 

- Chư đệ-tử Phật cầu Đạo... nhân biết sự 
khổ-nhọc ở thế-gian, nên mới dứt bỏ mọi 
ham-muôn mà một lòng niệm tâm loại 
đạo-hạnh. 


Như thế, trong Ba mươi bảy Phẩm Trợ- 
Đạo, Na-Tiên đã chọn lây Bát Chánh- 
Đạo, ( mà Na-Tiên gọi là tám loại đạo- 


526 


hạnh) làm căn-bản tu-hành. Lấy Bát 
Chánh-Đạo làm căn-bản tu-hành cũng tựa 
như trong hai thí-dụ Na- Tiên đưa ra ngay 
trước đó: (1) kiên-trúc-sư trước khi xây 
một thành-trì, cân phải lượng-định nên 
móng; (2) người diễn trò trước khi diễn 
phải dọn dẹp mặt đât cho băng phẳng. 
Thường nghe nói, Chánh-Pháp có tảm vạn 
bốn ngàn pháp-môn,, nay Na-Tiên mách 
cho vua DI-Lan sự chọn lựa phảáp-tu giản- 
dị và đầy-đủ như thê, quả là điều rất đáng 
tán-thưởng, vì thê nhà Vua đã khen-ngợi: 


- Lành thay! Lành thay! 
V.- Vân-đê: Trí - Huệ. 


Trước khi bước sang Vân-đề V: Trí-huệ, 
Thiện Nhựt thây cân nhắc lại sự liên-tục 


5327 


trong ý-tưởng khi tóm-tắt lại nội-dung của 
quyền "Tì-kheo Na-Tiên", vì các câu hỏi 
của vua Di-Lan nêu lên đều tùy hứng, gặp 
đâu hỏi đó, chăng theo một thứ-tự nào. 


- Thăc-mặc đâu-tiên của vua DI-Lan là tại 
sao đi tu làm sa-môn? Điêu nây ta đã xét 
qua tại Vân-đêề ÏT: đi tu làm sa-môn. 


- Trước lời đáp của Na-Tiên, đi tu để khỏi 
chịu khổ mãi vì tái-sanh Luân-hồi, Vua 
Di-Lan muôn biết: thế nào là tái-sanh? 
Điêu nây ta đã xét qua tại Vắn-đê II: tái- 
sanh trong cõi Luân-hôi. 


- Trước câu hỏi của vua DIi-Lan, người 
niệm Chánh-Pháp và siêng làm điêu thiện 
có khỏi phải sanh lại không?, Na-Tiên đã 
øgiảithích sự phân-biệt giữa các điều 
thiện-ác. Điêu nây ta đã xét qua tại Vân- 


528 


đề III: phân-biệt các điều thiện và điều 
ác. 

- Trong khi nói về các điều thiện, Na-Tiên 
có bàn đến Ba mươi bảy Phẩm Kinh làm 
căn-bản cho các điêu thiện. Điêu nây ta 
vừa mới xét qua xong, tại Vân-để IV: Ba 
mươi bảy Phẩm Trợ-Đạo. 


- Và sau đây là Vắn-đề V: Trí-huệ. Do 
niệm Chánh-Pháp và siêng làm các điêu 
lành, mà hành-giả biết sống luôn luôn 
theo đúng các đạo-hạnh của Bát Chánh- 
Đạo, nhờ đó mà phát-triên được Trí-Huệ. 
Rồi lại nhờ có Trí-Huệ mà cắt đứt mọi 
phiên-não, diệt-trừ hết các điêu ác, nên 
được giác-ngộ và giải-thoát khỏi cảnh 
Luân-hồi. 


Năm vân-đê trên đây được sợi dây đường- 
lôi tu-hành luôn xuyên qua và kêt-chặt lại 


30 


một mỗi, giúp cho việc Tìm hiểu Nghĩa Ý 
của quyên "Tì-kheo Na-Tiên" có lớp-lang 
thứ-tự, vượt qua được dễ-dàng các câu hỏi 
quá nhiêu và tùy hứng của Vua Di-Lan. 


% 


136.- Vân-đề Trí-Huệ được đặt ra ở đây 
nh thê nao 2 


Cuộc vân-đáp giữa Vua DI-Lan và Tì- 
kheo Na-Tiên vê vân-đê Trí-huệ, rải-rác 
qua nhiêu câu hỏi, tại các tiêu-mục: 


- sô 019: Thú-vật có trí chăng? 

- số 035: Trí-huệ là như thế nào? 

- số 039: Khả-năng hiều-biết của Trí-huệ 
như thế nào? 

- số 090: Người trí, kẻ ngu cùng làm ác, ai 
nặng tội hơn? 

- số 094.: Trí-huệ tư-duy đến các sự-việc 
cao-thâm. 


530 
- số 095: Thế nảo là Tinh-thân, Trí-huệ, 
và Tự-nhiên. 
Như thế, chỉ trong sáu tiều-mục rời-rạc, 
Trí-huệ được xét đên ở 
Như thế, chỉ hai khiá-cạnh: (1) về mặt lý- 
thuyết: (a) Thê nào là Trí-huệ; (b) khả- 
năng hiêu-biệt của Trí-huệ ra sao; (c) Trí- 
huệ với Tình-thân và Tự-nhiên; (2) vê mặt 
sự-kiện cụ-thê: (a) thú-vật có trí không; 
(b) người trí với kẻ ngu cùng làm ác, a1 
chịu tội nặng hơn? 

+ 
137.- Thế nào là Trí-Huệ? 

Nơi tiêu-mục số 035, Vua Di-Lan hỏi Na- 
Tiên: 


- Trí-huệ là như thê nào? 


5331 


- TôI đã có nói trước rôi (tiêu-mục sô 
019), trí huệ có khả-năng cắt đứt các 
neh1-ngờ, làm sảng tỏ các việc thiện... 


Rồi Na-Tiên đưa ra thêm hai thí-dụ: (1) 
như cầm đèn vào nhà tối, ánh-sáng 
(tượng-trưng cho trí-huệ) đây lùi bóng tôi 
(tượng-trưng cho sự ngu-mê); (2) như 
cảm dao bén (tượng-trưng cho trí-huệ) 
chặt cây (tượng-trưng cho các điêu ác). 
Trước đây nơi cuối tiêu-mục số 019, Na- 
Tiên có ví Trí-huệ như cái lưỡi-hái cắt các 
bó luá (tượng-trưng cho các điêu ác). Qua 
ba thí-dụ trên, Na-Tiên muỗn chỉ rõ hiệu- 
năng của Trí-huệ là phá bỏ, dứt trừ sự Võ- 
minh (ngu-mỀ), sự nghi-ngờ và tiêu-diệt 
được các điều ác. 


Đên tiêu-mục sô 039, Vua DI-Lan hỏi vê 
khả-năng hiệu-biệt của Trí-huệ, như sau: 


532 


- Người có trí-huệ sáng-suốt có biết hết 
muôn sự-vật chăng, hay có chỗ còn chưa 
hiêu-biệt kịp? 

Câu trả lời của Na- Tiên phân-biệt ra hai 
trường-hợp: 


- (1) với người thường, họ biết được điều 
chưa học và chưa kịp hiệu; đông thời 
cũng biêt được điêu đã học và đã hiệu; 


- (2) với bực trí-giả, họ thây rõ con người 
và vạn-vật đêu phải qua đi, qui về 
KHÔNG, chắng được tự-tại. Vì lòng ham 
muốn vui-sướng con người đã gieo trông 
nguôn-gốc của Khổ; người trí biết như 
thể, và tòng theo đó mà tiễn đến Khố- 
Huệ, biết rõ-ràng sự vô-thường, sự thành- 
bại, cho nên Trí-huệ khác với người 
thường. 


323 


Ta thây rõ: sự khác-biệt về Trí-huệ giữa 
hai hạng người, chính là sự thâu-đáo về 
nỗi Khô, đưa đến Khô- Huệ, cái Trí-Huệ 
sáng-suốt biết rõ nguôn- gốc của Khổ và 
cách diệt-trừ dứt-khoát Khô. Nếu sự suy- 
đoán của Thiện-Nhựt chắng lâm-lẫn thì 
đó chính là Trí-huệ Bát-Nhã Ba-la-mật 
(Sansknt: PraJnà Paramitra; Pali: Pannà 
Paramitta), cái Trí-huệ toàn-hảo đưa đến 
bờ giác-nsộ. 

Tiếp theo đó, Vua lại hỏi: 


- Người có trí-huệ rôi, thì ngu-s1I ở vào 
đâu? 


- Người có trí-huệ thì ngu-s1 tự tiêu-diệt 
hết. Ví như người câm đèn vào trong nhà 
tối, phòng sáng lên, tức màn tôi đen bị 
tiêu-diệt. 


534 


Thí-dụ trí-huệ như ảnh-sáng, ngu-s1 như 
bóng tối nây được Na-Tiên đưa ra hơn 
một lần. Nó rât đúng-đắn, dễ thấy và dễ 
hiểu. Nhưng lời vẫn-đáp liên sau đó, giữa 
Vua DIi-Lan và Tì-kheo Na-Tiên, lại có 
chỗ chăng được hoàn-toàn hợp-lý. Chắng 
hợp-lý ở điểm nào? Xin hãy đọc kỹ lại lời 
vân-đáp giữa hai người: 

- Trí-huệ cũng lại như vậy, người có trí thì 
nøu-si tất tiêu-diệt. 


- Thê còn trí-huệ của trí-plả nay lại ở 
đâu? 


- Người dùng trí để làm công-việc, làm 
xong thì trí-huệ liên tiêu-diệt, nhưng sự- 
việc mà trí-huệ đã làm thi còn đó. Ví như 
ban đêm viết thơ bên đèn, viết xong tắt 
đèn, nhưng bức thơ còn đó. Bực trí-giả 
cũng lại như thế, làm xong việc đã làm, 


333 


trí-huệ liên tiêu-diệt, nhưng việc làm 
thành-tựu vân tiêp-tục còn tại đó. 


Thí-dụ "viết thơ ban đêm bên đèn" nây rất 
đáng tán-thưởng. Tuy nhiên, theo thiển- 
kiến của Thiện-Nhựụt, chỗ chắng hoàn- 
toàn hợp-lý là khi Na- Tiên bảo, làm xong 
việc đã làm, thì trí-huệ liền tiêu-diệt. Làm 
sao mà trí-huệ tiêu-diệt đi được, khi mà 
khả-năng suy-tư, phán-đoán của nó vẫn 
còn đó, nơi tâm-trí của trí-giả? Có chăng 
là khi làm xong việc đã làm, thì trí-huệ đã 
hoàn-tât nhiệm-vụ của nó nên nó đâu cân 
tự lộ-bày ra nữa. Vả lại, người có trí có 
bao giờ lại đem khoe trí-huệ của mình ra 
đâu, vì nêu làm như thê, thì lại hóa ra 
kiêu-hợm, thiêu khiêm-tốn, và có một 
thái-độ "chắng khôn-ngoan" chút nào cả. 
Nếu Na-Tiên nói, "làm xong việc đã làm, 
trí-huệ chắng lộ-bày ra nữa”, có lẽ chính- 


536 


xác hơn là khi Na-liên nói, "làm xong 
việc đã làm, thì trí-huệ liên tiêu-diệt.” 


Tiêu-mục sô 094, Vua DI-Lan có hỏi: 


- Bực đã đắc Đạo có khả-năng suy-nghĩ 
đến tật cả các sự-việc cao-xa thâm-diệu 
chăng? 

Na- Tiên đáp, Dĩ nhiên là có, và nói thêm, 
các Kinh Phật thật hết sức thâm-ảo về mọi 
sự-việc... đều phải do Trí-huệ đoán-định 
Ta. 


Tiếp theo là tiểu-mục số 095: Tình- thân, 
Trí-huệ và Tự-nhiên, quá văn- -tắt, chắng 
thây Na-Tiên chỉ cho thây rõ mối tương- 
quan giữa ba điều đó. Na-Tiên chỉ cắt- 
nghĩa rất sơ-lược: 


S2, 


- Tinh-thần chủ về sự hiểu-biết; trí-huệ 
thông-hiêu được Đạo; còn Tự-nhiên là 
hư-không chăng có người. 


Thật ra, giữa ba ý-niệm: tinh-thân, trí-huệ 
và tự-nhiên, có một mỗi tương-quan mà 
nĐƯỜI frí-g1ả cần nên xét qua, vì ích-lợi 
của sự tu-tập. Theo lời của Na- Tiên, tĩnh- 
thần đây chủ về sự hiều-biết, tức là Thức 
trong Duy-Thức-học. Nhờ có sự hiểu-biết 
đứng-đắn, chơn-chánh mà trí-huệ phát- 
triển hướng về Đạo. Còn về danh-từ Tự- 
nhiên, Na-liên giải-thích là hư-không 
chắng có người, thì Thiện-Nhựt xin thú- 
nhận chắng hiểu rõ được tư-tưởng của vỊị 
Tì-kheo lỗi-lạc nây. Phải chăng Na-Tiên 
muôn nói đến Thiên-nhiên, hoặc ám-chỉ 
vào chữ Pháp-giới dùng trong Kinh-sách, 
tức là muôn sự-sự vật-vật trong vũ-trụ. 
Nếu đó là Pháp-giới, thì theo Trí-huệ của 


538 


bực trí-giả đã giác-ngộ, vũ-trụ nây chính 
là cái hư-không rỗng-rang, chăng có Ngã, 
chắng có người. Tại sao? Vì muôn sự-vật 
đêu mang hình-tướng hỗn-hợp, chắng có 
bất cứ sự-vật nào tự-nhiên tự mình mà 
sanh ra lây một mình được; nếu phân-tách 
hình-tướng hỗn-hợp đó ra các thành-tô, 
thì có gì tôn-tại nữa đâu, chăng qua chỉ 
còn lại một cái thể Không rỗng-rang, 
văng-vẻ, bao-trùm lên tất cả muôn loài? 
Một khi tinh-thần đã hiểu-biết bản-thể 
trông-rỗng và vô-ngã của vũ-trụ, của tự- 
nhiên, là như thể, thì trí-huệ sẽ hướng về 
Đạo tìm con đường giảI-thoát ra khỏi mọi 
rànø-buộc, trong đó sự chấp-thủ vào cái 
Ta, cái Ngã là nặng-nê nhứt. 

Mây dòng trên đây là một cô-gắng liêu- 
lĩnh của Thiện Nhựt để ráng tìm hiểu tiêu- 
mục về Tinh-thân, Trí-huệ và Tự-nhiên đã 


sào 


quá giản-lược lại vô-cùng bí-hiểm, kính 
mong người đọc nên dè-dặt và rộng-lượng 
tha cho tội "bạo gan." 


+ 


136.- Trí-huệ với Bản-Hnăng, và với 
Nghiệp-lực . 


Nơi cuối tiêu-mục số 019, Vua Di-Lan 
hỏi: 

- Trâu, ngựa, thú-vật nuôi trong nhà có trí 
hay chắng có trí? 
- Trâu, ngựa, thú-vật nhà đều có trí cả, 
nhưng tâm chăng đông. 

Xin đông-ý với Na-Tiên về điểm thú-vật 
cũng có trí-huệ, nhưng trí-huệ ấy chắng 
phát-triển được như trường-hợp của loài 
người. Thú-vật có tâm hay không, thì ta 
chắng thể có câu trả lời nây chung cho 


540 


mọi loài; đôi với các loài thú-vật nuôi 
trong nhà, nhứt là những con vật như khi, 
chó, voi, két, rât khó mà quả- quyết chúng 
chắng có tâm. Điêu chắc-chắn là nơi các 
hạng chúng-sanh thâp-kém nây, cuộc 
sông tùy theo bản-năng nhiều hơn là 
nương vào fri-năng. 


Tiểu-mục số 090: Người trí, kẻ ngu cùng 
làm ác, ai nặng tội hơn? đã được xét qua 
rôi, nhưng nay tại đây xin có thêm một cái 
nhìn khác về phương-diện hành-nghiệp 
(hành-động cô-ý, đã tạo nên nghiệp). 

Cả hai người làm lỗi đều có gây ra ý- 
nghiệp, nhưng người trí biết thành-tâm 
sám-hôi, nên ngày qua ngày, ý-nghiệp sẽ 
nhẹ đi, bớt được ảnh-hưởng của nghiệp- 
lực; còn kẻ ngu kia vì cỗ-tâm hành-động 
nên ý-nghiệp vẫn còn nguyên đó, chỉ chờ 
đủ co-duyên đưa đến nghiệp-quả nặng-nê. 


341 


Chung qui, nhờ trí-huệ biết sám-hối, tâm 
mới trở nên thanh-tịnh hơn, và do đó mà 
có cơ chịu tai-ương nhẹ bớt đi được. 


Lẽ ra, bàn về Trí-huệ được nói trong 
quyền "Tì-kheo Na-Tiên" đến đây cũng 
tạm đủ; nhưng có một đoạn văn trong 
sách, rất đài-dòng, nói về Trí nhớ, tuy 
không liên-quan đến Trí-huệ nhiêu, nhưng 
nội-dung lại thuộc về Trí-năng, tưởng nên 
nhân đây đem ra xét luôn: đó là hai tiêểu- 
mục sô 081 và số 082. 


% 


139.- Trí nhớ và các cách nhớ lại của 
COH HOHỜI. 


Một trong những khả-năng quan-trọng 
của Tâm-trí con người là nhớ lại các việc 
đã xảy ra trong quá-khứ. Khả-năng nây 
trong khoa Tâm-lý hiện-đại gọi là Ký-ức 


542 


(ký= ghi chép; ức= nhớ nghĩ). Củng với 
tuôi giả, trí-óc lu mờ đi khiến cho ký-ức 
trở nên yếu-ớt và có người già-cả lại bị 
bịnh mất trí nhớ, trở nên lú-lẫn. 


Vua Di-Lan hỏi Tì-kheo Na- Tiên nơi tiêu- 
mục sô 0ŠT: 


- Con người có khả-năng nào đê nhớ lại 
được các sự-việc đã xảy ra thật lâu-xa 
chăng? 

Câu trả lời của Na-Tiên lại trỏ vào một 
trường-hợp đặc-biỆt: 

- Người ta lúc ưu-sâu hay nhớ đên các sự- 
việc xảy từ lâu-xa. 


Nếu sự ưu-sâu khiến ta nhớ lại, thì sự 
mừng-rỡ, háo-hức cũng có thể gợi lại 
trong đầu hình-ảnh cũ. Nhưng xét cho 
cùng kỳ lý, dĩ-vãng đã qua rôi, chắng có 


543 


cách chi mà diễn-tả lại đúng trăm phân 
trăm cho được, vì lẽ hình-ảnh cũ được 
nhắc lại thật-sự chỉ là sự tái-tạo, với nhiêu 
thêm bớt, tô bóng hoặc bôi đen, và tháI-độ 
cùng tình-cảm của người nói lẫn người 
nghe lại chính là tình-cảm và thái-độ 
đương-thời, chớ chăng thể nào phù-hợp 
hoàn-toàn với khung-cảnh ngày trước. Đó 
là điều mà Vua Di-Lan và Tì-kheo Na- 
Tiên đã nhận-định tiếp theo: 

- Ngay bây giờ, la có nhớ lại, nhưng 
chắng giỗng đúng hãn. 

- Có thể là chăng giỗng đúng, bởi vì Đại- 
Vương đã tưởng-tượng thêm ra. 

Kế đó, sang qua tiểu-mục tiếp theo, số 
052, Tì-kheo Na-lTiên đã vì vua Di-Lan 
mà kể ra I6 cách đề nhớ lại việc cũ. Rất 
khó sắp-xếp cho có thứ-tự cả 16 cách nhớ 


544 


nây: nào là vì việc cũ là một đại-sự nên 
được nhớ dai, nào là vì khô-sở, vì nghĩ 
đến điêu lành mà hôi-tưởng lại cảnh cũ, 
nào là vì được nhắc lại, vì có tính-toán, có 
ehi chép, có chỉ-dạy cho kẻ khác, có mắc 
nợ-nân, v.v... mà chắng quên việc xưa. 
Xét cho kỹ 16 "cách nhớ" đó, hầu hết 
chắng phải thật-sự là những "cách" đã làm 
cho ta nhớ lại được, mà chỉ là những 
"dịp", những "lúc”, nào mình được nhăc- 
nhở đề nhớ ra lại. Trong khoa Tâm-lý-học 
ứng-dụng vào việc giáo-dục, có vài cách 
đề dạy học-sinh nhớ dai. Xin tạm kế ra ba 
bốn điêu, để phụ vào l6 “cách” của Na- 
Tiên: 

I.- Cách để nhớ dai đâu-tiên là phải chịu 
khó ôn lại. Điều đã học, dâu được ghi 
chép cắn-thận, nếu lâu lâu chăng giở ra 
xem lại, thì có thể quên đi mất. Vì thê, 


545 


phương-châm của giáo-dục là sự lập-lại 
thật nhiêu lân, sự thường ôn lại cho 
nhuân. 


2.- Muốn nhớ kỹ một từ-ngữ lạ, thì phải 
vận-dụng các giác-quan cùng một lúc: tai 
nghe tiếng Thây dạy, miệng: lâm-bầm 
nhắc lại tiêng đó, tay viết lên giấy chữ đó, 
và mắt nhìn vào cho kỹ. Như thế, sau nây 
rủi có quên, thì cả mấy giác-quan đó sẽ 
giúp cho việc cô nhớ lại. 

3.- Khi muốn nhớ dai nhiều điều cùng 
một lúc, nên sắp-xếp các điêu ây thành 
một hay hai "câu thiệu", rồi học thuộc 
lòng, sau nây sẽ nhớ lại được đủ hết. Thí- 
dụ, 21 tỉnh miễn Nam Việt-Nam ngày xưa 
được ghi trong hai câu thiệu nây: 


Gia, Châu, Hà, Rạch, Trà, Sa, Bến, Long, 
Tân, Sóc; 


546 


Thủ, Tây, Biên, Mỹ, Bà, Chợ, Vĩnh, Gò, 
Cân, Bạc, Câp. 


Sau khi học thuộc lòng nhiêu lân, hễ phải 
kê lại 2l tỉnh ây, chỉ cân nhớ lại hai câu 
thiệu và thêm vào: 


Gia-định, Châu-đốc, Hà-tiên, Rạch-giá, 
Trà-vinh, Sa-đéc, 

Bền-tre, Long-xuyên, Tân-an, Sóc-trăng: 
Thủ-dâu-một, Tây-ninh, Biên-hoà, Mỹ- 
tho, Bà-rịa, Chợ-lớn, 

Vĩnh-long, Gò-công, Cân-thơ, Bạc-liêu và 
Cấp (Vũng-Tàu). 


Đó là cách nhớ nhiêu việc trong một lân. 


4.- "Trí nhớ ở đầu ngón tay": học chữ 
Nho, một chữ có nhiêu nét ngoằn-ngoèo, 
khi học chữ mới, đưa ngón tay trỏ vẽ chữ 
ây lên trên không-khí nhiêu lần, sau nây 
muốn nhớ lại, lây ngón tay cứ vẽ lại, sẽ dễ 


547 


nhớ. Ap-dụng lối nhớ nây tại các tủ đựng 
áo ở nhà trường dành cho mỗi học-sanh, 
mỗi trò có một ông khoá-sô, mà bí-sô (số 
bí-mật) dành riêng chỉ người xủ-dụng biết 
mà thôi: dùng ngón tay mở tới mở lui 
nhiêu lần, hăng ngày thì quen tay. Bỏ lâu 
chắng dùng, như trong thời-gian nghỉ hè, 
đi học trở lại, quên mất bí-sô, thì cứ lẫy 
ngón tay xoay tới xoay lui một lát, may ra 
sẽ nhớ lại bí-số của mình... 


Còn nhiêu "thuật" khác nữa, tùy theo sự 
tưởng-tượng phong-phú của từ cá-nhơn, 
nhưng với l6 cách nhớ của Na-Tiên đã 
quá nhiêu rôi, Thiện-Nhựt chỉ dám kế 
thêm 4 cách nữa cho chăn ... hai chục! 
Trước khi châm dứt Phân Tìm hiểu về 
vân-đề Trí-Huệ, lại một lần nữa, Thiện- 
Nhựt xin nhắc lại: 


548 


I.- Giáo-lý nhà Phật tuy rất bao-quát 
nhưng có thê thu-gọn' lại về mặt thực- 
hành vào ba môn: Ciới-Định-Huệ. Nhờ 
g1Ữ giới thanh-tịnh mà hành-nghiệp được 
tronø-sáng, khiến thân-tâm an-tịnh, tâm 
sớm vào định-lực. Nhờ có định-lực mạnh- 
mế mà Trí-huệ phát-triỀn, diệt-trừ các 
phiên-não, chướng-ngại, sớm đến nơi 
øiác-ngộ và g1ảI-thoát. 

2.- Việc giác ngộ và giảithoát phải tự- 
mình thực-hiện lây, chăng thể nào trông- 
chờ vào sự cứu-rôi của bất cứ ai. Và trong 
nỗ-lực nây, hành-giả phải nhờ vào Trí-huệ 
săn-có nơi mình, được tăng-trưởng thêm 
dọc theo con đường tu-tập. Vì lẽ đó, vẫn- 
để Trí-huệ là vân-đề hàng đâu mà người 
học Phật phải lưu-tâm đến. 


3.- Phật-học có rất nhiều pháp-môn, từ 
niệm Phật vãng-sanh, giữ giới đâu-đà, tu- 


549 


tập các cấp thiền-định, trì-chú theo mật- 
tông, v.v... có pháp-môn Bát-nhã (Trí- 
huệ) chủ-trương dùng các khả-năng của 
Trí-huệ tu-tập hầu sớm đắc Đạo. Nhưng 
việc đi sâu vào các chi-tiết của pháp-môn 
nây lại năm ngoài lãnh-vực Tìm hiểu 
quyền "Tì-kheo Na-Tiên", vì thế, Thiện- 
Nhựt chỉ nói lướt qua; người đọc muôn 
biết thêm, xin chịu phiên tìm đọc bản 
Kinh căn-bản của pháp-môn đó là bản 
Tâm-Kinh Bát-nhã Ba-la-mật, chỉ có võn- 
vẹn 260 chữ mà thôi. 


VI.- Vẫn-đề: Các loại cảm-thọ . 
140.- Ba loại cảm-thọ: lạc-thọ, khổ-thọ 
và xả-tho. 

Mở đầu quyền Trung của "Kinh Na-Tiên 
Tì-kheo", tác-pgiả bàn vê các loại cảm-thọ 


550 


nơi tiểu-mục sô 042, rất dài. Nhận-xét sơ- 
khởi là cuộc vân-đáp giữa nhà Vua Di- 
Lan và vị Tì-kheo Na-Tiên đã đi quá sâu 
vào các chi-tiết nhỏ, hơi vụn-vặt, khiến 
cho người đọc khó lòng nhận ra được đại- 
cương và tâm quan-trọng của các cảm-thọ 
đôi với việc tu-tập để đi đến sự ølác-ngộ 
và piải-thoát. 

Để tìm hiểu tiểu-mục rắc-rối nây, trước 
hết xin tóm-tắt cuộc vân-đáp và lời giải- 
thích của Na-Tiên về các cảm-thọ; sau đó 
sẽ đưa ra các nhận-xét về tiêu-mục đó: 


A.- Tóm-tắt tiêu-mục sô 042, về các 
cảm-thọ: 


I.- Vua Di-Lan đặt vẫn-để: Con người 
cảm thấy vui, thì thiện hay bất thiện? Con 
người cảm thây khổ, thì thiện hay bất- 
thiện? 


551 


2. Na-Tiên chắng trả lời ngay câu hỏi 
nây, mà đưa ra một thí-dụ: tay trái năm 
thanh sắt nung nóng đỏ, tay phải nắm hòn 
băng lạnh-buốt, cả hai tay đều bị phỏng 
cả. Rôi Na-Tiên hỏi: "Cả hai tay bị nóng 
hay bị lạnh?" Khi nghe vua Di-Lan đáp: 
"Một tay nóng, một tay lạnh, cùng bị 
phỏng cả”, thi Na- Tiên lại bảo: "Cá hai tay 
đều nóng!" 


3.- Chăng hiểu được lời đáp của Na-Tiên, 
Vua xin giải-thích thêm. Na-Tiên chắng 
øiải-thích thêm "tại sao khi bị phỏng, cả 
hai tay đều nóng" mà lại bảo răng, trong 
Kinh Phật có nói đến việc đó và kể ra ba 
mươi sáu sự-việc gây nên các loại cảm- 
thọ vui, buôn, và chắng vui chăng buôn: 

(a) sáu việc khiến cho lòng mừng: mắt 


thây có chỗ hợp với sự mong- cầu, nên 
lòng mừng; và khi, tai nghe tiêng, mũi 


552 


ngửi mùi, miệng nêm vị, thân rờ vật, tâm 
nghĩ đên ý, nêu tât cả cảm-nhận đêu hợp 
VỚI Sự mong-câu, thi mừng trong lòng: 


(b) sáu việc bên ngoải khiến trong lòng 
mừng: mặt thây sắc đẹp, tai nghe tiếng 
tốt, mũi ngửi mùi thơm, miệng nếm vị 
ngon, thân chạm vật trơn-láng, tâm-ý nghĩ 
điêu yêu-thích, nếu biết tật cả các cảm- 
nhận đó đêu vô-thường, thì lòng sanh ra 
mừng; 


(c) sáu việc bên trong khiến lòng buôn: 
khi bên trong lòng chắng mong-muôn mà 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm-Ý phải 
cảm-nhận từ bên ngoài các điêu bât-như- 
ý, thì sanh buôn lòng: 

(d) sáu việc bên ngoài khiên lòng người 


chắng mừng: thấy sắc xâu, nghe tiếng ác, 
ngửi mùi thúi, nêm vị đăng, thân chạm vật 


553 


thô-cứng, tâm nhớ điêu oán-ghét, thì sanh 
lòng chăng vui; 


(e) sáu việc khiến lòng chăng mừng cũng 
chắng râu: sáu giác-quan cảm nhận các 
sự-việc chắng đáng buôn cũng chắng 
đáng vui thì trong lòng cũng chắng mừng 
cũng chăng râu; 


(f) sáu việc bên ngoài khiến cho lòng sâu: 
mặt thấy cái chết, nghĩ ra được lẽ vô- 
thường, tự-hỏi sao mình có được ý-niệm 
nây rôi mả sao còn chưa đặc- đạo, vi thế 
lòng buôn. Nghe tiếng tốt hay xâu, ngửi 
mùi thơm hay thúi, nếm vị ngọt hay đắng, 
chạm vật thô hay láng, nhớ việc thương 
hay ghét, vẫn giữ thái-độ thản-nhiên, lại 
nghĩ mình đã có ý-niệm đó rôi, cớ sao lại 
chưa đắc-đạo, nên lòng buôn. 


554 


4.- Khi Na-Tiên kế xong ba mươi sáu việc 
đó, vua Di-Lan lại khen: "Lành thay! 
Lành thay!", rồi chuyên sang hỏi đến vân- 
đề khác. Chăng biết nhà Vua có hiểu tại 
sao Na-Tiên kế 36 sự-việc đó với dụng-ý 
øì hay không? 


B.- Nhận xét: 


I.- Nếu chỗ tóm-tắt trên đây theo sát được 
ý-tưởng trong bản nguyên-tác của "Kinh 
Na- Tiên Tì-kheo”, thì quả thị, tiều-mục số 
042 trên đây đã phi lại một cuộc đàm-luận 
giữa hai người: "ông nói gà, bà nói vịtt" 
Sao dám nói hỗn-hào như thế? Vì: 

- Na-Tiên chăng đáp thăng vào vân-đề do 
vua Di-Lan nêu ra từ đầu: "cảm-thọ vui và 
buôn là thiện hay bắt-thiện?" 


- Thí-dụ "bị phỏng tay" của Na-Tiên 
chăng thây có môi liên-quan nào lớn với 


555 


cảm-thọ. BỊ phỏng tay là một cảm-giác. 
Còn khi bị phỏng tay thì lòng buôn, khổ, 
đó mới là một cảm-thọ. Cảm-giác khác 
cảm-thọ: cảm-giác là mức-độ cảm-xúc 
của cơ-thê trước một sự-kiện kích-thích từ 
bên ngoài. Cảm-thọ là một tình-cảm do 
một cảm-giác gây ra trong lòng. Một 
đăng, cảm-giác xảy trên thân; một đăng, 
cảm-thọ diễn ra trong tâm. Như thê, một 
tay bị nóng mà phỏng, một tay bị buốt mà 
phỏng, thì đó chỉ là hai cảm-giác thôi, có 
ăn nhắm chi đên cảm-thọ. Nếu có nói 
thêm rằng khi bị phỏng, bị rát ở da, thì 
đau, nên buôn lòng, bây giờ sự buôn lòng 
đó mới là một cảm-thọ thực-sự. Do đó, ta 
có thê kết-luận răng, thí-dụ bị phỏng tay 
chắng liên-quan chi nhiều đến cảm-thọ, 
ngoài cái cảm-giác bị đau rát ở ngoài da. 


556 


2.- Đến việc kế ra ba mươi sáu cảm-thọ, 
ta cũng chắng thấy Tì-kheo Na-Tiên nói 
có cảm-thọ nào thiện, cảm-tho nào bất- 
thiện để trả lới câu hỏi của vua Di-Lan đã 
đặt ra lúc khởi đầu. Thật ra, căn-cứ theo 
bản dịch của N.K.G. Mendis ở quyên The 
Questions of King Milinda, Luận-tạng có 
kê 36 thể-thức của các cảm-thọ, như sau: 


- sáu loại lạc-thọ có liên-quan đến đời thế- 
tục; 

- sáu loại lạc-thọ có liên-quan với sự xuất- 
thê: 

- sáu loại khô-thọ có liên-quan đến đời 
thế-tục; 

- sáu loại khổ-thọ có liên-quan với sự 
xuât-thế; 

- sáu loại xả-thọ có liên-quan đến đời thế- 
tục; 


S37 


- sáu loại xả-thọ có liên-quan với sự xuât- 
thê; 


Ba mươi sáu loại cảm-thọ nây trải qua ba 
thời: quá-khứ, hiện-tại và vỊ-lại, nhơn lên 
thành một trăm lẻ tám loại cảm-thọ. 
Trong 106 loại nây, loại nào là thiện, loại 
nào là bẩt-thiện; ta cũng chăng thấy 
Mendis nêu ra để trả lời câu hỏi của vua 
Di-Lan. 


Nhưng với một chút lý-luận, ta có thê 
trông thây rõ được loại nào thiện, loại nào 
bất-thiện. Những cảm-thọ khổ và lạc nào 
có liên-quan đến đời thế-tục, vướng phải 
sự chấp-thủ thì đó là bất-thiện. Còn những 
cảm-thọ khổ và lạc có liên-quan đến sự 
từ-bỏ của việc xuât-thê, và tật cả xả-thọ 
thì đó là thiện. Tại sao vậy? Như đã biết 
qua khi xét về Lý Mười hai Nhân-Duyên, 
vì có Lục-nhập (= sáu giác-quan) nên có 


558 


Xúc, vì có Xúc, nên có Thọ, vì có Thọ 
nên có AI, vì có AI nên có Thủ, tức là sự 
chấp-thủ; và vì có châp-thủ nên mới bị 
lôi-cuôn mãi trôi lăn trong vòng Luân-hôi, 
đó chắng phải là bât-thiện hay sao? 

3.- Nêu được cho phép, Thiện Nhựt xin 
liêu-lĩnh ráng viết lại cái tiều-mục số 042 
cho ngăn gọn mà ý-nghĩa cũng tạm khá 
đây-đủ, như vây: 


Vua Di-Lan hỏi Na- Tiên: 

- Con người khi cảm thấy vui hay buôn, 
thì thiện hay bât-thiện? 

Na- Tiên đáp: 

- Có ba loại cảm-thọ: lạc-thọ, khô-thọ và 
xả-thọ. Lạc-thọ và khô-thọ nào có liên- 
quan đên đời thê-tục, vướng phải sự châp- 


S50 


thủ thì trở nên bất-thiện. Các xả-thọ cùng 
các cảm-thọ lạc và khô 

nào có liên-quan đến sự từ-khước, rời bỏ 
các rànsg-buộc của đời thê-tục, và chăng 
châp-thủ, thi trở nên thiện. 

Vua hỏi tiếp: 

- Thế nào là lạc-thọ, là khố-thọ, là xả- 
thọ? 

- Lạc-thọ là cảm-thọ vui; khô-thọ là cảm- 
thọ buôn, và xả-thọ là cảm-thọ chăng vui 
mà cũng chăng buôn. 

Vua lại hỏi: 

- Cảm-thọ với cảm-giác khác nhau ra làm 
sao? 

- Khi các giác-quan tiêp-xúc với cảnh bên 
ngoài, có phản- ứng trên thân-thê, đó là 
cảm-glác. Cảm-gliác có thê là đau, là 


560 


sướng, hoặc chăng sướng chắng đau. Khi 
cảm-glác được truyền vào tâm, có sự 
cảm-nhận ở tâm, đó là cảm-thọ. Cảm-thọ 
vui (lạc-thọ) khi tâm thoải-mái và thân 
cảm thấy sướng; cảm-thọ buôn (khố-thọ) 
khi thân khó chịu và tâm bứt-rứt. Cảm- 
giác chăng đau, chăng sướng thường đưa 
đến trong tâm một cảm- nhận trung-hoà, 
nên thường gọi là xả-thọ. Nhưng chữ xả 
trong Phật-học lại có nghĩa rộng hơn: gặp 
việc như ý, chăng vui thích quá; gặp việc 
chắng vừa ý, chăng oán-ghét quá, đó là 
tâm xả, tâm quân-binh, thản-nhiên, chắng 
quá xúc-động. Trong sự tu- hành, giữ 
được tâm an-nhiên, xả-bỏ muôn sự-việc 
mà biết chăng cô-châp điêu øì cả thì tâm 
sớm được g1ảI-thoát... 


561 
VII.- Vân-đề: Đặc Đạo và cõi Niêt-bàn. 


141.- Vân-đê đắc Đạo trong quyền ''Tì- 
kheo Na- Tiên " 


Mục-tiêu của người tu-hành là sớm đắc 
Đạo; vân-đề nây được cứu-xét trong cuỗn 
"Tì-kheo Na-Tiên" rải rác trong ba quyền: 
Thượng, Trung, và Hạ. Các câu hỏi tùy 
hứng của vua Di-Lan về vân-đề đắc Đạo 
và cõi Niết-bàn, dàn trải qua các tiêu-mục 
sau đây: 


số 041: Vì sao bực đắc Đạo còn sống phải 
chịu khổ? 

sô 046: Chăng có thời-gian đôi với bực đã 
đắc Đạo: 

sô 065: Niết-bàn là vượt qua chăng trở lại. 
số 066: Đắc Đạo Niết-bàn 

sô 067: Dâu chưa đắc, cũng biết Niết-bàn 
là sướng; 


562 


sô 074: Có Niết-bàn chăng? 

số 080: Bực đắc Đạo khác với kẻ chưa 
đắc Đạo: 

sô 086: Bực La-hán có thê bay lên trời 
Đại-Phạm; 

sô 088: Dùng bảy việc để học biết Đạo; 
số 091: Sức thần-túc; 

sô 092: Ngưng hơi thở; 

sô 094, trang 75: Tư-duy đến các việc 
cao-thâm. 


Đê việc Tìm hiêu Nghĩa Y cho có lớp- 
lang, sự săp-xêp lại các tiêu-mục vừa kê 
rât cần-thiêt, theo thứ-tự sau đây: 


a.- từ lúc mới học Đạo, 

b.- đên lúc đắc Đạo, được những khả- 
năng nào; 

c.-cõi Niễt-bàn ra sao? 

d.- bao giờ nhập vào cõi Niễt-Bàn; 


563 


+ 
142.- Làm cách nào để học biết Đạo? 
Giờ đây, xin bắt đâu với tiêu-mục sô 088: 
Vua hỏi Na- Tiên: 


- Con người dùng bao nhiêu việc để học 
biết Đạo? 


- Dùng bảy việc để học biết Đạo. 


Rồi Na-Tiên kê ra: (1) phân-biệt điều 
lành, việc ác; (2) tinh-tấn; (3) vui Đạo; (4) 
chế-phục tâm-ý theo điều lành; (6) nhứt- 
tâm; (7) gặp mọi cảnh-ngộ chắng yêu- 
ghét. Bảy điêu nây, Na-Tiên nói thêm, 
bât-tất phải dùng hết, điêu quan-trọng 
nhứt là hễ biết phân-biệt thiện-ác, thì cũng 
đủ. Nghe nói thế, Vua hỏi thêm: 


- Nêu chỉ dùng một việc mà biệt được 
Đạo, tại sao lại nói chi đên cả bảy việc? 


564 


Na-Tiên trả lời bằng một thí-dụ rất hay: 
như cầm con dao còn đựng trong hộp thì 
đâu có thê cắt đứt vật chi được; lòng con 
người tuy sáng-suốt hiểu rõ, nhưng cũng 
nên hội đủ sáu việc kia lại thì mới thành 
Trí. Nghe xong, vua khen: Lành thay! 
Nhưng Thiện-Nhựt lại "thày-lay" nhắc 
thêm răng: muốn biết Đạo và học Đạo, 
hành-giả chỉ cân tuân-thủ ba điêu: Giới- 
Định-Huệ thôi, và ba điều nây sẽ đưa đến 
Trí-Huệ sáng-suốt để thây rõ-ràng con 
đường Đạo giả1-thoát. 


% 


143.- Bực đắc Đạo khác kẻ chưa đắc 
Đạo ở điểm nào? 


Trở ngược lại với tiều-mục số 080, ta 
thây: 


565 
Vua hỏi Na- Tiên: 


- Bực đã đắc đạo và người chưa đắc đạo 
khác nhau ra sao? 


- Kẻ chưa đắc đạo còn tâm ham-muỗn; 
còn bực đã đặc đạo thì hết tham-tâm, ... 
chắng vì khoái-lạc, chỉ cần ăn để nuôi 
mạng sông... 


Như thê, đặc-điểm của nIĐØƯỜI đắc Đạo, 
theo Na-Tiên, là dứt được Tâm tham. 
Tham-dục đứng đâu trong tam độc, nghĩa 
là ba món độc-hại mà người đắc Đạo đã 
diệt trừ xong: tham, sân và sI. 


Nhưng người đắc Đạo chăng những chỉ 
dứt bỏ ba độc mà thôi, các bực ây còn 
được hoàn-toàn giải-thoát nữa. Cái chì 
được giải-thoát và giải-thoát khỏi những 
øì? Sự giải-thoát có hai phương-diện: (1) 
tâm giải-thoát, (2)trí-huệ giải-thoát. Tâm 


566 


được giảithoát khỏi các phiên-não 
chướng, tức là các trở ngại do phiên-não 
gây Ta; kê chung là: tham, sân, s1, mạn, 
nghi và ác-kiến (Mạn là kiêu-căng, 
phách-lôi; ác-kiên là các tà-kiên: thường- 
kiến, đoạn-kiến, ngã-kiến, thân-kiên). Trí- 
huệ được giảithoát khỏi các sở-tri- 
chướng, tức là các trở ngại do các kiến- 
thức sai-lâm gây nên vì quá ôm-chặt. 


Người đắc Đạo lại còn đạt được các quả- 
vị nữa. Nam-Tông có bốn quả-vị: (1) Tu- 
đà-huờn, (2) Tư-đà-hàm, (3) A-na-hàm, 
và (4) A-la-hán. Bắc-Tông có các cấp Bô- 
tát: (I) Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, 
Thập hôi-hướng, Thập địa, (2) Đăng-giác, 
(3) Diệu-giác. Quả-vỊ cao nhứt là quả-vỊ 
Vô-thượng Chánh-đăng Chánh-giác, tức 
là quả-vị Phật. 


567 


Và đây là đặc-điểm quan-trọng nhứt của 
bực đã đắc Đạo là mình tự biết mình được 
ø1iảI-thoát, được sông tự-tại, nhưng chắng 
bao giờ phô-trương răng mình đã đắc 
được Đạo nây hay Quả kia. 


+ 


144.- Bực đặc Đạo có những khả-năng 
nào? 


Đối với thường-nhơn, bực đắc Đạo chắc 
phải có nhiêu khả-năng hơn người chưa 
tu-hành, và muốn biết vị ây có các "tải 
phép” gì mà họ còn chưa có được. Vì lề 
đó, nơi tiểu-mục sô 086, Vua Di-Lan mới 
hỏi Na- Tiên: 

- Sa-môn các khanh bảo, bực đặc A-la- 
hán có thể bay lên cõi Trời Đại-Phạm 
trong thời-gian một người co-duỗi cánh 
tay thôi, Ta chắng thê tin lời ây được, tại 


568 


sao vượt qua bao nhiêu ngàn muôn ức 
dặm như thê mà đên được nhanh-chóng 
vậy? 


Na-Tiên chăng trả lời thắng, mà mời Vua 
thử nghĩ đến thành-phố A-lệ-tán, cách đây 
hơn tám vạn dặm. Vua liên nghĩ trong đầu 
đến thành-phố ấy. Khi Vua nghĩ xong, 
Na- Tiên bảo: 


- Đại-Vương đã đi qua tám vạn dặm tôi 
trở vê đây, sao mà nhanh thê? 


Khen lối giải-thích nây của Na-Tiên, Vua 
nói: "Lành thay!" Như thế, cái khả-năng 
bay đi xa và nhanh của bực đắc Đạo, theo 
Na-Tiên, chỉ là sự nhanh-chóng của tư- 
tưởng có thể vượt qua không-gian chỉ một 
khoảnh-khắc của cái co-duối cánh tay. 
Phải chăng "thân-thông" biết bay trong 
không-gian chỉ thực-hiện được băng tư- 


569 


tưởng mà thôi? Nghi-vân nây được Na- 
Tiên "phá bỏ” nơi tiêu mục sô 091, khi 
vua hỏi: 


- Con người có khả-năng dùng thân- thể 
nây bay lên từng trời thứ bảy cối Đại- 
Phạm-thiên và đến xứ Bắc-câu-lư-châu 
rôi trở vê chăng? 


- Có thể được. (...) Bực đắc Đạo muôn 
nhảy đến từng Trời thứ bảy cõi Đại- 
Phạm-thiên và đến xứ Băắc-câu-lư-châu 
cũng được như-Ý vậy. 


Theo Na-Tiên, bực đắc Đạo còn có thể 
luyện-tập thân-thể, ngay cả việc ngưng 
hơi thở cũng được như ý muốn nữa. Nơi 
tiểu-mục sô 092, Na-Tiên nói: 


. Còn với bực học Đạo có khả-năng 
chê-phục thân miệng, trì giữ Kinh-giới, do 


570 


sự nhứt-tâm mà đắc được Tứ-Thiên, do đó 
liên ngưng được hơi thở ra vảo. 


VỆ các khả-năng siêu-phàm của các bực 
đắc Đạo, Thiện-Nhựt xin dựa vào lời 
giảng trong Kinh-sách, có vải nhận-xét 
như sau: 


I.- Khi thành Đạo tại Bô-đểề đạo-tràng, 
Đức Phật có đủ tam minh: (1) túc-mạng- 
minh, nhớ lại được hết các kiếp trước; (2) 
thiên-nhãn-minh, thấy rõ các chúng-sanh 
chết nơi đây, sanh lại nơi kia; (3) lậu-tận- 
minh, biết rõ đã dứt hết các phiên-não. 


2.- Có sáu thân-thông, gọi là lục thông: 
(1) thiên-nhãn-thông, (2) thiên-nh1-thông, 
(3) túc-mạng-thông, (4) tha-tâm-thông, 
(5) thân-túc-thông, và (6) lậu-tận-thông. 


3.- Với các tiễn-bộ khoa-học hiện-đại về 
không-øian, vân-đê Thân-túc-thông (thân 


571 


bay trong không-øian) có thể được nhìn 
dưới một khiá-cạnh khác: thân-thông nây 
phải chăng cũng chỉ là một phương-tiện 
di-chuyển đặc-biệt do các tu-hành đã 
luyện-tập được, nhưng rât tiếc là các bực 
đắc Đạo chơn-chánh chắng bao giờ chịu 
khó thi-triển cho ta thấy để phá-tan mọi 
Sự nøỜ-vực. 


4.- Việc ngưng hơi thở hắn trong một 
thời-gian thật dài tuy chăng thê thực-hiện 
được, nhưng nơi thiên-g1ả đã đặc các mức 
Thiên-định cao-câp, hơi thở trở nên thật 
tê-nh1, cơ-hô chăng còn nghe thây đên. 
% 
145.- Bực đắc Đạo suy-tư đến các điều 
cao-thâm. 


Ngoài các khả-năng siêu-phàm ra, các bực 
đặc Đạo còn hiệu thâu rành-rẽ các lời nói 


572 


bí-ần cao-xa thâm-diệu trong Kinh-Luận 
nữa. Đó là điêu mà Vua DI-Lan muôn TÌì- 
kheo Na- Tiên khăng-định: 


- Bực đã đặc Đạo có khả-năng suy-ngh1 
đên tât cả các sự-việc cao-xa thâm-diệu 
chăng? 


- Dĩ nhiên, các bực ây có đủ khả-năng tư- 
duy mọi việc thâm-ảo. Kinh Phật thật hết 
sức là thâm-ảo vê mọi sự-việc, chắng thê 
nào đo- lường nỗi, tất cả mọi sự-việc ây 
đều phải do trí-huệ đoán-định ra. 


Điều mà Na-Tiên gọi "chăng thể đo-lường 
nối", phải chăng năm trong loại các vẫn- 
đề mà Đức Phật đã xem như bất khả tư- 
nghì, tức là các vắn-đề xuất-thế-gian mà 
con người thê-tục chăng thể dùng lời-lẽ ở 
thế-gian hiểu cho tường-tận được. Các 
điêu đó, bực đắc Đạo có đủ khả-năng để 


32 


thông-đạt được. Và đối với chúng ta còn 
đang học Đạo, tưởng cũng đừng quả thắc- 
mặc về các vắn-đê siêu-hình, cứ bình-tâm 
tu-tập mãi, sẽ có ngày bừng sáng lên mà 
giác-ngộ được. 


+ 


146.- Niễt-bàn là gì? 
Trước khi trả lời câu hỏi trên, có liên- 
quan đên các tiêu-mục sô 046; sô 065; sô 
066; sô 074, bàn đên Niêt-bàn, ta hãy tìm 
hiệu nghĩa gôc của chữ nây. 


Tiêng Phạn (Sanscrt: Nirvana; Pali: 
Nibbàna) được phiên-âm ra tiếng Hán- 
Việt băng hai cách: (1) Nê-hoàn, hoặc (2) 
Niết-bàn; nhưng từ-ngữ Niết-bàn được 
thông-dụng hơn. Chữ Niết-bàn có nghĩa 
sốc như sau: Nïr là ra khỏi; Vana là khu 
rừng u-tối; như vậy, theo nghĩa đen thì 


574 


"đắc Niết-bàn" là ra khỏi khu rừng âm-u; 
và theo nghĩa rộng là lià bỏ được nơi đen- 
tôi, phiên-muộn. Nghĩa chuyên-môn trong 
Phật-học, Niết-bàn là cảnh-giới an-tịch 
văng-vẻ, chăng còn khôổ-sở, trỏ vảo tâm- 
trạng của hành-giả đã diệt-trừ xong tật cả 
các phiên-não và các chướng- -ngạI, sông 
trong cảnh an-nhiên, tự-tại. Đừng lầm khi 
cho răng Niết-bàn là một nơi chôn xa-xôi 
nào đó, hết khổ, chỉ có sướng thôi, mà 
người tu-hành mong đi đến đấy. 


Phật-học phân-biệt hai loại Niết-bàn: (1) 
Hữu-dư Niết-bàn, cảnh-giới của bực đắc 
quả-vị A-la-hán, chắng còn tái-sanh nữa, 
dứt trừ hết phiên-não nơi tâm, còn tấm 
thân nây sông an-nhiên và tự-tại; (2) Vô- 
dư Niễt-bàn, cảnh-g1ới an-tịch của hành- 
giả đắc A-la-hán, sau khi trút bỏ tâm thân 
thể-xác đã dứt hết nghiệp-báo. Chữ "dư," 


ky bà) 


trong Hữu-dư, là dư-y, là các nghiệp-báo 
còn sót lại; vô-dư là võ-dư-y là đã dứt 
sạch hết các nghiệp-báo. 
Giờ đây xin quay lại với tiêu-mục số 074, 
Phần Phỏng-dịch: Có Niết-bảàn chăng? 
Vua DI-Lan hỏi Na- Tiên: 


- Nghĩ cho kỹ, có Niết-bàn chăng? 

- Xét cho kỹ thì có Niễt-bàn. 

- Na-Tiên có thể chỉ cho Ta thấy Đức Phật 
ở tại Xứ-Sở nào nơi Niêt-bàn chăng? 

- Chăng thể chỉ cho thây được... Ví như 
có người đôt lửa to lên, rôi dập tắt... thì ta 
đâu thê chỉ rõ ánh lửa sáng hiện ở chô nào 
được. 

Lời đối-đáp nầy cho thấy rõ: Niết-bàn 
chăng phải là nơi chôn, đê có thê chỉ băng 


576 


tay cho mắt thây được. (Điều nhận-xét 
nây đã có ở một đoạn trước.) 


Trở lại tiều-mục sô 046 về Thời-gian, Na- 
Tiên có nói: 

- Đối với bực đã đắc Nê-hoàn (Niếễt-bàn) 
thi chăng có thời-gian đài lâu; đôi với kẻ 
chưa đặc đạo còn phải sông đi chết lại thì 
có thời-g1an lầu dài... 

Đây là đặc-tánh thường-hằng của Niết- 
bàn, một ý-niệm siêu-thê có tánh-cách 
phI-thời-gian-tính: Niêt-bàn ở đó, còn đó, 
mãi-mãi như vậy là như vậy. 

Đặc-tánh phi thòi-gian-tính của Niết-bàn 
rất gần với ÿ-nghĩa của “Đạo Niết- bàn là 


Vượt qua, chẳng trở lại" được nói tại tiểu- 
mục sô 06%, Phân Phỏng-dịch: 


Vua hỏi Na- Tiên: 


577 


- Đạo Niêt-bàn là vượt qua đi mà chăng 
còn có chô nào trở lại nữa chăng? 


- Đạo Niết-bàn chăng còn chỗ nào là có 
trở lại nữa. Người ngu-mÊê cứ mãi lo cho 
tâm thân trong ngoài, thích được ngôi êm; 
cho nền chắng thê đắc độ-thoát khỏi sanh, 
già, bịnh, chết. Người hiển-trí học Đạo, 
trong ngoài thân chăng vướng-mặc: chẳng 
ân-ä1, chăng ham-muôn nên chắng có bảo- 
thai; chăng có bảo-thai thì chăng sanh, 
già, bịnh, chết; hễ chăng sanh, già, bịnh, 
chết thì chăng sâu lo, nội-tâm chăng đau- 
đớn, tức liên đắc đạo Niết-bàn. 


Nhà Vua lại tò-mò hỏi, nơi tiểêu-mục số 
0Ó6: 

- Các người học Đạo tật đắc được Niết- 
bàn hêt cả chăng? 


578 


- Chăng đắc được Niễt-bàn hết tật cả. Các 
bực học đạo chơn-chánh, hướng về điều 
thiện, niệm điều thiện, phụng-hành điều 
thiện, chỗ chắng đáng niệm, chắng đáng 
phụng-hành thì liên lià xa, dứt bỏ; người 
như thê thì đăc Niễt-bàn. 


Và nơi tiểu-mục tiếp theo, số 067, Vua 
cũng tò-mỏ hỏi thêm Na-Tiên về người 
chưa đặc Niêt-bàn: 

- Người chưa đắc được Niết-bàn, có thể 
biệt Niêt-bàn là điêu sướng-khoái chăng? 

- Dĩ nhiên, người tuy chưa đắc được Niết- 
bản cũng biệt Niêt-bàn là sướng-khoái. 

Vì lý-do nào, chưa chứng thấy mà lại biết 
chắc? Tại vì, theo lời Na- Tiên, thây người 
đi trước đặc Niêt-bàn được sung-sướng, 
kẻ đi sau biệt chắc Niêt-bàn là an-vu1. Và 
Na-Tiên đưa ra một thí-dụ tương-tự rât 


579 


xác-đáng: cũng như thấy kẻ bị căt chơn 
tay đang la-khóc, thì ta biết ngay răng, hễ 
bị chặt tay chơn là có đau-khổ, mặc dâu 
thân-thể của mình vẫn còn lành-lặn. Vậy, 
tuy tự mình chưa chứng thấy, chưa có 
được kinh- nghiệm bản-thân, nhưng thấy 
kẻ khác đang vui hưởng an-lạc trong 
cảnh-giới Niết-bàn, thì mình cũng biết 
chắc Niết-bàn là sướng-khoái. 


+ 


147.- Sông đến bao giờ mới ''nhập Niết- 
bàn ''? 
Ngoài ý-kiến sai-lầm cho rằng Niết-bàn là 
một nơi chốn ra, thường-nhơn lại còn 
lâm-tưởng "đắc Niếtbàn" hoặc "nhập 
Niết-bàn" là chết đi; họ còn chưa hiểu 
được Niếễt-bàn ở tại đây và ngay bây giờ. 
Như đã biết, Phật-học phân-biệt Hữu-dư 


580 


Niễt-bàn với Vô-dư Niễt-bàn ở chỗ là 
người còn sanh-hoạt tại thế-gian, vẫn đắc 
được Niết-bàn, một khi được giải-thoát 
khỏi mọi phiên-não ràng-buộc, sông Cuộc 
đời an-nhiên tự-tại. Có lẽ, vì thường thấy 
khi một vị cao-tăng nào qua đời, người ta 
bảo vị ây đã viên-tịch, đã nhập-diệt, đã đi 
vào cõi Niết-bàn rồi, nên phần đông dân 
chúng đã đồng-hóa chữ Niết-bàn với cái 
chết của một bực tu-hành. Đâu phải vậy! 
Niết-bàn là một cảnh-gIiới, đúng ra là một 
tâm-trạng của con người đã hoàn-toàn 
giải-thoát khỏi các phiên- -não, ràng-buộc. 
Người đắc Đạo vẫn sông, và sống trong 
cảnh-giới Niết-bàn ngay tại đây và hiện 
bây giờ] 

Tiểu mục số 041, châm dứt Quyến 
Thượng, đã nêu lên thắc-mắc của vua Di- 
Lan về: tại sao bực đắc-đạo còn sông lại 


581 


phải chịu khố?, và được Tì-kheo Na-Tiên 
phá-giải bằng một lời nói vô- cùng thâm- 
thúy của Đại đức Xá-lợi- phất (Pali: 
Sariputta). Ta nên đọc kỹ tiêu-mục ấy, 
tóm-tắt lại, rôi sau đó sẽ có vài nhận-xét. 


Vua DI-Lan hỏi Na- Tiên: 


- Như người đặc đạo, chăng phải sanh lại 
ở đời sau, có còn phải chịu cảnh khô nữa 
không? 

- Hoặc còn phải chịu khô nữa, hoặc chăng 
còn phải khô nữa. 

- Phê nào là còn phải chịu khô, là chăng 
phải chịu khô nữa? 


- Thân còn chịu khổ; tâm-ý hết chịu khổ. 
Sở dĩ thân còn phải chịu khô là vì trong 


hiện-tại thân đó còn là nguôn-gốc của sự 
khô. 


582 


Tâm-ý sở dĩ hêt khô là vì đã dứt bỏ tât cả 
các điêu ác, chăng còn ham-muôn chi, cho 
nên chăng phải chịu khô nữa. 


- Nếu như người đắc đạo chăng thể lià 
thân khổ nây, thì đó là chưa đặc được đạo 
Nê-hoàn (= Niết-bàn) chăng? Người đắc 
đạo chắng còn ân-áI, mà thân còn khô, 
dẫu tâm-ý đã an- ồn, thì sự đắc đạo đề làm 
øì Nếu như người đắc đạo đã thành- 
công, thi vì cớ øì mà còn lưu lại ở đây? 

- Thí dụ như trên cây, trải còn chưa chín 
thì chắng vội hái, nên đợi cho chín muôi. 
Đại-Vương có biết lời nói của Đại-đức 
Xá-lợi- phất chăng. Ngài Xá- lợi- phất lúc 
còn sông có nói: "Tôi chắng câu chết, tôi 
cũng chắng câu sống, tôi chỉ chờ đúng 
thời ra đi thì ra đi." 


Vua khen ngợi: "Lành thay! Lành thay!" 


583 
Tóm-tắt: 


Vua Di-Lan có hai thắc-mắc: (I) người 
đang sông đắc đạo có còn phải chịu khổ 
nữa không?; (2) đã đắc đạo rôi mà thân 
vẫn còn khổ, sao chắng lia thân đi; nêu 
giữ thân sống thêm, hóa ra đắc-đạo chắng 
vô-ích lắm hay sao? 


Về thăc-mắc thứ nhứt, Na-Tiên giải-đáp: 
người đã đắc đạo còn sống thì thân còn 
khô mà tâm dứt hết các phiên-não rồi nên 
hết khô. 

Đề giải-tỏa mỗi thắc-mắc thứ hai về việc 
"tìm cái chết cho hết khổ", Na- Tiên đưa ra 
một thí-dụ rất hay: "trái cây chưa chín, 
chưa vội hái, nên đợi lúc trái đã chín 
muôi." 

Và Na-Tiên nhắc lại lời nói vô cùng quí- 
báu của Ngài Xá-lợi-phất: "Tôi chắng câu 


584 


chết, tôi cũng chăng câu sông, tôi chỉ chờ 
đúng thời ra đi thì ra đi." 


Nhận-xét: 


I.- Người đắc đạo đang sông thì thân vẫn 
còn cảm-xúc nên phải chịu cảnh khổ của 
già và bịnh; nhưng vê phân tinh-thân, 
tâm-ý đã thoát khỏi các phiền-não, 
chướng-ngại, nên được an-nhiên, tự-tạI. 
Đây là dịp khiến ta nên suy-gẫm đến hai 
chữ đau-khô trong tiếng Việt. Đau khác, 
Khô khác. Đau là thân đau; còn Khổ là 
tâm khổ; như khi có cái răng đau, miệng 
thì nhức- nhối, sao ta lại còn chông thêm 
nỗi khô lên cho tâm, để khiến lòng phải 
buôn-bực, bứt-rứt? Đau răng vẫn còn 
chưa đủ hay sao, mà lại sanh thêm bực- 
tức, cau-có để gây Khô cho lòng mình và 
cho cả các người ở chung quanh? 


585 


2.- Thử phân-tách và tìm hiểu thêm về câu 
nói quí-báu của Ngài Xá-lợi-phât: 


a.- Tôi chắng câu chết: Tại sao? Vì tắm 
thân hiện nay còn đây chỉ là tâm thân dư- 
y; sở đï còn sông là để trả nốt các dư- 
nghiệp còn sót lại. Hơn nữa, câu chết là 
thái-độ trốn tránh nợ đời; khi nghiệp-lực 
vẫn còn mà câu lây cái chết, thì theo vòng 
Luân-hôi phải tái-sanh lại, để rôi lại phải 
chịu Khô dài-dài. Lại nữa, mạng-sống con 
người là điều vô-cùng quí-giá, nhờ nó mà 
ta mới có đủ cơ-duyên biết đến, và tu-tập 
theo, con đường giải-thoát vĩnh-viễn. 


b.- Tôi cũng chắng câu sông: Tại sao? Khi 
sanh ra, nào phải tự tôi câu cho tôi được 
sanh ra đâu, vòng Luân-hồi cứ xoay 
chuyên mãi theo nghiệp-lực cũ mà tái- 
sanh. Trong cuộc sông hiện-tại còn lại 
đây, mọi sự ham-muôn đêu chấm dứt nơi 


586 


tâm tôi, còn có điêu chi nữa khiến tôi cô 
đòi ham sông đề hưởng? Tâm tôi an-nhiên 
xem cả hai sự sông và sự chết đêu ngang 
nhau; sông đới, thác về, nào có chi mà 
ngại, mà cầu chớ? 


c.- Tôi chỉ chờ đúng thời ra đi thì ra đi: 
Lúc nào mới đúng thời ra đi? Đó là lúc đã 
dứt sạch nghiệp, do một cái chết tự-nhiên 
và thanh-thản mang đến. Tôi ra đi, chắng 
chút luyến-tiễc, cũng chăng chút háo-hức, 
an-nhiên mà ra đi vào cõi văng-lặng. 


d.- Đây là lời nói của một bực đắc đạo, 
hoàn-toàn giác-ngộ về lẽ sống chết trong 
vòng Luân-hôi và con đường giải-thoát về 
nơi an-lạc vĩnh-cửu. Tưởng nên đóng 
khung lại câu nói ngàn vàng nây, để ghi 
lây làm điêu tâm-niệm: 


587 


* Tôi chăng câu chết, tôi cũng chăng câu 
sông, 


* Tôi chỉ chờ đúng thời ra đi, thì ra đi. 


VIIL- Vẫn-đề: Phật 


Chữ Phật là tiếng phiên-âm từ chữ Phạn 
Buddha, có nghĩa là giác-ngộ. Đức Phật 
Thích-ca mâu-nmI là một bực đại1-giác, có 
thật trong lịch-sử. Trong quyên "Tì-kheo 
Na- Tiên" nây, vân-đề: Phật được nói đến 
rải-rác qua các tiểu-mục: 


sô 068: Chưa từng thây Phật đâu có nghĩa 
là chắng có Phật; 

sô 069: Chăng ai thắng nỗi Đức Phật; 

sô 076: Thân-tướng trang-nghiêm của 
Đức Phật; 

sô 077: Đức Phật đâu phải là đệ-tử của 


588 


Đại-Phạm Thiên; 

sô 078: Đức Phật tự biết lây Kinh-kệ và 
CiớI-luật; 

số 083: Đức Phật biết hết cả, sao chắng 
dạy một lần? 


Säp-xêp lại các tiêu-mục kê trên theo thứ- 
tự về nội-dung, ta có: 


l.- Thân-tướng trang-nphiêm của Đức 
Phật; 

2.- Khả-năng siêu-việt của Đức Phật: 

a.- Tự biết lây Kinh-Kệ và Giới-luật;Ngài 
chăng phải là đệ-tử của vị Đại-Phạm 
Thiên-Vương. 

b.- Đức Phật biệt hêt cả, sao chăng dạy 
đệ-tử hêt một lần? 

c.- Chăng aI thăng nôi Đức Phật. 


+ 


589 


L146.- 32 tướng trang-nghiêm trên thân 
Phát. 


Nơi tiểu-mục sô 076, Phân Phỏng-dịch. 
Vua Di-Lan có hỏi Tì-kheo Na-Tiên vê 
thân-tướng trang-nghiêm của Đức Phật: 


- Đức Phật thật có 32 tướng trang-nghiêm, 
S0 vẻ đẹp tùy-hình, thân màu vàng ròng 
tỏa ánh hào-quang chăng? 

Na-Tiên đáp, Đức Phật có đủ các tướng 
ầy. Vua lại hỏi tiệp: 

- Cha mẹ Đức Phật cũng có đủ các tướng 
đẹp đó chăng? 

Khi nghe Na- Tiên đáp, chắng có, nhà Vua 
liên kêt-luận: 

- Đời người sông chết hình-tướng đêu 
giông theo chủng-loại của mình. Cha mẹ 
Đức Phật đã chăng có các tướng tôt ây, thì 


590 


xét kỹ, Đức Phật nhứt-định chăng có các 
tướng trang-nghiêm ây. 


Đề bác-bỏ lập-luận của nhà Vua, Na-Tiên 
lây thí-dụ hoa sen nở trong bùn mà chăng 
giống với bùn đen nước đục, lại có hương 
thơm ngào-ngạt, và kết-luận: 


- Tuy cha mẹ của Đức Phật chăng có các 
tưởng trang-nghiêm đó, nhưng xét kỹ ra 
Đức Phật lại có đủ các tướng đẹp. Đức 
Phật sanh ra ở thế-gian, lớn lên ở thế-gian, 
mà chắng giông theo sự-đời ở thế-gian. 


Vua châp-nhận lời giải-thích và khen: 
"Lành thay!" 


Về vẻ đẹp tôn-nghiêm trên thân-hình của 
Đức Phật, các Kinh-sách và Từ-điển Phật- 
học có kề rõ đủ cả; ta chỉ cần nhớ các đặc- 
điểm quan-trọng, ngày nay thường thấy 
trên các tượng Phật, như: nhục-kê, núm 


59] 


thịt trên đỉnh đầu, hai tai dài thòng xuỗng 
đên gân vai, tâm thân vàng chói... 


Tiểu-mục số 068, kết-thúc quyên Trung 
của sách "Tì-kheo Na-Tiên” nây, ghi lại 
cuộc vân-đáp lý-thú giữ Vua Di-Lan và 
Tì-kheo Na- Tiên, vê vân-đê: "Đức Phật có 
thật hay chăng có thật?" 

Vua hỏi Na- Tiên: 

- Na-Tiên có từng thây Đức Phật chưa? 

- Chưa từng thấy Đức Phật. 

Rồi Vua lại hỏi liên-tiếp, Sư-phụ của Na- 
Tiên, các vị Tô-sư khác có thây Đức Phật 
chăng? Trước lời đáp của Na- Tiên, các vị 
đó chưa từng thây Đức Phật, Vua đi đên 
kêt-luận là: hê chưa ai thây Phật, tức là 
chăng hề có Đức Phật. Lời kêt-luận hơi 
vội-vàng nây của Vua bị Na-Tiên bác-bỏ 


592 


một cách gián-tiếp với thí-dụ về năm trăm 
con sông đồ chung vệ một chỗ. Vua chắng 
thấy chỗ ấy, các vị tiên- -vương cũng chăng 
thây, nhưng chỗ ây vẫn có thật. 


Lập-luận nây của Tì-kheo Na-Tiên dạy ta 
một điêu quan-trọng: sự-việc mình còn 
chưa thấy, chăng nên quả- quyết VỘI-vã 
răng VIỆC ây chăng hê có thật. Biết đâu sự- 
VIỆC ây hiện có tại một cảnh-giới khác 
hoặc đã xảy ra vào một thời-đại xa-xưa 
nào mà người thê-tục hiện nay chắng 
chứng- kiến được, để thấy băng mắt, nghe 
băng tai. Trường-hợp hiễn- nhiên là các 
luông sóng âm-thanh truyền lan khắp 
không-g1an mà con mắt thịt, lỗ tai trần, 
đâu cảm-nhận được. Tưởng nên có một 
thái-độ dè-dặt, chắng quá tin, mà chẳng 
bác-bỏ hắn. 


593 
149.- Kháú-năng siêu-Vviệt của Đức Phật. 


Những người sùng-tín thường tin-tưởng 
răng vị GIiáo-chủ của tôn-giáo mình đang 
theo là một đâng toàn-năng, toàn trí, siêu- 
việt. Đó chăng phải là điều mà người 
Phật-tử chơn-chánh tha-thiết ôm-ấp trong 
lòng. 

Nơi tiểu-mục số 078, Vua Di-Lan hỏi Na- 
Tiên: 

- Đức Phật có học biết và phụng-hành tất 
cả Kinh-kệ và CG1ới-luật chăng? 

- Đức Phật có học biết và phụng-hành tất 
cả Kinh-kệ và GIới-luật. 

- Đức Phật theo bực Thây nào mà học biết 
như thê? 


594 


- Đức Phật chắng có Thây. Khi đắc đạo, 
Đức Phật tự mình hiệu biệt hết tật cả 
Kinh-kệ và CIới-luật... 


Như thể, có lẽ theo Na-Tiên, trước khi 
thành Đạo, phải chăng tu-sĩ Cô-đàm đã 
chắng theo học Đạo với một vị thây nào 
chăng? Theo tài liệu lịch-sử, khi vừa 
xuất-gia, tu-sĩ Cô-đàm (Pali: Gotama) có 
theo học Thiên với hai thiên-sư ngoạ1-đạo 
tên là: (Il) Alara Kalama; (2)Uddaka 
Ramaputta. Vì nhận thây hai bực Thiên- 
định cao-cập nây: (1) Vô-sở-hữu-định, 
(2)Phi-tưởng phi phi-tưởng-định, chăng 
đưa đến sự giải-thoát hoàn-toàn, nên tu-sĩ 
Cô-đàm bỏ ổi, và tự tìm ra lây con đường 
Đạo để tu-tập đến ngày đắc quả-vị Phật. 
Trí-huệ của Ngài khi đắc đạo là Trí vô-sư, 
chắng phải nhờ có Thây mới thông-hiều 
được. 


xà) 


Nơi tiểu-mục số 077, Vua Di-Lan có nói 
đến một phạm-hạnh của Đứ c Phật (đà 
chắng giao-hội với phụ-nữ) cũng giông 
với phạm-hạnh của vị Trời ở từng thứ bảy 
cối Dục-gliới là vị Đại Phạm Thiên- 
Vương, và kêt-luận: Đức Phật là đệ-tử của 
vua Trời Đại-Phạm. Na-Tiên bác-bỏ lý- 
luận saI-lâm nây băng cách hỏi lại Vua: 

- Đệ-tử của vị Trời Đại-Phạm có niệm hay 
chăng có niệm? 

- Đệ-tử của Đại-Phạm Thiên-Vương vẫn 
còn có niệm. 

- Như thế, vị Trời Đại-Phạm và các đệ-tử 
cũng đêu là đệ-tử của Đức Phật cả. 

Tại sao? Vì nơi Đức Phật chánh-niệm lúc 
nào cũng sáng-fỏ, và mọi vọng-niệm đã 
được dứt sạch từ lâu. 


596 


Nơi tiểêu-mục sô 083, Vua Di-Lan hỏi Na- 
Tiên: 

- Đức Phật biết hết tất cả những sự-việc 
đã qua từ lúc khởi thủy cho đên cả các 
việc trong tương-lai nữa chăng? 


- Dĩ nhiên, Đức Phật biệt hệt tât cả mọi 
Sự-VIỆC. 


Cái trí thông-hiểu hết tất cả muôn sự-sự 
vật-vật, trong Kinh-sách gọi là Nhứt-thiêt- 
trí. Riêng về các việc quá-khứ, bực đạti- 
ølác có được túc-mạng-minh, tức là sự 
thông-hiêu vê các đời kiêp đã qua. 

Vua lại hỏi tiếp: 

.. Đức Phật biết hết tật cả mọi sự-việc, tại 
sao Ngài lại chăng dạy ngay hêt cho các 
đệ-tử, mà cứ dạy từ-từ thôi? 


Su 


Câu hỏi nây khá "ngớ-ngân", vì dạy hết 
một lân, làm sao mà đệ-tử thâu-nhận và 
thực-hành theo cho kịp. Na-Tiên lại kể 
thêm một thí-dụ rất dí-dỏm: vị y-ST tùy 
bịnh mà cho thuốc, chớ đâu lại đem hết tất 
cả thuôc-men trong thiên-hạ ra cho bịnh- 
nhơn uống một lân! 


Và sau cùng, trở lại tiều-mục sô 069, khởi 
đầu quyên Hạ của sách Ti-kheo Na-Tiên 
nây, ta thấy Vua Di-Lan thăc-mắc, khi 
nghe nói: Chắng ai có thể thăng nổi Đức 
Phật. Vua hỏi: 


- Làm sao lại biết chắc chắng có ai thăng 
nôi Đức Phật? 


Na-Tiên đem lòng tin đặt vào đức Thê-tôn 
mà giải-đáp thăc-mắc nây: Các người đã 
đặc đạo và đạo-pháp cùng nói, chắng hề 
có ai thăng nỗi Đức Phật, cho nên tôi (Na- 


598 
Tiên) tin điêu ấy. Dường như lời giải-đáp 
đó chăng làm Vua thoả-mãn, nên Ngài hỏi 
tiệp: 
- Lây cái chi mà biết răng chắng hệ có ai 
thăng nồi Đức Phật? 


Na-Tiên liên cầm lên một quyền sách cô, 
hỏi lại Vua: 

- Vị thây trước-tác quyền sách nây là ai 
vậy? 

Khi nghe Vua đáp, "tác-giả tên là Chất", 
thì Na-Tiên hỏi làm sao mà Vua biệt 
được. Vua liên đưa ra cái lý-lẽ "biệt được" 
sau đây: 


- Nhờ đọc sách xưa truyền lại nên biết 
được tên ông ta là Chât. 

Na-Tiên liên "chụp" ngay lấy lý-lẽ đó làm 
lý-lẽ của mình, và nói: 


599 


- Cũng vì lẽ đó mà sa-môn chúng tôi khi 
thây được Kinh Phật và Giới-luật, thì 
cũng như thây được Đức Phật, chắng 
khác. Chánh-đạo và Kinh, Giới do Đức 
Phật thuyết-giảng vô cùng thâm-diệu và 
sảng-khoái, được truyện dạy về sau; vì lẽ 
đó mà tôi biết răng chắng hê có ai thắng 
nổi Đức Phật cả. 

Nêu các đọc-giả trẻ tuổi chăng dễ-dàng 
chấp-nhận lý-lẽ của Na-Tiên đưa ra, thì 
Thiện Nhựt xin nêu thêm hai điểm: 


l.- Đương thời với Đức Phật, có sáu vị 
sư-trưởng câm đâu sáu giáo-phái -- Kinh 
sách thường gọi là lục sư ngoại đạo -- 
thường tranh-luận với Đức Phật, chắng CÓ 
vị nào thắng nổi Đức Phật cả. 


2.- Trong các thuyết vũ-trụ-quan, nhiêu 
tôn-giáo chủ trương, Thượng-Đê sáng-tạo 


600 


ra muôn loài, cho đến nay vẫn chưa thấy 
có một tôn-g1ảo nào chứng-minh được sự- 
thực cả. Đạo Phật chủ-trương chắng CÓ VỊ 
Hoá-chủ nào cả, chỉ có Luật Nhân-Duyên 
chi-phối vũ-trụ. Và cho đến nay, khoa-học 
hiện-đại còn chưa thây CÓ a1, VỚI đây-đủ 
lý-lẽ vững-chắc, bác-bỏ được thuyết vũ- 
trụ-quan đó của Phật-giáo. 


Trước khi chấm dứt việc Tìm hiệu về vẫn- 
đề Phật trong quyền sách nây, Thiện-Nhụựt 
xin phép trích vài câu nơi quyên sách 
nhan-đề Thủ-bản về Phật-Học (A Manual 
of BuddhIsm by the Venerable NARADA 
Maha Thera). Ngài Narada viết về cuộc 
đời Đức Phật: 

Ngài sanh ra như một con người. Ngài đã 
sông một cuộc đời của bực vĩ-nhơn. Và 
Ngài đã nhập-diệt như một vị Phật. 


601 


IX.- Vắn-đề: Con người và thuyết Vô- 
ngã 


Thăc-mắc to lớn nhứt trong đời người là: 
Con người là ai? Phật-giáo trả lời rất 
cương-quyết: Chắng có øì là con người 
cả. Một trong ba đặc-tướng của vũ-trụ là 
vô-ngã. 


Trong phân Tìm hiểu về vân-đề nây đã 
được cuốn sách "Tì-kheo Na-Tiên" nêu ra 
và giải-quyết như thế nào, xin xét qua các 
tiều-mục: 


sô 051: "Cái gì" là Người? 

sô 052: Mắt và tâm cùng thây; 

sô 053: Giác-quan và tâm phôi-hiệp nhau; 
sô 054: Vui-sướng nghĩa là gì? 

sô 055: Giác-tri là gì? 

sô 056: Sở-niệm là gì? 

sô 057: Thế nảo là nội-động? 


602 


số 058: Các tâm-niệm phối-hiệp nhau rồi 
chắng tách ra riêng từ món được; 

sô 060: Năm giác-quan; 

sô 061: Tại sao có sự bất-bình-đắng giữa 
loài người? 

sô 063: "Lộc riêng" phải chăng là Nghiệp- 
lực? 

sô 075: Sa-môn giữ-gìn thân, chớ chăng 
mến thân; 

sô 096: Phân-tách kỹ thân-tâm ra, đó là 
vồ-ngã chăng? 


Xem các tiểu-mục nêu trên theo thứ-tự 
trước sau, ta thây có được sự may-mắn là 
trọn vân-đề được xét thắng một mạch, 
liên-tục, từ trang 43 cho đến trang 51; một 
SỰ „ay- măn mà ta rất Í{ Øặp nơi quyền 
"Tì-kheo Na-Tiên" nây, vì các câu hỏi 
tùy-hứng của vua DIi-Lan, gặp đâu hỏi đó, 


603 


nên toàn-bộ cuộc vân-đáp giữa hai người 
có vẻ hơi thiêu mạch-lạc phân nào. 


Thê thì, trong 13 tiều-mục vừa nêu trên, 
ý-nghĩa chánh-yêu của cuộc đàm-luận 
giữa vua DIi-Lan và Tì-kheo Na-Tiên là 
øì? Khi giải-đáp các thăc-mắc của nhà 
Vua, vị Ti-kheo đặt trọng-tâm vào việc 
chứng minh răng, nơi thân-tâm con người 
chắng hề có một chút gì, vật-chất hay 
tinh-thần, mà thường-hăng và tự-lập, 
chắng thay-đối trong thời-gian con người 
đó còn sanh-hoạt. 


Muốn chứng-minh điêu ây, Na-Tiên đã 
phân-tách thân-tâm con người ra các bộ- 
phận, và chỉ cho thấy rõ: (1) chăng có 
yếu-tô nào làm chủ cả; (2) các hoạt-động 
của con người đêu do sự phối-hiệp giữa 
các yếu-tố vật-chât và tâm-linh, chăng 
thây có ai hoặc cái gì đứng ra làm chủ- 


604 


chốt để ta có thê gọi ai đó hoặc cái gì đó 
là một con người đang có các hành-động 
Ây. 

Kết-luận tât-nhiên của lập-luận chứng- 
minh nây phải là sự Vô-ngã, chăng có "cái 
Ta" của con người, mặc dâu thuyết vô-ngã 
nây chắng được Tì-kheo Na-Tiên minh- 
thị nói rõ thêm ra trong sách. 


+ 


150.- Thế-ơian chẳng có ''npgười"' 
Bắt đầu băng câu hỏi của Vua Di-Lan, nơi 
tiêu-mục sô 051: 

- Người ở thế-gian là có "người" hay là 
chăng có “người”? 

Câu trả lời của Na-Tiên rất là quả-quyết, 
phủ-nhận hoàn-toàn: 


605 


- Xét nghĩ cho kỹ, thê-gian chăng thể nào 
có “người”, thì gọi "al" hay "cải gì” là 
"người" cho thích-hợp được. 


Câu trả lời phủ-định của vị Tì-kheo chăng 
øliải-tỏa được thăc-mặc của nhà Vua, nên 
Vua hỏi tiệp: 

- Mạng sông trong thân là "người" chăng? 


Có lẽ, nhà Vua nhìn thấy các sanh-vật 
chung quanh đây, sở dĩ khác với các vật 
vô-tri như sỏi, đá, là ở chỗ có "cái gì đó" 
bên trong các sanh-vật ây đã làm cho 
chúng hoạt-động được, chớ chắng như các 
thi-thể năm chết bất-động. "Cái gì đó" đã 
thúc-đây hành-động của sanh-vật, nên nhà 
Vua mới gọi là mạng sông, và nơi loài 
người, mạng sông ấy năm trong thân 
người. Vì thê, nhà Vua mới nghĩ ra và hỏi 


606 


Na-Tiên: "Mạng-sống trong thân đó là 
người chớ gì? 

Na- Tiên bác-bỏ ý phỏng-đoán đó của Vua 
Di-Lan về mạng sống trong thân là con 
"người", bằng một tràng Iy-luận rất dải- 
dòng, mà ta có thể tóm-tắt lại như vây: 
Nêu mạng sông năm ngay tại mắt, hay tại 
øiác-quan khác, cớ sao một gIác-quan như 
mắt, hoặc tai, hoặc mũi... chắng thể vừa 
nehe, ngửi, nêm, sờ... Rôi Na-Tiên đi đến 
kết-luận: 


- Người theo mắt thây hình-sắc, tâm-thân 
chuyên-động, tâm-thân chuyển-động tức 
sanh sướng-khố, cùng với ý-niệm hiệp lại; 
tai, mũi, miệng, ý cũng cùng hiệp nhau lại 
làm cho tâm-ý có ý-niệm là tâm-thân 
chuyên-động. Tâm-thân chuyển-động tức 
sanh sướng-khố, tòng theo sướng-khố mà 
sanh ra ý, ra niệm, cứ triển-chuyền cùng 


607 


nhau mà thành, ăt chăng hê có một vị chủ 
thường-hăng nào cả. 


Xin hãy tìm hiểu ý-nghĩa của lời kết-luận 
trên của Na- Tiên, và sẽ đưa ra nhận-xét có 
liên-quan đên lý-thuyêt vô-ngã tiêp theo 
đó. 


Khi Na-Tiên bảo "Tâm-thân chuyên- 
động”, tức là nói đến cái "mạng sông", mà 
Vua Di-Lan muốn nói đến, đang thúc-đây 
các hành-động trên thân-thể. Sự chuyến- 
động của tâm-thân đó đã được Na-Tiên 
vạch rõ là do sự "phôi-hiệp giữa các giác- 
quan: mắt, tai, mũi, miệng, Ý, cùng hiệp 
nhau lại làm cho tâm-ý có ý-niệm là tâm- 
thân chuyến-động". Vậy thì, khiến cho 
tâm-thân phải chuyển-động chính là sự 
phôi-hiệp giữa tât cả giác-quan, chớ đâu 
phải là mạng sông tại một giác-quan. 


606 


Khi Na-Tiên bảo, "Tâm-thần chuyên-động 
tức sanh sướng-khố; tòng theo sướng-khô 
mà sanh ra Ý, ra niệm, cứ triền-chuyền 
cùng nhau mà thành, ắt chăng hê có một 
vị chủ thường- hăng nào cả.., ta nên chia 
câu nây ra bôn đoạn ngăn, để tìm hiểu: 


a- "Tâm-thân chuyển động tức sanh 
sướng-khô": đây là lúc các cảm-giác tại 
các giác-quan được chuyền vào ý-thức nơi 
tâm, để trở thành tri-giác, tức là sự 
"sướng-khổố" đó; 


b.- "tòng theo sướng-khố mà sanh ra ý, ra 
niệm": đây là lúc có sự phối-hiệp tại tâm, 
ảnh-hưởng của mỗi tri-giác, hoặc sướng, 
hoặc khổ, chịu thêm ảnh-hưởng của các 
tri-øiác khác, hoà-hiệp nhau lại mà tạo 
thành một tâm-trạng chung, gọi đó là ý, là 
niệm. 


609 


c.- "cứ triển-chuyền cùng nhau mà thành": 
đây là lúc tâm-trạng chung được phát- 
triển và biến-đôi theo ảnh-hưởng của mỗi 
tri-giác mà thúc-đầy thành ra hành-động; " 
cùng nhau mà thành” tức là cái tâm-trạng 
chung của các tri-giác phôi-hiệp lại cùng 
nhau mà thành ra hành-động”. 


d.- "ặt chăng hễ có một vị chủ thường- 
hăng nào cả": đây chính là kết-luận tất- 
nhiên phải đi đến: chăng hề có một "ai 
hoặc một "cái øì" chăng bị biển-đối, còn 
hoài ở đó (=thường-hăng) đứng ra làm 
"chủ" điều-khiến mọi việc, từ cảm-giác ở 
các giác-quan, qua sự phối-hợp thành 
tâm-trạng chung, cho đến khi sanh ra 
hành-động. Nơi mỗi giai-đoạn tâm-sanh- 
lý nây, chỉ thây các yêu- -tô từ bên ngoài 
(cảm-giác) và các yêu-tô bên trong (tri- 


610 


giác, tâm-trạng) hoạt-động phối-hợp nhau 
mà thôi. 

Đã chăng có "ai" làm vị chủ thường-hằng 
nơi thân-tâm nây, thì gọi thân-tâm nây là 
vô-chủ, là vô-ngã, chăng đúng hay sao? 


Sau đây là phân nhận-xét về tiêu-mục số 
051, vê: "Cái gì" là "Người”?: 


1) Để bác-bỏ câu nói của vua Di-Lan: 
Mạng sống trong thân là con "người, Na- 
Tiên đã dùng sảu giả- -thiết: nêu mạng sông 
ở mắt, ở tai, ở mũi, ở miệng, ở thân và ở 
thức, để chứng-minh răng ở mỗi một 
trong sáu căn đó, mạng-sông chăng hoàn- 
toàn làm chủ được, hoặc chỉ thấy ở mắt, 
hoặc chỉ nghe ở tai, mà chắng thê dùng 
mặt để nghe, để ngửi, nếm... và như thê, 
đáng lý ra Na-Tiên phải nên đi đến kết- 
luận là "mạng-sông nêu năm ở một trong 


611 


các căn thì đâu thể nào là một "con người" 
cho đây-đủ trọn-vẹn được”, nhưng rât tiệc 
là Na-Tiên lại chỉ trách nhà Vua răng: 
"Lời nói của Đại-Vương trước sau chăng 
tương-ứng nhau" mà thôi, khiến cho 
người nghe, bị chìm ngập trong sáu giả- 
thiết quá dài-dòng, chăng thấy ra được cái 
kết-luận tất-nhiên vừa kể đó. 


2) Na-Tiên lại đưa ra ba thí-dụ: (1) Ngôi 
trong tòa điện nây, nếu phá rộng các cửa, 
vách ra, mặt có thể nhìn thây xa được; 
nhưng nếu mở bét mắt lớn ra, vềnh tai 
rộng thêm ra, nghễnh mũi to ra, lè lưỡi dài 
ra, banh da cho rộng ra, khai ý cho bao- 
quát ra, thì cũng chăng thể nào thấy, nghe, 
ngửi, nếm, sờ, nghĩ, được thêm ra chút 
nào. Khi kế xong thí-dụ này, đáng lý Na- 
Tiên đi đến kết-luận, nêu "mạng sông" ở 
các căn, thì sao con “người” có "mạng 


612 


sông" đó vẫn còn bị giới-hạn khi các căn 
được mở rộng?; đăng nây Na-Tiên chỉ 
biết trách nhà Vua "lời nói của Đại- 
Vương trước sau chăng tương-ứng nhau" 
mà thôi.- (2) Nhìn thây người giữ kho vua 
đứng trước mặt, rôi khi anh ta quay đi, 
nhà Vua cũng biết rõ lúc anh còn trước 
mặt, lúc anh đi khỏi. Kế xong thí-dụ nây. 
Na-Tiên chăng thấy có kết-luận nảo về 
thí-dụ đó (và lần nây chăng thây trách 
Vua hai lời nói chăng được tương-ứng). 
Đúng ra, thí-dụ nây cho ta thây, khi mắt 
nhìn đối-tượng bên ngoài, cảm-giác được 
truyền vào tâm, phối-hiệp với thức mà trở 
thành tri-giác, bây giờ sẽ tạo nên một tâm- 
trạng bên trong. Đây là một thí-dụ chỉ cho 
thây rõ sự phối-hiệp nơi tâm, giữa ba yếu- 
tô có tánh-cách tâm-sanh-lý: trần (= người 
giữ kho), căn (= mắt vua nhìn) và thức (= 
tâm vua nhận-thức), tạo thành một tâm- 


613 


trạng; và chính tâm-trạng đó đưa đến 
hành-động của ý ( là biết) tiếp theo.- 
(3)Thí-dụ thứ ba lại khá "buôn cười": có 
thùng rượu ngon, đè cỗ một người trôi 
nhận đầu y vào thùng, và hỏi kẻ bị đè cỗ 
đã "thưởng-thức" rượu ra sao! Kẻ ấy làm 
sao mà biết vị rượu ngon hay dở được, đã 
bị sặc muôn chết mà còn hỏi? Nhưng thí- 
dụ nây chỉ cho ta thấy sự triển-chuyên của 
tâm-trạng do sự phối-hiệp, của ba yếu-tô 
tâm-sanh-lý, ở bên trong: bị đè cô, lại sặc 
rượu là yếu-tô sanh-lý, làm khởi lên cảm- 
giác khó thở, khiến cho việc lưỡi nếm 
được vị của rượu, bị che-mờ khuất mất 
nơi thức, nên chăng thê "thưởng-thức" nồi 
rượu ngon hay dở (yếu-tô tâm-lý). Nhưng 
Na-Tiên lại chẳng nêu Ta cho ta thây rõ sự 
phôi- hợp của các yếu-t và sự triển- 
chuyên bên trong tâm- thân, mà chỉ tiêp- 


614 


tục trách nhà Vua trước sau nói chăng 
tương-ửng. 


3) Thiện Nhựt thây có hai thí-dụ giản-di, 
dễ hiêu, có thê giúp ta hé thấy được phân 
nào chơn-lý vô-ngã nơi thân-tâm năm uấẫn 
nây. Đó là hai cầu chuyện, một thuộc về 
địa-hạt nhơn-sanh, một thuộc về thời-tiết: 


a.- Vua muốn chọn người làm quan giữ 
kho-tàng, truyền lịnh cho các ứng-viên 
mặc quân-áo nhẹ, mỏng, đi ngang qua 
một hành-lang hẹp, có ảnh-sáng lờ-mờ, 
hai bên vách để rất nhiều vật kim-châu 
bảo- ngọc. Khi ra khỏi đường hầm, ai 
bước đi nhẹ-nhàng thoăn-thoặt là người 
ngay- -thăng. Còn ứng-viên nào bước nặng- 
nê vÌ sợ các vật quí-giá lây trộm dâu trong 
mình rơi xuống, là những kẻ có tham-tâm. 
Những øì đã xảy ra trong khoảng hành- 
lang lò-mờ ánh-sáng? Mắt nhìn thây bảo- 


615 


vật (căn và trần phối-hiệp) bụng khởi lòng 
tham (thức làm khởi lên tâm-sở tham) tay 
đớp lấy, dâu kín vào người (gây thành 
hành-vi bất-thiện). Thời-gian họ đi ngang 
qua hành-lang, chính là lúc mà sự phôi- 
hợp của các yếu- -tố tâm-sanh-lý đang 
triển-chuyên để biến thành hành-vi bất- 
thiện. Chỉ có các yêu-tô tâm-sanh-lý đang 
hoạt-động, chớ chẳng thây "con người" 
nào năm bên trong thân-tâm các ứng-viên 
đã thúc-dục họ vì tham-tâm mà hành- 
động bât-chánh. 


(Thú-tội: Thiện Nhựt đã lén ăn cắp mầu 
chuyện trên đây trong nên văn-chương 
Pháp-quốc, tại một tác-phẩm của văn-hào 
Voltaire) 

b.- Trời vân-vũ sắp mưa. Gió to, sét chớp 
nhoáng, sâm nô âm-âm. Rôi mưa ào ào đồ 
xuống. Người bình-dân ít học thì bảo: óng 


616 


Trời giận đánh bà Trời, bà Trời khóc! nên 
mưa to. Kẻ mê-tín, ghiền truyện Tàu bảo: 
Băc-hải Long-vương (vua Rông) đang 
huy-động Vân-đông (thân mây), Điển- 
mẫu (bà sâm-sét) và Thủy-thân (thân 
nước) hóa ra một trận mưa to! Một hiện- 
tượng thời-tiết, có gió, có sâm-sét, có mây 
mưa, ngày nay khoa-học giải-thích: khí 
trời nóng, hơi nóng bốc lên gặp khí lạnh 
thành gió chuyên, hơi nước gặp nắng bốc 
lên không, gặp khí lạnh rơi xuông thành 
mưa. Nào có đâu ông Trời với bà Trời 
đánh nhau, nào có thấy bóng-dáng của 
chú Vân-đồng, bà Điển-mẫu, Thủy-thần 
với Ngài Long-vương? 


c.- Hai thí-dụ cho thây: (a) ở địa-hạt tâm- 
sanh-lý, chỉ có sự phôi-hợp giữa các yêu- 
tô bên ngoài và bên trong, sanh ra tâm- 
trạng, rôi triển-chuyếển đưa đến hành- 


617 


động, chớ nào có một "con người" ân-núp 
trong thân-tâm năm-uẫn nây để chủ- 
xướng ra hành-động. - (b) ở địa-hạt thời- 
tiết, chỉ có sự chênh-lệch giữa áp-suật 
không-khí mới gây nên gió, mưa, bão-tô, 
chớ nào có vai-trò nảo của thân-thánh. 

4) Một điểm quan-trọng trong giáo-lý nhà 
Phật là Lý Duyên-sanh theo đó, bất cứ 
một sự-việc nào xảy ra cũng phải có 
nguyên-nhân: "cái nây có, nên cái kia có; 
cái nây diệt, nên cái kia diệt". Vì chăng 
thâu-triệt được mối liên-hệ chặt-chẽ giữa 
nguyên-nhân và hậu-quả cho rõ ràng, nên 
ta thường có những lỗi giải-thích các 
hiện-tượng một cách saI-lạc, rời xa sự- 
thật. Một trong những ý-kiến sai-lạc nây 
là ngã-kiến, cho răng trong thân-tâm nây 
có ân-tàng một "con người”, một cải "Ta", 
một cái "Ngã", đứng làm chủ mọi hành- 


618 


MÔ Â | 


động, rôi lại chính cái "Ngã Ấy lại được 
đi đâu-thai để tiếp-tục cuộc sông mãi mãi 
mà hưởng-thọ. Sự sai-lầm của ngã-kiến là 
chắng xét trong thân-tâm nây, mọi hành- 
động, từ vật-chât đến tinh-thân, cũng đều 
có nguyên-nhân cả, hoặc do yếu-tô vật- 
chất, hoặc do yêu-tô tâm-linh, chớ thật 
chắng hề do một người nào ở trong thân- 
tâm nây chủ-xướng. Nói lên sự vắng-bóng 
của "con người" trong thân-tâm nây, chính 
là lý-thuyết vô-ngã. Bao giờ người học 
Phật bỏ đi được sự châp-thủ vào cái ngã, 
cũng như người trí-thức đã bỏ được lối 
giải-thích sai-lâm của kẻ ngu như "khi trời 
mưa, cho là ông Trời đánh bà Trời”, thì 
bây giờ mới thấy được, rõ-ràng và thênh- 
thang, con đường giác-ngộ và giải-thoát 
do đạo Phật chủ-trương. 


+ 


151.- Từ nhãn-thức đến ý-thức . 


Sau tiêu-mục dài và khó vừa qua, ta lại 
đến một tiểu-mục kế, số 052, chắng kém 
răc-rồi, mặc dâu vấn-đề, nếu xét kỹ ra, 
chắng quá phức-tạp. Tiêu-mục kế nây bàn 
vê Mắt và Tâm cùng thây. 


Nhắc lại: sau khi được Na-Tiên giải-tỏa 
thăc- mặc "chăng có cải gì gọi là con 
người trong thân-tâm nây cả", Vua Di-Lan 
lại hỏi: 

- Khi con người mắt thấy, thì mắt và tâm 
có cùng nhau phát-sanh hay không? 

- Dĩ nhiên, cả hai đồng thời cùng phát- 
sanh. 

- Mặt thây trước hay là tâm thây trước? 


- Mắt thấy trước, tâm thấy sau. 


620 


(Thiện-Nhựt xin mở một dâu ngoặc: Vua 
và Na-Tiên đang nói đến nhãn-thức và ý- 
thức. Phật-học, theo Nam-tông, phân-biệt 
sáu sự hiểu-biết gọi là sáu thức: (1) nhãn- 
thức (thấy ở mắt), (2) nhĩ-thức (nghe ở 
ta1), (3) ti-thức (ngửi ở mũ), (4) thiệt-thức 
(nễm ở lưỡi), (5) thân-thức (xúc-chạm 
trên thân) và (6) ý-thức (sự hiểu-biết nơi 
tâm-ý). Năm thức trước, Băc-tông gọi là 
tiên ngũ thức (tiên= trước; ngũ= năm; 
thức= biết), xảy ra tại năm giác-quan ở 
bên ngoài; còn ý-thức, là thức thứ sáu, ở 
bên trong tâm, thường có tánh-cách phôi- 
hiệp.) 

Câu hỏi kế-tiếp của Di-Lan có vẻ hơi 
"ngớ-ngắn": 

- Cả hai có nói với nhau như vây chăng? 
Mắt nói với Tâm, chỗ tôi thấy trước, anh 
nên theo sau mà thây. Tâm nói với Mắt, 


621 


chỗ anh đã thây, tôi nên theo đó mà thây 
sau. 


- Cả hai chăng nói với nhau gì hết. 


Nêu ta cho câu hỏi của vua Di-Lan là 
"ngớ-ngân", thì câu trả lời vắn-tắt của Tì- 
kheo Na-Tiên như trên cũng quá đủ rôi. 
Nhưng thắc-măc của nhà Vua chắng phải 
"ngớ-ngân" đâu, khi Ngài hỏi tiếp: 

- Khanh há chắng có nói, "đồng thời cùng 
nhau phát-sanh” hay sao? Vì cở gì mà cả 
hai lại chăng nói với nhau như vậy? 


Chỗ thăc-mặc của nhà Vua chăng ' TEỚ- 
ngắn ' chút nào, vì nhà Vua nghĩ răng, nêu 
chắng có "nói với nhau” trước, thì tại sao 
Tâm lại biết nhìn thây đúng vào chỗ mà 
Mắt đã thấy? Nhưng phải chăng lời-lẽ của 
nhà Vua còn quá đơn-sơ, khi Ngài bảo, 
Mắt nói với Tâm, và Tâm nói với Mắt; 


622 


làm sao mà hai cơ-quan vật-lý (mặt) và 
tâm-lý (tâm) lại có khả-năng biết nói cho 
được? Lễ ra, nhà Vua nên hỏi như vây: 
"Khanh nói cả hai, Mắt và Tâm, đồng-thời 
cùng nhau phát-sanh, thi có phải chăng là 
đã có một sự liên-lạc, một sự cảm-ứng, 
giữa hai nơi Mắt và Tâm? Nếu vân-để 
được đặt ra như thê, thì có lẽ bốn thí-dụ 
dài-dòng, rắc-rôi về (1) nước chảy theo 
xuống dưới; (2) hai người cùng đi theo 
hướng cửa; (3) đi theo vết xe trước; (4) 
tính- đếm theo số, của Na-Tiên chăng còn 
cân-thiết nữa vì quá rườm-rà. 


Sao lại hỗn-hào dám bảo bốn thí-dụ của 
Na-Tiên là chắng còn cân-thiết và rườm- 
rà? Trước, hãy xét qua bốn thí-dụ Na- Tiên 
đưa ra nhăm chứng-minh răng, Mắt và 
Tâm chắng nói với nhau øì hết. 


623 


I.- Trên núi cao có mưa lớn. Sau trận mưa 
đâu, nước theo triền núi chảy xuống. Đến 
trận mưa sau, nước cũng chảy xuống, theo 
con đường mà nước trước đã chảy. Nước 
trước, nước sau có nói gì với nhau đâu, 
mà cùng chảy xuống theo phiá dưới. Rôi 
Na-tiên kết-luận: "Mắt và Tâm cũng lại 
như thê, chăng nói gì với nhau. Đó gọi là 
đi theo xuống dưới." 


2.- Thành-trì chỉ có một cửa ra vào. Một 
người ra trước, đi theo hướng cửa mà ra 
khỏi thành. Kẻ khác, đi sau, cũng đúng 
theo lỗi hướng cửa mà ra. Cả hai chăng có 
đặn bảo gì với nhau, mà cùng theo hướng 
cửa. Rôi Na-Tiên kêt-luận: "Mắt và Tâm 
cũng lại như thê, chắng có nói với nhau gì 
cả. Đó gọi là đi theo hướng cửa. Tai, mũi, 
miệng, thân và ý, cũng lại như thê." 


624 


3.- Trên một con đường, xe ổi trước, bánh 
lăn đề lại vết trên mặt đường. Xe đi sau 
lăn bánh theo vết xe trước. Hai xe đâu có 
nói gì với nhau. Rôi Na-Tiên cũng kết- 
luận: "Cũng vậy, Mắt chắng nói với Tâm, 

. tai, mũi, miệng, thân và tâm, cũng 
chắng nói øì với nhau. 


4.- Thí-dụ thứ tư: "đi theo sô" rất khó 
hiểu. Na-Tiên bảo: “Theo sô là tính đêm. 
Sách vở, học vẫn là số. Tai, mắt, mŨI, 
miệng, thân, tâm từ từ biết rõ, rôi cùng 
hiệp lại sảu sự-việc đó cho đến khi thành 
chỗ hay-biết, mà chỗ hay-biết nây chăng 
phải chỉ tòng theo sự hay-biết của mỗi 
một nơi nào cả." Nghe xong, vua khen: 
"Lành thay!" Chắng biết Vua đã hiểu thí- 
dụ nây như thế nào mà lại khen, chớ riêng 
Thiện Nhựt còn ngu-dốt lại thây khó hiểu 
quá. Nơi bản dịch Anh-văn của N.K.G. 


625 


Mendis, thí dụ thứ tư nây được dịch như 
sau: 


"As, sire, a bepInner Is clumsy 1n the 
crafs of reckoning on the Íingers, 
calculation, reckoning and writine, but 
after a time by practice 1n careful working 
he becomes deft, even SO, SIT€, I{ IS 
thoueh pracice that where eye- 
COnSCIOUSness arIses there too mind- 
COnSCIOUSness  arIses. There 1s no 
conversaflon between them. They arIse 
because of practice.' 


"“Iâu Bệ-hạ, như kẻ mới học nghề còn 
vụng-vê trong các kỹ-xảo về ước-tính trên 
đâu ngón tay, sự tính-toản, ước-lượng, vả 
viết-lách, nhưng sau một thời-gian băng 
sự thực-tập làm việc cắn-thận, người ây 
trở nên khéo-léo; mặc dâu vậy, tâu Bệ-hạ, 
chính nhờ sự thực-tập mà nơi nào nhãn- 


626 


thức phát-khởi thi ý-thức cũng phát-khởi 
theo. Chắng hề có cuộc nói chuyện nào 
s1iữa chúng cả. Cả hai phát-khởi do sự 
thực-tập." 


Bây giờ, giả-dụ như ta quên phứt đi năm 
hàng chữ Việt ở đâu trang 196 nây, và lẫy 
ý và lời của bản Anh-văn, thì ta có thể 
hiểu được thí-dụ thứ tư nây, một cách dễ- 
dàng: Mắt và Tâm chăng nói gì với nhau 
cả; chính do sự thực-tập mà nhãn-thức và 
ý-thức cùng nhau phát-khởi lên đồng-thời. 


Nhưng mà chẳng lẽ tác-giả quyền "Na- 
Tiên Tì-kheo Kinh" lại chắng thấy chỗ 
"đài-dòng và rườm-rà" của bốn thí-dụ đó 
mà lại viết ra tiểu-mục số 052, dài như 
thế. Tác-giả có thâm-ý muôn chứng tỏ 
một điêu gì đây mà ta chưa kịp nhìn thây 
để hiểu chăng? Tiểu-mục 052 tiếp theo 
Tiểu mục số 05I1 nói về "Cái gì là 


627 


"người”?", trong đó tác-giả chứng-minh 
.. thân-tâm nây chẳng có "ai" hoặc "cái 

1" đã làm, đã nói, như "con người” cả, mả 
chỉ có các yêu-tô tâm-sanh-lý phối-hiệp 
nhau mà đưa đến các hành-vi của thân, 
miệng, và ý thôi. Chính tại nơi Tiểu-mục 
số 052 nây, lại một lần nữa, tác-g1ả muôn 
chứng-minh: khi mắt thây, chăng có "ai" 
hoặc "cái gì” đã nói, từ mắt đến tâm, cả; 
chỉ có nhãn-thức khởi lên gây thành một 
cảm-ứng đến tâm, khiên cho ý-thức cùng 
phát-khởi theo. Mây yêu- -tỐ vật- lý, sanh- 
lý, và tâm-lý (mãt thây vật đối-tượng, 
nhãn-thức, ý-thức, tâm) đó phối-hợp nhau 
ở tâm, khiến cho ý-thức khởi lên, rôi mới 
có sự hay-biết là đang thây vật. Chỉ có 
thế, chớ chăng có "người" nào nói lên điều 
Øì cả. Nếu vân-đề chỉ là như thể, thì tại 
sao ta chắng chọn một vài thí-dụ khác, để 
chỉ rõ mối liên-lạc giữa mắt (nhãn-thức) 


628 


với tâm (ÿ-thức), và sở dĩ mắt đã thấy và 
rôi tâm cũng hay- biết răng đang thấy theo, 
đó là do sự phối-hiệp ở bên trong tâm 
ø1ữa nhãn-thức với ÿý-thức mà thành ra tr1- 
giác: thây? 

Trí thô-thiển của Thiện Nhựt nghĩ ra được 
một thí-dụ, chẳng biết có thích-hợp cho 
vân-đê nêu trên hay không: 

- Một nút bắm-điện có dây điện nỗi liên 
với một động-cơ. Gần nút bâm-điện có 
một bóng đèn nhỏ, phát cháy lên khi có 
luông điện chạy qua dây. Bật nút bâm- 
điện, đèn cháy và động-cơ quay. Khi thấy 
đèn cháy, có "ai" đã đứng đó quát lên bảo 
với động-cơ phải chạy chăng? Nguyên- 
nhân làm động-cơ quay chính là luông 
điện đã chạy qua dây rôi đến động-cơ làm 
cho máy nây phát-động lên. Nêu chăng có 
dây điện, nêu chắng có luông điện, làm gì 


629 


máy chạy được. Cùng thê ây, mắt nhìn 
vật, cảm-giác nây được truyện vảo trong, 
do hệ-thông thân-kinh từ mắt đến não, 
khiến cho tâm bên trong nhận-biết là mặt 
đang thấy vật: mắt như bóng đèn ở nút 
bâm-điện; sợi dầy truyền điện cũng như 
hệ-thống thân-kinh, động-cơ cũng tựa như 
não và tâm bên trong. Như thê, ta thấy rõ, 
nhãn-thức được truyền vào trong tâm, nơi 
đây ý-thức liên phối-hiệp với cảm- giác 
mà thành ra một tri-giác: hay- biết rằng 
đang thấy vật được mặt nhìn đến. 


Độc-giả khó tánh sẽ bảo, quyền "Tì-kheo 
Na-Tiên" được soạn cách đây gân hai 
ngàn năm, làm gì nhơn-loại đã biết đến 
điện-khí mà đưa ra một thí-dụ như thê. 
Thế thì, Thiện Nhựt xin nói lại, để phù- 
hợp với sức hiểu-biết của người ít học 
ngày xa-xưa: Ngoài công chùa có sợi dây 


630 


chuyên vào cửa chùa bên trong, đầu dây 
nây buộc vào một cái chuông. Hễ có ai 
øiựt-giựt đầu dây ngoài cống, thì chuông 
bên trong chùa kêu bon-bon, sẽ có người 
ra mở cửa. Kẻ muốn vào chùa, người ra 
mở công, hai người đâu có nói gì với 
nhau, sao lại cùng biết là có khách muỗn 
vào chùa? Chăng qua, có cái chuông. 
Nhưng mà, giá mà dây chuông bị cắt đứt, 
giá mà chăng Iựt-giụt đâu dây, chú tiêu 
trong chùa có biết mà ra mở công chăng? 


Thiện-Nhựt thây hai thí-dụ "vô-duyên" 
của mình cũng đã quá đài, và quả rườm-rà 
lắm rôi, nên chỉ biết chắp tay lại sám-hỗi 
và nguyện- câu cho người đọc nhìn thấy 
ra được lẽ vô-ngã năm ẩn-sâu trong bốn 
thí-dụ của Na-Tiên: chắng có "ai"trong 
thân-tâm nây cả! 


631 


I152.- Giác-quan và tâm phôi-hiệp sanh 
ra sướng-khô. 


Vua lại hỏi Na- Tiên: 


- Mặt người khi nhìn thây, có cùng với sự 
sướng-khô sanh ra một lượt chăng? 


- Mắt thấy và sự sướng-khô đông sanh ra, 
đều theo nhau hiệp lại mà sanh ra. 

- Thế nào là hiệp? 

Câu hỏi của nhà Vua và lời giải-đáp của 
Na-Tiên đêu qui về sự phối-hiệp của 
nhãn-thức với ý-thức nơi tâm, sanh ra 
cảm-thọ: sướng hay khổ. Tiểu-mục số 
053, trang 48 nây tiếp-tục khai-triển ý- 
chánh của vân-đề: "Con người và thuyết 
Vô-ngã": tiếp-tục và khai-triển ở điểm: 
các cảm-thọ sướng hay khô là do sự phôi- 
hiệp của nhãn-thức (hoặc các thức khác) 


632 


nơi ý-thức ở tâm, chớ chăng có một 
"người" nào trong thân-tâm nây đã gây ra 
và gánh chịu lấy cảm-thọ đó cả. 

Lời đáp của Na-Tiên tiếp theo đã giải- 
thích, băng hai thí-dụ, thê nào là hiệp. 
Điều đáng tiếc là Na-Tiên chắng nhân cơ- 
hội nây để khai-triển thêm thuyết vô-ngã, 
thêm một lần nữa, để người học Phật thây 
cho tường-tận, cảm-thọ chỉ là cảm-thọ 
(tức là một yêu-tô tâm-lý của thân-tâm), 
chớ cảm-thọ chăng phải là "người" đang 
có cảm-thọ đó. 


Na-Tiên đưa ra hai thí-dụ về sự phối-hiệp 
(giống với Xúc trong “Lý 12 Nhân- 
Duyên): (1) hai bàn tay năm nhau lại, một 
ví cho mặt, một thê cho hình-săc, hiệp 
nhau lại thành phối; (2) hai hòn đá hiệp 
nhau; một hòn làm tâm, một hòn làm ý- 
chí, cả hai hiệp nhau thành phối. 


633 


Kê đó, Vua lại hỏi Na- Tiên, nơi tiêu-mục 
sô 054: 


- Sướng có mây loại? 


Na-Tiên chăng trả lời có mây loại vui- 
sướng, chỉ giải-thích thể nào và khi nào, 
thì sướng. Theo Na- Tiên, vui-sướng là tự- 
mình giác-tr1, tức là tự mình biết mình... 
Sướng. 


Rồi Na-Tiên kể ra hai thí-dụ về khi nào 
sướng: (1) kẻ hiên-lành, tận-tâm phục-vụ 
Vua, được Vua ban thưởng tiền-bạc. Kẻ 
ây đem tiên ra tiêu-phí, tự-nghĩ ta phụng- 
sự Vua, được Vua thưởng tiền, nên ta vui 
sướng: (2) người làm điều thiện, nói lời 
thiện, tâm-niệm thiện được sanh lên cối 
Trời, hưởng mọi lạc-thú, tự nghĩ mình nay 
sunø-sướng là nhờ khi còn ở trần-gian lúc 
nào cũng tuân theo điêu thiện. 


634 
Đến Tiểu-mục sô 055, Vua hỏi tiếp: 
- Giác là như thê nào? 


Câu trả lời của Na-Tiên rất ngăn: Tòng 
theo sự hiểu-biết là giác. Và Na-Tiên đưa 
ra thí-dụ người giữ kho vua biết trong kho 
có bao nhiêu vàng bạc, châu ngọc... đó 
øọI là ølác-tri. Vua Di-Lan khen: "Lành 
thay!". 


Nhưng Thiện Nhụt thấy chưa thoả-mãn về 
thí-dụ và lời giải-thích về giác, giác-tri, 
của Na-Tiên. Chưa thỏa mãn ở điểm nào? 
I.- Chữ Hán-Việt Giác có nghĩa là hiểu- 
biết, được chánh-thức dùng trong Phật- 
học để dịch chữ Phạn Bodhi, ĐiắC, ĐiáC- 
ø1ả; tức là người đã giác-ngộ và giải-thoát 
như Đức Phật. Theo ý nây, (1) Tụ-giác là 
tự mình đã hiểu thấu lẽ sống chết và được 
giải-thoát khỏi cảnh Khô của Luân-hôi: 


635 


đây là người biết tu-hành theo đạo Phật. 
(2) Giác-tha là đem sự giác-ngộ của mình 
ra chỉ dạy cho kẻ khác, để họ được giác- 
ngộ theo: đây là hạng Bô-tát. (3) Giác- 
hành viên-mãn là việc tự-glác cùng với 
công-cuộc giác-tha đã thi-hành xong trọn- 
vẹn: đây là bực đạ1-giác, tức là Đức Phật. 


2.- Chữ Hán-Việt giác-tr1i được Vua DI- 
Lan và Na- Tiên dùng để chỉ sự hiểu-biết, 
thì trong hai chữ "giác" và "tri", cả hai đều 
có nghĩa là hiều-biết cả; nếu nói cả hai, thì 
thừa-thãi đi một chữ. Nhưng nêu sắp thứ- 
tự trước sau lại, để giác-fri thành ra trI- 
giác thì ý-nghĩa của chữ nây được dùng 
trong Phật-học lại khác hắn. Vì tri-øIác là 
một yếu-tô tâm-lý trỏ vào việc một cảm- 
giác từ một giác-quan bên ngoài đưa vào 
bên trong tâm, phối-hiệp với ý-thức, trở 
thành một tri-giác. Trong năm uẫn của 


636 


thân-tâm, thọ-uân gôm có các cảm-giác; 
còn tưởng-uãn chính là sự tập-họp của các 
tri-øiác. Thí-dụ: khi có cảm-gliác nóng ở 
tay, tâm thây khó chịu mới sanh ra khô, 
đó là tr1-giác. 

3.- Còn thí-dụ của Na-tiên về người giữ 
kho vua, người ấy biết trong kho có bao 
nhiêu vàng bạc, châu báu, v.V. sự hiểu- 
biết đó, nói cho đúng nghĩa đen của danh- 
từ nây thì chăng phải là tri-giác, hoặc 
øiác-tr1 được; sự hiểu-biết đó chắng qua 
chỉ là một kiến-thức, nằm sẵn trong ý- 
thức, hoặc trong tiềm-thức của anh ta mà 
thôi. 

Kế-tiệp là tiểu-mục sô 056, Vua hỏi Na- 
Tiên: 

- Con người có sở-niệm của mình. Có bao 
nhiêu sở-niệm? 


637 


Na-Tiên chăng trả lời có bao nhiêu sở- 
niệm? mà chỉ giải-thích nhân khi nào mà 
có sở-niệm. Na-Tiên bảo, con người có 
sở-niệm, nhân vì có sở-tác. Rồi đưa ra hai 
thí-dụ: (1) một người pha thuốc độc rôi 
uống, hoặc cho kẻ khác uống, thì mình bị 
khô, kẻ kia cũng khố; (2) kẻ làm ác, lại 
dạy người khác cũng làm ác, khiến cho cả 
hai phải sa địa-ngục. 


Mục-tiêu-mục của tiêu-mục nây là chỉ cho 
thây rõ ảnh-hưởng của ý-định khởi lên 
trong tâm đưa đến hành-động bên ngoài. 
Hễ có ý-định ác thì hành-động sẽ ác 
theo.Ngược lại nếu có ý-định lành, thì sẽ 
làm hành-động thiện. 


Thiện Nhựt thiền nghĩ: chữ sở-niệm đây, 
mặc dầu chẳng được Na-Tiên định-nghiã, 
nhưng nó mang lây ý-nghĩa của chữ ý- 
định. (Theo nghĩa gốc, sở-niệm = sở là 


638 


chỗ; niệm là nghĩ nhớ trong lòng: còn sở- 
tác = sở là nơi, tác là làm, là có hành- 
động). Nếu ta xét chữ sở-niệm của Na- 
Tiên dùng theo khiá-canh: ý-định trong 
lòng, thì tiêu-mục số 056 nây sẽ dễ hiểu 
hơn, vì ý-định đưa đến hành-vi thiện hoặc 
ác. 

Đến tiểu-mục số 057: Thế nào là nội- 
động? phải thú-thật là lời văn trong Bản 
Phỏng-dịch mù-mờ và hơi khó hiểu. 
Nhưng cứ xin chép lại đoạn nây và thử 
đê-nghị một lôi tìm hiểu khác: 


Vua hỏi Na- Tiên: 
- Thế nào là nội-động? 
- Ý-chí bên trong nổi lên là nội-động. 


- Động và Hành thời ra sao? 


639 


- Thí-dụ như chậu đồng, nội đồng có 
nIĐØƯỜI đến đốt nâu lên; các khí-cụ đó phát 
ra tiếng và có dư-âm, đó là hành. Con 
người cũng như vậy, ÿý-chí khởi lên, nhân 
đó mà có hành-động. 


Vua khen: Lành thay! 


1)- Trước hết, xin tìm hiểu nghĩa chữ của 
các danh-tử quan-trọng: 


a.- Nội động có nghĩa là chuyên-động ở 
bên trong. Cái øì chuyên động? Câu trả 
lời của Na-Tiên nói rõ: đó là ý-chí bên 
trong nôi lên. 

b.- Ý-chí là gì? Đó là ý- muốn quyết-tâm 
hành-động, một yêu-tô tâm-lý ở trong 
tâm. 

c- Động là gì? Đó phải là "ý-chí bên 


TA TT 


trong nôi lên” vừa nói. 


640 


d.- Hành là gì? Hành nghĩa thường là làm; 
ở đây có lẽ nói đên các hành-động được 
làm ra bên ngoài. 


e.- Dư-âm là gì? Nghĩa đen là âầm-thanh 
vẫn còn kéo dài, tuy nhỏ hơn tiêng nghe 
lúc ban đâu. Tại đây, chữ duư-âm trỏ vào 
Hành. 


2)- Kế đó, Ý-chánh của tiểu-mục nây là 
gì? - Đó là: "Y-chí khởi lên trong tâm đưa 
đến hành-động bên ngoài." Ý-chánh nây 
có liên-hệ với tiêu-mục trước (số 056) nói 
về sở-niệm và sở-tác, tức là có chỗ nghĩ 
ác thì làm ác, có chỗ nghĩ thiện thi làm 
lành. Vậy mục-tiêu của tiêu-mục nây là 
bố-túc cho tiểu-mục trước: chỉ rõ thêm, 
sở-niệm (chỗ nghĩ thiện-ác), chịu ảnh- 
hưởng của ý-chí khởi lên (nội-động) mà 
có hành-động ra bên ngoài (sở-tác). 


641 


3)- Giờ đây, nêu tóm-tắt hai tiểu-mục 
liên-tiếp lại, ta thấy tác-giả muốn nói: 
"Khi trong tâm khởi lên ý-chí, một yếu-tô 
tâm-lý như các sở-niệm khác ở trong tâm 
(lúc đó gọi là nội-động) thì đưa đến các 
hành-động (sở-tác) thiện hay ác ở bên 
ngoài." Như vậy, chung qui vân-đề chỉ 
giản-dỊ là: "Vì ý-chí mạnh hơn các sở- 
niệm khác, khi đang động-tâm, nên đưa 
đến sở-tác, tức là hành-động thiện-ác bên 
ngOàiI.ˆ 

4)- Còn lại cái thí-dụ nôi đông đun sôi có 
ý-nghĩa gì? - Cái nôi đồng đun nước sôi 
sùnø-sục ví với cái tâm-trạng đang động ở 
bên trong (nội-động); khi bớt lửa, tiếng 
nước reo còn văng-văng (dư-âm), được ví 
với các hành-động thiện-ác ở bên ngoài. 
5)- Sau khi tìm hiểu nghĩa ý của tiểu-mục 
số 057 xong như trên, Thiện Nhựt nhân 


642 


khi thấy nói đến nội-động, xin có vài 
nhận-xét, liên-quan đến Tâm, nhìn hai 
dưới khiá-cạnh: (a) giáo-lý Phật-học và 
(b) Tâm-lý-học hiện-đại. 


a- Giáo-ly Phật học chia thân-tâm con 
người ra làm hai phân: (1) thân, øôm các 
phân về vật-chất, gọi là sắc, kế chung hết 
các bộ-phận trên thân là sắc-uẩn; (2)tâm, 
øôm các yếu-tô tiỉnh- thân, vô-hình, phân 
ra bôn nhóm: thọ-uẩn (các cảm-giác), 
tưởng-uân (các tri-giác), hành-uân (các 
tâm-sở), và thức-uân (các sự hiểu-biết bên 
trong). Như thế, tâm chắng phải là một 
bộ-phận, hay cơ-quan nào riêng-biệt mà 
do bôn uẫn kia kết-hợp lẫn-lộn lại. Vì lẽ 
đó, vào bất kỳ một lúc nào, tình-trạng 
hỗn-hợp của tâm cũng khó giữ cho yên- 
tịnh được, bởi các yếu-tô tâm- ly cứ thay 
phiên nhau khởi lên, kéo đài rôi qua ởi, 


643 


khiến cho tâm-trạng (= tình-trạng của tâm 
) cứ liên-miên thay đôi mà chính cá-nhơn 
đó cũng chăng ngờ và hay-biết rõ đến 
được. Sự thay-đôi của tâm-trạng đó, được 
øọI là nội-động, sự biến-động xảy ra bên 
trong. Thế cho nên, khi Tì-kheo Na-Tiên 
gọi ý-chí khởi lên là nội-động, có lẽ chăng 
chính-xác cho lắm; vì ý-chí chỉ là một 
yếu-tô tâm-lý cũng như các yêu- tô khác, 
(trong Phật-học gọi các yêu- -tô tâm-lý là 
các tâm-sở); các tâm-sở nây cũng có thể 
khởi lên trong tâm như ý-chí vậy. Trong 
các yếu-tô tâm-lý, có thứ mạnh, có thứ 
yếu, có thứ dai-dăng, có thứ phớt qua; 
nhưng ý-chi vừa mạnh-mẽ lại vừa bên-bỉ, 
cho nên mới đưa tới được hành-động ra 
bền ngoài. 

Nhân nói tới nội-động, sự biến-động trong 
tâm, ta tự-hỏi, có một tình-trạng tâm nào 


644 


được hoản-toàn yên-Ôn, văng-lặng chắng 
bị biến-động không, tâm-trạng an-tịnh đó 
gọi là gì, và có cách nảo để tu-tập cho 
được an-tâm? - Tâm chẳng bị nội-động, 
an-Ôn, văng-lặng, được gọi là tâm an, khi 
nào tất cả các ÿ-niệm dừng lại, và hành- 
giả sắp bước vào định, nên còn gọi là 
định-tâm. Khi tu-tập theo ba môn học vô- 
lậu là Giới-Định-Huệ hết sức chuyên-cân, 
thì hành-giả chăng những đắc được định- 
tâm mà trí-huệ cũng được phát-triển thêm. 
Bước đâu trong việc tu-tập theo Giới- 
Định-Huệ là làm sao cho chánh-niệm lúc 
nào cũng luôn sáng-tỏ trong tâm. Chánh- 
niệm là một niệm chánh, niệm đó có 
nhiệm-vụ chiêu soi lên các tâm-sở khác, 
quI-tụ được tâm-tư vào trong khung-cảnh: 
ở đây và bây giờ, khiến cho các vọng- 
niệm phải chìm lặng xuống. Tu-tập là giữ 
sao cho thân-tâm lúc nào cũng tỉnh-táo, 


645 


biết rõ-ràng răng mình ngay bây giờ đang 
làm gì, đang nghĩ gì ở đây. Chỉ có thế mà 
thôi! Nhưng nên biết răng, giữ được 
chánh-niệm hăm bôn giờ trong ngày, thì 
chỉ có bực đại1-giác như chư Phật, chư Bồ- 
tát mới làm được. Sao lại khó như vậy? Vì 
lòng người luôn luôn chuyên- động, ngay 
cả trong giâc ngủ cũng còn năm mơ. 


b.- Tâm-lý-học hiện-đại chia tỉình-trạng 
củaTầm ra làm ba vùng hay là ba bình- 
diện: (l) vùng ý-thức, sáng-tỏ mà ta có 
thể hay-biết rõ được các ý-tưởng, kiến- 
thức, hoặc tỉnh-cảm nào hiện có mặt nơi 
tâm; (2) vùng tiêm-thức, lò-mờ, mà các 
tư-tưởng, tình-cảm, hiều-biết, tuy chắng 
còn nhớ thây được rõ-ràng, nhưng chúng 
có thê trôi trở lên, hơi mơ-hô, tại vùng ý- 
thức lại; (3) vùng vô-thức, mò-mIf, tuy 
các tình-cảm, tư-tưởng, kiến-thức, nay 


646 


chắng còn nhớ nghĩ rõ đến được nữa, 
nhưng chúng có thể gặp lúc bất-thân nào 
đó có đủ cơ-duyên thì trở lại vùng tiêm- 
thức hay vùng ý-thức. 


6)- Và trước khi tạm. kết-thúc việc tìm 
hiểu tiểu-mục số 057 nây, Thiện-Nhựt xin 
nhắc lại một mẫu chuyện lý-thú trong 
Pháp-Bảo-Đàn có liên-quan đến vắn-đề 
nội-động. Nơi Phâm I, Hành-Do, Kinh 
Pháp-Bảo-Đàn, có thuật việc Lục-Tổ 
Huệ-Năng, bây giờ còn là cư-sĩ, đến chùa 
Pháp-Tánh. Trước sân chùa, gió thối ngọn 
phướn phẩt-phơ, có hai vị Tăng đang 
tranh-cãi nhau. Người nói, "s1ó động”, kẻ 
cãi lại, "phướn động”, tranh-luận nhau mãi 
chắng thôi. Huệ-Năng bước ra nói: 
"Chắng phải gió động, chăng phải phướn 
động, tâm hai ông đang động đấy!" Mọi 
người kinh-ngạc nhìn vị cư-sĩ quê-mùa 


647 


nói một câu chí-lý. Pháp-sư Ản-Tông, trụ- 
trì chùa Pháp-Tánh, nghe mọi người bản- 
tán, mới ra mời Ngài Huệ-Năng lên ngôi 
trên chiếu và trọng-đãi. Sau đó, nhà sư 
nhận ra vị cư-sĩ nây chính là Lục-Tổ, nên 
bái nhận Ngài làm "Thây", rồi mới làm lễ 
thí-phát cho. 

Tại sao: "chăng phải gió động, chắng phải 
phướn động”? (Phướn, chữ Hán-Việt là 
phan, hoặc tràng phan, tức là lá cờ dài, 
hẹp, treo lên cao, đòng-đưa theo ngọn 
Ø1Ó). "Chắng phải gió động”, vì làm sao 
mà biết có gió động, nêu chắng thấy có lá 
phướn phâẩt-phơ cuốn bay theo cơn gió? 
"Chắng phải phướn động", vì còn chưa 
thây rõ cái gì đã làm cho phướn phải 
lung-lay? Hóa ra sự chuyên-động ở bên 
ngoài, mà hai nhà Sư đang tranh-cãI, đúng 
ra, là do ở nguyên-nhân hỗ-tương giữa gió 


648 


và phướn; chấp riêng vào gió cũng sai, mả 
chấp riêng vào phướn cũng lâm. Còn chỗ 
đúng-đăn nhứt, mà ít người trông thây ra 
được. lại chính là sự chuyên-động ở bên 
trong tâm (sự nội-động) của hai vị Tăng: 
tâm họ đang ôm chặt ý-kiên riêng của 
mình để chống-đối lại ý-kiến của kẻ kia. 
Xét thâu tận đến tâm của những kẻ khác, 
có lẽ chỉ các bực đã giác-ngộ như Ngài 
Lục-Tổ, mới nhìn được và thây Ta SỰ nỘI- 
động ở trong cả hai tâm-trạng của hai vị 
tu-hành còn cô-chấp đó. 
+ 
153.- Các tâm-sở đã phối-hiệp rồi chăng 
tách ra được. 
Nhắc lại Vắẫn-đểề IX: "Con người và 


thuyết Vô-ngã đang được cứu-xét từ tiêu- 
mục số 051, đến tiêu-mục số 058, sắp 


649 


được ta tìm hiểu, đều có mục-đích chứng- 
minh răng trong thân và trong tâm nây 
chắng hê có một "con người" nào cả, mà 
chỉ có các yếu-tỗô tâm-sanh-lý đã phối- 
hiệp nhau đưa đến sự cảm-nhận, sự SuUy- 
nghĩ và hành-động, tựa hô như có một 
"con người" đang cảm-nhận, đang suy- 
nghĩ và đang hành-động vậy. 


Nơi tiểu-mục số 058, Vua hỏi Na-Tiên: 


- Hiệp, trí, niệm, ý, động, những thứ đó 
hiệp nhau lại, rồi sau muốn phân-biệt mỗi 
thứ ra được chăng? 


- Nếu đã khiến hiệp nhau lại rồi thì chăng 
phân-biệt ra môi thứ được nữa. 


Rôi để chứng-minh, Na-Tiên lây một thí- 
dụ ... khá "ngon-lành"! Vua sai đâu-bếp 
nấu canh, canh phải có nước, thịt, hành, 
tỎ1, mừng, muỗi, bột. Canh nấu xong dưng 


650 


lên, Vua bảo lấy vị gừng riêng ra, để nêm, 
có được không? Lấy riêng làm sao được? 
Canh đã nâu rôi, đâu có thể tách mỗi vị 
riêng-bIiỆt ra được. 


Na-Tiên liền kết-luận: 


- Các sự-việc ây lại cũng như thế, một khi 
đã hiệp chung thành một rôi thì chăng thể 
lây riêng ra được, đây là sướng-khô, đây 
là trí, đầy là động, đây là ý-niệm. 


Câu hỏi của nhà Vua, lời đáp và thí-dụ 
của Na- Tiên cân được đào sâu thêm: 


l)- Các tâm-sở: hiệp, trí, niệm, ý, động, 
do nhà Vua đưa ra, đem so với các thuật- 
ngữ dùng trong Phật-học ngày nay, thì lời 
nói của Vua chắng được chính-xác cho 
lăm: 


651 


a.- Hiệp: khi một giác-quan đối trước VỚI 
vật đỗi- -tượng bên ngoài, có sự tiệp- xúc; 
sự tiễp-xúc giữa giác-quan và đối-tượng, 
trong Phật-học ngày nay ta gọi đó là Xúc. 
Vậy thay vi nói Hiệp như trong bản dịch 
Hán-Văn, ta thây nêu Na-Tiên dùng chữ 
Xúc, thi sẽ phủùủ-hợp với Lý Mười Hai 
Nhân-Duyên hơn, vì khi có Lục-nhập (tức 
là sáu căn, hay là sảu giác-quan), thì sẽ có 
Xúc, tức là sự tiêp-xúc của Lục-nhập với 
đồi-tượng. 


b.- Trí: Vua và Na- Tiên dùng các chữ chí, 
giác, ølác-trl, và trí như cùng một nghĩa 
với nhau, để nói đến các tri-giác trong 
Phật-học. Thể nào là tri-giác? - Khi các 
cảm-giác tại các giác-quan được truyền 
vào tâm, liên có sự phối- hợp giữa ý-thức 
với các thức ở giác-quan, để tạo thành tri- 
giác, nghĩa là, tâm đang nhận-biết hiện có 


652 


cảm-giác ở ngoài vào. Rôi từ sự nhận-biết 
đó mà sự sướng-khố khởi-sanh lên. 

c. Niệm và Y: Hai chữ nây thật ra chăng 
khác øì nhau, thông-thường ta thấy khi 
nói một niệm tức là muốn nói đến một ý, 
hoặc một tư-tưởng. Trong Phật-học, ý, 
hay niệm, hay tư-tưởng, đều là những 
tâm-sở, hiện-diện trong một thời-g1an nơi 
tâm, và có ảnh-hưởng đến tâm-trạng của 
cá-thể. Nêu ta hiểu hai chữ Y và Niệm 
như trong Phật-học ngày nay, thì hai chữ 
Niệm, Y trong câu hỏi của nhà Vua nêu ở 
tiều-mục số 058, tât phải có một chữ thừa- 
thải, vì trùng với chữ kia. 

d.- Động: chắng biết nhà Vua muôn hỏi 
chữ Động là theo ý chữ nội-động mà Na- 
Tiên đã cắt nghĩa như là ý-chí, hay là theo 
nghĩa chữ động trong hành-động? Nếu 
năm chữ "hiệp, trí, niệm, ý, động” nói đến 


653 


các tâm-sở, thì chữ động, chữ thứ năm 
trong năm chữ, phải có nghĩa là ÿ-chí, tức 
là ý-muốn quyết- -tâm sẽ làm, nhưng còn 
chưa làm; còn nêu chữ động, chữ thứ năm 
ÂY, lại chỉ vê một động-tác bên ngoài, thì 
đó là một hành-động, đã biểu-hiện ra 
ngoài rôi, chớ chắng còn ở trạng-thái một 
tâm-sở bên trong nữa. 


e.- Tóm-tắt lại việc tìm hiểu về năm chữ 
"Hiệp, trí, niệm, ý, động” trong câu hỏi 
của vua Di-Lan, ta thấy ý nhà Vua muốn 
hỏi như vây: từ các cảm-giác bên ngoài 
đưa vào tâm cho đến lúc thành ra các tri- 
giác, thì các tâm-sở đã được phối-hiệp 
nhau rôi, có thể nào phân-tách riêng ra lại 
từng món được nữa không? 

2)- Tại sao các tâm-sở phối-hiệp thành 
một tâm-trạng chung thì chẳng thể tách 
riêng ra được? Na-Tiên đã dùng lý-luận 


654 


tương-tự để trả lời câu hỏi vừa nêu đó: 
món canh thịt "ngon" kia có nhiễu gia-vị 
đã nâu chín xong rôi, các món gia-vị đã 
hoà-tan hết trong nước canh thì làm sao 
tách riêng ra được. Cách lập-luận tương- 
tự nây dùng chỗ giống nhau giữa canh và 
tâm-trạng, đề chứng-minh sự bât-khả- 
phân của nhiêu tâm-sở đã được phối-hiệp; 
nhưng lập-luận tương-tự ây đã chắng vạch 
rõ được, để cho ta thây, tại sao chăng thể 
nào phân-tách nổi. Lý-do "chăng thể tách 
ra được" là vì, từ bước đầu ở các cảm- 
giác, qua các giai đoạn kế: tri-giác, 
sướng-khô, rôi đến ý-chí, để chuyên thành 
hành-động, thì các tâm-sở vừa được kê đó 
đã bị biến-thái, chịu ảnh-hưởng lẫn nhau 
rôi phôi-hiệp lại với nhau mà thành một 
tâm-trạng chung; và tâm-trạng chung nây, 
tuy do các yếu-tô tâm-sở trước mà có, 
nhưng các yếu-tỗ đó đã cùng biến-thái 


655 


theo tâm-trạng, đầu còn ø1ữ y nguyên nữa, 
mà hòng tách ra đề tìm lại. Vậy, đề bồ-túc 
cho lập-luận tương-tự của Na- Tiên, ta nên 
nói thêm: 

"Các sự-việc lại cũng như thê, một khi đã 
hiệp chung nhau lại làm một rôi, thì chắng 
lây riêng ra được"... Vì các tâm-sở đã 
phôi-hiệp nhau thành tâm-trạng chung, 
nay đã biến-thái theo tâm-trạng, nên 
chắng còn giữ nguyên-trạng nữa. Do vậy, 
chắng thê tách rời chúng riêng ra được. 


3)- Trước khi kết-thúc việc tìm hiểu tiểu- 
mục sô 058, xin được phép nói sơ qua về 
các Tâm-sở. Tâm-sở là gì? Tâm là lòng; 
sở là chỗ; tâm-sở là những øì hiện đang có 
mặt ở trong lòng. Theo Duy-Thức-học 
của Phật-giáo Băc-Tông, tâm-lý con 
người chia ra làm 6 tâm-vương và 5Š] tâm- 
sở. Tâm-vương là các hoạt-động chánh 


656 


của sáu thức: nhãn-thức. nh1-thức. tI-thức, 
thiệt-thức, thầân-thức và ý-thức. Còn tâm- 
sở là các hoạt-động phụ-thuộc khởi lên 
tiếp theo các tâm-vương: thí-dụ, nhãn- 
thức nhận biết thấy có bông hông, liên 
khởi ý-muôn ngắt bông hông đó; khởi lên 
ý-muôn đó là tâm-sở tác-ý. 

Một cách tông-quát, 51 tâm-sở chia thành 
(1) tâm-sở thiện, như tâm-sở tín (tin- 
tưởng), tâm-sở tinh-tấn (cô găng), tâm-sở 
tàm (biết thẹn với lòng mình), và (2) tâm- 
sở bất-thiện, như tâm-sở tham, tâm-sở 
sân... 


% 


154.- Vai-frò của các giác-quan . 


Nhặc lại: qua các tiêu-mục tử sô 051 đên 
sô 059 và 060 sắp tìm hiêu ở đây, Vua Di- 
Lan và Na-tiên bàn vê các giác-quan và 


657 


tâm, làm khởi lên tri-giác, sướng-khô và 
đưa đến hành-động. Chính các cảm-giác 
tại giảc-quan ở ngoài, các tr1-p1lác, sướng- 
khô ở trong tâm, đã chủ-động khiến cho 
cá-thê có sự nhận-biết đưa đến hành-động 
ở bên ngoài; tuyệt-nhiên chăng có một 
"ai", hoặc một "cái gì" đã đứng ra nhận- 
biết hay hành-động cả: đó là thuyết vô- 
ngã, cho răng bên trong thân-tâm nây, 
chắng có cái "Ta", cái "Ngã" chủ-động 
nào cả. Tiếp theo đây là hai đoạn văn 
trong quyên "Tì-kheo Na-Tiên" xét về vai- 
trò và ảnh-hưởng của các giác-quan đến 
thân-tâm nây. 

Nơi tiểu-mục sô 059, nhan-đề Vị của 
muỗi, có một đoạn nói về vai-trò của mắt. 
Vua DIi-Lan hỏi Na- Tiên: 

- Người dùng mắt nhìn muỗi có thể riêng 
biết vị của muôi chăng? 


658 


- Đại-Vương có thê biết được mhư thế 
không?... Mặt chăng thê nào biêt được vị 
Của muôi... 


Đây là một điều thường-thức hết sức sơ- 
đăng mà a1 aI cũng biết: vai-trò Tiêng-biệt 
của mỗi giác quan. Mặt chỉ để nhìn, tai 
chỉ để nghe, mũi chỉ đề ngửi, lưỡi chỉ đề 
nêm, thân đề xúc-chạm... 


Nhưng câu hỏi của nhà Vua đâu phải chỉ 
hỏi về điều sơ-đăng đó, mà là: mắt nhìn 
thây muôi, có biết muối mặn không? Tức 
là, có phải là do nhờ mặt nhìn thấy được 
muôi, rôi liền biết được ngay vị mặn của 
muối không? Chắc-chắn là mắt chắng biết 
được vị; nhưng khi mắt nhìn thầy muỗi, 
thì tại sao ta lại có thể biết ngay là muỗi 
mặn? Câu trả lời là: mắt chỉ thây muối, 
còn tâm thì biết vị của muối là mặn. Như 
thê, từ mắt vừa thây, đến tâm biết vị của 


659 


muối, đã có những gì xảy ra, hay là đã có 

ai" hoặc "cái øì"xen vào làm cho biết 
được vị? Người hiểu biết đôi chút về 
Tâm-lý-học sẽ trả lời dễ-dàng: Mắt chỉ có 
nhiệm-vụ là nhìn thây; còn nơi Tâm có ý- 
thức phối-hợp cảm-giác ở mắt cùng với 
ký-ức (= nhớ lại, vì trước kia đã có lần 
nếễm muỗi rôi, nên nay biệt nó mặn) mà 
tạo nên trI-giác: biết muối mặn. Quả-trình 
tâm-lý nây, Phật-học diễn-tả lại dưới 
hình-thức sau đây: Mắt (nhãn-căn) nhìn 
đôi-tượng muối bên ngoài, khởi lên cảm- 
giác thấy muối, cảm-giác nây truyền vào 
tâm, gặp ý-thức (đang nhận- biết rằng mặt 
đang thấy muôi), phôi- hợp với hôi- -niệm 
(= kinh-nghiệm cũ có lần nêm muỗi mặn), 
và tri-giác biết vị của muối là mặn liên 
khởi lên trong tâm, khiên cho kẻ thấy 
muối liên biết ngay là muỗi mặn. 


660 


Kê đó, nơi tiêu-mục sô 060, Vua lại hỏi 
Na- Tiên vê các tri-giác: 

- Nơi thân con người, dùng ngũ tri thành 
mọi sự-việc, hay là làm một sự-việc mà 
thành? 


Câu hỏi nây quá mù-mờ, chắng cho thây 
rõ-ràng ý người hỏi đã muôn hỏi gì. Ngũ 
tri ở đây có nghĩa là năm tri-giác, do các 
cảm-gi1ắác từ các giác-quan bên ngoài đưa 
vào, phối hợp với ý-thức bên trong tâm 
mà thành. Nói cách khác, tại các căn (= 
øiác-quan), nhãn-thức, nhĩ-thức, tỊ-thức, 
thiệt-thức, thân-thức truyện cảm-giác vào 
tâm, cùng với ý-thức kết-hợp lại thành ra 
nămtri-giác. Nay nếu ta hiểu nghĩa chữ 
ngũ trI là năm tri-piác, do từ các cảm-g1ác 
ở năm căn bên ngoài (mắt, ta1, mũi, lưỡi 
và thân) đưa vào, kết-hợp với ý-thức bên 
trong tâm mà thành, thì cầu hỏi của nhà 


6ó] 


Vua có nghĩa là: con người dùng năm trI- 
giác mà thành mọi sự-việc, hay là chỉ cần 
một tr1-piác mà thôi? 

Lời Na- Tiên đáp lại cũng chăng kém mù- 
mờ, khó hiệu: 

- Làm thành mọi sư-việc, chớ chăng phải 
do một sự-việc mà thành. 


Nêu ta hiểu chữ "sự-việc" ở đây là các 
tâm-trạng còn ở bên trong, hoặc các hành- 
động đã lộ ra bên ngoài, thì lời đáp của 
Na- Tiên có nghĩa là, mọi "sự-việc” đều do 
cả năm tri-giác phối-hợp lại mà thành, 
chớ chắng phải chỉ do một tri-gác. Điêu 
nây cũng dễ hiểu. vì mọi tâm-trạng đều do 
các tâm-sở kết thành, trong số các tâm-sở 
đó hoặc có một tri-giác hoặc nhiêu tri- 
giác. Hay là mọi hành-động cũng đều do 
nhiêu tri-gác bên trong thúc-đây ra bên 


662 


ngoài, chớ chăng phải chỉ riêng có một 
tri-giác. Hiểu theo lỗi nây thi mới phù- 
hợp với ý-nghĩa trong tiêu- -mục trước nói 
về trong nước canh đã nâu chín, chắng thể 
tách riêng ra từng vị được, vì đã có sự 
phôi- hợp giữa các vị- nếm rồi. Tiểu-mục 

sô 060 nây chỉ nhắc lại cái ý-tưởng phôi- 
hợp đó, chung cho cả năm loại tri-giác, 
tạo nên hai thứ "sự-việc” là (1) tâm-trạng, 
và (2) hành-động. Thế thôi! Và ta lại thấy 
thí-dụ trồng ngũ cốc trên một thửa đất, do 
Na-Tiên đưa ra thêm, cũng chăng còn 
cân-thiết nữa. 


+ 


155.- Sự bất-bình-đăng nơi loài người . 


Tiếp theo nơi tiểu-mục số 061, Vua Di- 
Lan hỏi Na-Tiên, vì sao có sự bât-bình- 
đăng trong loài ngưuời; có người đẹp kẻ 


663 


xấu, người sang kẻ hèn, người khoẻ- 
mạnh, kẻ tàn-tật, người được tôn-kính kẻ 
bị khinh-khi... Tì-kheo Na-Tiên đưa ra 
thí-dụ cây cối có trái chua quả ngọt, có 
đăng, có cay, và loài người cũng lại như 
vậy. Lý-do của sự bât-bình-đắng, có sẵn 
từ lúc mới ra đời và lại kéo dài cả cuộc 
sông, đó là vì, theo lời Đức Phật dạy: 

- Tùy người làm điều thiện-ác mà tự mình 
phải đắc được điều thiện-ác ấy; có người 
hào-quí, có người bân-cùng, tất cả đêu do 
mạng sống đời trước đã làm điêu thiện-ác, 
mỗi người đêu tùy theo đức-hạnh của 
mình mà được như thê. 


Ta thây lời Đức Phật dạy về sự bất-bình- 
đăng, mà Na-Tiên nhắc lại đây, thường 
được nghe giảng trong Giáo-lý vê lý- 
thuyết Nghiệp-quả: bởi đời trước làm điều 
bất-thiện nên nghiệp-quả đã dẫn dắt tái- 


664 


sanh vào chỗ khốn-khó, phải gánh-chịu 
lây ác-nghiệp, tức là ảnh-hưởng còn sót 
lại của các hành-vi cố-ý xấu-ác ở đời 
trước. Chính thuyết nghiệp-quả nây đã 
ølải-thích được, một cách hữu-Ìlý, sự 
chênh-lệch giữa thần-phận của mọi người. 
SO VỚI CáC thuyết khác, định-mạng, hoặc 
nøầu-nhiên, thuyết nghiệp-quả có phân 
cao-thâm hơn: 


- vì thuyết nghiệp-quả tôn-trọng và đê-cao 
tự-do cá-nhân: hạnh-phước con người đầu 
có lệ-thuộc vào một đâng Thượng-để nào 
đã áp-đặt sẵn, mà chính mình tự-tạo 
nghiệp ra lẫy cho mình để gánh-chịu: lúc 
đầu mình làm chủ tạo ra nó, về sau nó trở 
lại làm chủ mình. 


- VÌ tin ở thuyết nghiệp-quả, hành-động 
của con người trở nên đứng-đăn hơn, có 


665 


tinh-thần trách-nhiệm hơn, biết giữ-øìn 
đức-hạnh cho thanh-cao hơn. 

- vì thuyết nghiệp-quả đã giải-thích một 
cách rất ư công-băng sự bât-bình-đăng 
trong thân-phận của mọi người: đời nây 
cứ tha-hô làm ác, rôi đời sau sẽ phải chịu 
khô, thì trách ai? 


+ 


l156.- “bộc riêng "" hay là chính đó là 
Nghiệp-lực? 


Tiểu-mục số 063, khá dài, tuy bàn về 
chuyện lửa ở dưới địa-ngục, nhưng nếu 
suy-ngphĩ kỹ lại, thì thây ý-chánh của tiểu- 
mục có liên-quan đến một khiá-canh của 
nghiệp-lực. Vua Di-Lan đang thắc-mắc về 
địa-ngục, nên mới hỏi Na- Tiên như vây: 


6ó6 


- Chư sa-môn các khanh có nói, lửa ở thế- 
gian chắng giông với lửa ở địa-ngục. Lại 
nói, câm một hòn đá nhỏ đốt trong lửa ở 
thế-gian mãi cho đến chiêu tối, cũng 
chắng tiêu-tan, mà cầm một hòn đá lớn 
đốt trong lửa địa-ngục thì tiêu-tan ngay 
được. Do đó, Ta chắng thể tin được. Các 
khanh cũng lại nói, người làm ác, khi mất, 
phải chịu sa vào địa-ngục hằng ngàn vạn 
năm còn chưa chết tiêu được; do đó, Ta 
lại càng chăng thể tin lời nói đó được. 


Sự thắc-măc của nhà Vua gồm có hai 
điểm: (1) lửa ở thê-gian chăng giống VỚI 
lửa địa-ngục; (2) thời-gian mạng sông ở 
thê- -øian và địa-ngục khác nhau. Thăc- 
mặc chính-đáng đó có thể được giải-tỏa 
ngay được phân nào, băng một câu trả lời 
giản-dị: thê-gian và địa-ngục là hai cảnh- 
giới hoàn-toàn khác nhau, vì thê, lửa và 


667 


thời-gian ở hai nơi phải khác nhau. Tuy 
nhiên câu trả lời đó lại gây thêm một thăắc- 
mặc khác: 


Hai cảnh-giới thê-pian và địa-ngục đó 
khác nhau như thê nào, và làm cách sao 
mà biết được? 


Đến cái thắc-mắc mới nây, thì xin chịu 
thôi (!), chăng thể nào làm cho người thế- 
gian biết rõ được cảnh-g1ới ở địa-ngục, 
trừ phi có một người còn sông đi vào 
được địa-ngục rÔi trở về thuật lại những gì 
đã nghe thây nơi cảnh-giới ấy: một VIỆC 
chắng có thường-nhơn nào ở thế-gian nây 
làm được cả. 


Vì chắng thê nào trỏ cho người ở thế-gian 
thây được việc xảy ra ở điạ-ngục, Na- Tiên 
phải dùng lý-luận tương-tự để chứng- 
minh răng: 


668 


(1) ngay tại thế-gian nây, có những sự-vật 
vân còn tôn-tại được, trong khi các sự-vật 
khác, cùng một hoàn-cảnh, lại bị tiêu-tan; 


(2) ở địa-ngục cũng thê, tội-nhơn chịu 
cực-hình chêt đi sông lại trong thời-glan 
rât dài mà chăng tiêu-tan. 


Căn-bản của lập-luận tương-tự nây là các 
bào-thai trong bụng mẹ cứ tiêp-tục nây nở 
trong bụng mẹ, mà các thực-phẩm do mẹ 
ăn vào trong bụng lại được tiêu-hóa hết. 
Chỗ tương-tự mà Na-Tiên muốn nhấn 
mạnh đến là, cùng trong bụng mẹ, thaI-nhi 
thì còn, mà thực-phẩm lại tiêu-tan. Na- 
Tiên đưa ra rất nhiêu thí-dụ mang thai, từ 
ø1ao-long cái, øIáp-ngư cái, sư-tử cái, cọp 
cái, chó cái, trâu cái, ngựa cái,... cho đến 
các vị phu-nhơn, có bà trưởng-g1ả “có 
bâu" cứ ăn-uống như thường mà thai-nhi 
vẫn được trưởng-dưỡng, trong khi các 


669 


thực-phâm thì bị tiêu-hóa ra ngoài. Lý-do 
là các thai-nhi nhờ có "lộc riêng" mà tôn- 
tại được. Và sau mỗi thí-dụ đó, Na-Tiên 
nhắc đi nhắc lại nhiêu lần cái kết-luận về 
VIỆC Xảy ra ở địa-ngục: 


- Người nơi địa-ngục cũng lại như vậy, sở 
dĩ ngàn vạn năm chăng chết tiêu là do ở 
đời trước làm việc ác còn chưa được giải 
hết, vì thê mà chắng chết tiêu. Người ở 
nơi địa-ngục, lớn lên ở địa-ngục, rôi già- 
nua cho đến tận thì mới chết được. 


Chẳng biết vua Di-Lan đã hiểu chữ "lộc 
riêng" như thê nào và lập-luận tương-tự 
của Na-Tiên cho rằng "lộc riêng" đó giông 
với "việc ác còn chưa được giải hết" có 
"thâm vào" trí hiểu-biết của nhà Vua chút 
nào không, mà nhà Vua lại khen lập-luận 
ây: Lành thay! 


670 


Thiện Nhựt lại nghĩ khác, vì Giáo-lý và 
khoa-học dường như chăng châp-thuận sự 
øiải-thích bằng lập-luận tương-tự như thế 
đó. 

Sản-khoa trong y-học dạy răng, khi mang 
thai, nêu mẹ dùng đến thực-phẩm hay 
dược-phẩm nào có tánh-chất ky-thai, có 
thể bị... hư thai. 


Về mặt Giáo-lý, Phật-học có dạy, nơi lý- 
thuyết Mười Hai Nhân-Duyên, khi có mặt 
Vô-minh thì Hành (= hành-nghiệp) nối 
lên; khi Hành khởi-sanh thì Thức (= 
nghiệp-thức) phát-động và đi vào bào-thai 
nơi bụng mẹ mà trở thành Danh- sắc (= 
tha-nh) có được mạng sông. Chính 
mạng-sông củng nghiệp-thức đã khiến 
thai-nhi lớn lên để sau nây sanh ra khỏi 
bụng mẹ. Vậy, có lẽ chữ "lộc riêng”, mà 
Vua DI-Lan và Tì-kheo Na-Tiên đã dùng, 


671 


trỏ ngay vào sự phối-hợp giữa hành- 
nghiệp và mạng sống đó chăng? Nhưng 
theo nghĩa đen của chữ Hán-Việt, "lộc” là 
phước riêng của một cá-nhơn, như nói 
"người được hưởng lộc", như gọi người 
chết là "thất lộc". Thiện Nhựt lẫy làm lạ 
tại sao tác-piả, hay dịch-piả Hán-văn, 
chắng dùng đến chữ "Nghiệp" thay thế 
cho chữ "lộc" trong quyền "Tì-kheo Na- 
Tiên" nây, mà lại lây chữ "lộc" vừa tốt vừa 
quí ở thế-gian đây, để ví với "tội cũ" đã 
vừa xấu lại vừa đữ còn chưa được giải- 
tiêu ở địa-ngục kla. 


Nêu còn có người thắc-măc, làm sao biết 
chắc có địa-ngục, và địa-ngục ra làm sao, 
thì tưởng nên căn-cứ vào CIáo-lý mà nói: 
những người đăc-đạo như Ngài Mục-kiên- 
liên chắng hạn, có thể dùng phép thân- 
thông mà vào ra điạ ngục để thăm mẹ, 


672 


như trong Kinh Vu-lan có nhắc đến. Và 
khi mình tu chưa đắc- đạo, tưởng cũng 
chắng nên nôn-nóng muốn biết sự-việc ở 
các cảnh-giới khác, sao lại chắng chịu nhớ 
răng, VIỆC cân- cấp hiện giờ là phải 
chuyên-cân tinh-tân tu-tập ngay? 


+ 


157.- Nên có thái-độ nào đổi với thân- 

tâm nấy? 
Như đã xét qua các tiêu-mục vừa kể trong 
Vắn-đề IX nây: Con người và thuyết Vô- 
nøã, thân-tâm nây đã là vô-ngã, chắng có 
chủ, thì đỗi với nó, ta nên có thái-độ như 
thế nào. Đó là ý-chánh của tiểu-mục số 
075, phần Phỏng-dịch. Tiêu-mục nây cách 
xa các tiêu-mục vừa cứu-xét, nhưng ý- 
chánh lại liên-quan đến vân-đề mà ta đang 
tìm hiểu. 


673 
Vua hỏi Na- Liên: 


- Sa-môn có mến-thương thân-thể của 
mình chăng? 


- Sa-môn chăng tự thương-mễn thân 
mình. 


- Samôn đã chăng mễn- thương thân 
mình, cớ sao khi nghỉ-ngơi lại muôn năm 
nơi êm-ả, khi ăn uông lại muốn vật ngon 
của đẹp, tự săn-sóc mình như thê? 


Câu hỏi nây của Vua, tuy xác-đáng, 
nhưng có hơi "mỉa-maI" một chút, cho nên 
lời đáp của Na-Tiên cũng khá "di-dỏm" để 
đôi lại. Na-Tiên hỏi ngược lại nhà Vua: 
Khi nhà Vua ra trận bị thương thì làm 
sao? Vua đáp, thì băng-bó vết thương lại. 
Na-Tiên hỏi tiếp: 


674 


- Đại-Vương vì mến-thương vết thương 
mà dùng thuôc, dùng cao và bông gòn 
băng-bó vêt thương chăng? 


- Ta chỉ mong-muôn vêt thương mau lành, 
chớ đâu có mên-thương nó. 


- Sa-môn cũng lại như vậy, chăng mễn- 
thương thân mình; tuy ăn uông, tâm chăng 
vui-khoái... mà chỉ muốn cho thân-thê 
khoẻ-mạnh để có thể phụng-hành giới- 
luật, kinh-kệ của Phật... 


Rồi nhân đó, Na-Tiên trích-dẫn một đoạn 
Kinh: "Thân người có chín lỗ hồng, tựa 
như chín vết đâm của mâu-thương: từ nơi 
chín lỗ đó chảy ra chất dơ hôi-thúi..." 


Ta đã biết, thân-tâm nây là vô-thường, sẽ 
có ngày tan-rả, nhưng nó rất quí-báu vì 
nhờ nó mà ta mới có thể học đạo giải- 
thoát. Do đó, thái-độ đứng-đăn đôi với 


675 


thân-tâm vô-ngã nây là phải giữ-gìn nó 
cho được khoẻ-mạnh để mà học Đạo, chớ 
chắng phải cung-phụng nó để cho nó chạy 
theo các thú-vui vật-chất. 


% 


158.- Thân-tâm nây, khi phân-tách kỹ 
ra, là vô-ngã. 


Nơi tiểu-mục số 096, câu hỏi cuối cùng 
của Vua Di-Lan có liên-quan đến thân- 
phận của con người. Đây là câu hỏi kết- 
thúc cuộc đàm-luận đây lý-thú về Phật- 
Pháp giữa nhà Vua và vị Tì-kheo. Vua hỏi 
Na- Tiên: 


- Được làm người, cái chi làm cho ta đắc 
được làm người? Mắt thì thấy sắc, tai thì 
nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, miệng thì 
nếm vị, thân thì biết chỗ thô, chỗ nhuyễn, 
trí thì biết phân-biệt điều lành, điêu ác, thế 


676 


thì cái chi làm cho ta đăc được làm 
người? 


Ta nên tìm hiểu ý-nghĩa của câu hỏi quan- 
trọng nây. "Đắc được làm người" tức là 
được làm "người", và nơi con người ấy, 
các căn: "mặt, tai, mũi, miệng, thần và trí” 
khi khởi-động, có phải đó là "con người” 
chăng? Hay là còn có đặc-điểm quan- 
trọng, chủ-chốt nào khác ở trong thân-tâm 
đó làm cho ta được thành "con người”? 


Na-Tiên chăng trả lời ngay, mà hỏi ngược 
lại Vua: 


- Thí dụ như có người khiến cho mắt 
nhướng lên ra khỏi đông-tử thì có thấy 
được rộng xa hơn chăng, khiến cho vễnh 
tai to lên thì có nghe được tiếng ở thật xa 
chăng, khiên cho mũi hỉnh lớn lên thì có 
ngửi được mùi nhiêu thêm chăng, khiến 


677 


cho miệng mở hoác ra thì có nễm được 
nhiều vị chăng, khiến cho da thịt căng 
phông rộng ra thì có biết thêm thô nhuyễn 
chăng, khiến cho trí vượt nỗi lên thì có 
suy-niệm được nhiêu thêm chăng? 


- Chăng được. 


Xét ý-nphĩa của câu vừa qua mà Na- Tiên 
hỏi ngược lại Vua, ta thây, Na-Tiên muốn 
hỏi: giả-dụ các căn có nới rộng giới-hạn 
thêm ra, thì các cảm-g1ác ở mắt, tai, mũi, 
miệng, da và sự suy-niệm ở trí có ø1a-tăng 
thêm lên chăng? Tức là, Na-Tiên ngầm 
cho rằng, các căn đó, đầu cho có nới rộng 
thêm ra, cũng chắng phải là các "cái" đã 
làm cho ta "đắc được làm người". Dụng-ý 
đó của Na-Tiên đã được Vua đồng-ý, khi 
Ngài đáp: "Chăng được." 


678 


Đọc tới nữa, ta lây làm lạ, tại sao Na- Tiền 
(và tác-giả quyền "Na-Tiên Tì-kheo Kinh" 
nây) đã bỏ lửng cái dụng-ý trên đây mà lại 
quay sang nói đến khả-năng siêu-việt của 
Đức Phật: "...nơi chỗ làm, Ngài đã làm 
được việc thật khó; nơi chỗ biết, ngài đã 
biết rât thâm-diệu..." khiến cho mạch-lạc 
đoạn văn nây trở nên lỏng-lẻo và... lủng- 
củng! Đây ta thử đọc tiếp theo ngay đó, 
thì sẽ thây rõ chỗ thiêu mạch-lạc: 

Na-Tiên liên nói: 

- Đức Phật tại chỗ làm, Ngài đã làm được 
việc thật khó; nơi chỗ biết, Ngài đã biết 
rât thâm-diệu. 

- Chỗ đã làm việc thật khó, chỗ đã biết rất 
thâm-diệu, ý-nghĩa như thê nào? 

- Đức Phật nói: Ngài có thê biết được các 
bộ-phận ở trong người, giải-thích được 


679 


những gi mặt thấy, tai nghe, mũi ngửi, 
miệng nêm, thân sờ-chạm, cắt nghĩa các 
điêu thành-bại, các việc nghi-ngờ, giảng 
rõ các tư-tưởng, ý-niệm, các vân-đề tâm- 
linh. 


Kê đó, Na-Tiên lại đưa một thí dụ vê 
ngụm nước biên, như sau: 


- Như có người ngậm một ngụm nước 
biển mặn, có thể nảo phân-biệt ra được 
phân nước nào là nước từ suôi chảy đến, 
phân nước nào từ sông chảy đến chăng? 


- Nước hòa chung lại thành một, làm sao 
biết riêng được. 


- Chỗ Phật đã làm một việc thật khó, là 
phân-biệt biết rõ hương-vị của mọi thứ 
nước, như nước biên mà nay Đại-Vương 
còn chưa phân-biệt được, như thần-trí con 


680 


người vẫn chưa thấy được trong thân có 
sáu sự-việc chăng thê thây... 


Sau thí dụ ngụm nước biển đó, Na-Tiên 
mới đi một kêt-luận: 


- Bởi thê cho nên, Đức Phật đã giải-thích, 
tòng theo tâm-niệm mà đến với mắt mới 
thây vật, tòng theo tâm-niệm mà đến với 
tai mới nghe tiếng, tòng theo tâm-niệm 
mà đến với mũi mới ngửi mùi, tòng theo 
tâm-niệm đến với miệng mới nếm vị, tòng 
theo tâm-niệm đến với thân mới biết 
sướng khổ, nóng lạnh, thô cứng, tòng theo 
tâm-niệm đên với ý mới biết chỗ qui- 
hướng. Phật tất biết hết cả, phân-biệt giải- 
thích rõ-ràng hết cả. 


Vương khen: Lành thay! 


Tiểu-mục số 096 kêt-thúc với lời Vua 
khen: Lành thay. Như thê, khi Vua hỏi, 


681 


"cái øì làm cho ta đắc được làm người", 
Na-Tiên chăng trả lời thắng câu hỏi đó, 
mà lại nói về trí hiểu-biết siêu-việt của 
Phật, đã làm và biết hết tất cả. Chính vì 
thây chỗ "trả lời ăn trớt" đó, nên Thiện- 
Nhựt mới phạm tội hỗn-hảo, nói tiêu-mục 
nây hơi "lủng-củng". 


Đọc kỹ lại tiểu-mục nây nhiêu lần, Thiện 
Nhựt thấy rất rõ-ràng: ý-chánh là nói về 
thuyết vô-ngã, nơi thân-tâm nây chẳng có 
cái chi đứng làm chủ-chốt cả, chăng có 
cái "Ngã" nào ở trong đó đứng ra làm cho 
Ta "đặc được làm con người cả." Thiện 
Nhựt lây làm lạ sao, khi có dụng-Ý muỗn 
nói, dầu cho các giác-quan có được mở 
rộng thêm giới-hạn (như mở bét mí mắt 
ra, vềnh vành tai lên...) cũng chăng làm 
cho kẻ đó thây-nghe-biết nhiều hơn lên 
thì, đương-nhiên phải đi đến kết-luận là: 


682 


các øiác-quan chăng thê làm cho ta đặc 
được con người. 


Nhưng rất tiếc, Na-Tiên lại quay sang nói 
về nhứt-thiết-trí (= trí hiểu biết tất cả) của 
Đức Phật. Hoặc giả, Na- Tiên muốn dựa 
lên trên nhứt-thiêt-trí của Đức Phật đề chỉ 
cho ta thấy rõ Tăng "tòng theo tâm-niệm 
mà đến với mắt, với tai, .... thì mới thấy 
được vật, nghe được tiếng". đề chứng 
minh rằng chính cái"tâm-niệm” ÂY, hoặc 
cái tiến-trình từ tâm-niệm đến các giác- 
quan mới khiến "con người" thây, nghe, 
và biết.. được. Nhưng tuyệt-nhiên, ta 
chắng thấy trong tràng lý-luận của Na- 
Tiên có một chỗ nào minh-thị khăng-định, 
hoặc phủ-định răng, cái tâm-niệm đó 
chính là "cái" mà Vua Di-Lan đã muốn 
hỏi, tức là "cái chi làm cho ta đặc được 
làm con người?” 


683 


Đến đây, ta thấy rõ, muốn trả lời thăng 
câu hỏi của vua DIi-Lan, thì Na-Tiên chỉ 
có một giảipháp duy-nhứt, đúng theo 
Giáo-lý nhà Phật, là nói: Chắng có "cái 
chi" trong thân-tâm nây đã khiến cho ta 
đặc được làm "con người"hết. Và đó là lý- 
thuyết vồô-ngã được Đức Phật dạy trong 
Kinh Vô-ngã-tướng (Tương-Ung Bộ- 
Kinh, Q.3, Ph. Tham-luyến, VII, trang 
125-129) là bài Kinh thứ nhì của Đức 
Phật thuyết-giảng tại vườn Lộc-Uyên, sau 
bài Kinh Chuyên Pháp-Luân, có sự tham- 
dự nghe của năm anh em ông Kiêu-Trân- 
Như. (Ông Kiêu-Trân-Như chứng quả 
Thánh ngay sau khi nghe bản Kinh thứ 
nhứt; còn bốn vị kia, nhờ nghe thêm Kinh 
Vô-ngã-tướng mới chứng được đạo-quả.) 


Nhưng, đề trả lời câu Vua hỏi, nêu chỉ có 
môi một việc là cứ đáp, chăng có "cái chữ” 


684 


trong thân-tâm nây đã khiến cho ta đắc 
được làm "con người” là đủ rôi, thì tại sao 
Na-Tiên lại dài dòng trong thí-dụ về 
ngụm nước biên và nhứt-thiết-trí của Thế- 
tôn? 


Theo ngu-ý, Thiện Nhựt thây chăng phải 
Na-Tiên đã làm mất thời-giờ của nhà Vua 
chút nào đâu. Khi nêu lên thí-dụ đó, Na- 
Tiên muốn chỉ cho nhà Vua thấy răng, chỉ 
có sự phân-tách hết sức tỉ-mi băng nhứt- 
thiết-trí của Thế-tôn mới đưa đến sự 
"phân-biệt giải thích rõ-ràng hết tất cả". 
Nêu chẳng chịu khó phân-tích thân-tâm tỉ- 
mỉ như thể, thì làm sao có được một lời 
øiải-thích rõ-ràng và chính-xác? Và khi 
phân-tách tỉ-mi thân-tâm nây, ta chỉ thấy 
có nhiêu yếu-tỐ, hoặc vật-lý như sự-vật 
đôi-tượng bên ngoài, hoặc sanh-lý như 
các giác-quan, hoặc tâm-lý như các tâm- 


685 


sở, tâm-niệm, cùng phối-hợp nhau, tác- 
động lên lẫn nhau, mà thành các sự thây, 
nehe, hiểu, biết, hành-động của con 
người, chớ chắng hề có một yêu-tô nào 
đứng làm "con người" vào năm trong 
thân-tâm ấy để riêng tự mình mà đóng 
vaI-trò hoàn-toàn chủ-động được cả. Đó 
chắng phải lý-do chứng-tỏ răng con người 
là vô-nøã hay sao? 


Xin nhắc lại: ngay khi vừa tiếp-kiến Na- 
Tiên và phái-đoàản Tì-kheo đến hoảng- 
cung, Vua Di-Lan có hỏi: AI là Na- Tiên? 
. Đâu, ... mắt, tai, mũi, miệng là Na-Tiên 
chăng?" (tiểu- -mục số 013, trang I1). Và 
Na-Tiên đáp: "Chăng phả1”. Đên câu hỏi 
cuỗi-cùng nây, (tiểu-mục sô 096, trang 
76), Vua cũng hỏi lại: ”... mắt, tai, mũi... 
cái chi làm ta đăc được con người?" Phải 
chăng, cả hai câu hỏi, câu hỏi đầu-tiên và 


686 


câu hỏi cuỗi cùng của nhà Vua đều qui về 
chung một vấn-đề duy-nhứt, mà nhà Vua 
thăc-mặc hơn hết: "Con người là ai?" Và 
hai lời piải-đáp của Tì-kheo Na- Tiên, vào 
hai lúc trước và sau, cũng đều được nhà 
Vua tán-thưởng cả. Cho nên, một bực 
tinh-ý như Tì-kheo Na-Tiên tật nhận thấy 
răng, có lẽ giờ đây chính là lúc nên kết- 
thúc cuộc đàm-luận và xin kiếu-từ ra vê. 


Cuộc đàm-luận lý-thú giữa bực Vương- 
giả với vị Tì-kheo lỗi-lạc có thể kết-thúc 
tại đây, nhưng công-việc Tìm hiểu Nghĩa 
Ý vẫn chưa thể gọi là xong-xuôi, vì đã bỏ 
sÓt vài câu hỏi của vua DI-Lan, còn chưa 
được xét đến. Các câu hỏi nây chỉ có tâm 
quan-trọng thứ-yêu về các kiên-thức tổng- 
quát tại các tiều-mục: sô 059: số 064; số 
079: và sô 093. Vậy xin xét nốt tại Vẫn-để 


687 
X: Các câu hỏi linh-tinh vê kiên-thức 
tông-quát. 

X.- Vân-đê: Các cầu hỏi linh-tỉinh về 
kiên-thức tông-quát 
159.- Muối, nước biên vd biên. 

Tại tiêu-mục sô 059, nhân thí-dụ của Na- 
Tiên vê món canh có thịt, có muôi, có 
cừng..., Vụa Di-Lan nêu lên câu hỏi về vị 
của muôi, như sau: 
- Người dùng mặt nhìn vỊị của muôi có thê 
riêng biệt được chăng? 
- ĐạI-Vương có biệt được như thê không? 
Có thê nào dùng mặt nhìn mà biết được vị 
của muôi hay sao? 


- Mặt chăng thê biệt được vị của muôi. 


688 


AI cũng biết mỗi giác-quan có cơ-năng 
rIÊng: mặt thây vật, tai nghe tiếng, lưỡi 
nếm vị, thì làm sao mà mắt có thê nếm 
được vị. Nhưng con người còn có kinh- 
nghiệm bản-thân về các vật đôi-tượng bên 
ngoài, một khi có đã có kinh-nghiệm lưỡi 
nêm vị của muôi mặn rôi, thì sau đó, mắt 
nhìn thây muối, liên nhớ đến kinh-nghiệm 
cũ, nên biết ngay chất muối đó, vị của nó 
thì mặn. 


Đến câu hỏi: "Chiếc xe trâu chở muối có 
riêng biết vị của muôi chăng?", thì quả 
thiệt là "ngớ-ngắn" quá, vì lẽ chiếc xe là 
vật vô-tri, có biết được cảm-giác nào đâu, 
mà hòng riêng biết vị của muỗi? 

Lại đên một câu hỏi nữa: "Vị của muỗi có 
thể cân-lường được chăng? cũng chăng 
kém phân "ngớ-ngắn". Vị thì chăng thể 
nào đặt lên bàn-cân mà cân cho được, 


689 


nhưng vị mặn, ít hay nhiêu, măn-mặn, 
mặn-chát, thì có thể được phân-biệt riêng 
ra, nhưng chỉ băng lưỡi mà thôi. Còn cân- 
lường được, chẳng phải là vị của muối, 
mà là sức-nặng của muối kia. Mấy điêu 
hiểu-biết thường-thức nây, có lạ gì với 
một bực Vương-giả "văn-võ toàn tài, lảu- 
thông thao lược” như Vua DI-Lan. 


Tới tiểu-mục số 093, nhà Vua hỏi vị Tì- 
kheo về biên và nước biến. Câu trả lời của 
Tì-kheo Na-Tiên về nước biển có chỗ 
chắng được chính-xác cho lắm. Na-Tiên 
nói: 

- Sở dĩ người ta gọi là biên, vì trong nước 
biển có nửa phân nước, nửa phần muỗi. 
Chỗ thiểu chính-xác đó là nước biển 
thường chỉ chứa nhiêu lắm là một phân 
trăm chât muỗi, chớ chăng phải đến năm 


690 


mươi phân trăm. Trên thế-giới chỉ có 
biển-hô Mer Morte, ở vùng Trung-Đông, 
có mật-độ muỗi trong nước lên đến hai 
mươi sáu phân trăm mà thôi. 


+ 


160.- Tú-đại là gì? 


Nhân đang bàn chuyện lửa ở thế-gian, lửa 
Ở địa-ngục, nhà Vua hỏi Na-Tiên (tiêu- 
mục sô 064): 


- Sa-môn các khanh có nói, đất trong 
thiên-hạ đều ở tại trên nước, nước ở tại 
trên gió, gió ở tại trên không, Ta chăng 
thể tin là đúng như thê. 

Thay vì trả lời thăng câu Vua hỏi, Na- 
Tiên câm bầu nước giơ lên và hỏi ngược 
lại Vua: 


69] 


- Nước trong bâu nây có phải do gió trì 
ø1ữ chăng? 

- Dĩ nhiên, do g1ó trì g1ữ. 

- GIÓ trÌ p1ữ nước, cũng lại như vậy. 

Vua khen: “Lành thay!" 

Chắng biết Vua hiểu lời giải-thích của 
Na-Tiên như thê nào, nhưng Thiện Nhựt 
thầy cần lợi-dụng cơ-hội nây đê tìm hiêu 
thêm về Tứ Đại. Thê-giới vật-chât có bôn 
chât nguyên-tô, có mặt ở khắp nơi, gọi là 
Tứ Đại (tứ = bôn; đại = lớn). Vì có mặt ở 
khăp mọi nơi nên được gọi là Đại, là lớn: 
địa-đại (đât, chât cứng), thủy-đại (nước, 
chât lỏng), hoả-đại (lửa, hơi nóng) và 
phong-đại (gió, chât khí). Bôn chât: cứng, 
lỏng, nóng và hơi nây nương vào nhau mà 
tôn-tại. Chô nương vào nhau đó chính là 


692 


chỗ mà Vua Di-Lan và Tì-kheo Na-Tiên 
øỌI là "trì-g1ữ'. 


Nương-tựa vào nhau là như thể nào? 
Trong đất, đã có nước, có nóng, có hơi; 
cũng như trong nước, cũng có các chât kia 
vậy. Và trong bỗn đại, luôn luôn có sự 
tương-trì, khi thì hoà-thuận nhau; có sự 
tương-khắc nhau, khi thì chỗng-đôi nhau, 
khiến cho có sự biến-chuyển luôn luôn 
nơi vật-chât, mà thành ra cái lẽ vô-thường 
của vạn-vật, luôn luôn biên đối. 


% 


lóil.- Khóc. 


Nhân khi nghe nói về Đức Phật tự mình 
thông-hiểu tất cả Kinh-kệ và Giới-luật, 
Vua DI-Lan mới hỏi Na- Tiên: 


693 


- Có kẻ khi cha mẹ chết thì than-khóc, lệ 
tràn; lại có người vì nghe Kinh Phật mà 
ứa lệ, hai lần chảy nước mặt có khác nhau 
không? 

Lời đáp của Na-Tiên có vẻ hơi "nghiêm- 
khắc" đôi với những người con bởi 
thương cha mẹ chết mà khóc, vì Na-Tiên 
bảo: 

- Kẻ vì cha mẹ chết mà khóc lả do 
thương-cảm, tâm-niệm ưu- sâu, đau-khô; 
các sự ưu-sâu đó tức là ưu-sâu của sự 
ngu-sI. Còn người ứa lệ vì nghe được 
Kinh Phật là do tâm-niệm từ-áI, nghĩ đến 
thế-gian khố-nhọc, nên mới khóc, như thế 
được phước rất to lớn. 

Xin đồng-ý với Na-Tiên là do tâm-niệm 
từ-ái nghĩ đến cảnh-khố ở thê-gian mà 
khóc khi nghe được Kinh Phật, nhưng kẻ 


694 


khóc vì cha-mẹ chết nào có khóc vì sự 
neu-sI đâu? Thật ra, cả hai cảnh khóc đều 
do tâm cảm-động mà ứa lệ. Cảm-động vì 
người mình thương nay chăng còn nữa, 
nên mình mới khóc. Cảm-động vì từ trước 
đến giờ mình chắng hiểu rõ thân-phận 
khốn-khô của con người nơi thế-gian nây, 
nay nghe Kinh Phật giải rõ chỗ ngu-si của 
mình ra, chỉ cho mình và các đồng-loại 
của mình thấy con đường thoát khổ, nên 
mình mới ứa lệ. Và cả hai cái khóc chơn- 
thành đều mang lại phước lành cả. 


+ 


162.- Tâm-trạng của Vua Di-Lan và Tì- 
kheo Na- Tiên sau cuộc đàm-luận vê 
đạo-pháp. 


Đến đây chỉ còn tóm-tắt vài trang ở đoạn 
chót nơi Phân III của cuôn "Na-Tiên Tì- 


695 


Kheo Kinh", thì có thể kết-thúc việc Tìm 
hiểu Nghĩa Y. 

Sau câu hỏi chót về "cái chi làm cho ta 
đặc được làm người?", của nhà Vua, Tì- 
kheo Na-Tiên cảm thấy đã đến lúc nên 
kết-thúc cuộc đảm-luận kỳ-thú về Giáo-lý 
nhà Phật giữa hai người, nên thưa răng: 


- Đã quá nửa đêm trôi, tôi xin ra vê... 


Trước khi tiến-biệt, vua nói lời khen tặng 
(mà cũng tự-khen nữa): 


- Được vị Thây dạy như Na-Tiên, và có 
đệ-tử như Ta, chắc là mau đặc Đạo lăm. 


Kê đó, Vua sai mang mười vạn bộ y thật 
đẹp để cúng- dường, và mời Na-Tiên cùng 
các Tì-kheo hăng ngày cứ đên VƯƠNnE- 
cung để dùng cơm; ngoài ra, nêu có cân 
dùng điều chi Vua sẽ cung-phụng. Trước 


696 


lời tù-chối khiêm-nhường của Na-Tiên, 
Vua Di-Lan thành-khẩn bảo, "Na-Tiên 
nên nhận để tự giúp mình mà cũng để 
giúp cho Vua". Na-Tiên thắc-mắc hỏi sao 
lại tự-giúp mình mà lại cũng giúp cho 
Vua nữa. Nhà Vua giải-thích rất khéo-léo: 


- Sợ e người ngoài bàn-tán bảo răng Ta 
keo-klệt, Na-Tiên đã vì Vua giải hết các 
chỗ hô-nghi mà Vua chăng ban thưởng gì 
cả. Hoặc sợ e có kẻ khác bảo, Na-Tiên đã 
chắng giải nôi được các chỗ Vua còn hô- 
nghi, nên chăng được Vua ban-thưởng gì 
cả. Na-Tiên mà nhận, đó là giúp Ta được 
phước, mà cũng giúp cho Na-Tliên giữ 
được tròn danh-tiếng... 

Na-liên mới nhận tặng-phầm và ra về, 
dưới ánh đuốc của các quan hâu-cận theo 
lịnh Vua đưa phái-đoàn Tì-kheo vê chùa. 


697 


Đêm ấy, Vua năm thao-thức, nghĩ răng, 
"đã hỏi Na-Tiên biết bao lời, Na-Tiên đều 
giải-đáp tất cả. Ta tự nhớ lại các chỗ đã 
hỏi, chắng có câu nào Na-Tiên chắng giải 
rõ ý Ta... " Với ý-nghĩ ây, nhà Vua tâm rất 
hoan-hỉ, năm an nghỉ cho đến sáng. 


Còn phân Na-Tiên, khi về đến chùa, cũng 
nghĩ, "Đại-Vương đã hỏi tôi biết bao 
nhiêu sự-việc, tôi cũng đã vì ĐạI-Vương 
giảng-giải bây nhiêu sự-việc. Tôi lại nghĩ, 
các chỗ Đại-Vương hỏi tôi, tôi đều phân- 
tách rõ hết..." Với ý-nghĩ ấy, vị Tì-kheo 
lỗi-lạc tâm rất hoan-hỉ suốt đêm cho đến 
sáng... 


Vài lời x1n thưa nốt... 


Kính thưa Quí-VỊ Đạo-hữu, 


Được quí vị đọc đến trang chót nây, Thiện 
Nhựt xin chơn-thành cảm-tạ quí VỊ đã 
chắng ngại tôn-phí thời-giờ và đã chịu 
khó xem qua lời văn vụng-về, ý-kiến thô- 
thiên của Thiện Nhựt trong khi Tim hiểu 
một bản "Kinh-Luận" rất nôi tiếng nây. 


Quyền "Tì-kheo Na-Tiên" xuất-hiện trong 
nên văn-chương Phật-học đã gân hai ngàn 
năm, dưới nhiêu hình-thức từ chữ Phạn, 
chữ Hán, chữ Miễn, chữ Tích-lan, chữ 
Anh, chữ Pháp, v.v..., với nội-dung khác 
nhau, tùy nơi xuât-bản. Thiện-Nhựt học 
giáo-lý nhà Phật qua Kinh-sách xuât-xứ từ 
Hán-lạng, cho nên Thiện Nhựt mới 
phỏng-dịch bản Kinh-Luận nây trong Đại- 
Tạng. Thiện Nhụt chẳng dám dùng các 
chữ phiên-dịch, hay chuyền-ngữ, vì biết 
mình sức học còn non kém, phỏng theo 


699 


cũng đã khó rôi, huông hồ là dám nghĩ 
mình dịch đúng. Xin châp tay cúi đầu chờ 
đợi lời chỉ-p1áo của các bực cao-minh. 


Trong khi tìm hiểu nghĩa chữ và nghĩa ý 
của bản kinh-luận nây, Thiện Nhựt đã hơn 
một lần có lời vô-lễ, như ngớ-ngẩn, lủng- 
củng, xin quí VỊ Đạo-hữu niệm tỉnh tha 
cho cái tội "bốc đông" của kẻ vừa mới 
bước chơn vào đường học Phật. Nhần 
đây, Thiện Nhựt cũng ngõ lời cam chịu 
tội với tác-plả và dịch-plả trong Hán- 
Tạng, vì Thiện Nhựt đã tự-tiện thêm vào 
các tiêu-đê, số tiêu-mục và các chữ nhỏ in 
nghiêng trong dâu ngoặc. Đó chắng qua là 
vì muôn việc tra-cứu lại cho được dễ- 
dàng, và giải-thích thêm chỗ khó đã 
phỏng-dịch ra chắng nỗi. Tuyệt-nhiên 
Thiện Nhựt chắng dám xen vào bản 
Phỏng dịch để có ý-kiến riêng của mình. 


700 


Theo ý-hướng nây, chỉ chép lại chỗ Tìm 
hiểu của mình riêng ra tại một phân ở sau, 
sau bản Phỏng-dịch. 

Việc nghiên-cứu tên tác-g1ả, tên dịch-giả, 
bản nào đúng theo gôc chánh-văn, Thiện 
Nhựt chăng dám nghĩ đến, xin chờ đợi sự 
khảo-sát với đây-đủ băng. cớ của các học- 
giả khảo-cố; và nguyện-câu ý và lời trong 
Kinh-luận sẽ mang nhiêu lợi-lạc cho 
đường tu của người đọc. 


Trân-trọng, 
Monfreai 2005- 03-26 
Thiện Nhụt 
D- Bản Phiên-âm NA-TIÊN TÌ-KHEO 
KINH 
Quyền Thượng 


Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ-thọ, Cắp-cô-độc 
viên thời, chư Tì-kheo tăng, tỳ-kheo nị, 


701 


ưu-bà-tăc, ư-bà-di, chư Thiên, Vương, 
đại-thân, trưởng-øg1á, nhơn-dân cập sự cửu 
thập lục chủng đạo-giảá phảm vạn dư 
nhơn, ư Phật tiền thính kinh. Phật tự niệm 
nhơn chúng nhựt đa thậm bất đắc an. Phật 
ý dục xả nhơn chúng khứ đáo nhàn bình 
xứ, tọa tư-duy niệm đạo. Phật tức xả nhơn 
chúng khứ nhập sơn chí hiệu la tòng thọ 
gian, kỳ thọ hữu thần. Phật tọa kỳ hạ, tư 
niệm thanh-tịnh chi đạo. Khứ tòng thọ bất 
viễn, hữu quân tượng ngũ bá dư đâu, 
trung hữu Tượng-vương hiên thiện, tri 
thiện ác chi sự, thí như nhơn trạng. Tượng 
bối chúng đa chu tấp Tượng-vương biên, 
trung hữu hùng, thư, trường xi, trung xi, 
thiêu xỉ giả. Tượng-vương khát, dục hành 
âm thủy; thời chư tiêu tượng tâu cư tiên 
nhập thủy âm; âm dĩ, ư thủy trung tâu hý 
não lao thủy linh trọc-ô. Tượng-vương bất 
năng đắc thanh thủy âm. Tương-vương 


702 


cơ, dục hành thực thảo; chư tiểu tượng 
phục tâu cư tiền thực đạm mỹ thảo, tâu hý 
đạo tiễn kỳ thượng. Tượng-vương bất 
năng đắc tịnh thảo thực. Tượng-vương tự 
niệm, ngã quân tượng đa hoạn, thị chư 
tượng cập tiểu tượng tử não thủy linh trọc, 
linh thảo bất tịnh nhi phản thường âm trọc 
thủy, thực túc tiễn chi thảo. Tượng-vương 
tự niệm, ngã dục khí thị chư tượng khứ 
đáo nhứt bình xứ khoái gia. Tượng-vương 
tức khí quân nhi khứ, chuyển hành nhập 
sơn đáo hiệu la tòng thọ gian. Tượng- 
VƯƠơng kiên Phật, Phật tọa thọ hạ, tâm đại 
hoan hi, tắc tiền chí Phật sở, đê đầu, khuất 
tật, vị Phật tác lễ, khước tại nhứt diện trụ. 
Phật tự niệm, ngã khí chúng nhơn, lai tại 
thị gian; Tượng-vương diệc phục khí 
chúng tượng lai đáo thị thọ gian, kỳ nghĩa 
thích đông. Phật vị Tượng-vương thuyết 
kinh, ngôn, Phật ư nhơn trung tôi tôn; 


703 


Tượng-vương ư chư tượng trung điệc tôn. 
Phật ngôn, ngã tâm dữ Tượng-vương tâm 
thích tương trung hiệp. Ngã dữ Tượng- 
vương câu lạc thị thọ gian. Tượng- Vương 
thính kinh cảnh, tâm tức khai giải, hiểu tri 
Phật ý, tiện thị Phật sở bàng dương, kinh 
hành xứ; dđĩ tỊ thủ thủy sái điạ, dĩ tỊ lao 
thảo tảo điạ, dĩ túc đạo điạ linh bình hảo. 
Tượng-Vương nhựt triêu mộ thừa sự như 
thị. Cửu hậu, Phật tiện thủ vô-vi Nê-hoàn 
đạo khứ. Tượng-vương bất tri Phật xứ, vi 
chu tuyên hành, cầu sách Phật bất đắc, đề 
khấp sâu ưu bất lạc, bât cảm thực âm. 


Thời quốc trung hữu Phật tự xá tại sơn 
thượng, danh Ca-la-hoàn; trung hữu ngũ 
bách sa-môn cộng chỉ; kỳ trung giai đặc 
A-la-hán đạo, thường dĩ nguyệt lục trai 
nhựt tụng kinh chí minh thời. Tượng- 
vương diệc tại sơn thượng cận ư tự biên, 


704 


Tượng-vương tr1 hữu lục trai nhựt tụng 
kinh. Chí kỳ nhựt, Tượng-vương thường 
hành nhập tự, thính kinh. Chư sa-môn tri 
Tượng-vương hỉ thính kinh, dục tụng kinh 
thời tu Tượng-vương lai đảo nãi tụng 
kinh. Tượng-vương thính kinh triệt minh, 
bất thụy, bất ngoạ, bất động, bất dao. 
Tượng-vương sở văn kinh, thừa sự Phật 
cô. 

Cửu hậu, Tượng-vương diệc dĩ thọ chung 
tử, tiện đặc vi nhơn, tác tử sanh Bả-la- 
môn øl1a, bất phục văn Phật kinh diệc bất 
kiến sa-môn, tiện khí gia, nhập thâm sơn, 
học Bà-la-môn đạo. Tại sơn thượng chỉ 
cận tỉ diệc hữu nhứt Bà-la-môn đạo-nhơn 
câu tại sơn thượng tương dữ vãng lai cộng 
v1 tri-thức. Kỳ nhứt nhơn tự niệm, ngã ( ) 
thế-gian khẩn quan ưu khô lão, bịnh tử 
hậu đương nhập địa-ngục, nøạ-quÏ, súc- 


705 


sanh, bân cùng trung dụng: thị cô, ngã trừ 
đâu tu, bị cà-sa tác sa-môn, câu độ thế vô- 
vi đạo. Kỳ nhứt nhơn tự niệm, ngã nguyện 
dục cầu tác quốc-vương đặc tự-tại, linh 
thiên-hạ nhơn dân giai cộng thuộc ngã, 
tùy ngã giáo lịnh. Lưỡng nhơn cộng 
nguyện như thị. Cửu hậu, nhị nhơn các 
phục thọ chung, đắc ư thê-gian tác nhơn, 
kỳ nhứt nhơn tiên thế túc mạng câu tác 
quốc-vương giả sanh ư hải biên, vị quốc 
vương thái tử. Phụ mẫu tiện tự tử vi Di- 
Lan. Kỳ nhứt nhơn tiền thế túc mạng dục 
câu độ thê vô-vi Nê-Hoàn đạo giả, sanh ư 
Thiên-Trúc, Kê-Tân huyện. Phụ mẫu tiện 
tự vI Dà-Liệp sanh tiện bị cà-sa câu sanh; 
sở dĩ dữ cà-sa câu sanh giả bản túc mạng 
sở nguyện; kỳ gia hữu nhứt tượng-vương 
diệc đồng nhựt sanh Thiên-Trúc, danh 
Tượng vi Na. Phụ mẫu tiện nhân Tượng, 
tự kỳ tử danh v1 Na- Tiên. 


706 


[* Tôi tìm mãi chữ ( ) mà chăng thấy 
được trong hai quyên Từ-điễn Hán-Việt 
của Thiêu-Chửu và của Trân-Trọng-San. 
(Thiện-Nhựt). | 


Na-Tiên trưởng đại, niên thập ngũ lục, 
hữu cữu-phụ tự Lâu-Hán. Lâu-Hán tác sa- 
môn hữu tuyệt diệu chi tài, thế-gian vô tỷ, 
nhãn năng triệt thị, nhĩ năng triệt thính, tự 
tr1 sở tòng lai sanh, hành tức năng phi 
xuất, năng vô gián nhập vô không tự tại 
biến hóa vô sở bất tác, thiên thượng thiên 
hạ nhơn dân cập quyên phi nhuyễn động 
chi loại tâm sở niệm Lâu-Hán giai dự tri 
chi. Na- Tiên tiện tự vãng đáo cữu phụ kê 
tự thuyết ngôn, ngã ý Phật đạo dục trừ đầu 
tu, bị cà-sa tác sa-môn, kim ngã đương vị 
cữu phụ tác đệ-tử ninh khả trì ngã tác sa- 
môn gia. Lâu-Hán tri Na-Tliên túc mạng 
tác thiện hữu huệ thậm trọng ai chị, nhân 


707 


thính linh tác sa-di. Na-Tiên thủy tác tiểu 
sa-dI, thọ thập giới, nhựt tụng kinh học 
vấn tư-duy kinh giới tức đắc tứ thiên, tất 
tri chư kinh, độc vị thọ đại sa môn giới. Ð 
thời quốc sơn trung hữu Phật tự xá danh 
viết Hoà-Thiên. Hòa Thiên tự trung hữu 
ngũ bá sa môn giai đắc A-la-hán đạo, 
trung hữu đệ nhứt A-la-hán danh Át-Bi- 
Viết năng tri thiên thượng thiên hạ, khứ 
lai, hiện tại chi sự. Na- Tiên niên mãn nhị 
thập. nhân tác đại sa môn, thọ đại sa-môn 
gIới, tiện đảo Hoà-Thiên tự trung, chí Át- 
Bi-Viết sở, thời ngũ bá A-la-hán đạo đĩ 
thập ngũ nhụt thuyết đại sa-môn giới kinh 
tại giảng đường, thượng tọa đại sa-môn 
ølai nhập. Na-Tiên diệc tại ky trung. 
Chúng sa-môn tật toạ, Át-Bi-Viết tất thị 
tọa trung chư sa-môn tâm giai thị A-la- 
hán, độc Na-Tiên vị đắc A-la-hán đạo. Át- 
Bi-Viết tiện thuyết Thí-dụ kinh ngôn, 


708 


nhược nhập chiết mễ, mễ chính bạch 
trung hữu hắc mễ, tức thích bất hảo, kim 
ngã tọa trung giai thanh bạch, độc Na- 
Tiên vi hắc, vị đắc A-la-hán đạo. Na-Tiên 
văn Át-Bi-Viết thuyết kinh như thị sâu, 
tiện khởi vị ngũ bá sa-môn tác lễ dĩ, tức 
xuất khứ. Na-Tiên tự niệm, ngã bất nghi 
tại thị tòa trung toạ; ngã dđiệc vị đắc độ 
thoát, kỳ dư sa-môn giai dĩ độ thoát, thí 
nhược chúng sư-tử trung hữu hỗ cầu linh 
ngã diệc như thị, ngã tòng kim bất đặc 
đạo giả bất phục nhập chúng trung tọa dã. 
Át-Bi-Viết tri Na-Tiên ý, tiện hô Na- Tiên 
trước tiên, dĩ thủ ma Na-Tiên đâu, nhữ 
kim đắc A-la-hán bất cửu, vật sầu ưu dã. 
Át-Bi-Viết tiện dục tọa chỉ Na-Tiên, Na- 
Tiên phục hữu nhứt sư niên bát thập dư, 
tự Ca-Duy-Viết. Kỳ huyện trung hữu nhứt 
ưu-bà-tắc đại hiên thiện đương nhựt phạn 
Ca-Duy-Viết đệ-tử. Na- Tiên chí, vị sư trì 


709 


ứng khí hành thủ phạn cụ; sư lịnh Na- Tiên 
khẩu hàm thủy hành đáo ưu-bà-tắc gia thủ 
phạn cụ. Ðu-bà-tắc kiến Na-Tiên niên 
thiêu đoan chánh hành dữ nhơn tuyệt dị 
túc tri hữu huệ dự văn hữu minh chí chi 
danh năng thuyết kinh đạo. Đu-bà-tắc 
kiến Na-Tiên nhập kỳ xá trung, tiện tức 
khởi lập tiên vi tác lễ khước xoa thủ ngôn, 
ngã phạn chư sa-môn nhựt cửu lai thường 
hữu vị ngã thuyết kinh giả kim tòng ngã. 
Na-Tiên câu ai nguyện vị ngã thuyết kinh 
ø1ả1 ngã ngu s1. Na- Tiên tức tự niệm, ngã 
thọ sư giáo lịnh ngã khẩu hàm thủy, bất 
đặc ngữ. Ngã kim thô thủy giả vi phạm sư 
ø1ớI, như thị vần hà. Na- Tiên niệm ưu-bà- 
tắc diệc cao tài hữu chí, ngã vị kỳ thuyết 
kinh tưởng tức đắc đạo. Na-Tiện thổ thủy 
nh1 tọa tức vỊ thuyết kinh: nhơn bồ thí tác 
thiện, phụng hành kinh giới, kim thế an 
ân, hậu thể tiện sanh thiên thượng hạ sanh 


710 


nhơn trung, tức đương minh huệ, đương 
quí, hậu bất phục nhập địa-ngục, nøgạ-qui, 
súc-sanh trung: nhơn bất phụng hành kinh 
giới giả, ư kim thế khổ, hậu thế đọa tam 
ác đạo trung vô hữu xuất thời. Đu-bà-tắc 
văn kinh tâm tức hoan-hỉ. Na- Tiên tr1 ưu- 
bà-tăc tâm hoan hỉ tiện phục thuyết thâm 
kinh, ngôn: Thê gian vạn vật giai đương 
quá khứ vô hữu thường tại giả, vạn vật 
quá khứ giai khô, thê gian nhơn thân diệc 
như thị, thế gian nhơn giai ngôn thị ngã 
thân quá ngã hứa thị giai bất đắc tự tại 
Nê-Hoàn đạo giả tôi lạc; Nê-Hoàn hữu bất 
sanh, bất lão, bất bịnh, bất tử, bất sâu, bất 
ưu, chư ác cân khô giai tất tiêu diệt. Na- 
Tiên thuyết kinh dĩ, ưu-bà-tắc tức đắc đệ 
nhứt Tu-đà-huờn đạo; Na-Tiên diệc tự đắc 
Tu-đà-huờn đạo. Đu-ba-tắc đại hoan-hỉ 
tiện vị Na-Tiên hảo mỹ phạn; Na-Tiên 
ngữ ưu-bà-tắc tiên thủ cụ trước sư bát 


7H11 


trung. Na-Tiên phạn cánh tảo thấu cất tật, 
trì phạn cụ hoàn đữ sư. Sư kiên phạn cụ 
ngôn, nhược kim nhựt trì phạn cụ lai đại 
hảo, dĩ phạm chúng nhơn ước, đương trục 
xuất nhữ. Na-Tiên sâu bất lạc. Sư ngôn 
hội chúng tì-kheo tăng; chúng tì-kheo 
tăng tất hội toạ. Sư ngôn, Na- Tiên phạm 
ngã tào chúng nhơn ước lai đương cộng 
trục xuất, bất đắc chỉ chúng trung dã. Át- 
Bi-Viết thuyết thí dụ ngôn, như nhơn trì 
nhứt tiễn xạ lưỡng chuẩn, như thị tảo 
nhơn bất Ứng trục xuất dã. Na-Tiên tự 
thuyết đắc đạo, diệc linh ưu-bà-tắc đắc 
đạo bất ưng trục xuất Na-Tiên. Sư Ca- 
Duy-Viết ngôn, chính sử nhứt tiễn trúng 
bá chuẩn hội vi chúng nhơn ước bất đặc 
lưu chỉ dự nhơn tất bât năng như Na-Tiên 
đặc đạo đương dĩ tuyệt hậu, bất trục xuất 
Na-Tiên giả dư nhơn phục hiệu vô dĩ 
khước hậu. Chúng tọa trung glai mặc 


712 


nhiên tùy sư giáo tức trục xuất Na-Tiên. 
Na-Tiên tiện dĩ đầu diện trước sư túc khởi 
biến vi chúng tì kheo tăng tác lễ. Lễ cánh, 
tiện khứ nhập thầm sơn trung, tọa thọ hạ, 
trú dạ tỉnh tấn niệm đạo bất giải, tiện tự 
thành đắc A-la-hán đạo, năng phi hành 
diệc năng nhãn triệt thị, nhĩ triệt thính, 
điệc năng tr1 tha nhơn tâm sở niệm, tự tri 
tiên thế sở tòng lai sanh. Đắc A-la-hán dĩ, 
tiện tức lai hoàn nhập Hoà- Thiền tự trung, 
chư tì kheo tăng trung, khấu đầu câu ai 
hối quá Hoà-Thiên chư tì kheo tăng. Chư 
ti kheo tăng khước thính chị. Na Tiên tác 
lễ cánh, tiện xuất khứ. Na-Tiên chuyên 
hành nhập chư quận huyện giai khúc lý 
hạng, vị nhơn thuyết kinh giới giáo nhơn 
vi thiện, trung hữu thọ ngũ giới giả, trung 
hữu đắc Tu-đà-huờn đạo, trung hữu đặc 
Tư-đả-hàm đạo giả, trung hữu đắc A-na- 
hàm đạo, trung hữu tác sa-môn đắc A-la- 


713 


hán đạo giả. Đệ nhứt tứ Thiên vương, đệ 
nhị Đao lợi thiên, Đề Thích, đệ thất Phạm 
thiên vương, giai lai đáo Na-Tiên tiên tác 
lễ, đĩ đầu diện trước túc khước tọa. Na- 
Tiên giai vị chư nhơn thuyết kinh danh tự 
triệt văn tứ Thiên. Na-Tiên sở hành xứ 
chư Thiên, nhơn, dân, qui, thân, long kiên 
Na-Tiên vô bất hoan hỉ giả, giai đắc kỳ 
phước. Na-Tiên tiện chuyển đáo Thiên- 
Trúc Xá-Kiệt quốc, chỉ Tiết-Đểế-Ca tự, 
trung hữu tiên thê cố tri-thức nhứt nhơn 
tại hải biên, tác Quốc-vương thái-tử, danh 
Di-Lan. Di-Lan thiểu tiêu hảo hỉ độc kinh 
học dị đạo tất tri dị đạo kinh pháp nan, dị 
đạo nhơn vô hữu năng thắng giả. Di-Lan 
phụ vương thọ chung, Di-Lan tức lập vi 
Quốc- -vương. Vương vấn tả hữu biên thân, 
ngôn: "Quốc trung đạo nhơn cập nhơn dân 
thùy năng dữ ngã cộng nan kinh đạo giả?" 
Biên thân bạch Vương ngôn: "Hữu hữu 


714 


học Phật đạo giả nhơn hô vị sa-môn, kỳ 
nhơn trí-huệ bác đạt, năng dữ đại vương 
cộng nan kinh đạo." Kim tại Bắc phương 
Đại Tân, quốc danh Xá-Kiệt, cô Vương 
chi cung. Kỳ quốc trung, ngoại an ấn 
nhơn dân giai thiện, ky thành tứ phương 
ølai phục đạo hành, chư thành môn gl1al 
điêu văn khăc lậu, cung trung phụ nữ các 
hữu xứ sở, chư giai thị lý la liệt thành 
hành quan đạo quảng đại liệt tứ thành, 
hành tượng, mã, xa, bộ, nam nữ xí thạnh 
thừa môn. Đạo nhơn thân thích công sư, 
tế dân cập chư tiểu quốc, giai đa cao 
minh, nhơn dân bị phục ngũ sắc côn 
hoàng, phụ nữ phó bạch giai trước châu 
hoàn, quốc thỗ cao táo trân bảo đa; tứ 
phương mãi khách mại mãi giai dĩ kim 
tiên ngũ xác phong tiện, gia hữu trừ súc, 
thị biên la mãi chư mỹ canh, phạn cơ tức 
đắc thực, khát âm bô đảo tạp tửu lạc bất 


715 


khả ngôn. Kỳ quốc vương tự Di-Lan dĩ 
Chánh pháp trị quôc. Di-Lan giả cao tài 
hữu trí minh thế kinh đạo năng nan khứ 
lai kiên tại chi sự, minh ư quan sự chiến 
đấu chi thuật, trí mưu vô bất thông đạt. 
Thời Vương xuất thành du hí chư binh 
chúng truân nhiễu ngoại. Kỳ Vương tâm 
tự công cao, ngã vi Vương năng đáp cửu 
thập lục chủng kinh đạo nhơn sở vẫn bất 
cùng, nhơn tâm thích phát tiện dự tr1 sở 
ngôn. Vương ngữ chư bàng thân viết: " 
Thượng tảo nhập thành diệc vô sở tác thị 
gian, ninh hữu minh kinh đạo nhơn sa- 
môn năng dữ ngã cộng nan kinh thuyết 
đạo giả vô?" Vương bàng thân danh 
Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân, Triêm-DI-Lợi- 
Vọng-Quân bạch Vương, ngôn: "Nhiên, 
hữu sa-môn tự Dã-Hoà-La đại minh kinh 
đạo, năng dữ Vương cộng nan kinh thuyết 
đạo." Vương tiện sắc  Triêm-Di-Lợi- 


716 


Vọng-Quân hành vãng thỉnh lai. Triêm- 
Di-Lợi-Vọng-Quân ngôn: "Đại thiện! 
Vương dục tương kiến giả, đương tự lai 
nhĩ, ngã bất vãng dã." Triêm-Di-Lợi hoàn 
bạch Vương như thị; Vương tức thừa xa, 
dữ ngũ bá ky cộng vãng đáo tự trung. 
Vương dữ Dã-Hoà-La tương kiến, tiền 
vẫn tân đĩ, tiện tựu toa, ngũ bá ky tòng tật 
glaI diệc toạ. Vương tức vân Dã-Hoà-La 
ngôn: "Khanh dụng hà cô khí gia quyên 
thê tử, thể đầu tu, bị cà-sa tác sa-môn hô? 
Khanh sở câu hà đăng đạo?" Dã-Hoa-La 
báo Vương: "Ngã tào học Phật đạo hạnh 
trung chánh ư kim thế đắc kỳ phước, hậu 
thế diệc đắc kỳ phước, dụng thị cố, ngã 
trừ đầu tu, bị cà-sa tác sa-môn." Vương 
vẫn Dã-Hoà-La ngôn: "Hữu nhơn bạch y 
hữu thê tử ư gia, hữu thê tử hạnh trung 
chánh ư kim thế đắc kỳ phước bât? Hậu 
thế diệc đắc kỳ phước bất?" Dã-Hoà-La 


717 


ngôn: "Bạch y ư gia hữu thê tử hữu hạnh 
trung chánh ư kim thê đặc phước, ư hậu 
thế diệc đắc kỳ phước." Vương ngôn: 
"Bạch y ư gia hữu thê tử hữu hạnh trung 
chánh ư kim thế, hậu thế đồng đắc kỳ 
phước, Khanh vô cô nhi khí thê tử, trừ 
đầu phát, bị cà-sa tác sa-môn?” VỊ Dã- 
Hoà-La tiện mặc nhiên vô dĩ báo Vương, 
bàng thân bạch ngôn: "Thị sa-môn đại 
minh kiện hữu trí bách xúc vị cập thuyết 
nhĩ" Vương bàng thần cử thủ ngôn: 
"Vương đắc thắng! Vương đắc thăng!" 
Dã-Hoà-La tiện mặc nhiên thọ phụ. 
Vương tức tả hữu cố thị chư ưu-bà-tắc. 
Chư ưu-bà-tăc diện diệc bất tàm. Vương 
niệm, thị chư ưu-bà-tắc diện diệc nan tàm 
ø1ả, độc phục hữu minh kinh kiện sa-môn 
năng dữ ngã tương nan giả nhĩ. Vương 
ngữ Triêm-Di-Lợi ninh phục hữu mình 
huệ sa-môn năng dữ cộng nan kinh thuyết 


718 


đạo giả vô? Thời Na-Tiên giả chư sa-môn 
sư, thường dữ chư sa-môn câu xuất nhập, 
chư sa-môn giai sử thuyết Kinh. Na-Tiên 
thời giai tri chư Kinh yếu nan năng thuyết 
thập nhị bộ Kinh, thuyết Kinh nhi chủng 
chủng biệt dị chương đoạn cú giải đĩ tri 
Nê-Hoàn chi đạo, vô hữu năng cùng giả, 
vô hữu năng đắc thăng giả, năng giải chư 
nghi, năng minh tư giả sở ngôn, trí như 
giang hải, năng phục cửu thập lục chủng 
đạo, vi Phật tứ bối đệ tử sở kính, vi chư trí 
ølả SỞ qul-ngưỡng, thường dĩ kinh đạo 
giáo thọ nhơn. Na-Tiên lai đáo Xá-Kiệt- 
quốc, kỳ sở tương tùy đệ tử giai phục cao 
minh Na- Tiên như mãnh sư-tử. Triêm-DI- 
Lợi bạch Vương: "Hữu dị sa-môn tự Na- 
Tiên trí-huệ thâm diệu, minh chư Kinh 
yếu, năng giải chư nghi, vô sở bất thông, 
năng dữ Vương cộng nan kinh đạo." 
Vương vẫn Triêm-Di-Lợi: " Thấm năng 


719 


dữ ngã cộng nan kinh đạo bât?" Triêm-Di- 
Lợi ứng duy: "Nhiên, năng dữ Vương 
cộng nan kinh đạo, thượng năng dữ đệ 
thất Phạm Thiên cộng nan kinh đạo, hà 
huông ư nhơn." Vương tức sắc Triêm-Di- 
Lợi tiện hành thỉnh Na-[Tiên lai. Triêm- 
Di-Lợi tức vãng đáo Na-Tiên sở, bạch 
ngôn: "Đại Vương dục tương kiến." Na- 
Tiên tức dữ chư đệ tử tương tủy, đáo 
Vương sở. Vương tuy vị thường dữ Na- 
Tiên tương kiến, Na-Tiên tại chúng nhơn 
trung bị phục hành bộ dữ nhơn tuyệt dị, 
Vương dao kiến ân tri thị Na-Tiên. Vương 
tự thuyết ngôn, ngã tiền hậu sở kiến nhơn 
chúng đại đa nhập đại tòa trung, đại đa vị 
thường tự giác khủng bố như kim nhựt 
kiến Na-Tiên. Na-Tiên kim nhựt định 
thăng ngã, ngã định bât như hĩ ngã tâm 
hoàng hoảng bất an dã. Triêm-Di-Lợi 
bạch Vương ngôn: "Na-tiên dĩ lai tại 


720 


ngoại, Na-tiên ký chí." Vương vấn Triêm- 
Di-Lợi: "Hà sở thị Na-Tiên giả?” Triêm- 
Di-Lợi nhân chỉ thị Vương. Vương tức 
đại hoan hỉ, chính ngã sở ấn giả cảnh thị 
Na-Tiên. Vương tức kiến Na-Tiên y bị 
hành bộ dữ chúng nhơn tuyệt dị. Na- Tiên 
tức đáo, tiên tương vấn tân ngữ ngôn 
Vương tiện đại hoan hỉ, nhân cộng đối tọa 
Na-Tiên ngữ. Vương ngôn: "Phật kinh 
thuyết ngôn, nhơn an ân tối vi đại lợi 
nhơn tri ( ) túc tôi vi đại phú, nhơn hữu sở 
tín tối vi đại hậu, Nê-Hoàn đạo giả tôi vi 
đại khoái. Vương tiện vẫn Na-Tiên: 
"Khanh tự hà đắng?" Na-Tiên ngôn: "Phụ 
mẫu tự ngã vi Na-Tiên, tiện hô ngã vi Na- 
Tiên, hữu thời phụ mẫu hô ngã vi Thủ-La- 
Tiên, hữu thời phụ mẫu hô ngã Duy-Ca- 
Tiên, dụng thị cô nhơn ø1aI thức tr1 ngã 
thế gian nhơn giai hữu thị tự nhĩ." Vương 
vân Na-Tiên: "Thùy vi Na-Tiên giả?" 


721 


Vương phục vấn, ngôn: "Đâu vi Na-Tiên 
gia?" Na-Tiên ngôn: "Đâu bất vi Na-Tiên 
dã." Vương phục vẫn: "Nhãn, nhĩ, ty, 
khẩu vi Na-Tiên gia?' Na-Tiên ngôn: 
"Nhãn, nhĩ, ty, khâu, bât vi Na-Tiên." 
Vương phục vẫn: "Cảnh, hạng, kiên, tý, 
túc, thủ, vi Na-Tiên gia?" Na- Tiên ngôn: 
"Bất vi Na-Tiên." Vương phục vẫn: "( ), 
cước vi Na-Tiên gia?" Na-Tiên ngôn: "Bất 
vi Na-Tiên." Vương phục vân: "Nhan sắc 
vi Na-Tiên gia?" Na-Tiên ngôn: "Bất vi 
Na-Tiên." Vương phục vẫn: "Khổ, lạc, vi 
Na-Tiên gia?" Na-Tiên ngôn: "Bất vi Na- 
Tiên.” Vương phục vẫn: "Thiện, ác, vi Na- 
Tiên gia?" Na-Tiên ngôn: "Bất vi Na- 
Tiên." Vương phục vấn: "Thân vi Na-Tiên 
gia?" Na-Tiên ngôn: "Bất vi Na-Tiên." 
Vương phục vẫn: "Can, phê, tâm ti, mạch, 
trường, vị, vi Na-liên øia?' Na-Tiên 
ngôn: "Bất vi Na-Tiên." Vương phục vấn: 


ÿ/2: 


"Nhan sắc, khô lạc, thiện ác, thân, tâm, 
hiệp thị ngũ sự nĩnh vị Na- Tiên g1a?” Na- 
Tiên ngôn: "Bất vi Na-Tiên." Vương phục 
vẫn: "Thanh hưởng, suyên tức, vi Na-Tiên 
gia?" Na-Tiên ngôn: "Bất vi Na-Tiên." 
Vương phục vấn: " Hà sở vi Na-Tiên 
giả?" Na-Tiên vẫn Vương, ngôn: "Xa, hà 
SỞ VI Xa glả? lrục vi xa gia?” Vương 
ngôn: "Trục bất vi xa." Na-Tiên ngôn: 
"Võng vi xa gia?" Vương ngôn: "Võng bất 
vi Xa.' Na-liên ngôn: "Phúc vi xa gia?" 
Vương ngôn: "Phúc bất vi xa." Na-Tiên 
ngôn: "Cốc vi xa gia?" Vương ngôn: "Cốc 
bất vi xa." Na-Tiên ngôn: "Viên vi xa 
gia?" Vương ngôn: "Viên bất vi xa." Na- 
Tiên ngôn: "Ách vi xa gia?" Vương ngôn: 
"Ách bất vi xa." Na-Tiên ngôn: "Dư vi xa 
gia?" Vương ngôn: "Dư bất vi xa." Na- 
Tiên ngôn: "GIang vị xa gia?" Vương 
ngôn: "Giang bất vi xa." Na-Tiên ngôn: 


§ 


"Cái vi xa gia?" Vương ngôn: "Cái bất vi 
xa." Na-Tiên ngôn: "Hiệp tụ thị chư tải 
mộc trước nhứt diện ninh vị xa gia?” 
Vương ngôn: "Hiệp tụ thị chư tài mộc 
trước nhứt diện bất vi xa dã." Na-Tiên 
ngôn: "Giả linh bất hiệp tụ thị chư tài mộc 
ninh vi xa gia?" Vương ngôn: "Bất hiệp tụ 
thị chư tài mộc bất vi xa." Na-tiên nøØÔn: 
"Am-thanh vị xa gia?" Vương ngôn: "Am- 
thanh bất vi xa." Na-Tiên ngôn: "Hà sở vi 
xa giả?" Vương tiện mặc nhiên bất ngữ. 
Na-Tiên ngôn: "Phật kinh thuyết chi, như 
hiệp tụ thị chư tài mộc dụng tác xa nhân 
đặc xa; nhơn diệc như thị, hiệp tụ đầu, 
diện, nhĩ, ty, khâu, cảnh, hạng, kiên, tý, 
cốt, nhục, thủ, túc, can, phê, đảm, tì, thận, 
trường, vị, nhan săc, thanh hưởng, suyễn 
tức, khô lạc, thiện ác, hiệp tụ danh vi 
nhơn." Vương ngôn: "Thiện tai! Thiện 
tai" 


724 


Vương phục vẫn Na-Tiên: "Năng dữ ngã 
cộng nan Kinh thuyết đạo bât?" Na-tiên 
ngôn: "Như sử Vương trì trí-huệ dữ ngã 
tương vẫn giả, năng tương nan. Vương trì 
kiêu quí giả ý, bất năng tương nan.", 
Vương vân Na-Tiên ngôn: "Trí giả, chư 
hà đăng loại?" Na-Tiên ngôn: "Trí giả 
đàm cực tương cật ngữ, tương giải ngữ, 
tương thượng ngữ, tương hạ ngữ, hữu 
thăng, hữu phụ; chính ngữ, bất chính ngữ 
tự tri thị phi, thị vi tôi trí trí giả, bât dụng 
tác sân nộ; trí giả như thị." Vương phục 
vân Na-Tiên ngôn: "Vương giả ngữ, hà 
đăng loại?" Na-Tiên ngôn: "Vương giả 
ngữ tự phóng tứ cảm hữu vi lệ bất như 
Vương ngữ giả, Vương tức cường tru phạt 
chỉ Vương giả ngữ như thị” Vương 
ngôn: "Nguyện dụng trí giả ngữ, bất dụng 
Vương giả ngữ, mạc phục trì đôi Vương 
giả Ÿ dữ ngã ngữ, dữ ngã ngữ đương như 


§ 2e 


dữ chư sa-môn ngữ, đương như dữ chư đệ 
tử ngữ, đương như dữ chư ưu-bà-tắc ngữ, 
đương dĩ dữ chúng sa-môn cấp sử giả ngữ 
vô đắc hoài khủng bố cực chánh tâm 
đương tương khai ngộ." Na-Tiên ngôn: 
"Đại thiện!" 


Vương ngôn: "Ngã dục hữu sở vấn." Na- 
Tiên ngôn: "Vương tiện vấn." Vương 
ngôn: "Ngã dĩ vẫn." Na-Tiên ngôn: "Ngã 
dĩ đáp." Vương ngôn: "Đáp hà đắng ngữ?" 
Na-Tiên ngôn: "Vương diệc vẫn ngã hà 
đăng ngữ?" Vương ngôn: "Ngã vô sở vẫn. 
Na- Tiên diệc vô sở đáp." Vương nội tự tư- 
duy niệm, thị sa-môn đại cao minh huệ, 
ngã phủ thủy đương đa hữu sở vấn. 
Vương ý tự niệm, nhựt dục minh đương 
vân hà minh nhựt đương thỉnh Na- Tiên 
qui ư cung trung thiện tương nan vấn. 
Vương cáo Triêm-DI-Lợi ngữ Na- Tiên, 


726 


kim nhựt bách minh, mình nhựt tương 
thỉnh quI ư cung trung thiện tương nan 
vẫn. Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân tức bạch 
Na-Tiên ngôn: "Nhựt dục minh, Vương 
đương hoàn cung. Minh nhựt, Vương dục 
thỉnh Na-Tiên.” Na-Tiên ngôn: "Đại 
thiện!" Vương tức ky mã hoàn cung. Ð 
mã thượng, Vương tục niệm Na- Tiên tự ý 
niệm dục ngôn Na-Tiên, Na-Tiên, niệm 
chí minh nhựt. 


Minh nhựt, Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân cập 
bàng thần bạch ngôn: “Vương thầm 
đương thỉnh Na-Tiên bất?" Vương ngôn: 
"Đương thỉnh chị." Triêm-DI-Lợi-Vọng- 
Quân ngôn: "Thỉnh giả, đương sử dữ kỷ 
sa-môn câu lai?" Vương ngôn: "Hại Na- 
liên dục dữ ký samôn câu lai nhĩ." 
Vương chủ tàng giả, danh Khan. Khan 
bạch Vương ngôn: "Linh Na-Tiên dữ thập 


Tại 


samôn câu lai khả nhĩ” Vương phục 
ngôn: "“Thính Na-Tiên dục dữ kỷ sa-môn 
câu lai nhĩ.” Khan phục bạch Vương 
ngôn: "Linh Na-Tiên dữ thập sa-môn câu 
lai khả." Vương phục ngôn: "Thính Na- 
Tiên tự tại dục dữ kỷ sa-môn câu lai." 
Khan phục bạch Vương: "Linh Na-Tiên 
dự thập sa-môn câu lai khả nhĩ." Vương 
văn Khan ngữ đại SỐ, Vương tiện sân nộ 
Khan: "Sở nhữ chân khan vô bối, nhữ tự 
vi Khan bất vọng nhữ cường tích Vương 
vật; tự nhữ vật thường vân hà? Nhữ bất tri 
nghịch ngã ý đương hữu tru phạt chị tội." 
Vương ngôn: "Khả khứ aI xá nhữ tội, kim 
ngã tác Vương vi bất năng kham phạn sa- 
môn gia?" Khan tiện tàm quí, bất cảm 
phục ngữ. Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân tức 
vãng đáo Na- Tiên sở, tiện tiền tác lễ, bạch 
ngôn: "Đại Vương thỉnh Na-Tiên." Na- 
Tiên ngôn: "Vương đương linh ngã dữ kỷ 


728 


samôn câu hành?” Triêm-DI-Lợi-Vọng- 
Quân ngôn: “Tự tại Na- Tiên dục dữ kỷ sa- 
môn câu hành." Na-Tiên tiện dữ Dã-Hoà- 
La-Tự bát thập sa-môn câu hành. Triêm- 
Di-Lợi-Vọng-Quân tât câu hành; đán dục 
nhập thành, Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân 
đạo trung tịnh vẫn, Na-Tiên tạc nhựt đối 
Vương ngôn, "Võ hữu hà dụng vị Na- 
Tiên". Na-Tiên vẫn Triêm-DI-Lợi- Vọng- 
Quân: "Khanh ý hà sở vi Na-Tiên giả?" 
Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân ngôn: "Ngã dĩ 
suyễn tức xuất nhập mạng khí vi Na- 
Tiên." Na-Tiên vẫn Triêm-DI-Lợi- Vọng- 
Quân ngôn: "Nhơn khí nhứt xuất bất phục 
hoàn nhập, kỳ nhơn ninh phục sanh bất?" 
Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân ngôn: "Khí 
xuất bất hoàn định vi tử dã." Na-Tiên 
ngôn: "Như nhơn xuy già khí nhứt xuất 
bất phục hoàn nhập, như nhơn trì đoàn 
kim đông xuy hỏa khí nhứt xuất thời ninh 


129 


đặc phục hoàn nhập bất?" Triêm-Di-Lợi- 
Vọng-Quân ngôn: "Bất phục hoàn nhập." 

"Như nhơn dĩ giác xuy điạ, khí nhứt xuất 
thời ninh phục hoàn nhập bất?" Triêm-Di- 
Lợi-Vọng-Quân ngôn: "Bất phục hoàn 
nhập." Na-Tiên ngôn: "Đông khí xuất bất 
phục hoàn nhập, nhơn hà đĩ cô do bất tử?" 
Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân ngôn: "Suyễn 
tức chi gian ngã bất năng tri, nguyện vị 
ngã tào giải thuyết chi." Na-Tiên ngôn: 
"Suyễn tức chi khí giai thân trung sự, như 
nhơn tâm hữu sở niệm giả; thiệt v1 chì 
ngôn, thị vi thiệt sự; ý hữu sở nghi tâm 
niệm chị, thị vi tâm sự; các hữu sở chủ 
phân biệt, thị chi giai không. Vô hữu Na- 
Tiên dã." Triêm-Di-Lợi-Vọng-Quân tâm 
tức khai giải tiện thọ ngũ giới v1 ưu-bà- 
tắc. Na-Tiên tiện tiền nhập cung, đáo 
Vương sở thượng điện. Vương tức vị Na- 
Tiên tác lễ nhi khước Na-Tiên tức toạ. Bát 


730 


thập sa-môn øg1aI cộng toạ. Vương cực tác 
mỹ phạn thực. Vương thủ tự trước Na- 
Tiên tiên phạn. Chúng sa-môn phạn thực 
dĩ cánh tảo thủ tất cất Vương tức tứ chư 
sa-môn nhơn nhứt trương tiết cà-sa cách 
tỷ các nhứt lượng, tứ Na- Tiên Dã-Hoà-La 
các tam lĩnh cà-sa, các nhứt lượng cách 
tỷ. Vương ngữ Na- Hiên Dã-Hoà-La ngôn: 
"Lưu thập nhơn cộng chỉ, khiến dư nhơn 
linh khứ." Na-Tiên tức khiển dư sa-môn 
linh khứ, lưu thập nhơn cộng chỉ. Vương 
sắc hậu cung chư quí nhơn, kỹ nữ tất ư 
điện thượng duy trung thính ngã dữ Na- 
Tiên cộng nan kinh đạo. 


Thời quí nhơn, kỹ nữ tất xuât điện thượng 
duy trung thính Na-Tiên thuyết kinh. Thời 
Vương trì tòa tọa ư Na-Tiên tiên. Vương 
ngôn: "Đương thuyết hà đăng?" Na-Tiên 
ngôn: "Vương dục thính yếu ngôn giả, 


731 


đương thuyết yêu ngôn. Vương ngôn: 
"Khanh tào đạo hà đăng tôi yêu giả, dụng 
hà đắng cô tác sa-môn?" Na-Tiên ngôn: 
"Nøã tào dục khí thế-gian cần khổ, bất 
dục cánh hậu thế cần khổ, dụng thị cô ngã 
tào tác sa-môn. Ngã tào dụng thị vi tôi 
yếu thiện." Vương ngôn: "Chư sa-môn 
giai bất dục cánh kim thế, hậu thế cân 
khô, cố tác sa-môn gia?" Na-Tiên ngôn: 
"Bật tất dụng thị cô tác sa-môn. Sa-môn 
hữu tứ bối." Vương ngôn: "Hà đăng tứ?" 
Na- Tiên ngôn: “Trung hữu phụ trái tác sa- 
môn; trung hữu uý huyện quan tác sa-môn 
giả; trung hữu bân cùng tác sa môn giả; 
trung hữu chân dục khí diệt kim thê, hậu 
thế cần khố cô tác sa-môn." Na-Tiên 
ngôn: "Ngã bản chí tâm câu đạo cô tác sa- 
môn nhĩ.” Vương ngôn: "Kim Khanh 
dụng đạo cỗ tác sa-môn ø1a?" Na-Tiên 
ngôn: "Ngã thiêu tiểu tác sa-môn, hữu 


732 


Phật kinh đạo cập đệ tử chư sa-môn øi1aI 
đa cao minh, ngã tòng học kinh giới nhập 
ngã tâm trung, dĩ thị cố khí kim thế, hậu 
thế cân khô cô tác sa-môn." Vương ngôn: 
"Thiện tai!" Vương vẫn ngôn: "Ninh hữu 
nhơn tử hậu bât phục sanh giả bất?" Na- 
Tiên ngôn: "Trung hữu ư hậu thế sanh giả, 
trung hữu bất phục sanh giả." Vương 
ngôn: "Thuỳ ư hậu thế sanh giả, thùy bất 
phục sanh giả?" Na-Tiên ngôn: "Nhơn 
hữu ân ái, tham dục giả, hậu thê tiện phục 
sanh; nhơn vô ân á1, tham dục giả, hậu thê 
bất phục sanh dã." Vương ngôn: "Nhơn dĩ 
nhứt tâm niệm Chánh-pháp, thiện, cô hậu 
thế bât phục sanh gia?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhơn dĩ nhứt tâm niệm Chánh-pháp, 
niệm thiện, trí huệ cập dư thiện sự, cô hậu 
thế bất phục sanh." Vương ngôn: " Nhơn 
dĩ nhứt tâm niệm Chánh-pháp, thiện, dữ 
trí huệ, thị nhị sự kỳ nghĩa ninh đồng 


733 


bất?" Na-Tiên ngôn: "Kỳ nghĩa các dị bất 
đồng." Vương vẫn Na-Tiên: "Ngưu, mã, 
lục súc phả hữu trí, võ hữu trí?" Na- Tiên 
ngôn: "Ngưu, mã, lục súc các tự hữu trí, 
kỳ tâm bất đồng." Na-Tiên ngôn: "Vương 
tăng kiến hoạch mạch giả bât? Tả thủ trì 
mạch, hữu thủ ngải chị." Na- Tiên ngôn: 
"Irí huệ chi nhơn đoạn tuyệt ái dục, thí 
như hoạch mạch." Vương ngôn: "Thiện 
tai!" Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà đắng 
vi dư thiện sự giả? Na-Tiên ngôn: 
"Thành-tín, hiểu thuận, tỉnh tấn, niệm 
thiện, nhứt tâm, trí huệ, thị vị thiện sự.” 
Vương ngôn: "Hà đăng vi thành-tín giả?" 
Na- Tiên ngôn: “Thành-tín giả, vô sở phục 
nghi; tín hữu Phật, hữu Phật kinh, pháp; 
tín hữu ti-kheo tăng; tín hữu A-la-hán; tín 
hữu kim thế; tín hữu hậu thế; tín hữu hiểu 
thuận phụ mẫu; tín hữu tác thiện đắc 
thiện; tín hữu tác ác đắc ác; đắc tín thị đĩ 


734 


hậu tâm tiện thanh tịnh tức khứ ly ngũ ác. 
Hà đăng ngũ ác? Nhứt giả, tham dâm; nhị 
ø1ả, sân khuể; tam giả, thụy miên; tứ giả, 
hí lạc; ngũ giả, sở nghi. Nhơn bất khứ thị 
ngũ ác tâm ý bất định; khứ thị ngũ ác ý 
tiện thanh tịnh." Na-Tiên ngôn: "Thí như 
CGià-Ca-Việt Vương xa mã nhơn tòng lệ 
độ thủy, linh thủy trọc ố; quá độ dĩ khứ, 
Vương khát dục đắc thủy âm. Vương hữu 
thanh thủy châu trí thủy trung, thủy tức vi 
thanh. Vương tiện đắc thanh thủy âm chi." 
Na- Tiên ngôn: “Nhơn tâm hữu ác thí như 
trọc thủy; Phật chư đệ tử đắc độ tử sanh 
chi đạo, tâm dĩ thanh tịnh như châu thanh 
thủy. Nhơn khước chư ác, thành tín, thanh 
tịnh, thí như minh nguyệt châu." Vương 
ngôn: "Thiện tai! Thiện tai!" Vương vẫn 
ngôn: "Nhơn tinh tân thành tín giả vân 
hà?" Na-Tiên ngôn: "Phật chư đệ tử tự 
tương kiến bối trung thoát chư ác tâm, 


735 


trung hữu đắc Tu-đà-huờn giả, trung hữu 
đặc Tư-đà-hàm giả, trung hữu đắc A-na- 
hàm giả, trung hữu đắc A-la-hán giả, 
trung hữu nhân tương hiệu cử hành thành 
tín giả, giai diệc đắc độ thê đạo." Na-Tiên 
ngôn: “Thí như sơn thượng đại vũ, kỳ 
thủy hạ lưu quảng đại. Vũ biên nhơn câu 
bất tri thủy thâm thiên, úy bất cảm độ. 
Như hữu viễn phương nhơn lai thị thủy, 
ân tri thủy quảng hiệp, thâm thiên, tự tri 
lực thế năng nhập thủy tiện đắc độ quá. 
Vũ biên nhơn chúng tiện hiệu tuỳ hậu diệc 
đắc độ khứ. Phật chư đệ tử diệc như thị, 
kiến tiền nhơn tịnh tâm đắc Tu-đà-huòn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán đạo, g1a1 
tòng thiện tâm tinh tân sở trí dã. Phật kinh 
ngôn, nhơn hữu thành tín chi tâm khả tự 
đắc độ thê đạo, nhơn năng chế chỉ khước 
ngũ sở dục, tự tri thân khổ giả nãi năng 
đặc độ thế nhơn giai tòng trí huệ thành kỳ 


736 


đạo đức." Vương ngôn: "Thiện tail Thiện 
tai!" Vương ngôn: "Hà đăng vi hiểu thuận 
ø1ả?" Na- Liên ngôn: “Chư thiện giả g1a1 vì 
hiểu thuận. Phàm tam thập thất phẩm kinh 
giai do ư hiệu thuận vi bản." Vương ngôn: 
"Hà đăng vi tam thập thất phẩm kinh?" 
Na-Tiên ngôn: "Hữu tứ ý chỉ, hữu tứ ý 
đoạn, hữu tứ thân túc, hữu ngũ căn, hữu 
ngũ lực, hữu thất giác ý, hữu bát chủng 
đạo hạnh." Vương phục vẫn Na-Tiên 
ngôn: "Hà đắng vi tứ ý chỉ giả?" Na-Tiên 
báo Vương ngôn: "Phật thuyết, nhứt vi 
thân, thân quán chỉ; nhị vi quán thông 
dưỡng, thông dưỡng chỉ; tam vi quán ý, ý 
chỉ; tứ vi quán pháp, pháp chỉ; thị vi tứ ý 
chỉ." Vương phục ngôn: "Hà đăng vi tứ ý 
đoạn?" Na-Tiên ngôn: "Phật thuyết dĩ 
phân biệt chỉ tứ sự bất phục niệm, thị vi tứ 
ý đoạn, dĩ đắc tứ ý đoạn tiện tự đắc tứ 
thân túc niệm." Vương phục vân: "Hà 


737 


đăng vi tứ thân túc niệm?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhứt giả, nhãn năng triệt thị; nhị giả, nhĩ 
năng triệt thính; tam giả, năng tri tha nhơn 
trung sở niệm; tứ giả, "¬ năng phi hành; 
thị vi tứ thần túc niệm." Vương phục vấn: 
"Hà đảng vị ngũ căn giả?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhứt giả, nhăn kiên hảo sắc,ác sắc, \W bất 
tham trước, thị vi căn. Nhị giả, nhĩ văn 
hảo thanh, ác thanh, mạ thanh, ý bất tham 
trước, thị vi căn. Tam giả, ty văn hương 
xú, ý bất tham trước, thị vi căn. Tứ giả, 
khẩu đắc mỹ vị, khổ, tân, ý bất tham 
trước, thị vi căn. Ngũ giả, thân đắc tế 
hoạt, ý diệc bất hi, thân đặc thô kiên, ý 
diệc bất Ố, thị vi ngũ căn." Vương phục 
vân: "Hà đăng vi ngũ lực giả?" Na-Tiên 
ngôn: "Nhứt năng chế nhãn; nhị năng chế 
nhĩ; tam năng chế ty, tứ năng chế khẩu; 
ngũ năng chế thân, linh ý bất đoa, thị vi 
ngũ lực." Vương phục vấn: "Hà đăng vi 


738 


thật giác ý giả?" Na-Tiên ngôn: " Nhứt, ý 
giác ý. Nhị, phần biệt giác ý. Tam, tinh 
tân giác ý. Tứ, khả giác ý. Ngũ, ÿ giác ý. 
Lục, định giác ý. Thất, hộ ý; thị vi thất 
giác ý," Vương phục vân: "Hà đăng vi bát 
chủng đạo hạnh?” Na-Tiên ngôn: "Nhứt, 
trực kiên; nhị, trực niệm; tam, trực ngữ; 
tứ, trực trỊ; ngũ, trực nghiệp; lục, trực 
phương tiện; thất, trực ý; bát, trực định; 
thị vi bát chủng đạo hạnh.” Phàm thị tam 
thập thât phẩm kinh giai do hiếu thuận vi 
bản. Na-Tiên ngôn: "Phảm nhơn phụ 
trọng trí viễn hữu sở thành lập giai do địa 
thành, thế gian ngũ cốc, thọ mộc ngưỡng 
thiên chị thảo giai do điạ sanh." Na- Tiên 
ngôn: "Thí như sư tượng đô tác đại thành, 
đương tiên độ lượng tác cơ chỉ dĩ nãi khả 
khởi thành." Na-Tiên ngôn: "Thí như kỹ 
nhơn dục tác, đương tiên tịnh trừ điạ bình 
nãi tác. Phật đệ tử câu đạo đương tiên 


739 


hành kinh giới, niệm thiện, nhân tri cân 
khổ, tiện khí chư ái dục, tiện tư niệm bát 
chủng đạo hạnh." Vương ngôn: "Đương 
dụng hà đăng khí chư ái dục?" Na-Tiên 
ngôn: "Nhứt tâm niệm đạo á1 dục tự diệt." 
Vương ngôn: "Thiện tail Thiện tai" 
Vương phục vẫn ngôn: "Hà đắng vi tinh 
tân ø1ả?" Na-liên ngôn: "Trì thiện, trợ 
thiện, thị vi tinh tân." Na-Tiên ngôn: "Thí 
như viên tường dục đảo tòng biên chủ chị, 
xá dục khuynh nhưỡng diệc phục chủ chĩ; 
thị vi tinh tân." Na-Tiên ngôn: "Thí như 
quốc vương khiến binh hữu sở công kích, 
binh nhược dục bât như, vương phục 
khiển binh vãng trợ chi, binh tiện đắc 
thăng. Nhơn hữu chư ác như binh thiểu 
nhược thời, nhơn trì thiện tâm tiêu diệt ác 
tâm, thí như vương tăng binh đắc thắng. 
Trì ngũ thiện tâm tiêu ngũ ác tâm thí như 
chiến đâu đắc thắng; thị vi tinh tân trợ 


740 


thiện như thị." Na-Tiên ngôn: "Tinh tân sở 
trợ trí nhơn thiện đạo dĩ đắc độ thế đạo vô 
hữu hoàn kỳ." Vương ngôn: "Thiện tai! 
Vương phục vân: "Hà đăng vi ý đương 
niệm chư thiện sự giả?" Na-Tiên ngôn: 
"Thí như nhơn thủ dị chủng huê dĩ lũ hiệp 
liên hệ chi, phong xuy bất năng tán." Na- 
Tiên phục ngôn: “Thí như vương thủ tàng 
giả tri thảng tàng trung kim ngân, châu 
ngọc, lưu ly, trân bảo, hữu kỳ đa thiếu. 
Đạo nhơn dục đắc đạo thời ý niệm tam 
thập thất phẩm kinh, thí như thị chính sở 
vị niệm độ thê chi đạo giả đã. Nhơn hữu 
đạo ý nhân tri thiện ác, trí đương khả 
hành, tri đương bất khả hành, phân biệt 
bạch hắc, tự tư duy dĩ hậu tiện khí ác tựu 
thiện." Na-Tiên ngôn: "Thí như Vương 
hữu thủ môn giả trị Vương hữu sở kính 
giả, tri Vương hữu sở bất kính giả, tri hữu 
lợi Vương giả, tri hữu bất lợi Vương giả. 


741 


Thủ môn giả tr! Vương sở kính giả, tri lợi 
Vương giả, tiện nội chi; trí Vương bất 
kính giả, tri bất lợi Vương giả, thủ môn 
giả tức bất nội." Na-Tiên ngôn: "Nhơn trì 
ý diệc như thị; chư thiện giả đương nội 
chi; chư bất thiện giả bât đương nội. Thủ 
ý chế tâm thí diệc như thị." Na-Tiên 
thuyết kinh, ngôn: "Nhơn đương kiên thủ 
hộ kỳ ý cập thần trung lục ải dục, trì ý 
kiên thủ tự đương hữu độ thế thời." 
Vương ngôn: "Thiện tai! Thiện tai!" 
Vương vẫn Na-Tiên ngôn: "Hà đắng vi 
nhứt kỳ tâm giả?” Na-Tiên ngôn: "Chư 
thiện trung độc hữu nhứt tâm tối đệ nhứt. 
Nhơn năng nhứt kỳ tâm, chư thiện g1a1 tùy 
chỉ." Na-liên ngôn: "Thí như lâu bệ 
đương hữu sở ý, chư vị thiện giả glaI 
trước nhứt tâm.” Na-Tiên ngôn: "Thí như 
Vương tướng tứ chủng binh xuất hành 
chiến đấu. Tượng binh, mã binh, xa binh, 


742 


bộ binh giai đạo dẫn Vương tiền hậu. Phật 
chư kinh giới cập dư thiện sự giai tùy 
nhứt tâm, diệc thí như bình.” Na-Tiên 
thuyết kinh ngôn: "Chư thiện trung nhứt 
tâm vi bản. Học đạo nhơn chúng đa giai 
đương tiên qui nhứt tâm, nhơn thân, sanh 
tử, quá khứ, như thủy hạ lưu, tiền hậu 
tương tòng, vô hữu trụ thời.” Vương 
ngôn: "Thiện tai!" Vương phục vân: "Hà 
đăng vi trí huệ giả?" Na-Tiên ngôn: "Ngã 
tiền thuyết dĩ, nhơn hữu trí huệ năng đoạn 
chư nghi, minh chư thiện sự, thị vi trí 
huệ." Na- Tiên ngôn: “Thí như trì đăng hỏa 
nhập minh thất, hỏa thích nhập thât tiện 
vong kỳ minh tự minh. Minh nhơn hữu trí 
huệ như hỏa quang." Na-Tiên ngôn: "Thí 
như nhơn trì lợi đao triệt mộc, nhơn hữu 
trí huệ năng triệt đoạn chư ác, thí như lợi 
đao." Na-Tiên ngôn: "Nhơn ư thê gian trí 
huệ tối vi đệ nhứt, nhơn hữu trí huệ năng 


743 


đắc độ thoát sanh tử chi khổ." Vương 
ngôn: “Thiện tai!". Vương ngôn Na- Tiên: 
"Tiên hậu sở thuyết kinh chủng chủng biệt 
dị, đản dục thú khước nhứt thiết ác gia?" 
Na-Tiên ngôn: "Nhiên, Phật kinh sở 
thuyết chủng chủng chư thiện giả, đản dục 
thú khước nhứt thiết ác dã." Na-Tiên 
ngôn: “Thí như Vương phát tứ chủng binh 
tuy hành chiến đấu, sơ phát hành thời ý 
đản dục cộng công địch, khứ nhứt thiết ác 
nhĩ." Vương ngôn: "Thiện tai! Thiện tai! 
Na-Tiên thuyết kinh thậm khoái dã." 
Vương phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Nhơn tử 
sở thú thiện ác chỉ đạo tục trì cô thân thần 
hành sanh gia, cánh ( ) tha thân hành sanh 
gia?" Na-Tiên ngôn: "Diệc phi cô thân 
thân, diệc bất ly cô thân thân." Na-Tiên 
nhân vẫn: "Vương thân tiêu thời, bộ nhũ 
thời, thân chí trưởng đại thời, tục cô thân 
phi?" Vương ngôn: "Tiểu thời thân dị." 


744 


Na-Tiên ngôn: "Nhơn tại mẫu phúc trung 
thủy tùy tinh thời chí tinh trọc thời cô tinh 
gia dị dã, kiên vi cơ cốt thời cố tỉnh gia dị 
dã, sơ sanh thời chí niên số tuê thời cố 
tình gia dị dã. Như nhơn học thư thời 
bàng nhơn ninh năng đại kỳ công bất?" 
Vương ngôn: "Bất năng đại kỳ công." Na- 
Tiên ngôn: "Như nhơn phạm pháp hữu tội 
ninh khả thủ vô tội chi nhơn đại bất?" 
Vương ngôn: "Bất khả." 


Na-Tiên dĩ tinh thân tội pháp ngữ Vương. 
Vương ý bất giải, Vương nhân ngôn: 
"Như nhơn vẫn Na-Tiên, Na-Tiên giải chỉ 
vân hà?" Na-Tiên ngôn: "Ngã cổ tiểu thời 
thân nhĩ tòng tiêu chí đại tục, cỗ thân 
lưỡng đại dữ tiêu thời hàm vi nhứt thân 
dưỡng thị mạng sở dưỡng." Na-Tiên vẫn 
Vương ngôn: "Thí như nhơn nhiên đăng 
hỏa ninh chí thiên minh bất?" Vương 


745 


ngôn: "Nhiên đăng du chí minh.” Na- Tiên 
ngôn: Đăng trung chủ hỏa chí nhứt dạ 
thời tục cô hỏa quang bắt, chí dạ bán thời 
cô hỏa quang bất, chí minh thời cô hỏa 
quang bất?" Vương ngôn: "Phi cỗ hỏa 
quang." Na-liên ngôn: "Nhiên đăng tòng 
nhứt dạ chí dạ bán phục cánh nhiên đăng 
hỏa gia, hướng thân thời phục cánh nhiên 
đăng gia?" Vương ngôn: "Bất trung dạ 
khởi cánh nhiên hỏa tục cô nhứt chủ hỏa 
chí minh nhĩ." Na-Tiên ngôn: "Nhơn tình 
thần triển chuyền tương tục thí như thị, 
nhứt giả khứ nhứt giả lai, nhơn tòng tính 
thân sanh chí lão tử hậu, tỉnh thần cánh 
thú sở hướng sanh, triển chuyển tương 
tục, thị phi cô tinh thần diệc bất ly cô tinh 
thần; nhơn tử dĩ hậu tinh thân nãi hữu sở 
thú hướng sanh." Na- Tiên ngôn: “Thí như 
nhũ chúng hóa tác lạc, thủ lạc thượng phì 
tiên thành đề hồ, ninh khả thủ đề hồ dữ 


146 


lạc thượng phì hoàn phục danh tác nhũ 
chúng. Kỳ nhơn ngữ ninh khả dụng bât?" 
Vương ngôn: "Kỳ nhơn ngữ bất khả 
dụng." Na-Tiên ngôn: "Nhơn thân, nhũ 
chúng tòng nhũ chúng thành lạc, tòng lạc 
thành phì, tòng phì thành đề hồ. Nhơn 
thần diệc như thị, tòng tĩnh thần sanh, 
tòng sanh chí trưởng, tòng trưởng chí lão, 
tòng lão chí tử; tử hậu, thân cánh phục ái 
sanh. Nhứt thân tử đương phục cánh ái 
nhứt thân; thí như lưỡng chủ cánh tương 
nhiên." Vương ngôn: "Thiện tai! Thiện 
tai!" Vương phục vẫn Na-Tiên: "Nhơn 
hữu bất phục ư hậu thê sanh giả, kỳ nhơn 
ninh năng tự tri bất?" Na-Tiễn ngôn: 
"Nhiên hữu, năng tự tri giả." Vương ngôn: 
"Dụng hà tri chỉ?” Na-Tiên ngôn: "Kỳ 
nhơn tự tri vô ân ái, vô tham dục, vô chư 
ác, dụng thị cố tự trí hậu thế bất phục 
sanh." Na-Tiên vẫn Vương: "Thí như điền 


714i 


gia canh lệ chủng cốc đa đôn liễm trước 
đôn trung chí hậu tuế bất phục canh, bât 
phục chủng, đản ngưỡng đồn trung cốc 
thực. Kỳ điền gia ninh phục vọng đắc tân 
côc bât?" Vương ngôn: "Kỳ điển vô sở 
phục vọng." Na-Tiên ngôn: "Kỳ điển gia 
hà dụng tri bất phục đắc cốc?" Vương 
ngôn:"Kỳ điên gia bất phục canh, bất phục 
chủng, cô vô sở vọng." Na-Tiên ngôn: 
"Đắc đạo diệc như thị; tự tri dĩ khí quyên 
ân ái, khô lạc, vô hữu tham tâm, thị cỗ tự 
tri hậu thế bất phục sanh." Vương phục 
ngôn: "Kỳ nhơn ư hậu thế bất phục sanh 
giả, ư kim ninh hữu trí dị ư nhơn bât?" 
Na- Tiên ngôn: "Nhiên, hữu trí dị ư nhơn." 
Vương ngôn: "Ninh năng hữu minh bất?" 
Na- Tiên ngôn: "Nhiên, hữu minh." Vương 
ngôn: "Trí dữ minh hữu dị đông hỗ?" Na- 
Tiên ngôn: "Trí dữ minh đắng nhĩ." 
Vương ngôn: "Hữu trí minh giả ninh tật trí 


748 


vạn sự bất, ninh hữu sở bất cập tri bất?" 
Na-Tiên ngôn: "Nhơn trí hữu sở cập, hữu 
sở bất cập." Vương ngôn: "Hà đăng vi trí 
hữu sở cập, hữu sở bất cập?” Na-Tiên 
ngôn: “Nhơn tiên sở bất học, tiền sở bất 
cập. tr1; nhơn tiền sở học, tiên sở cập, tr1; 
trí giả sở kiến nhơn cập vạn vật giai 
đương quá khứ qui không bất đặc tự tại 
nhơn tâm sở tham lạc giai chủng khô bản 
tòng thị trí khô huệ giả, tri phi thường 
thành bại chị sự trí v1 dị ư nhơn.” Vương 
vẫn ngôn: "Nhơn hữu trí huệ, s1 ngu sở 
tại?" Na-liên ngôn: "Nhơn hữu trí huệ 
ølả, nøu sI glai tự tiêu diệt.” Na-Tiên 
ngôn: "Thí như nhơn trì đăng hỏa nhập 
minh thất thât trung giai minh, minh tức 
tiêu diệt. Trí như thị, nhơn hữu trí huệ chư 
s¡ ngu giai tất tiêu diệt." Vương ngôn: 
"Nhơn trí kim vi sở tại?” Na-Tiên ngôn: 
"Nhơn hành trí dĩ hậu trí tiện tiêu diệt trí 


749 


sở tác giả cô tác." Na-Tiên ngôn: "Thí như 
nhơn dạ ư hỏa hạ thư, hỏa diệt, tự tục tại. 
Trí giả như thị, hữu sở thành dĩ, trí tiện 
tiêu diệt, kỳ sở tác tục tại." Vương ngôn: 
'"Irí hữu sở thành di tiện tự diệt, thị hà 
đăng ngữ?" Na-Tiên ngôn: "Thí như nhơn 
bị hỏa dự tác giới hỏa ngũ bình thủy. Như 
hữu thất hỏa giả, kỳ nhơn trì ngũ bình 
thủy, thủy trích diệt hoả, hỏa diệt dĩ hậu 
kỳ cứu hỏa nhơn ninh phục vọng đắc hoàn 
bình qui gia dụng bât?" Vương ngôn: "Kỳ 
nhơn bất phục vọng bình phá hỏa diệt 
khởi phục vọng bình gia." Na- Tiên ngôn: 
"Đạo nhơn trì ngũ thiện tâm tiêu diệt chư 
ác điệc thí như bình thủy diệt hoả." 
Vương ngôn: "Hà đắng vi ngũ thiện gia?" 
Na- Tiên ngôn: “Nhứt giả, tín thiện hữu ác; 
nhị giả, bất hủy kinh giới; tam giả, tính 
tân; tứ giả, hữu huệ niệm thiện; ngũ giả, 
nhứt tâm niệm đạo; vị thị ngũ thiện. Nhơn 


750 


năng phụng hành thị ngũ thiện giả tiện 
đặc trí huệ, tiện tri thân cập vạn vật phi 
thường, tiện tri khổ bất đắc tự tại, tiện tri 
không vô sở hữu." Na-Tiên ngôn: "Thí 
như y sư trì ngũ chủng dược nghệ bịnh giả 
øia dĩ dược âm bịnh nhơn bịnh giả âm 
dược đắc đũ y ninh đắc vọng đắc cô dược 
đặc hành trị nhơn bất?" Vương ngôn: "Bất 
phục vọng đắc cô dược." Na-Tiên ngôn: 
"Ngũ chủng dược giả như ngũ thiện trí kỳ 
y giả như cầu đạo nhơn, kỳ bịnh giả như 
chư ác; ngu s1 giả như bịnh nhơn, đắc đạo 
độ thê giả như bịnh đắc dũ, nhơn trí sở 
thành trí nhơn độ thể; đạo nhơn dĩ đặc 
đạo, trí diệc tự diệt." Na-Tiên ngôn: "Thí 
như kiện đâu nhơn bã cung trì tiễn tiên 
hành hướng địch dĩ ngũ tiễn xạ đích, đắc 
thăng: kỳ nhơn ninh phục vọng tiễn qui 
qui bất?" Vương ngôn: "Bất phục vọng 
tiễn." Na-Tiên ngôn: "Ngũ tiễn giả, nhơn 


751 


ngũ trí dã, trí nhơn tòng trí đắc đạo như 
kiện đâu đắc thăng địch gia; chư ác giả 
như chư ác đạo, nhơn trì ngũ thiện diệt 
khước chư ác, chư ác giai diệt, thiện trí 
tức sanh, nhơn tòng thiện trí đắc thành độ 
thế đạo giả thường tại bất diệt." Vương 
ngôn: "Thiện tai!" Vương ngôn: "Như 
nhơn đặc đạo hậu thế bất phục sanh giả, 
hậu ninh phục cánh khổ bất?" Na-Tiên 
ngôn: "Hoặc hữu cánh khổ giả, hoặc hữu 
bất cánh khô giả." Vương ngôn: "Cánh 
khô, bât cánh khô vân hà?" Na-Tiên ngôn: 
"Thân cánh khô nhĩ, tâm ý bất cánh khô." 
Vương ngôn: "Thân cánh khố, tâm ý bất 
cánh khổ, vân hà?" Na-Tiên ngôn: "Thân 
sở dĩ cánh khố giả, kỳ thân kiến tại cố 
cánh khổ; tâm ý khí quyên chư ác vô hữu 
chư dục, thị cố bất phục cánh khổ." 
Vương ngôn: "Giả linh đắc đạo nhơn bất 
năng đắc ly thân khổ giả thị vi vị đắc Nê- 


752 


Hoàn đạo gia?" Vương ngôn: "Nhơn đắc 
đạo dĩ diệc vô ân ái thân khổ ý an, hà 
dụng vi đắc đạo?" Vương ngôn: "Giả linh 
nhơn đắc đạo dĩ thành đương phục hà 
lưu?” Na-Tiên ngôn: "Thí như quả vật vị 
thục bât cường thục dã, dĩ thục diệc vô sở 
phục đãi." Na-Tiên ngôn: "Vương thuộc 
sở đạo giả Xá-Lê-Viết sở thuyết, Xá-Lê- 
Viết tại thời ngôn, ngã diệc bất câu tử, 
ngã diệc bất câu sanh, ngã đản tu thời khả 
thời chí tiện khứ." Vương ngôn: "Thiện 
tai! Thiện tai!." 


(Na-Tiên tì-kheo Kinh - Quyên thượng) 
-OoOOO- 


NA-TIÊN TÌ-KHEO KINH 


Quyền Trung 


Vương vấn: "Nhơn cánh lạc giả vi thiện 
gia, bất thiện dã. Nhơn cánh khô vi thiện 
gia vi bất thiện dã. Phật đắc vô bất thuyết 
hữu lạc hoặc hữu khổ." Vương ngôn: 
"Như sử hữu vi vô hữu khổ." Na-Tiên vẫn 
Vương ngôn: "Như nhơn thiêu thiết trước 
thủ trung ninh thiêu nhơn thủ bất, phục 
thủ băng trước thủ trung, kỳ băng ninh 
phục thiêu nhơn thủ bât?" Vương ngôn: 
"Nhiên, lưỡng thủ giai uy đã." Na-Tiên 
vân Vương ngôn: "Như thị lưỡng thủ 
trung vật giai nhiệt gia?" Vương ngôn: 
"Bắt lưỡng nhiệt." Na-Tiên ngôn: "Lưỡng 
lãnh gia?" Vương ngôn: "Bất lưỡng lãnh 
dã." Na- Tiên ngôn: "Lưỡng thủ trung gl1al 
nhiệt." Na-Tiên ngôn: "Ngã trọng vấn 
Vương, Vương tiên hậu lưỡng nhiệt 
đương ngôn lưỡng nhiệt, lưỡng lãnh 


754 


đương ngôn lưỡng lãnh, hà duyên nhứt 
lãnh, nhứt nhiệt năng đồng ngôn thiêu 
nhơn thủ hô?" Vương ngôn: "Trí lự thậm 
thiễn cận bất năng cập thị nan dã. Nguyện 
Na-Tiên vị ngã giải chị." Na-Tiên ngôn: 
"Phật kinh thuyết chi, phàm hữu lục sự 
linh nhơn nội hỉ, hữu lục sự linh nhơn nội 
sâu; phục hữu lục sự linh nhơn bất hỉ diệc 
bất sâu, ngoại phục hữu lục sự linh nhơn 
sâu." Vương vân: "Hà đăng vi lục sự linh 
nhơn nội hỉ?" Na-[liên ngôn: "Nhứt giả, 
mục hữu sở thị, phục hữu sở vọng, thị cô 
linh nhơn nội hỉ. Nhị giả, nhĩ văn hảo 
thanh, phục hữu sở vọng, thị cô linh nhơn 
nội hỉ. Tam giả, ty văn hảo hương, phục 
hữu sở vọng, thị cô linh nhơn nội hỉ. Tứ 
ø1ả, thiệt đắc mỹ vị, phục hữu sở vọng, thị 
cô linh nhơn nội hỉ. Ngũ giả, thân đắc tế 
hoạt, phục hữu sở vọng, thị cô linh nhơn 
nội hỉ. Lục giả, tâm đắc lạc thọ, phục hữu 


755 


sở vọng, thị có linh nhơn nội hi. Như thị, 
lục sự linh nhơn nội hỉ." Vương phục vấn: 
"Hà đắng vi ngoại lục sự linh nhơn hi?" 
Na-Tiên ngôn: "Nhứt giả, nhãn kiến hảo 
sắc niệm chi bất khả thường đắc, giai 
đương khí quyên, tiện tự tư duy thâm 
nhiên vô thường, thị cô linh nhơn ngoại 
hí. Nhị giả, nhĩ văn hảo thanh niệm chị 
bất khả thường đắc, giai thường khí 
quyên, thị cô linh nhơn ngoại hí. Tam giả, 
ty văn hảo hương niệm chi bất khả thường 
đặc, giai đương khí quyên, thị cô linh 
nhơn ngoại hỉ. Tứ giả, khẩu đắc mỹ vị 
niệm chi bất khả thường đắc, giai đương 
khí quyên, thị cố linh nhơn ngoại hỉ. Ngũ 
giả, thân đặc tê hoạt niệm chi bất khả 
thường đắc, giai đương khí quyên, thị cô 
linh nhơn ngoại hỉ. Lục giả, tâm niệm ái 
dục tư duy niệm chị thị giai vô thường, 
giai đương khí quyên, niệm chi thị dĩ hậu 


756 


cánh hỉ. Thị vị lục sự lĩnh nhơn ngoại hỉ." 
Vương phục vẫn: "Hà đăng VI nỘI lục sự 
linh nhơn nội sâu?" Na-Tiên ngôn: "Nhứt 
giả, linh nhơn nội sâu Ø1ả, MỤC SỞ bất hỉ 
nhi kiến chi, linh nhơn nội sâu. Nhị giả, 
nhĩ bất sở dục văn nhi văn chi, linh nhơn 
nội sâu. Tam giả, fY bất dục sở xú nhi 
khứu chi, linh nhơn nội sâu. Tứ giả, khâu 
bất dục sở đặc nhi đắc chi, linh nhơn nội 
sâu. Ngũ giả, thân bất dục sở trước nhi 
trước chi, linh nhơn nội sâu. Lục giả, tâm 
bất khả sở hỉ nhi hữu chi, linh nhơn nội 
sầu. Thị vi lục sự linh nhơn nội sâu." 
Vương phục vân: "Hà đăng vi ngoại lục 
sự linh nhơn bất hỉ?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhứt giả, mục kiên ác sắc linh nhơn bất 
hỉ. Nhị giả, nhĩ văn ác thanh linh nhơn bất 
hỉ. Tam giả, ty văn xú tinh linh nhơn bất 
hỉ. Tứ giả, thiệt đắc khô tân linh nhơn bất 
hỉ. Ngũ giả, thân trước thô kiên linh nhơn 


J5 


bất hỉ. Lục giả, tâm hữu sở tăng linh nhơn 
bất hỉ. Thị vi ngoại lục sự linh nhơn bất 
hi." Vương phục vấn: "Hà đăng vi lục sự 
linh nhơn bất sâu diệc bất hỉ?" Na-Tiên 
ngôn: "Nhứt giả, mục hữu sở kiên diệc bất 
hỉ bất sâu. Nhị giả, nhĩ hữu sở văn âm 
diệc bất hỉ diệc bất sâu. Tam giả, ty hữu 
sở khứu diệc bất hỉ diệc bất sâu. Tứ giả, 
khâu hữu sở đắc diệc bất hỉ diệc bất sâu. 
Ngũ giả, thân hữu sở xúc diệc bất hỉ diệc 
bất sâu. Lục ø1ả, tâm hữu sở niệm diệc bất 
hi diệc bất sâu. Thị vi nội lục sự linh nhơn 
bất hỉ bất sâu." Vương phục vấn: "Hà 
đăng vi ngoại lục sự linh nhơn sâu giả?" 
Na-Tiên ngôn: "Nhứt giả, mục sở kiến tử 
giả, nhân tự niệm thần cập vạn vật vô 
thường, kỳ nhơn tự niệm ngôn, ngã hữu 
thị niệm, hà dĩ bất đắc đạo nhân ngoại 
sâu. Nhị giả, nhĩ bất lạc hảo âm, kỳ nhơn 
tự niệm ngôn, ngã hữu thị niệm hà dĩ bất 


758 


đặc đạo nhân ngoại sâu. Tam giả, ty bất hĩ 
xú hương, kỳ nhơn tự niệm ngôn, ngã hữu 
thị niệm hà dĩ bất đắc đạo nhân ngoại sâu. 
Tứ giả, khẩu bất vị khổ điểm, kỳ nhơn tự 
niệm, ngã hữu thị niệm hà đi bất đặc đạo 
nhân ngoại sâu. Ngũ giả, thân bất hảo tế 
hoạt diệc bât đắc thô kiên, kỳ nhơn tự 
niệm ngôn, ngã hữu thị niệm hà dĩ bất đắc 
đạo nhân ngoại sâu. Lục giả, tâm bất hỉ ái 
dục, kỳ nhơn tự niệm ngôn, ngã hữu thị 
niệm hà dĩ bất đặc đạo nhân 1goại sâu. 
Thị v1 lục sự linh nhơn ngoại sâu.' ' Vương 
ngôn: "Thiện tai! Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: " Nhơn dĩ tử hậu, thùy ư hậu 
thế sanh giả?" Na-Tiên ngôn: "Danh dữ 
thân ư hậu thế sanh." Vương vân Na-tiên: 
"Cô nhơn danh thân hành sanh gia?" Na- 
Tiên ngôn: "Bất dã. Phi cố danh diệc phi 
cô thân trì thị danh thân ư kim thê tác 
thiện ác nãi ư hậu thê sanh nhĩ." Vương 


độ 


ngôn: "Như sử kim thê dụng thị danh thân 
tác thiện ác ư hậu thế thân bất phục sanh 
giả cực khả tác thiện ác kính khả đắc thoát 
bất phục cánh chư khổ gia." Na-Tiên 
ngôn: "Ð kim thê tác thiện hậu thế bất 
phục sanh giả, tiện khả đắc thoát vô gia. 
Nhơn tác thiện ác bất chỉ đương hậu sanh 
nhĩ; thị cô bất đắc thoát." Na-Tiên ngôn: 
“Thí như nhơn đạo tha nhơn quả loã, kỳ 
chủ đắc đạo quả giả tương chí Vương tiên 
bạch ngôn, thị nhơn đạo ngã quả. Kỳ đạo 
ølả ngôn, ngã bất đạo thị nhơn quả, thị 
nhơn sở chủng tiểu tài nhĩ, bản bất chủng 
quả đã, ngã tự thủ quả, ngã hà dụng vi 
đạo, ngã bất đạo thị nhơn quả, ngã bất 
ưng hữu tội quá." Na-Tiên vấn Vương 
ngôn: "Như thị lưỡng nhơn cộng tranh, 
thùy vi trực giả, thùy bất vi trực giả ." 
Vương ngôn: "Chủng tài gia vi trực, bản 
tạo sở chủng: đạo giả vô trạng ưng vi hữu 


760 


tội." Na-Tiên ngôn: "Đạo hà dụng vi hữu 
tội?" Vương ngôn: "Sở dĩ đạo giả hữu tội 
bản chủng tài gia sở chủng tòng tài căn 
sanh cô thượng hữu quả nhĩ." Na-Tiên 
ngôn: "Nhơn sanh diệc thí như thị, nhơn 
kim thế dụng thị danh thân tác thiện ác nãi 
sanh ư hậu thê, kim thế tác thiện ác giả thị 
bản dã." Na-Tiên ngôn: "Thí như nhơn 
đạo tha nhơn hòa giá, kỳ chủ đắc đạo tiện 
khiên vân chi, nhữ đạo ngã hòa giá. Vi 
đạo giả ngôn, ngã bât đạo khanh hòa giá, 
khanh tự chủng hoà, ngã tự thủ giá, ngã 
hà dụng vi phạm đạo. Lưỡng nhơn tương 
khiên chí Vương tiền bạch. Như thị thùy 
vi trực giả, thùy vi bất trực?" Vương 
ngôn: "Chủng hòa cốc vi trực, đạo giả vi 
bất trực." Na-Tiên ngôn: "Hà dĩ tri đạo 
hòa giá giả vi bất trực?" Vương ngôn: 
"Thị chủng hòa giả vi bản hữu bất chủng 
hòa giả vi vô duyên hà hữu giá?" Na- Tiên 


761 


ngôn: "Nhơn sanh diệc thí như thị. Nhơn 
kim thế dụng thị danh thân tác thiện ác nãi 
sanh ư hậu thê kim thê tác thiện ác giả thị 
kỳ bản đã." Na-Tiên ngôn: "Thí như nhơn 
đông hàn ư nhứt xá trung nhiên hỏa dục 
tự ôn chích; kỳ nhơn khí hỏa nhi khứ sảo 
sảo nhiên cập bích thổ thiêu ốc liên cập 
lầu xá. Xá chủ nhân ngôn khởi hỏa giả 
khiên chí Vương tiên bạch ngôn: "Thị 
nhơn khởi hỏa diên cập thiêu ngã lâu xá." 
Nhiên hỏa giả ngôn: "Ngã nhiên tiểu hỏa 
tự ôn chích nhĩ. Ngã bất thiêu lâu xá." Na- 
Tiên vấn Vương: "Thùy vi trực giả?" 
Vương ngôn: "Bản nhiên hỏa giả vi bất 
trực, bản sở sanh đã." Na-Tiên ngôn: 
"Nhơn sanh diệc nhĩ, thí như nhơn kim 
thê dụng thị danh thân tác thiện ác nãi 
sanh ư hậu thê kim thê tác thiện ác giả thị 
bản dã." Na- Tiên ngôn: “Thí như nhơn dạ 
nhiên chúc hỏa trước bích dục dụng tự 


762 


chiều phạn thực, chúc sảo khước cập bích 
thượng cập trúc mộc lâm tài tiện thiêu 
nhứt xá, hỏa đại xí diễn cập thiêu nhứt 
thành trung, cử thành trung nhơn dân 
cộng ( = hậu (2?) ) ngôn, nhữ hà vi thiêu 
nhứt thành trung nãi như thị. Nhiên hỏa 
giả ngôn, ngã đản nhiên tiêu chúc hỏa dĩ 
tự chiếu phạn thực nhĩ; thị tự đại hỏa phi 
ngã hóa dã. Như thị tiện cộng tranh tụng 
tương khiên chí Vương tiền." Na-Tiên vân 
Vương ngôn: "Như thị, thủy vi trực giả, 
thùy vi bất trực giả?" Vương ngôn: "Nhiên 
hỏa giả vi bất trực." Na-Tiên ngôn: "Hà dĩ 
tr?" Vương ngôn: "Bản thị hỏa sở sanh 
dã, nhữ phạn thực dĩ bất đương diệt hỏa 
đã, nhi linh hỏa thiêu nhứt thành trung.” 
Na-Tiên ngôn: "Nhơn sanh diệc thí như 
thị, nhơn kim thế dụng thị danh thân tác 
thiện ác nãi sanh ư hậu thể kim thê tác 
thiện ác thị kỳ bản dã, nhơn dụng bất tri 


763 


tác thiện ác cô bât năng đắc độ thoát." Na- 
Tiên ngôn: "Thí như nhơn dĩ tiên phinh 
câu nhơn gia tiểu nữ, dĩ hậu nữ trưởng đại 
tha nhơn phục cánh câu phinh câu nữ, đặc 
nữ dĩ vi phụ. Tiên sở phinh gia lai tự 
thuyết ngôn, nhữ phản thủ phụ vi hậu gia 
ngôn, nhữ tự tiểu thời phinh nữ ngã tự đại 
thời phinh phụ ngã hà dụng vi anh nhữ 
phụ gia; tiện tương khiên nghệ Vương 
tiên." Na-Tiên ngôn: "Vương như thị thùy 
vi trực giả, thùy vi bất trực giả?" Vương 
ngôn: "Tiên phinh gia vi trực." Na-Tiên 
ngôn: "Vương hà dĩ tr? Vương ngôn: 
”“Fhị nữ bản tiêu sảo trưởng đại, thị cô tr 
vi trực dã thị tiền phinh gia phụ dã." Na- 
Tiên ngôn: "Nhơn sanh diệc thí như thị. 
Nhơn kim thế dụng thị danh thân tác thiện 
ác nãi sanh ư hậu thế kim thế tác thiện ác 
giả thị kỳ bản dã." Na-Tiên ngôn: "Thí 
như nhơn trì bình tòng mục ngưu g1a mãi 


164 


nhũ chúng. Đắc chúng dĩ, phục hoàn ký 
kỳ chủ, ngôn, ngã kim hoàn bất cửu. Ký 
nhơn tu du lai hoàn, thủ bình chúng, 
chúng dĩ chuyến tác lạc. Mại chúng gia 
ngôn, ngã trì chúng ký, khanh kim phản 
trì lạc hoàn ngã. Mục ngưu giả ngôn, thị 
nhữ cô nhũ, kim tự chuyên vi lạc. Lưỡng 
nhơn cộng tranh tụng, tương khiên nghệ 
Vương tiên." Na-Tiên vận Vương ngôn: 
"Như thị thùy vi trực giả?” Vương ngôn: 
"Mục ngưu gia vi trực." Na-Tiên ngôn: 
"Vương hà dĩ tri?" Vương ngôn: "Nhữ tự 
mại chúng đỉnh trí điạ tự chuyền thành 
lạc. Mục ngưu gia đương hữu hà quá?” 
Na-Tiên ngôn: "Nhơn sanh diệc thí như 
thị. Nhơn kim thế dụng thị danh thân tác 
thiện ác nãi sanh ư hậu thể kim thê tác 
thiện ác giả thị kỳ bản dã." Vương phục 
vân: "Kim Na-tiên đương phục ư hậu thế 
sanh øiaNa-liên bảo Vương ngôn: 


765 


"Dụng thị vi vẫn ngã tiên thuyết dĩ, như 
sử ngã hữu ân ái giả hậu thế đương phục 
sanh; như sử ngã vô ân ái giả, bất phục 
sanh." Na-Tiên ngôn: “Thí như nhơn kiệt 
lực sự Vương, Vương đương tri ky thiện, 
sử tứ ky tài vật. Kỳ nhơn đắc vật cực tự 
thí dụng y DỊ, âm thực, hoan lạc; kỳ nhơn 
luận nghị ngôn, ngã hữu công ư Vương, 
Vương vị tăng hữu thưởng tứ ngã dã." Na- 
Tiên vẫn Vương: "Như bỉ nhơn đắc 
thưởng tứ phản ngôn vị tăng đắc, kỳ nhơn 
ngữ ninh khả dụng bất?" Vương ngôn: 
"Kỳ nhơn ngữ bất khả dụng." Na-Tiên 
ngôn: "Thị cỗ ngã ngữ Vương ngôn, như 
sử ngã hữu ân ái giả đương phục ư hậu thế 
sanh; như sử ngã vô ân ái giả, bất phục ư 
hậu thế sanh." Vương ngôn: "Thiện tail 
Thiện tai” Vương phục vân Na-Tiên 
ngôn: "Khanh tiên sở thuyết nhơn danh dữ 
thân, hà đắng vi danh, hà đắng vi thân 


766 


giả?" Na-Tiên ngôn: "Kim kiến tại vi thân; 
tâm sở niệm giả vi danh." Vương phục 
vẫn: "Nhơn hà cỗ hữu danh hành ư hậu 
thể sanh, nhi thân bât hành sanh?" Na- 
Tiên ngôn: "Nhơn thân dĩ danh tiền hậu 
tương liên, thí như kê tử trung trâp cập dữ 
thượng bì nãi thành kê tử. Nhơn danh dữ 
thân tương liên như thị, bất phân dã." 
Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vân Na-Tiên: "Hà đăng vi cửu giả?" Na- 
Tiên ngôn: "Dĩ quá khứ sự vi cửu, đương 
lai sự diệc vi cửu, kiến tại sự vi vô hữu 
cửu." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vân Na-Tiên ngôn: "Thâm vi hữu 
cửu bât?" Na-Tiên ngôn: "Hoặc hữu cửu, 
hoặc vô hữu cửu." Vương phục ngôn: "Hà 
đăng vi hữu cửu, hà đăng vi vô hữu cửu?" 
Na-Tiên ngôn: "Kỳ đắc đạo Nê-Hoàn giả 
vi vô cửu; vị đặc đạo đương phục cánh tử 
sanh giả vi hữu cửu. Nhơn ư kim thê hảo 


767 


bố thí, hiếu ư phụ mẫu ư đương lai thế 
đương đắc kỳ phước." Vương ngôn: 
"Thiện tai! Thiện tai!" Vương phục vân 
Na- Tiên ngôn: "Chư dĩ quá khứ sự, đương 
lai sự, kim kiến tại sự, thị tam sự, hà sở vi 
bản giả?" Na-Tiên ngôn: "Dĩ quá khứ sự, 
đương lai sự, kim kiên tại sự, nøu SI gl1ả 
thị kỳ bản dã; ngu si sanh tức sanh thân, 
thần sanh thân, thân sanh danh, danh sanh 
săc, sắc sanh lục tri; nhứt vi nhãn tri, nhị 
vi nhĩ tri, tam vi ty tri, tứ vi khẩu tri, ngũ 
vi thân tri, lục v1 tâm tri, thị v1 lục tri; thị 
lục sự giai ngoại hướng. Hà đăng vi ngoại 
hướng? Nhãn hướng sắc, nhĩ hướng 
thanh, ty hướng hương, khẩu hướng vị, 
thân hướng hoạt, tâm hướng tham dục, thị 
vi lục ngoại hướng, danh vi phối, phôi giả 
hiệp phôi giả tri khô, tri lạc; tòng khổ lạc 
sanh ân ái, tòng ân á1 sanh tham dục, tòng 
tham dục sanh hữu trí tiện sanh nhân lão, 


768 


tòng lão nhân bịnh, tòng bịnh nhân tử, 
tòng tử nhân khốc, tòng khốc nhân ưu, 
tòng ưu nhân nội tâm thống. Phàm hiệp 
thị chư cần khổ hiệp danh vi nhơn, nhơn 
dĩ thị cô sanh tử vô hữu tuyệt thời, nhơn 
cô bản thân bất khả đắc dã." Na-Tiên 
ngôn: "Thí như nhơn chủng ngũ cốc sanh 
căn, tòng căn sanh hành, diệp, thực, chí 
hậu đặc cốc dĩ hậu niên phục chủng đặc 
côc thậm đa." Na-Tiên vân Vương: "Như 
nhơn chủng cốc, tuế tuế chủng cốc, ninh 
hữu tuyệt bất sanh thời bât?" Vương ngôn: 
"Tuê tuế chủng cốc vô hữu tuyệt bất sanh 
thời dã." Na-Tiên ngôn: "Nhơn sanh diệc 
như thị, triển chuyên tương sanh, vô hữu 
tuyệt thời." Na-Tiên ngôn: "Thí như kê 
sanh noãn, noãn sanh kê, tòng noãn sanh 
noãn, tòng kê sanh kê. Nhơn sanh tử diệc 
như thị, vô hữu tuyệt thời." Na- Tiên tiện 
họa điạ tác xa luân vẫn Vương ngôn: 


769 


"Km thị luần ninh hữu giác vô?" Vương 
ngôn: "Chính viên, võ hữu giác." Na- Tiên 
ngôn: "Phật kinh thuyết, nhơn sanh tử như 
xa luân triển chuyển tương sanh vô hữu 
tuyệt thời." Na-Tiên ngôn: "Nhơn tòng 
nhãn vạn vật săc thức tức giác tri thị tam 
sự hiệp, tòng hiệp sanh khổ lạc, tòng khô 
lạc sanh ân áI, tòng ân ái sanh tham dục, 
tòng tham dục sanh nhân hữu trí, tòng hữu 
trí nhần sanh, tòng sanh nhân tác thiện ác, 
tòng thiện ác tiện sanh; nhĩ văn thanh, 
thức tức giác tr1, tam sự hiệp, tòng sanh 
khổ lạc, tòng khổ lạc sanh nhân ân ái, 
tòng ân áI sanh tham dục, tòng tham dục 
sanh nhân hữu trí, tòng hữu trí nhân sanh, 
tòng nhân sanh tác thiện ác, tòng thiện ác 
tiện sanh; ty văn hương thức tức giác trị, 
tam sự hiệp, tòng hiệp sanh khổ lạc, tòng 
khổ lạc sanh ân ái, tòng ân áI sanh tham 
dục, tòng tham dục sanh nhần hữu trí, 


770 


tòng hữu trì nhân sanh, tòng sanh nhân tác 
thiện ác, tòng thiện ác tiện sanh; khẩu đắc 
vị thức tức giác tri tam sự hiệp, tòng hiệp 
sanh khô lạc, tòng khổ lạc sanh ân ái, tòng 
ân áI sanh tham dục, tòng tham dục sanh 
nhân hữu trí, tòng hữu trí nhần sanh, tòng 
nhân sanh tác thiện ác, tòng thiện ác tiện 
sanh; thân đặc tế hoạt thức tức giác tr1 tam 
sự hiệp, tòng hiệp sanh khổ lạc, tòng khô 
lạc sanh ân ái, tòng ân ái sanh tham dục, 
tòng tham dục sanh nhân hữu trí, tòng hữu 
trí nhần sanh, tòng sanh nhân tác thiện ác, 
tòng thiện ác tiện sanh; ý hữu sở niệm 
thức tức giác tri tam sự hiệp, tòng hiệp 
sanh khổ lạc, tòng khô lạc sanh ân ái, tòng 
ân ái sanh tham dục, tòng tham dục sanh 
nhân hữu trí, tòng hữu trí nhần sanh, tòng 
nhân sanh tác thiện ác, tòng thiện ác tiện 
sanh." Na-Tiên ngôn: "Nhơn triển chuyển 
tương sanh vô hữu tuyệt." Vương ngôn: 


771 


"Thiện tai!" Vương phục vẫn Na-tiên: 
"Khanh ngôn, nhơn sanh tử bất khả đắc 
bản. Bất khả đắc bản ý vân hả?" Na-Tiên 
ngôn: "Hữu bản giả đương bất phục sanh, 
hữu bản giả đương phục quá khứ dụng thị 
vi bản." Vương ngôn: "Vô bản giả đương 
bất phục sanh kiến hữu bản giả đương quá 
khứ như thị bản vi vị tuyệt gia?” Na- Tiên 
ngôn: "Nhiên, giai đương quá khứ," 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Nhơn sanh tử 
ninh hữu tòng bảng tăng ích giả bất?" Na- 
Tiên vấn Vương ngôn: "Thể gian nhơn 
cập ky hành nhu động chi loại ninh hữu 
tòng bàng tăng ích giả bất?" Vương ngôn: 
"Nøã bất vận Na-Tiên thế gian nhơn cập 
kỳ hành nhu động chị loại, ngã đản dục 
vẫn khanh nhơn sanh tử bản nhĩ." Na-Tiên 
ngôn: "Thọ mộc sanh dĩ tài vi bản, ngũ 
cốc sanh đĩ cốc vi bản, thiên hạ vạn vật 
giai các dĩ ky loại bản sanh. Nhơn tòng 


ln, 


lục tình ân ái vị bản." Na-tiên ngôn: 
"Nhơn hữu nhãn, hữu sắc, hữu thức; hữu 
nhĩ, hữu thanh, hữu thức; hữu ty, hữu 
hương, hữu thức; hữu thiệt, hữu vị, hữu 
thức; hữu thân, hữu tế hoạt, hữu thức; hữu 
niệm, hữu pháp, hữu thức; tòng thị sanh 
khổ lạc, tòng khổ lạc sanh ân ái, tòng ân 
ái sanh tham dục, tòng tham dục sanh 
hiệp; thị chư khổ nãi thành vi nhơn nhĩ. 
Nhãn, nhĩ, ty, khẩu, thân, thân, thức, 
niệm, sử hữu trí tịnh hiệp vi phối, tòng 
phôi sanh khô lạc, tòng khô lạc sanh ân ái, 
tòng ân ái sanh tham dục, tòng tham dục 
nhân sanh hữu trí, tòng hữu trí nhân sanh, 
tòng sanh nhân lão, nhân bịnh, tòng bịnh 
nhân tử, nhân ưu, tòng ưu nhân khốc, tòng 
khốc nhân nội tâm thông: nhơn sanh như 
thị." Na-Tiên ngôn: "Vô nhãn bất kiến sắc, 
bất giác, bất tri; tòng bất giác bất tri vô 
hữu hiệp; vô hữu hiệp vô hữu khổ lạc; vô 


112 


hữu khô lạc, tiện bất sanh ân ái; vô ân ái 
bất sanh tham dục; vô tham dục vô hữu 
trí, bât sanh, bât lão; bất sanh, bất lão bât 
bịnh, bất tử; bất bịnh, bất tử bất sâu, bất 
khốc; bât sâu. bất khốc, bất nội tâm thông: 
vô thị chư khô tiện độ thoát đăc Nê-Hoàn 
đạo. Vô nhĩ vô sở văn, vô ty vô sở khứu, 
vô khâu vô sở vị, vô thân vô tê hoạt, vô 
thức vô sở niệm, vô sở niệm vô phôi, vô 
phối vô khô lạc, vô khô lạc vô ân ái, vô ân 
á1 vô tham dục, vô tham dục vô bào thai, 
vô sở bào thai vô sở sanh; bất sanh bất 
lão, bất lão bất bịnh, bất bịnh bất tử, bất tử 
bất sâu, bất sầu bất khốc, bât khốc bất nội 
tâm thống, quyên khí chư khổ, tiện đặc 
Nê-Hoàn đạo." Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Thế gian 
ninh hữu tự nhiên sanh vật vô?” Na- Tiên 
ngôn: "Vô hữu tự nhiên sanh vật giai 
đương hữu sở nhân." Na-Tiên nhân vẫn 


774 


Vương: "K1úm Vương sở tọa điện hữu 
nhơn công phu tác chi gia, tự nhiên sanh 
hô?" Vương ngôn: "Nhơn công tác chỉ tài 
chuyên xuất ư thọ mộc, viên tường, nê thổ 
xuất ư điạ." Na-Tiên ngôn: "Nhơn sanh 
điệc như thị giới như hòa hiệp nãi thành vì 
nhơn; thị cô vô tự nhiên sanh vật dã, giai 
hữu sở nhân." Na-Tiên ngôn: "Thí như ( ) 
gia tác khí thủ thổ thủy hòa dĩ vi nê thiêu 
tác tạp khí vật, kỳ nê bất năng tự thành vi 
khí hội đương tu nhơn công hữu tân hỏa 
nãi thành vi khí nhĩ. Thê gian vô hữu tự 
nhiên sanh dã." Na-Tiên ngữ Vương 
ngôn: "Thí như không hâu vô ty, vô trụ, 
vô nhơn cô giả, ninh năng tác thanh bất?" 
Vương ngôn: "Bất năng tự tác thanh." Na- 
Tiên ngôn: "Như sử không hâu hữu ty, 
hữu trụ, hữu nhơn công cô giả, kỳ thanh 
nnh xuất bất" Vương ngôn: "Hữu 
thanh." Na-Tiên ngôn: "Như thị, thiên hạ 


775 


vô tự nhiên sanh vật giai đương hữu sở 
nhân." Na-Tiên vẫn Vương: "Như toản 
hỏa toại vô lưỡng mộc, võ nhơn toản giả, 
ninh năng đắc hỏa bất?" Vương ngôn: 
"Bất năng đắc hoả." Na-Tiên ngôn: "Thiết 
hữu lưỡng mộc, hữu nhơn toại chị, ninh 
năng sanh hỏa bất?" Vương ngôn: "Nhiên, 
tức sanh hoá." Na-tiên ngôn: “Thiên hạ vô 
hữu tự nhiên sanh vật giai đương hữu sở 
nhân." Na-Tiên vấn Vương ngôn: "Thí 
như dương toại câu vô nhơn trì chi diệc 
vô nhựt vô thiên, ninh năng đặc hoả." Na- 
Tiên ngôn: “Thí như dương toại hữu nhơn 
trì chi, hữu thiên, hữu nhựt, ninh năng đắc 
hỏa bât?" Vương ngôn: "Đắc hoả." Na- 
Tiên ngôn: "Thiên hạ võ hữu tự nhiên 
sanh vật giai đương hữu nhân.” Na-Tiên 
vân Vương ngôn: "Nhược nhơn vô kính, 
vô minh, nhơn dục tự chiếu, ninh năng tự 
kiến kỳ hình bất?" Vương ngôn: "Bất 


776 


năng tự kiến." Na-Tiên ngôn: "Như hữu 
hữu kính, hữu minh, hữu nhơn tự chiếu 
ninh năng tự kiên hình bât?" Vương ngôn: 
"Nhiên, tức năng tự kiến." Na-Tiên nøôn: 
"Thiên hạ vô hữu tự nhiên sanh vật giai 
hữu sở nhân." Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vân Na-Tiên: "Thế gian nhơn 
ninh vi hữu nhơn vô?” Na-Tiên ngôn: 
"Thê gian bất năng thâm hữu nhơn dã, 
thích đương hỗ thùy vi nhơn.” Vương 
ngôn: "Thân trung mạng tức vi nhơn bất?" 
Na-Tiên vấn Vương: "Nhơn thân trung 
mạng năng dụng nhãn thị sắc bất, năng 
dụng nhĩ thính âm thanh bất, năng dụng ty 
văn hương bắt, năng dụng khâu tri vị bất, 
năng dụng thân tri tê hoạt bất, năng dụng 
ý hữu sở tri bất?" Vương ngôn: "Năng." 
Na-Tiên ngôn: "Kim ngã dữ Vương kỳ ư 
điện thượng tứ diện hữu song tự tại dục 
tòng hà song giả ninh năng kiến bất?" 


ti 


Vương ngôn: "Đắc kiến." Na-Tiên ngôn: 
"Thiết lĩnh nhơn mạng tại thân trung tự tại 
dục tòng hà không thị nhĩ năng dĩ nhãn thị 
sắc bất, năng dụng nhĩ thị sắc bất, năng 
dụng ty thị sắc bất, năng dụng khâu thị 
sắc bất, năng dụng thân thị sắc bất, năng 
dụng ý thị sắc bất?" Vương ngôn: "Bất 
năng." Na-Tiên ngôn: "Thiết linh mạng tại 
nhĩ năng dĩ nhĩ hữu sở văn bất, năng dĩ 
nhĩ hữu sở kiên bất, năng dĩ nhĩ tri hương 
xú bất, năng dĩ nhĩ tr1 VỊ bắt, năng dĩ nhĩ 
tri tế hoạt bất, năng dĩ nhĩ hữu sở niệm 
bất?" Na-Tiên ngôn: "Thiết linh mạng tại 
ty năng dĩ ty tri hương xú bất, năng dĩ ty 
văn âm thanh bất, năng dĩ ty tr1 VỊ bắt, 
năng đĩ ty tri tế hoạt bât, năng dĩ ty hữu sở 
nệm bất?" Na-tiên ngôn: "Thiết linh 
mạng tại khẩu năng dĩ khẩu tri vị bất, 
năng dĩ khẩu hữu sở kiến bất, năng dĩ 
khẩu thính âm thanh bất, năng dĩ khẩu văn 


778 


xú hương bất, năng dĩ khẩu tri tế hoạt bất, 
năng dĩ khẩu hữu sở niệm bất?" Na-Tiên 
ngôn: "Thiết linh mạng tại thân trung 
năng dĩ thân tri tế hoạt bất, năng dĩ thân 
hữu sở kiến bất, năng dĩ thân thính âm 
thanh bất, năng dĩ thân tri xú hương bất, 
năng dĩ thân tri vị bất, năng dĩ thân hữu sở 
niệm bất?" Na-Tiên ngôn: "Thiết linh 
mạng tại thức năng dĩ thức hữu sở niệm 
bất, năng dĩ thức thính âm thanh bất, năng 
dĩ thức tri xú hương bất, năng dĩ thức tri 
vị bất, năng dĩ thức tri tế hoạt bất?" 
Vương ngôn: "Bất năng tri dã." Na-Tiên 
ngôn: "Vương sở ngữ tiên hậu bất tương 
phó." Na- liên ngôn: "Như ngã dữ Vương 
cộng tại điện thượng triệt nhưỡng tứ song 
giả thị ninh quảng viễn bất?" Vương 
ngôn: "Nhiên, quảng viễn." Na-Tiên ngôn: 
"Thiết linh mạng tại thân trung ( ) nhãn 
khứ chi, kỳ thị ninh quảng viễn bất, quyết 


thêO 


nhĩ linh đại kỳ thính ninh năng viễn bất, 
quyết ty linh đại ván hương ninh năng 
viễn bất, quyết khẩu linh đại tri vị ninh 
năng đa bất, phó bác bì phu tri tế hoạt 
ninh năng đa bất, quyết phán khứ ý kỳ 
linh ninh đại bất?" Vương ngôn: "Bắt dã." 
Na-Tiên ngôn: "Vương diệc ngữ tiên hậu 
bất phó." Na-Tiên vẫn Vương ngôn: 
"Vương trì tảng nhơn lai nhập tại Vương 
tiền trụ, Vương ninh giác tr1 tại tiền trụ 
bất?" Vương ngôn: "Tri tại tiên." Na-Tiên 
ngôn: "Trì tàng giả tức nhập Vương thất 
ninh tri nhập thât bất?" Vương ngôn: "Tri 
nhập thất giả." Na-Tiên ngôn: "Thiết linh 
nhơn mạng tại thân trung nhơn trì vỊị trước 
khẩu trung năng tri điểm, thô, toan, hàm, 
tân, khổ." Vương ngôn: "Tri chi." Na-Tiên 
ngôn: "Vương sở ngữ tiên hậu bất tương 
phó dã." Na- Tiên ngôn: "Như nhơn cô mỹ 
tửu trước đại khí trung cấp tắc nhứt nhơn 


780 


khẩu đảo trí tửu trung linh thường tửu, kỳ 
nhơn ninh tri tửu vị bất?" Vương ngôn: 
"Kỳ nhơn bất tri." Na-Tiên ngôn: "Hà dĩ 
cô bất tri vị?" Vương ngôn: "Vị nhập khâu 
đáo thiệt thượng, cô bất tri vị." Na-Tiên 
ngôn: "Vương sở ngữ tiên hậu bất tương 
phó." Vương ngôn: "Ngã ngu sI trí vị cập 
thị nan, nguyện tương giải chị." Na- Tiên 
ngôn: "Nhơn tòng nhãn kiến sắc thân 
động, thân động tức sanh khô lạc ý niệm 
hiệp nhĩ, ty, khâu, ý, giai đông hiệp v1 Ý 
hữu sở niệm thân động; thân động tức 
sanh khổ lạc, tông khô lạc sanh ý, tòng 
sanh niệm, triển chuyên tương thành thích 
vô thường chủ." Vương ngôn: “Thiện tai!" 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Nhơn sanh 
nhãn thời nhãn dữ thân câu sanh gia?" Na- 
Tiên ngôn: "Nhiên, đông thời câu sanh." 
Vương phục vấn: "Nhãn cư tiên sanh gia, 
thân cư tiên sanh gia?" Na-Tiên ngôn: 


781 


"Nhãn cư tiền sanh, thần cư hậu sanh." 
Vương ngôn: "Nhãn ngữ thân ngôn, ngã 
sở hành sanh xứ, nhữ đương tùy ngã hậu 
sanh tương ngữ ngôn lưỡng gia, thần ngữ 
nhãn ngôn, nhữ sở sanh xứ, ngã đương 
tùy nhữ hậu sanh, lưỡng tương ngữ bất?" 
Na-Tiên ngôn: "Lưỡng bất tương dữ ngữ." 
Vương ngôn: "Khanh bất ngôn đông thời 
câu sanh, hà dĩ cô bất tương ngữ gia?" Na- 
Tiên ngôn: "Hữu tứ sự câu bất tương 
ngữ." Na-Tiên tự ngôn: "Hà đắng tứ? 
Nhúứt, vi hạ hành; nhị, vi hướng môn; tam, 
vi hành triệt; tứ giả, vi sô. Thị tứ sự câu 
bất tương ngữ." Vương phục vấn: "Hà 
đăng vi hạ hành giả?" Na-Tiên báo Vương 
ngôn: "Cao sơn thượng thiên vũ, kỳ thủy 
tùy lưu đương như hà hành?" Vương 
ngôn: "Hạ hành gia." Na-Tiên ngôn: "Hậu 
phục thiên vũ, kỳ thủy lưu đương phục 
như hà hành?” Vương ngôn: "Đương tùy 


782 


tiên lưu thủy xứ hành." Na-Tiên vấn 
Vương ngôn: "Tiên thủy ninh ngữ hậu 
thủy ngôn, nhữ đương tùy ngã hậu lai. 
Hậu thủy ninh ngữ tiên thủy ngôn, ngã 
đương tùy nhữ xứ lưu hành. Tiên thủy, 
hậu thủy tương ngữ ngôn nhĩ bất?" Vương 
ngôn: "Thủy lưu các tự hành, tiền thủy bất 
tương ngữ đã." Na-Tiên ngôn: "Nhãn diệc 
như thủy, nhãn bất ngữ thân ngôn, nhữ 
đương tùy ngã hậu sanh; thân diệc bât ngữ 
nhãn ngôn, ngã đương tùy nhữ hậu hành 
sanh dã. Nhãn dữ thân câu bất tương ngữ 
dã. Thị cô vi hạ hành. Nhĩ, mục, ty, khâu, 
thần, ý, diệc nhĩ.” Vương phục vẫn: "Hà 
đăng vi hướng môn giả?" Na-Tiên ngôn: 
"Thí như đại thành đô hữu nhứt môn, kỳ 
trung hữu nhứt nhơn dục xuất đương tòng 
hà hướng?” Vương ngôn: "Đương tòng 
môn nhĩ." Na-Tiên ngôn: "Hậu phục hữu 
nhứt nhơn dục xuất, đương phục tòng hà 


783 


hướng xuất?" Vương ngôn: "Cố đương 
tòng tiên nhơn môn xuất nhĩ." Na-Tiên 
ngôn Vương: "Tiên xuất nhơn ninh ngữ 
hậu nhơn ngôn, nhữ đương tùy ngã hậu 
xuất. Hậu nhơn ninh ngữ tiên nhơn ngôn, 
ngã đương tùy khanh sở tòng môn xuất. 
Lưỡng nhơn ninh tương ngữ ngôn nhĩ 
bất?" Vương ngôn: "Tiên nhơn, hậu nhơn 
câu bất tương ngữ dã." Na-Tiên ngôn: 
"Nhãn diệc như môn, nhãn bất ngữ thần 
ngôn, nhữ đương tùy ngã hậu sanh; thân 
diệc bât ngữ nhãn ngôn, ngã kim đương 
tùy nhữ hậu sanh. Nhãn dữ thân câu bất 
tương ngữ dã. Thị vi hướng môn. Nhị, ty, 
khẩu, thân, ý diệc nhĩ." Vương phục vẫn 
Na-Tiên ngôn: "Hà đăng vi triệt hành 
giả?" Na-Tiên vẫn Vương ngôn: "Tiên xa 
hành hữu triệt, hậu xa hành đương tòng hà 
sở hành?” Vương ngôn: "Hậu xa đương 
tòng tiên xa triệt trung hành." Na-Tiên 


784 


ngôn: "Tiên xa luân ninh ngữ hậu luân 
ngôn, nhữ đương tùy ngã xứ tòng hậu lai. 
Hậu xa luân ninh ngữ tiền luân, ngã 
đương tùy nhữ xứ hành; ninh tương ngữ 
ngôn nhĩ bất?" Vương ngôn: "Câu bất 
tương ngữ dã." Na- Tiên ngôn: "Nhơn diệc 
như thị. Nhãn bất ngữ thân, ngã sở sanh 
xứ, nhữ đương tùy ngã sanh; thân diệc bất 
ngữ nhãn, ngã đương tủy khanh hậu 
sanh." Na- Tiên ngôn: "NhI, ty, khâu, thân, 
thân câu bất tương ngữ." Vương phục vấn 
Na-Tiên: "Hà đăng vi số?" Na-Tiên ngôn: 
"Số giả, hiệu kế dã. Thư ( ) học vấn thị vi 
sô. Nhĩ, mục, ty, khâu, thân, thần sảo sảo ( 
) tri cộng hiệp thị lục sự nãi v1 hữu sở trì 
bất tòng nhứt sự hữu sở tri dã." Vương 
ngôn: "Thiện tai!" Vương phục vẫn Na- 
Tiên ngôn: "Nhơn mục sanh thời, dữ khổ 
lạc câu sanh bất?" Na-Tiên ngôn: "Mục dữ 
khô lạc câu sanh, giai tương tòng hiệp 


TRO 


sanh." Vương phục ngôn: "Hà đắng vi 
hiệp giả?" Na-Tiên ngôn: "Lưỡng tương 
xúc vi hiệp, hiệp giả. Thí như lưỡng 
dương tương để; thị vi hiệp. Nhứt dương 
như mục, nhứt dương như sặc, hiệp vi 
danh phôi. Thí như nhứt thủ vi mục, nhứt 
thủ vi săc, lưỡng thủ hiệp vi phôi. Thí như 
lưỡng thạch, nhứt thạch vi mục, nhứt 
thạch vi sắc, lưỡng thạch hiệp vì phôi. 
Nhĩ, mục, ty, thân, thần, Ø1a1 đồng hiệp vi 
phối. Thí như lưỡng thạch, nhứt thạch như 
thân, nhứt thạch như chí, lưỡng thạch hiệp 
vi phôi, thần chí hiệp như thị; thị danh vi 
phối." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Lạc, hà đẳng loại?" 
Na-Tiên ngôn: "Tự giác trị vị lạc." Na- 
Tiên ngôn: "Thí nhược nhơn sự quốc 
vương, kỳ nhơn hiện thiện, Vương tứ dữ 
tài vật; kỳ nhơn đắc chi, dụng tự khoái lạc 
tại sở dục, vi kỳ nhơn tự niệm, ngã sự 


786 


Vương đắc thưởng tứ, kim đắc lạc, lạc 
như thị." Na-Tiên ngôn: "Thí như nhơn 
tâm niệm thiện, khâu ngôn thiện, thân 
hành thiện; hành thiện như thị, tử hậu đặc 
sanh thiên thượng, kỳ nhơn ư thiên 
thượng cực ý tự ngu lạc tự niệm ngôn, ngã 
tại thê gian thời, tâm niệm thiện, khâu 
ngôn thiện, thân hành thiện; thị có ngã tự 
trí sanh thử gian, đắc lạc thậm lạc; thị vi 
giác." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Hà đẳng vi giác giả?" 
Na-Tiên ngôn: "Tòng tri vi giác. Thí như 
Vương hữu trì tàng giả nhập tàng thất 
trung tự thị thất trung, tri hữu nhược thiên 
tiền, kim, ngân, châu, ngọc, tăng, bạch, 
tạp hương sắc giai tri tạp xứ, thị vi giác 
tri." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Nhơn hữu sở 
niệm, hà đăng loại?" Na-Tliên ngôn: 
"Nhơn hữu sở niệm nhân hữu sở tác; thí 


787 


như nhơn hòa độc dược tự âm diệc phục 
hành âm nhơn, thân tự khổ diệc phục khổ 
tha nhơn thân." Na-Tiên ngôn: "Thí như 
nhơn tác ác, tử hậu đương nhập Nê-Lê 
trung chư sở giáo giả giai nhập Nê-Lê 
trung; ác nhơn hữu sở niệm, sở tác ngôn 
như thị." Vương ngôn: “Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Hà đắng vi nội 
động giả?" Na-Tiên ngôn: "Chí niệm nội 
tiện động." Vương ngôn: “Động hành thời 
vân hà?" Na-Tiên ngôn: "Thí như đồng 
huyên đồng phũ hữu nhơn vãng thiêu chỉ, 
kỳ khí hữu thanh cử hỗ hữu dư âm nhi 
hành, nhơn như thị chí động niệm nhân 
hành." Na- Tiên ngôn: "“Thiêu thời v1 động, 
hữu dư âm vị hành." Vương ngôn: "Thiện 
ta!" Vương phục vấn Na-Tiên ngôn: 
"Năng hiệp thủ phân biệt chi bất thị vi 
hiệp, thị vị trí, thị v1 niệm, thị vị ý, thị vị 
động gia?" Na-Tiên ngôn: "Giả linh đi 


788 


hiệp bất khả phục phân biệt dã." Na-Tiên 
ngôn: "Vương sử tế nhơn tác mỹ canh, 
trung hữu thủy, hữu nhục, hữu thông toản, 
hữu cương, hữu diêm thỉ, hữu noạ, Vương 
sắc trù hạ nhơn ngôn, sở tác mỹ canh như 
tiên thủ canh trung thủy vị, lai thứ thủ 
nhục vị, lai thứ thủ thông vị, lai thứ thủ 
cương vị, lai thứ thủ diêm thi vị, lai thứ 
thủ nọa vị, lai canh dĩ thành, nhơn ninh 
năng nhứt nhứt thủ canh vị dữ Vương 
bất?" Vương ngôn: "Canh nhứt hiệp dĩ 
hậu bất năng nhứt nhứt biệt vị dã." Na- 
Tiên ngôn: "Chư sự diệc như thị, nhứt 
hiệp bất khả biệt dã, thị vi khô lạc, thị vi 
trí, thị v1 động, thị v1 niệm.” Vương ngôn: 
"Thiện tai! Thiện tai!" Vương phục vẫn 
Na-Tiên ngôn: "Nhơn trì mục thị diêm vị 
ninh khả biệt tri bất?" Na-Tiên ngôn: 
"Vương trI nãi như thị gia, năng trì mục 
thị tri diêm vị?” Vương ngôn: "Mục bất tri 


789 


điêm vị gia." Na-Tiên ngôn: "Nhơn trì 
thiệt năng tri diêm vị thủ bất năng dĩ mục 
tri điêm vị dã." Vương phục ngôn: "Nhơn 
dụng thiệt trí vị vân” Na-Tliên ngôn: 
"Nhơn giai dụng thiệt biệt trị vị." Vương 
ngôn: "Chư diêm vị giai đương dụng thiệt 
biệt trì øg1a?”" Na-Tiên ngôn: "Nhiên, Chư 
điềm vị g1aI1 đương dụng thiệt biệt trì nhĩ.” 
Vương phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Xa tái 
đdiêm ngưu ách diêm xa ngưu ninh năng 
biệt tri bât?" Na-Tiên ngôn: "Xa ngưu bất 
năng biệt tri tri diêm vị dã." Vương vẫn 
Na-Tiên ngôn: "Diễm vị ninh khả xứng 
bất?" Na-Tiên ngôn: "Vương trí nãi nhĩ 
năng xứng diêm vị Vương vấn." Na-Tiên 
ngôn: "Diêm vị bất khả xứng dã. Kỳ 
khinh trọng khả xứng nhĩ." Vương ngôn: 
"Thiện tai!" Vương phục vấn Na-Tiên: 
"Phàm nhơn thần trung ngụ tr1 tác chúng 
sự sở thành gia, tác nhứt sự thành ngũ trì 


790 


ø1a?" Na-liên ngôn: "Iác chúng sự sở 
thành, phi nhứt sự sở thành dã; thí như 
nhứt điạ ngũ cốc đương sanh thời các các 
tự sanh động loại; nhơn thân trung ngũ sự 
øiai dụng chúng sự các sở sanh." Vương 
ngôn: "Thiện tai! Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Thể ølan nhơn đầu, tu, 
phát, phu, diện, mục, nhĩ, ty, khâu, thân 
thể, tứ chi, thủ túc, giai hoàn cụ, hà cô 
trung hữu thọ mạng trường giả, trung hữu 
đoản mạng giả, hữu đa bịnh giả, trung hữu 
thiểu bịnh giả, trung hữu bân giả, trung 
hữu phú giả, trung hữu quí giả, trung hữu 
tiện giả, trung hữu đại sĩ giả, trung hữu 
tiểu sĩ giả, trung hữu đoan chánh giả, 
trung hữu xú giả, trung hữu v1 nhơn sở tín 
giả, trung hữu vị nhơn sở nghị giả, trung 
hữu minh hiểu giả, trung hữu ngu giả, hà 
cô bất đông?" Na-Tiên ngôn: "Thí như 
chư thọ mộc quả chúng, trung hữu thô bất 


791 


điểm giả, trung hữu khổ giả, trung hữu tân 
giả, trung hữu điểm _1ả, trung hữu chính 
thố giả." Na-Tiên vân Vương ngôn: “Thị 
giai thọ mộc, hà cô bất đồng?" Vương 
ngôn: "Sở dĩ bất đồng giả, kỳ tài các tự 
dị." Na-Tiên ngôn: "Nhơn diệc như thị, 
tâm sở niệm giả các các dị, thị cô linh thế 
gian nhơn bất đồng nhĩ, trung hữu đoản 
mạng giả, trung hữu trường mạng giả, 
trung hữu đa bịnh giả, trung hữu thiểu 
bịnh giả, trung hữu phú giả, trung hữu bân 
ø1ả, trung hữu quí giả, trung hữu tiện giả, 
trung hữu đại sĩ giả, trung hữu tiểu sĩ giả, 
trung hữu đoan chánh giả, trung hữu xú 
giả, trung hữu ngữ dụng giả, trung hữu 
ngữ bất dụng giả, trung hữu minh giả, 
trung hữu ngu giả." Na-Tiên ngôn: "Thị 
cô Phật sở ngôn, tùy kỳ nhơn tác thiện ác 
tự đương đặc chi, trung hữu hảo quí giả, 
trung hữu bân cùng giả, giai thị tiên thế 


792 


túc mạng thế tác thiện ác các tự tùy kỳ 
đức đắc chi." Vương ngôn: "Thiện tai! 
Thiện tai!" Vương phục vấn Na-Tiên 
ngôn: "Nhơn hữu dục tác thiện giả đương 
tiên tác chi gia, đương hậu tác chi hô?" 
Na-Tiên ngôn: "Đương cư tiên tác chi, tại 
hậu tác chi bất năng ích nhơn dã. Cư tiền 
tác giả hữu ích ư nhơn." Na-Tiên vấn 
Vương ngôn: "Vương khát dục âm thời sử 
nhơn quật điạ tác tỉnh năng phó Vương 
khát bất?" Vương ngôn: "Bất phó khát dã; 
đương cư tiên tác tỉnh nhĩ." Na-Tiên ngôn: 
"Nhơn diệc như thị, nhơn sở cư glai 
đương cư tiền, tại hậu tác giả vô ích dã." 
Na-Tiên vẫn Vương: "Vương cơ thời nãi 
sử nhơn canh đa, phân điạ, chủng ngũ 
côc cơ ninh dụng phạn gia, đương dự hữu 
trừ?" Vương ngôn: "Bất dã, đương tiên 
hữu trừ trữ." Na-Tiên ngôn: "Nhơn diệc 
như thị, đương tiên tác thiện, hữu cấp nãi 


195 


tác thiện giả vô ích thân dã." Na-Tiên vẫn 
Vương: "Thí như Vương hữu oản đương 
lâm thời xuất chiên đấu, Vương năng sử 
nhơn giáo mã, giáo tượng, giáo nhơn, tác 
chiến đâu cụ hô?" Vương ngôn: "Bất dã, 
đương túc hữu trừ trữ lâm thời tiện khả 
chiên đâu, lâm thời ø1áO mã, ø1áo tượng, 
giáo nhơn, vô ích dã." Na-Tiên ngôn: 
"Phật kinh thuyết ngôn, nhơn đương tiên 
tự niệm thân tác thiện, tại hậu tác thiện vô 
ích dã.' Na-Tiên ngôn: "Vương mạc khí 
đại đạo tựu tà đạo vô hiệu; ngu nhơn khí 
thiện tác ác hậu tọa đề khốc vô sở ích dã. 
Nhơn gia khí quyên trung chánh, tựu ư bất 
chánh, lâm tử thời hôi tại hậu." Vương 
ngôn: "Thiện tai! Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Khanh tào chư sa-môn 
ngôn, thế gian hỏa bất như Nê-Lê trung 
hỏa nhiệt dã. Khanh tảo phục ngôn, trì 
tiêu thạch trước thê gian hỏa trung chí mộ 


794 


bất tiêu dã. Khanh tào phục ngôn, cực thủ 
đại thạch trước Nê-Lê hỏa trung khước 
tiêu tận. Thị có, ngã bắt tín dã. Khanh tào 
phục ngôn, nhơn tác ác tử tại Nê-LÊ trung 
sô thiên vạn tuế, kỳ nhơn bất tiêu tử; thị 
cô ngã trọng bất tín thị ngữ dã." Na-Tiên 
vân Vương: "Vương ninh văn kiên thủy 
trung hữu thư mãng, thư giao, thư biết, 
thư giải, hoài tử dĩ sa thạch vi thực bất?" 
Vương ngôn: "Nhiên, giaI dĩ thị vị thực." 
Na-Tiên vận Vương: "Sa-thạch tại phúc 
trung ninh tiêu bất" Vương ngôn: 
"Nhiên, giai tiêu.” Na-Tiên ngôn: "Kỳ 
phúc trung hoài tử ninh phục tiêu bất?" 
Vương ngôn: "Bắt tiêu dã." Na-Tiên ngôn: 
"Hà dĩ cô bất tiêu?" Vương ngôn: "Tương 
lộc độc đương nhiên cô bất tiêu." Na-Tiên 
ngôn: "Nê-Lê trung nhơn diệc như thị, SỐ 
thiên vạn tuế bất tiêu tử giả, kỳ nhơn sở 
tác tội quá vị tận, cô bất tiêu tử." Na-Tiên 


HỘ 


vẫn Vương ngôn: "Thư sư tử, thư hồ, thư 
câu. thư miêu hoài tử ø1aI nhục thực đạm 
cốt nhập phúc trung thời ninh tiêu bất?" 
Vương ngôn: "Giai tiêu tận." Na-Tiên vẫn 
Vương ngôn: "Kỳ phúc hoài tử ninh phục 
tiêu bất?" Vương ngôn: "Bất tiêu dã." Na- 
Tiên ngôn: "Dụng hà cô bất tiêu?" Vương 
ngôn: "Độc dụng lộc tương, cô bất tiêu 
dã." Na-liên ngôn: "Nê-Lê trung nhơn 
diệc như thị, số thiên vạn tuê bất tiêu tử 
giả; Nê-Lê trung nhơn sở tác quả ác vị 
giải, cô bất tiêu tử." Na-Tiên vẫn Vương 
ngôn: “Thư ngưu, thư mã, thư lư, thư 
quân, thư lộc, hoài tử giaI thực thảo sô v1 
xan bất?" Vương ngôn: "Nhiên, giai dĩ thị 
vI thực." Na- Tiên ngôn: "Ky sô thảo nĩnh 
ư phúc trung tiêu tận bất?" Vương ngôn: 
"C1a1 tiêu tận." Na-Tiên ngôn: "Kỳ phúc 
trung tử ninh tiêu tận bất?" Vương ngôn: 
"Bắt tiêu tận dã." Na-Tiên ngôn: "Hà cô 


796 


bất tiêu tận?" Vương ngôn: "Độc dĩ tương 
lộc đương nhiên cô sử bất tiêu tận." Na- 
Tiền ngôn: "Nê-Lê trung nhơn diệc như 
thị; thị tội quá vị tận, cô bất tiêu tử." Na- 
Tiên vẫn Vương ngôn: " Phu nhơn cập 
trưởng giả phú gia nữ âm thực giai mỹ tứ 
ý thực thực ư phúc trung ninh tiêu bất?" 
Vương ngôn: "GIal tiêu.” 


Na-Tiên vấn Vương ngôn: "Phúc trung 
hoài tử ninh tiêu bât?" Vương ngôn: "Bất 
tiêu dã." Na-Tiên ngôn: "Hà dĩ cố bất 
tiêu?" Vương ngôn: "Độc tương lộc cô sử 
bất tiêu dã." Na-Tiên ngôn: "Nê-Lê trung 
nhơn diệc như thị, sở dĩ số thiên vạn tuê 
bất tiêu tử giả dụng tiên thế tác ác cô vị 
giải, cô bât tiêu tử." Na-Tiên ngôn: "Nhơn 
tại Nê-Lê trung trưởng tại Nê-LêÊ trung, 
lão quá tận nãi đương tử.” Vương ngôn: 
"Thiện tai!" Vương phục vấn Na-Tiên: 


797 


"Khanh tào chư sa-môn ngôn, thiên hạ điạ 
ølal tại thủy thượng, thủy tại phong 
thượng, phong tại không thượng, ngã bất 
tín thị dã." Na-Tiên tiện tiên thủ Vương 
thư thủy thích dĩ tam chỉ toát cử chi, vẫn 
Vương ngôn: ” Thị trung thủy vi phong sở 
trì bât?" Vương ngôn: "Nhiên, vi phong sở 
trì... Na-Tiên ngôn: "Phong trì thủy diệc 
như thị." Vương ngôn: “Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Nê-Hoàn đạo 
ølai quá khứ võ sở phục hữu gia?" Na- 
Tiên ngôn: "Nê-Hoàn đạo vô sở phục hữu 
dã." Na- Tiên ngôn: "Ngu s1 chi nhơn kính 
lai sách nội ngoại thân áI toạ, thị cô bất 
năng độ thoát ư lão, bịnh, tử." Na-Tiên 
ngôn: "Trí giả học đạo nhơn nội ngoại 
thân bất trước dã; nhơn vô hữu ân ái, vô 
hữu ân ái giả, vô tham dục giả, vô hữu 
bào thai; vô hữu bào thai giả bất sanh bất 
lão; bất sanh bât lão, bất bịnh bất tử; bất 


798 


bịnh bất ưu, bât khốc; bât ưu bất khốc, bât 
nội tâm thống, tiện đăc Nê-Hoàn đạo." 
Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vân Na-Tiên ngôn: "Chư học đạo giả tất 
năng đắc Nê-Hoàn đạo bât?" Na-Tiên 
ngôn: "Bất năng tật đắc Nê-Hoàn đạo dã. 
Chánh hướng thiện đạo giả học trị chánh 
sự, đương sở phụng hành giả phụng hành 
chi; bât đương phụng hành giả viễn khí 
chi, đương sở niệm giả niệm, bất đương 
sở niệm giả khí chi, nhơn như thị giả đắc 
Nê-Hoàn đạo." Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Nhơn bất đặc 
Nê-Hoàn đạo giả ninh trị Nê-Hoàn đạo vì 
khoái bất?" Na-Tiên ngôn: "Nhiên, tuy vị 
đắc Nê-Hoàn đạo do tri Nê-Hoàn đạo vi 
khoái dã." Vương ngôn: "Nhơn vị đặc Nê- 
Hoàn đạo giả hà dĩ tri vi khoái gia?" Na- 
Tiên vấn Vương ngôn: "Nhơn sanh vị 
thường triệt thủ túc vi thông xứ?" Vương 


799 


ngôn: "Nhơn tuy vị thường cánh triệt thủ 
túc do tri vi thông dã." Na-Tiên ngôn: "Hà 
dụng tri vi thông dã?" Vương ngôn: "Kỳ 
nhơn triệt thủ túc thời ( ) hô dụng thị tri vì 
thông." Na-Tiên ngôn: "Nhơn diệc như 
thị, tiền đắc Nê-Hoàn đạo giả chuyên 
tương ngữ Nê-Hoàn đạo khoái dụng thị cô 
tín chị." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Na-Tiên ninh tăng 
kiến Phật bất?" Na-Tiên ngôn: "Vị tăng 
kiến dã." Vương ngôn: "Na-Tiên chư sư 
ninh tăng kiến Phật bất?" Na-Tiên ngôn: 
"Chư sư diệc bất kiên Phật dã." - "Như sử 
Na-Tiên cập chư sư bất kiên Phật giả, 
định vi vô hữu Phật dã." Na-Tiên vấn 
Vương ngôn: Vương kiến ngũ bá thủy sở 
hiệp tụ xứ bất?" Vương ngôn: "Ngã bất 
kiến dã." Na-Tiên ngôn: " Vương phụ cập 
thái phụ giai kiến thị thủy bất?" Vương 
ngôn: "Giai bất kiến dã." Na-Tiên ngôn: 


S00 


"Vương phụ cập thái phụ giai bất kiên thử 
ngũ bá thủy hiệp tụ xứ, thiên hạ định v1 vô 
hữu thử ngũ bá thủy sở tụ xứ gia?" Vương 
ngôn: "Tuy ngã phụ cập thái phụ giai bất 
kiến thử thủy giả, thực hữu thử thủy gia?" 
Na-Tiên ngôn: "Tuy ngã chư sư bất kiến 
Phật giả, kỳ thực hữu Phật." Vương ngôn: 
"Thiện tai!" 


(Na-Tiên tì-kheo Kinh - Quyên Trung) 
-OooQOO- 
NA-TIÊN TÌ-KHEO KINH 
Quyền Hạ 


Vương phục vấn ngôn: "Vô hữu phục 
thăng Phật giả gia?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhiên, vô hữu thắng Phật giả." Vương 
phục vấn: "Hà dĩ tri vi vô hữu thăng Phật 
giả?" Na-Tiên vấn Vương ngôn: "Như 


S0I 


nhơn vị tăng nhập đại hải trung ninh tri 
hải thủy vi đại bất, hữu ngũ bá hà, hà hữu 
ngũ bá tiêu hà, lưu nhập đại hà: nhứt giả 
danh Hăng, nhị giả danh Tín-tha, tam giả 
danh Tư-tha, tứ giả danh ( )-xoa, ngũ giả 
danh Thí-phí-di-nhĩ. Ngũ hà thủy trú dạ 
lưu nhập hải. Hải thủy diệc bất tăng, bất 
giảm." Na-Tiên ngôn: "Vương ninh năng 
văn tri bất?" Vương ngôn: "Thực tri." Na- 
Tiên ngôn: "Dĩ đắc đạo nhơn cộng đạo 
thuyết vô hữu năng thắng Phật giả thị cô, 
ngã tín chi." Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà dụng tri vô 
hữu năng thắng Phật giả?" Na-Tiên vẫn 
Vương: "Tạo tác thư sư giả vị thủy?” 
Vương ngôn: "Fạo tác thư sư giả danh 
Chất." Na-Tiên ngôn: "Vương ninh tăng 
kiến Chất bật?" Vương ngôn: "Chất dĩ tử 
cửu viễn, vị tăng kiến." Na-Tiên ngôn: 
"Vương vị tăng kiên Chất, hà dụng tri 


S02 


Chất vi tạo thư sư?" Vương ngôn: "Trì cô 
thời thư tự chuyển tương giáo cáo, dụng 
thị, cô ngã tri danh vi Chất." Na-Tiên 
ngôn: "Dụng thị cô ngã tào kiên Phật kinh 
giới như kiên Phật vô dị. Phật sở thuyết 
kinh đạo thậm thầm khoái, nhơn tri Phật 
kinh giới, dĩ hậu tiện chuyển tương giáo, 
dụng thị cô ngã tri vi vô hữu năng thăng 
Phật giả." Vương phục vẫn Na-Tiên: "Tự 
kiến Phật kinh đạo khả cửu hành chi?" 
Na-Tiên ngôn: "Phật sở thí giáo cắm kinh 
giới thậm khoái đương phụng hành chi chí 
lão." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Nhơn tử dĩ hậu thân 
bất tùy hậu thế sanh gia?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhơn tử dĩ hậu cánh thọ tân thân cỗ thân 
bất tùy." Na-Tiên ngôn: "Thí như đăng 
trung chú cánh tương nhiên cô chú tục tại 
tân chú cánh nhiên. Nhơn thân như thị cô 
thân bât hành cánh thọ tân thân." Na- Tiên 


S03 


vẫn Vương: "Vương tiêu thời tòng sư học 
thư, độc kinh bât?” Vương ngôn: "Nhiên, 
ngã tục niệm chi." Na- liên vân Vương: 


"Vương sở tòng sư thọ kinh thư sư ninh 
phục tri bản kinh thư gia, tất cựu đặc kỳ 
bản kinh thư?" Vương ngôn: "Bất dã. Sư 
tục tự tr1 bản kinh thư nhĩ." Na- Tiên ngôn: 
"Nhơn thân như thử trí, cỗ cánh thọ tân 
thân." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Thấm vi hữu trí vô?" 
Na-Tiên ngôn: "Vô hữu trí” Na-Tiên 
ngôn: "Thí như nhơn đạo tha nhơn quả 
loã, đạo giả ninh hữu quá vô?” Vương 
ngôn: "Hữu quá." Na-Tiên ngôn: "Sơ 
chủng tài thời thượng vô quả loã, hà 
duyên đạo giả đương hữu quá?” Vương 
ngôn: "Thiết bất chủng tài, hà duyên hữu 
quả, thị cô đạo giả vô trạng." Na-Tiên 
ngôn: "Nhơn diệc như thị, dụng kim thế 


S04 


tác thiện ác sanh ư hậu thế cánh thọ tân 
thân." Vương ngôn: "Nhơn dụng thị cô 
thân hành tác thiện ác cánh tân thiện ác sở 
tại?" Na-Tiên ngôn: "Nhơn chư sở tác 
thiện ác tùy nhơn như ảnh tùy thân; nhơn 
tử đản vong kỳ thân, bât vong kỳ hành. 
Thí như nhiên hỏa dạ thư hỏa diệt kỳ tự 
tục tại hỏa chí phục thành chi. Kim thế sở 
tác hành hậu thê thành như thọ chỉ như 
thị" Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
ngôn Na-Tiên: "Ninh năng phần biệt chỉ 
thị sở tại bất gia?" Na-Tiên ngôn: "Bất khả 
đặc tri thiện ác sở tại." Na-Tiên vấn 
Vương: "Thọ mộcvỊ hữu quả thời ngôn 
ninh năng phân biệt chỉ thị ngôn ky chì 
gian vô hữu quả ninh khả dự tri chi bất 
gia?" Vương ngôn: "Bất khả tri." Na-Tiên 
ngôn: "Nhơn vị đắc đạo bất năng dự tri 
thiện ác sở tại." Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vân: "Nhơn đương ư hậu thê 


S05 


sanh giả ninh năng tự tri bất." Na-Tiên 
ngôn: "Kỳ đương sanh giả tự tri.” Vương 
ngôn: "Hà dụng tri chỉ?" Na-liên ngôn: 
"Thí như điển gia canh chủng thiên vũ 
thời tiết kỳ nhơn ninh dự tri đương đắc 
cốc bất?" Vương ngôn: "Nhiên, do tri 
đương đắc cốc đa." Na-Tiên ngôn: "Nhơn 
diệc như thị, nhơn đương ư hậu thê sanh 
dự tự tri” Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Thâm hữu Nê- 
Hoàn vô?" Na-Tiên ngôn: "Thấm hữu." 
Vương ngôn: "Na-Tiên ninh năng chỉ thị 
ngã Phật tại kỳ xứ bất?" Na-Tiên ngôn: 
"Bất năng chỉ thị Phật tại kỳ xứ. Phật dĩ 
Bát-Nê-Hoàn khứ, bât khả đắc chỉ thị, chỉ 
thị kiến xứ." Na-Tiên ngôn: "Thí như 
nhơn nhiên đại hỏa dĩ tức diệt kỳ hoá, hỏa 
ninh khả phục chỉ thị tri quang sở tại bất?" 
Vương ngôn: "Bất khả tri xứ." Na-Tiên 
ngôn: "Phật dĩ Bát-Nê-Hoàn khứ, bất khả 


S06 


phục tri xứ." Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Sa-môn ninh 
tự ái kỳ thân bất?" Na-Tiên ngôn: "Sa- 
môn bất tự ái kỳ thân." Vương ngôn: 
"Như linh sa-môn bất tự ái kỳ thân giả, hà 
dĩ cỗ tự tiêu tức ngọa dục đắc an ôn 
nhuyễn, âm thực dục đặc mỹ thiện, tự hộ 
thị hà dĩ cỗ?" Na-Tiên vân Vương ngôn: 
"Ninh tăng nhập chiến đâu trung bất?" 
Vương ngôn: "Nhiên, ngã tăng nhập chiến 
đâu trung." Na-Tiên ngôn: "Tại chiến đấu 
trung, tăng vị đao, nhẫn, tiễn sở trúng 
bất?" Vương ngôn: "Ngã tăng phả vị đao, 
nhãn sở trúng." Na-Tiên vẫn Vương: 
"Đao, nhẫn, mâu, tiễn thương nại hà?" 
Vương ngôn: "Ngã dĩ cao, dược, miên, 
nhứ, lý nhĩ." Na-Tiên vận Vương ngôn: 
"Vương vị ái thương cô dĩ cao, được, 
miên, nhứ lý gia?" Vương ngôn: "Ngã bất 
ái thương." Na-Tiên ngôn: "Thù bất ái 


S07 


thương giả, hà dĩ trì cao, dược, miên nhứ 
lý dĩ hộ chi?" Vương ngôn: "Ngã dục sử 
tật dũ nhĩ, bất ái kỳ thương." Na-Tiên 
ngôn: "Sa-môn diệc như thị; bất ái kỳ 
thân, tuy âm thực, tâm bất lạc, bât dụng 
tác mỹ, bất dụng tác hảo, bât dụng tác cơ 
sắc, thú dục chi thân thể phụng hành Phật 
kinh giới nhĩ. Phật kinh thuyết ngôn, nhơn 
hữu cửu không vi cửu mâu thương, chư 
không giai xú xứ bất tịnh." Vương ngôn: 
"Thiện tai!" Vương phục vấn Na-Tiên: 
"Phật vi thắm hữu tam thập nhị tướng, bát 
thập chủng hảo, thân giai kim sắc hữu 
quang ảnh gia?” Na-liên ngôn: "Phật 
thấm hữu tam thập nhị tướng, bát thập 
chủng hảo, giai hữu kim sắc hữu quang 
ảnh." Vương ngôn: "Phật phụ mẫu ninh 
phục hữu tam thập nhị tướng, bát thập 
chủng hảo, thân giai kim sắc hữu quang 
ảnh gia?" Na-Tiên ngôn: "Phật phụ mẫu 


S08 


vô thị tướng." Vương ngôn: "Như sử phụ 
mẫu vô thị tướng giả, Phật diệc vô thị 
tướng." Vương phục ngôn: "Nhơn sanh tử 
tượng kỳ chủng loại, phụ mẫu vô hữu thị 
tướng giả, Phật định vô thị tướng." Na- 
Tiên ngôn: "Phật phụ mẫu tuy vô thị tam 
thập nhị tướng, bát thập chủng hảo, thân 
kim sắc giả, Phật thâm hữu thị tướng." 
Na-Tiên vẫn Vương: "Vương tăng kiến 
liên hoa bất?" Vương ngôn: "Ngã kiến 
chị." Na-Tiên ngôn: "Thử liên hoa sanh ư 
điạ, trưởng ư nê thủy chi trung, sắc thậm, 
hương hảo, ninh phục tượng loại nê thủy 
sắc bất?" Vương ngôn: "Bắt tượng loại điạ 
nê thủy sắc." Na-Tiên ngôn: "Tuy Phật 
phụ mẫu vô thị chư tướng giả, Phật thâm 
hữu thị chư tướng; Phật sanh ư thê Ø1an, 
trưởng ư thế gian, nhi bất tượng thế gian 
chi sự." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Phật thẩm như đệ thât 


S09 


Thiên vương Phạm sở hành bất dữ phụ nữ 
giao hội bất?" Na-Tiên ngôn: "Nhiên, 
thấm ly ư phụ nữ, tịnh khiết vô hà uẽ." 
Vương ngôn: "Giả linh Phật như đệ thất 
Thiên vương sở hành giả, Phật vi đệ thất 
Phạm đệ tử." Na-Tiên vẫn Vương: "Đệ 
thật Thiên vương giả hữu niệm vô niệm?" 
Vương ngôn: "Đệ thât Thiên vương Phạm 
hữu niệm." Na- Tiên ngôn: "Thị cô đệ thất 
thiên vương Phạm cập thượng chư Thiên 
giai vi Phật đệ tử." Na-Tiên vẫn Vương 
ngôn: "Điều minh thanh hà đăng loại?" 
Vương ngôn: "Điều minh thanh như nhạn 
thanh." Na-Tiên ngôn: "Như thị điều vi thị 
nhạn đệ tử, các tự dị loại; Phật diệc như 
thị, phi đệ thất Thiên vương Phạm đệ tử." 
Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vân Na-Tiên: "Phật ninh tất học tri phụng 
hành kinh giới bất?" Na-Tiên ngôn: "Phật 
tt học tri phụng hành kinh giới." Vương 


S10 


ngôn: "Phật tòng thùy sư thọ kinh giới?" 
Na-Tiên ngôn: "Phật vô sư. Phật đắc đạo 
thời tiện tất tự tri chư kinh đạo. Phật bất 
như chư đệ tử học tri. Phật sở giáo chư đệ 
tử g1aIi đương phụng hành chí lão." Vương 
ngôn: "Thiện tai!" Vương phục vẫn Na- 
Tiên: "Nhơn phụ mẫu tử thời bi đề khốc lệ 
xuất, nhơn hữu văn Phật kinh diệc phục bi 
đề khốc lệ xuất, câu lệ xuất ninh hữu biệt 
dị bất?" Na-Tiên ngôn: "Nhơn hữu phụ 
mẫu để khấp ølaI cảm tư á1, tư niệm sâu 
ưu, khô thông: thử tào ưu giả ngu si ưu 
nhĩ. Kỳ hữu văn Phật kinh đạo lệ xuất giả 
giai hữu từ ai chi tâm, niệm thế gian cân 
khổ, thị cố lệ xuất kỳ đắc phước thậm 
đại." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Dĩ đắc độ thoát Ø1ả, VỊ 
đặc độ thoát giả, hữu hà đắng biệt dị?" 
Na-Tiên ngôn: "Nhơn vị đắc độ thoát giả 
hữu tham dục chi tâm, nhơn đắc độ thoát 


S11 


giả vô hữu tham dục chi tâm, đản dục thú 
đắc phạn thực chi mạng nhĩ." Vương 
ngôn: "Ngã kiến thê gian nhơn giai dục 
khoái thân, dục đắc mỹ thức, võ hữu ( ) 
túc." Na- Tiên ngôn: "Nhơn vị đắc độ thoát 
ø1ả phạn thực dụng tác vinh lạc hảo; nhơn 
đặc độ thoát giả tuy phạn thực bất dĩ vi 
lạc, bất dĩ vi cam, thú dục chỉ mạng." 
Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Nhơn gia hữu sở tác niệm 
cửu viễn chi sự bất?" 


Na-Tiên ngôn: "Nhơn sâu ưu thời giai 
niệm cửu viễn chi sự." Vương ngôn: 
"Dụng hà đăng niệm chi, dụng chí niệm 
gia, dụng niệm niệm gia?” Na-Tiên vẫn 
Vương ngôn: "Ninh tăng hữu sở học tri dĩ 
hậu niệm chi bất?" Vương ngôn: "Nhiên, 
ngã tăng hữu sở học tri dĩ hậu phục cấp 
vong chi." Na- Tiên ngôn: "Vương thị thời 


S12 


vô vong gia, nhi vong chi hồ?" Vương 
ngôn: "Ngã thời võng niệm." Na-Tiên 
ngôn: "Khả sai Vương vị hữu tượng." 
Vương phục vẫn Na-tiên: "Nhơn hữu sở 
tác giai niệm như phủ thủy hữu sở tác kim 
kiến tại sở tác giai dụng niệm tri gia?" Na- 
Tiên ngôn: "Dĩ khứ chị sự giai dụng niệm 
tri chi, kim kiến tại chi sự diệc dụng niệm 
tri chi." Vương ngôn: "Như thị nhơn đản 
niệm khứ sự bất năng phục niệm tân sự." 
Na-Tiên ngôn: "Giả linh tân giả hữu sở 
tác bất khả niệm giả diệc như thị.” Vương 
ngôn: "Nhơn tân học thư kỹ xảo vi đường 
quyên gia?” Na- Tiên ngôn: "Nhơn tân học 
thư họa giả hữu niệm có linh đệ tử học giả 
hữu tri, thị cỗ hữu niệm nhĩ." Vương 
ngôn: " Thiện tai!" Vương phục vẫn Na- 
Tiên: "Nhơn dụng kỷ sự sanh niệm g1a?" 
Na-Tiên ngôn: "Nhơn phàm hữu thập lục 
sự sanh niệm. Nhứt giả, cửu viễn sở tác 


613 


sanh niệm. Nhị giả, tân hữu sở học sanh 
niệm. Tam giả, nhược hữu đại sự sanh 
niệm. Tứ giả, tư thiện sanh niệm. Ngũ giả 
tăng sở cánh khô sanh niệm. Lục ø1ả, tự fư 
duy sanh niệm. Thất giả, tăng tạp sở tác 
sanh niệm. Bát giả, øgiáo nhơn sanh niệm. 
Cửu giả, tượng sanh niệm. Thập giả, tăng 
hữu sở vong sanh niệm. Thập nhứt giả, 
nhân thức sanh niệm. Thập nhị giả, hiệu 
kế sanh niệm. Thập tam giả, phụ trái sanh 
niệm. Thập tứ giả, nhứt tâm sanh niệm. 
Thập ngũ giả, độc thư sanh niệm. Thập 
lục giả, tăng hữu sở ký cánh kiến sanh 
niệm. VI thập lục sự sanh." 


Nhứt, Vương phục vấn Na-Tiên: "Hà 
đăng vi niệm cửu giả?" Na-Tiên ngôn: 
"Phật đệ tử A-nan, nữ đệ tử ưu bà di Cưu- 
thù-thiền-bãi niệm ức thế túc, niệm thời 
sự, cập dư đạo nhơn øgialI năng niệm khứ 


S14 


thê chi sự, như A-nan nữ đệ bôi thậm 
chúng đa niệm thử dĩ tiện sanh niệm." 


Nhị, Vương phục vấn: "Hà đắng vi tân sở 
học sanh niệm giả?" Na-Tiên ngôn: "Như 
nhơn tào học tri hiệu kế hậu phục vong 
chi, kiên nhơn hiệu kế tiện cánh sanh 
niệm." 

Tam, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà đăng 
vi đại sự sanh niệm giả?" Na-Tiên ngôn: 
“Thí như Thái-tử lập vi Vương, tự niệm v1 
Vương hào qui; thị v1 đại sự sanh niệm." 


Tứ, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà đắng 
v1 tư thiện sanh niệm g1ả?" Na- Tiên ngôn: 
"Thí như vi nhơn sở thỉnh hô cực thiện Ý 
tân ngộ đãi chị, kỳ nhơn tự niệm ngôn tích 
nhựt v1 kỳ sở thỉnh hô thiện ý đãi nhơn, 
thị v1 tư thiện sanh niệm.” 


615 


Ngũ, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà đắng 
vi cánh khô sanh niệm?" Na-Tiên ngôn: 
"Thí như nhơn tăng vi nhơn sở qua chủy 
bê hệ lao ngục, thị vi cánh khô sanh niệm. 


Lục, Vương phục vân Na-Tiên ngôn: "Hà 
đăng vi tự tư duy sanh niệm giả?" Na- 
Tiên ngôn: "Thí như tăng hữu sở kiến 
nhược gia thất tông thân cập súc sanh, thị 
v1 tự tư duy sanh niệm.” 


Thật, Vương phục vân Na-Tiên ngôn: "Hà 
đăng vi tăng tạp sở tác sanh niệm giả?" 
Na-Tiên ngôn: “Thí như nhơn danh vạn 
vật tự nhan sắc, hương xú, cam khổ, niệm 
thử ngữ sự, thị v1 tạp sanh niệm." 

Bát, Vương phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Hà 
đăng vi giáo nhơn sanh niệm giả?" Na- 
Tiên ngôn: "Nhơn tự hỉ vong biên nhơn 


S16 


hoặc hữu giả, hoặc vong g1ả, vong VI Ø1ảo 
nhơn sanh niệm. 


Cửu, Vương phục vẫn Na-Tiên ngôn: "Hà 
đăng vi tượng sanh niệm giả?” Na-Tiên 
ngôn: "Nhơn ngưu, mã, các tự hữu tượng 
loại, thị v1 tượng sanh niệm.” 


Thập, Vương phục vận Na-Tiên: "Hà 
đăng vi tăng sở vong sanh miệm giả?" Na- 
Tiên ngôn: “Thí như nhơn tốt hữu SỞ VONg 
số số độc niệm đắc chi, thị vi tắng sở 
vong sanh niệm." 


Thập nhứt, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà 
đăng vi nhân thức sanh niệm giả?" Na- 
Tiên ngôn: "Học thư giả năng câu kỳ tự, 
thị vi nhân thức sanh niệm.” 

Thập nhị, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà 
đăng vi hiệu kê sanh niệm giả?" Na-Tiên 
ngôn: "Như nhơn cộng hiệu kê thành tựu 


S17 


tật tri sách thuật phân minh, thị vi hiệu kế 
sanh niệm." 


Thập tam, Vương phục vấn Na-Tiên: "Hà 
đăng vi phụ trái sanh niệm giả?" Na-Tiên 
ngôn: "Thí như cô cô sở đương trái qui, 
thị v1 trái cục sanh niệm." 


Thập tứ, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà 
đăng vi nhứt tâm sanh niệm giả?" Na-Tiên 
ngôn: "Sa-môn nhứt kỳ tâm tự niệm sở 
tòng lai sanh thiên ức thê thời sự, thị ngã 
vI nhứt kỳ tâm sanh niệm." 


Thập ngũ, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà 
đăng vi độc thư sanh niệm giả?" Na-Tiên 
ngôn: "Để vương hữu cô chi thư niệm 
ngôn kỳ đế, kỳ niên thời thư dã, thị vi độc 
thư sanh niệm." 

Thập lục, Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà 
đăng vi tắng hữu sở ký cánh kiến sanh 


618 


niệm giả?” Na-Tiên ngôn: "Nhược nhơn 
hữu sở kỹ cánh nhãn kiên chĩ, tiện sanh 
niệm, thị v1 sở ký sanh niệm. 


Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Phật ninh tất tri khứ sự phủ 
thủy đương lai sự gia?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhiên, Phật tất tri chi" Vương ngôn: 
"Giả linh Phật tất tri chư sự giả, hà cô bất 
nhứt thời giáo chư đệ tử, hà cố sảo sảo 
giáo chi?" Na-Tiên vấn Vương: "Quốc 
trung ninh hữu y sư vô?” Vương ngôn: 
"Hữu." - "Y sư ninh năng tất tri thiên hạ 
chư dược bất?" Vương ngôn: "Năng tất 
thức tri chư dược." Na-Tiên vẫn Vương: 
"Kỳ y sư trỊ bịnh vi nhứt thời dữ dược sảo 
sảo dữ chi?" Vương ngôn: "Nhơn vị bịnh 
bất khả dự dữ dược, ứng bịnh nãi dữ dược 
nhĩ." Na-Tiên ngôn: "Phật tuy tât tri khứ 
lai kiên tại chỉ sự diệc bất khả nhứt thời 


619 


tật giáo thiên hạ, đương sảo sảo thụ kinh 
giới linh phụng hành chi nhĩ.” Vương 
ngôn: "Thiện tai!" Vương phục vẫn Na- 
Tiên: "Khanh tào sa-môn ngôn, nhơn tại 
thế gian tác ác chí bá tuế, lâm dục tử thời 
niệm Phật, tử hậu giả năng đắc sanh thiên 
thượng. Ngã bất tín thị ngữ. Phục ngôn, 
sát nhứt sanh, tử tức đương nhập Nê-Lê 
trung, ngã bất tín thị ngữ." Na-Tiên vấn 
Vương: "Như nhơn trì tiêu thạch trí thủy 
thượng, thạch phù gia, một gia?" Vương 
ngôn: "Kỳ thạch một." Na-Tiên ngôn: 
"Như linh trì bá mai đại thạch trí thuyên 
thượng, kỳ thuyên ninh một bất?" Vương 
ngôn: "Bất một." Na-Tiên ngôn: "Thuyên 
trung bá mai đại thạch nhân thuyên cô bất 
đắc một. Nhơn tuy hữu bản ác, nhứt thời 
niệm Phật, dụng thị cô bất nhập Nê-Lê 
trung, tiện đắc sanh thiên thượng; kỳ tiểu 


S20 


thạch một giả như nhơn tác ác bất tri Phật 
kinh, tử hậu tiện nhập Nê-Lê trung." 


Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Khanh tảo dụng hà đăng cố 
hành học đạo tác sa-môn?” Na- Tiên ngôn: 
"Nøã dĩ quá khứ khô, hiện tại khổ, đương 
lai khô, dục khí thị chư khổ, bất dục phục 
thọ cánh cỗ hành học đạo tác sa môn." 
Vương phục vấn Na-Tiên: "Khô nãi tại 
hậu thế hà vi dự học đạo tác sa-môn?" Na- 
Tiên vấn Vương: "Vương ninh hữu địch 
quốc oán gia dục tương công kích bất?" 
Vương ngôn: "Nhiên, hữu địch quốc oán 
ø1a thường dục tương công kích đã." Na- 
Tiên vân Vương: "Địch chúa lâm lai thời 
Vương nãi tác đâu kỳ bị thủ quật thiểm 
gia, đương dự tác chi hô?" Vương ngôn: 
"Đương dự hữu trừ đãi." Na-Tiên vẫn 
Vương: "Dụng hà đắng cô dự tác trừ đãi?" 


821 


Vương ngôn: "Bị địch lai vô thời cô." Na- 
Tiên vẫn Vương: "Địch thượng vị lai hà 
cô dự bị chi?" Na-Tiên phục vẫn Vương: 
"Cơ nãi điền chủng, khát nãi quật tỉnh 
ø14?" Vương ngôn: "Gai đương dự tác 
chi." Na-Tiên ngôn: "Thượng vị cơ khát, 
hà cô dự tác điêu độ?" Vương ngôn: 
"Thiện tai!" Vương phục vấn Na-Tiên: 
"Đệ thất Phạm Thiên khứ thị kỷ sở?" Na- 
Tiên ngôn: "Thậm viễn, linh thạch đại như 
Vương điện tòng đệ thất Phạm Thiên 
thượng đọa chi lục nguyệt nhựt nãi đọa 
thử gian điạ nhĩ.” Vương ngôn: "Khanh 
tào chư sa-môn ngôn, đắc La-hán đạo như 
nhơn khuất thân tý khoảnh dĩ phi thượng 
đệ thât Phạm Thiên thượng."Vương ngôn: 
"Nøã bất tín thị hành số thiên vạn ức lý, 
hà dĩ tật nãi nhĩ gia?" Na-Tiên vấn 
Vương: "Vương bản sanh hà quốc?" 
Vương ngôn: "Ngã bản sanh Đại Tân 


S22 


quốc, quốc danh A-Lệ-Tán. " Na-Tiên vẫn 
Vương: "A-lệ-tán khứ thị gian kỷ lý?" 
Vương ngôn: "Khứ nhị thiên do tuân hiệp 
bát vạn lý." Na-Tiên vẫn Vương: "Phả 
tăng ư thử dao niệm bản quốc trung sự 
bất?" Vương ngôn: "Nhiên, hăng niệm 
bản quốc trung sự nhĩ." Na-Tiên ngôn: 
"Vương thí phục cánh niệm bản quốc 
trung sự tăng hữu sở tác vi giả." Vương 
ngôn: "Ngã tức niệm dĩ." Na-Tiên ngôn: 
"Vương hành bát vạn lý phản phục hà di 
tật?" Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vẫn Na-Tiên: "Nhược hữu lưỡng 
nhơn ư thử câu thời tử, nhứt nhơn thượng 
sanh đệ thất Phạm Thiên, nhứt nhơn sanh 
Kế Tân khứ thị thất bá nhị thập lý, thùy vi 
tiên đáo giả?" Na-liên ngôn: "Lưỡng 
nhơn câu thời đáo nhĩ” Vương ngôn: 
"Tương khứ viễn cận đại đa, hà dĩ câu 
chí?" Na-Tiên vấn Vương: "Thí niệm A-lệ 


R3 


quốc." Vương ngôn: "Ngã dĩ niệm chỉ." 
Na-Tiên phục ngôn: ” Vương thí phục 
niệm Kế tân." Vương ngôn: "Ngã dĩ niệm 
chi." Na-Tiên vẫn Vương: "Niệm thị 
lưỡng quốc, hà sở tật giả?" Vương ngôn: 
"Câu đắng nhĩ." Na-Tiên ngôn: "Lưỡng 
nhơn câu tử, nhứt nhơn sanh đệ thất Phạm 
Thiên thượng, nhứt nhơn sanh Kê tân diệc 
đăng nhĩ." Na-Tiên vấn Vương: "Nhược 
hữu nhứt song phi điều, nhứt điểu ư đại 
thọ thượng chỉ, nhứt điều ư tiểu ty thọ chỉ, 
lưỡng điều câu chỉ, thùy ảnh tiên tại địa 
ø1ả?" Vương ngôn: "Kỳ ảnh câu đáo điạ 
nhĩ." Na-Tiên ngôn: "Lưỡng nhơn câu tử, 
nhứt nhơn sanh đệ thất Phạm Thiên 
thượng, nhứt nhơn sanh Kê tân diệc câu 
thời chí nhĩ." Vương ngôn: "Thiện tai!" 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Nhơn dụng kỷ 
sự học tri đạo?” Na- Tiên ngôn: "Dụng thất 
sự học trI đạo. Hà đẳng vi thât? Nhứt giả, 


S24 


niệm thiện ác chi sự. Nhị giả tinh tân. 
Tam giả lạc đạo. Tứ giả phục ý vị thiện. 
Ngũ giả niệm đạo. Lục giả nhứt tâm. Thất 
ø1ả thích ngộ vô sở tăng á1." Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Nhơn dụng thử thất sự học 
tri đạo gia?" Na-Tiên ngôn: "Bắt tật dụng 
thất sự học tri đạo. Trí ølả trì trí biệt trì 
thiện ác, dụng thị nhứt sự biệt trị nhĩ." 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Giả linh dụng 
nhứt sự tri giả, hà vi thuyết thật sự?" Na- 
Tiên vẫn Vương: "Như nhơn trì đao trước 
thao trung ÿ bích đao, ninh năng tự hữu sở 
cát tiệt bất?" Vương ngôn: "Bất năng hữu 
sở cát tiệt." Na- Tiên ngôn: "Nhơn tâm tuy 
minh hội đương đặc thị lục sự cộng thành 
trí nhĩ." Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương 
phục vân Na-Tiên: "Nhơn gia tác thiện 
đắc phước đại gia, tác ác đắc ương đại 
gia?" Na-Tiên ngôn: "Nhơn tác thiện đắc 
phước đại, tác ác đắc ương tiêu. Nhơn gia 


S25 


tác ác nhụt tự hôi quá, thị cỗ kỳ quá nhụt 
tiểu. Nhơn ø1a tác thiện nhựt dạ tự niệm 
hoan hỉ, thị cô đặc phước đại." Na-Tiên 
ngôn: "Tích giả, Phật tại thời kỳ quốc 
trung hữu nhơn ngột vô thủ túc nhi thủ 
liên hoa trì thượng Phật. Phật tức cáo chư 
ti kheo ngôn, thử ngột thủ túc nhi khước 
hậu cửu thập nhứt kiếp bất phục đọa nhập 
Nê-Lê trung, súc sanh bệ lệ đạo trung, đắc 
sanh Thiên thượng; Thiên thượng thọ 
chung phục hoàn tác nhơn; thị cô, ngã tri 
nhơn tác tiểu thiện đắc phước đại. Tác ác, 
kỳ nhơn tự hối quá nhựt tiêu diệt nhi tận, 
thị cô ngã tri nhơn tác quá kỳ ương tiểu." 

Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vân Na-Tiên: "Trí giả tác ác, ngu nhơn tác 
ác, thử lưỡng nhơn ương cữu, thùy đặc đa 
giả?" Na-Tiên ngôn: "Ngu nhơn tác ác đắc 
ương đại; trí nhơn tác ác đắc ƯƠng tiểu." 
Vương ngôn: "Bật như Na-tiên ngôn." 


S26 


Vương ngôn: "Ngã quốc trị pháp, đại thân 
hữu quá tắc tội chi trọng; ngu dân hữu quá 
tắc tội chi khinh; thị cô trí giả tác ác đắc 
ương đại, ngu giả tác ác đắc ương tiểu." 
Na-Tiên vẫn Vương: "Thí như thiêu thiết 
tại điạ nhứt nhơn tri vi thiêu thiết, nhứt 
nhơn bất tri; lưỡng nhơn câu tiên thủ thiêu 
thiết, thùy lạn thủ đại giả gia?" Vương 
ngôn: "Bất tri giả lạn thủ đại." Na-Tiên 
ngôn: "Ngu giả tác ác bất năng tự hôi, cô 
kỳ ương đại. Trí giả tác ác tri bất đương 
sở vi nhựt tự hối quá, cô kỳ ương tiêu." 
Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vân Na-Tiên: " Nhơn hữu năng trì thử 
thân phi hành thượng chí đệ thất Phạm 
Thiên thượng cập chí Uấẫt-thiên- việt điạ 
cập sở dục chí xứ giả bất?" Na-Tiên ngôn: 
"Năng." Vương ngôn: "Nại hà trì thử thần 
thượng đệ thất Phạm Thiên cập Uất-thiển- 
việt điạ cập sở dục chí xứ hô?" Na-Tiên 


S27 


vân Vương: "Vương ninh tự niệm thiếu 
tiêu thời khiêu hí nhứt trượng điạ bất?" 
Vương ngôn: "Ngã niên thiếu thời ý niệm 
dục khiêu tiện khiêu nhứt trượng dư điạ 
gia." Na-Tiên ngôn: "Đặc đạo chi nhơn ý 
dục khiêu chí đệ thât Phạm Thiên thượng 
cập chí Uất-thiên-việt điạ giả diệc nhĩ." 
Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Khanh tào chư sa-môn 
ngôn, hữu côt trường tứ thiên lý, hà đăng 
thân cốt nãi trường tứ thiên lý?" Na-Tiên 
vân: "Vương tăng văn đại hải trung hữu 
đại ngư danh chât thân trường nhị vạn bắt 
thiên lý giả bất?" Vương ngôn: "Nhiên, 
hữu đắc, ngã tăng văn chi." Na-Tiên ngôn: 
"Như thị nhị vạn bát thiên lý ngư kỳ hiệp 
cốt trường tứ thiên lý." Vương quái chỉ, vi 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Khanh tảo chư 
sa-môn thuyết ngôn, ngã năng đoạn suyễn 
tức chi sự." Vương ngôn: "Nại hà đoạn 


628 


suyễn tức khí gia?" Na-Tiên vẫn Vương: 
"Ninh tăng văn chí bất?" Vương ngôn: 
"Ngã văn chi." Na-Tiên ngôn: "Vương dĩ 
vi chí tại nhơn thân trung gia?" Vương 
ngôn: "Ngã dĩ vị chí tại nhơn thân trung." 
Na-Tiên ngôn: "Vương dĩ vi ngu nhơn bất 
năng chế kỳ thân khâu giả bất năng trì 
kinh giới giả, như thử tảo nhơn diệc bất 
lạc kỳ thân." Na-Tiên ngôn: "Kỳ học đạo 
nhơn năng chế thân khẩu, năng trì kinh 
giới, năng nhứt kỳ tâm đắc Tứ Thiên tiện 
năng bất phục suyễn tức nhĩ. Vương 
ngôn: "Thiện tai!" Vương vẫn Na-Tiên: 
"VỊ hô ngôn hải hải vị thị thủy danh v1 hải 
øia? Dụng tha sự cô ngôn hải gia?" Na- 
Tiên ngôn: “Nhơn sở dĩ hô vi hải giả thủy 
dữ cô tham các bán, thị cố vi hải nhĩ." 
Vương phục vẫn Na-Tiên: "Hà dĩ cô hải 
tât hàm như cô vị?" Na-Tiên ngôn: "Sở dĩ 
hải thủy hàm giả đạm súc dĩ lai cửu viễn 


829 


cập ngư biết trùng đa cộng thanh tiện thủy 
trung, thị cô linh hàm nhĩ." Vương ngôn: 
"Thiện tai!". Vương phục vẫn Na-Tiên: 
"Nhơn đắc đạo dĩ ninh năng tất tư duy 
thâm áo chúng sự bất?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhiên, nhơn đắc đạo dĩ năng tât tư duy 
thâm áo chi sự." Na- Tiên ngôn: "Phật kinh 
tối thâm áo chi chúng sự bất khả xứng 
lượng; chúng sự giai trí bình đoạn chị." 
Vương ngôn: "Thiện tai!" Vương phục 
vẫn Na-Tiên: "Nhơn thân, trí, tự nhiên thử 
tam sự ninh đông các dị?" Na-Tiên ngôn: 
"Nhơn thân giả chủ giác, trí giả hiểu đạo, 
tự nhiên giả, hư không vô hữu nhơn."” 
Vương phục vân Na-Tiên ngôn: "Đắc 
nhơn hà đăng vi đắc nhơn giả. Nhãn thị 
sắc, nhĩ thính thanh, ty văn hương, khâu 
tri vị, thân tri thô nhuyễn, chí tri thiện ác 
chi sự, hà sở vi đắc nhơn ø1ả?" Na- Tiên 
vân Vương: "Như linh nhơn năng mục tự 


S30 


thị thoát đồng tử khứ chi, thị ninh quảng 
viễn bất, liệt đại kỳ nhĩ thính thanh ninh 
quảng viễn bất, quyết ty linh đại kỳ văn 
hương ninh đa bất, khai khâu linh đại tri 
vị ninh đa bất, bác cát cơ phu linh tín tri 
thô nhuyễn bất, bạt khứ kỳ chí thạnh niệm 
ninh đa bất?" Vương ngôn: "Bất dã." Na- 
Tiên ngôn: “Phật tại sở tác thậm nan, Phật 
tạo sở tri thậm diệu." Vương phục vẫn 
Na-Tiên: "Sở tác hà đăng thậm nan, hà 
đăng thậm diệu?" Na-Tiên ngôn: "Phật 
ngôn năng tri nhơn phúc trung mục sở 
kiến sự tât năng g1ả1 chi; năng g1ả1 mục sự 
năng giả1 nhĩ sự, năng giải ty sự, năng giải 
khâu sự, năng giải thần sự, năng giải bại 
sự, năng g1ả1I ngh1 sự, năng gl1ải sở niệm 
Sự, năng giải thần sự." Na-Tiên nøÔn: 
"Nhơn thủ hải thủy hàm chi ninh năng 
biệt tri khâu trung thủy thị tuyên thủy, thị 
kỳ lưu thủy, thị ký hà thủy?" Vương ngôn: 


831 


"Chúng thủy giai hiệp v1 nhứt, nan các 
biệt trì." Na-Tiên ngôn: "Phật sở tác vị 
nan g1aI năng biệt tri thị chư thủy vị, kim 
hải thủy kiến mục tiên chi sự Vương 
thượng bất năng biệt tri, kim nhơn thân 
bất kiến nhơn thân trung hữu lục sự bất 
khả kiến." Na-Tiên ngôn: "Thị cô, Phật 
giải chi tòng tâm niệm chí mục sở kiến, 
tòng tâm niệm chí nhĩ sở thính, tòng tâm 
niệm chí ty sở khứu, tòng tâm niệm chí 
khâu tri vị, tòng tâm niệm chí thân tr khổ 
lạc hàn ôn, thô kiên, tòng tâm niệm hữu 
sở hướng, Phật tật tri, phân biệt giải chị." 
Vương ngôn: "Thiện tai!” 


Na-Tiên ngôn: "Dạ dĩ bán, ngã dục khứ." 
Vương tức săc bảng thân thủ tứ đoan điệp 
bô ỗn trí ma du trung trì dĩ vi cự, đương 
tông Na-Tiên qui cung, sự Na-Tiên như 
sự ngã thân. Bảng thân giai ngôn: "Thọ 


S32 


giáo." Vương ngôn: "Đắc sư như Na-Tiên, 
tác đệ tử như ngã, khả đắc đạo tật." 
Vương chư sở vân Na-Tiên triếp sự sự 
đáp chi. Vương đại hoan hỉ. Vương tức 
xuất trung tảng hảo y trực thập vạn dĩ 
thượng Na-Tliên. Vương ngữ Na-Tiên: 
"“Fòng kim dĩ khứ, nguyện Na- Tiên nhựt 
dữ bát bá sa-môn cộng ư cung trung phạn 
thực, cập dục sở đắc giai tòng Vương thủ 
chỉ.' Na-Tiên báo Vương: "Ngã vị đạo 
nhơn lược vô sở dục." Vương ngôn: ”Na- 
Tiên đương tự hộ, diệc đương hộ ngã 
thân." Na-Tiên ngôn: "Hà đắng đương tự 
hộ cập hộ Vương thân?” Vương báo ngôn: 
"Khủng nhơn luận nghị hô Vương vi 
khan, Na-Tiên vị Vương giải chư hồ nghi 
nhi bất năng tứ dữ; khủng hoặc nhơn ngôn 
Na-Tiên bất năng giải Vương hỗ nghi cố 
Vương bất thưởng tứ." Vương ngôn: "Na- 
Tiên thọ giả đương linh ngã đắc kỳ 


833 


phước, Na-Tiên diệc đương hộ kỳ danh." 
Vương ngôn: "Thí như sự tử tại kim hạm 
trung do vi câu bế thường hữu dục vọng 
khứ, kim ngã tuy vi quỗc-vương tại cung 
tỉnh trung kỳ ý bất lạc dục khí quốc khứ 
nhi hành học đạo." Vương ngữ cánh, Na- 
Tiên tiện khởi qui Phật tự. 

Na-Tiên thích khứ, Vương thiết tự niệm, 
ngã vân Na-Tiên vi hà đăng sự, Na-Tiên 
vi giải ngã hà đắng sự. Vương tự niệm, 
ngã sở vấn Na-Tiên mạc bất giải ngã ý 
giả. 

Na-Tiên qu1 Phật tự diệc tự niệm Vương 
vẫn ngã hà đăng sự, ngã diệc báo Vương 
hà đẳng sự. Na-Tiên tự niệm, Vương sở 
vẫn giả, ngã diệc tật vi giải chí. Niệm thử 
sự chí thiên minh. 


634 


Minh nhựt, Na-Tiên bị cà-sa trì bát trực 
nhập cung thượng điện tọa. Vương tiền vị 
Na-Tiên tác lễ dĩ, cập khước toạ. Vương 
bạch Na- Tiên: "Na- Tiên thích khứ, ngã tự 
niệm, vấn Na-Tiên hà đăng ngữ; Na-Tiên 
báo ngã hà đắng ngữ, ngã phục tự niệm sở 
vân Na-Tiên, Na-Tiên mạc bất giải ngã ý 
giả, ngã niệm thị ngữ hoan hỉ an ngọa chí 
minh. Na-liên ngôn: "Ngã hành qui xá 
điệc tự niệm, Vương vi vẫn ngã hà đăng 
sự, ngã diệc vị Vương thuyết hà đăng SỰ, 
ngã phục tự niệm, Vương sở vẫn ngã triếp 
vI piải chi. Dụng thị cô hoan hỉ chí minh. 
Ngữ cánh, Na-Tiên dục khứ. Vương tiện 
khởi vị Na-Tiên tác lễ. 

(Na-Tiên Tì-kheo Kinh - Quyền Hạ) 


kk*% 


Cáo lôi: 


835 


Bản Phiên-âm nây còn thiếu chuyền dịch 
ra tiếng Hán-Việt, có đánh dâu ( ). Thiện 
Nhựt chơn-thành tạ lỗi và kính mong 
được Quí VỊ cao-minh, tính thông Hán- 
học chỉ dạy thêm. 


Trân-trọng, 
Thiện Nhựt 


